^ 


LUẬN GIẢI TRUNG LUẬN 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


Hồng Dương Nguyễn Văn Hai 








ÊN VĂN HAI 


z 


ƯƠNG NGUY 


HỒNG D 





UỆ SỸ 


^ 


ọ 


, 


HÁP CUA THAY T 


THIẾT P 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


Lời đầu sách 


Tiếp theo tập Tìm Hiểu Trung Luận - Nhận Thức và Không Tánh sách 
Luận giải Trung luận: Tánh khởi và Duyên khởi lần này thu góp các bài học 
Phật bắt nguồn từ sáu Phẩm đầu của Trung luận. Bản Trung luận ngài La Thập 
dịch ra Hán văn gồm 27 phẩm, 446 bài tụng, chia thành 4 quyền. Quyền thứ 
nhất có sáu Phẩm: Quán Nhân Duyên, Quán Khứ Lai, Quán Lục Tình, Quán 
Ngũ Âm, Quán Lục Chủng, Quán Nhiễm Nhiễm giả. 


Muốn đọc hiểu toàn bộ một cách nhất quán, thời cần phải thông đạt yếu chỉ 
“Tánh Không của Không” hay “Không Không” của Trung luận. Yếu chỉ này 
xem như được phát biểu trong bài tụng Trung luận XXIV.1§: “Các pháp do 
Duyên khởi, nên ta nói là Không, là Giả danh, và cũng chính là Trung đạo.” 


Nói một sự vật do duyên sinh tức nói nó là Không, nghĩa là không có tự tính, 
không có quyết định tính. Nói một sự vật là Không tức nói nó sinh khởi hay 
hình thành do nhân duyên. Ngoài ra, duyên khởi có tên mà không thực cho 
nên duyên khởi là giả danh, chỉ có trên danh ngôn chứ không có trong thực tế. 
Do đó, căn tính của bất kỳ duyên khởi nào cũng tùy thuộc ngôn thuyết theo 
quy ước cộng đồng. Nói một sự vật là duyên khởi tức là nói đến ngôn chỉ của 
một danh từ, cái được danh từ chỉ vào. Nói một sự vật là giả danh tức nói nó 
là Không. 


Tánh Không được nhận thức như vậy lẽ cố nhiên không phải là một thực thể, 
không phải là phi hữu, mà là một hữu theo quy ước. Hơn nữa, tánh Không là 
3 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


giả danh. Ngôn chỉ của danh từ Không là tánh Không, do đó, tánh Không 
được xác nhận là có theo quy ước nhưng cứu cánh là không. Đó là ý nghĩa 
Trung đạo đối với tánh Không. Thế giới duyên khởi cũng vậy, có trên phương 
diện quy ước nhưng cứu cánh là không. Đó là Trung đạo đối với duyên khởi. 
Ngôn thuyết và tục ước được xem như cơ sở của thế giới duyên khởi nên có 
trên phương diện quy ước nhưng cứu cánh là không. Đó là Trung đạo đối với 
quy ước thông tục. Cuối cùng, vì duyên khởi và tánh Không là giả danh, cho 
nên quan hệ giữa thế giới duyên khởi theo quy ước thông tục và tánh Không là 
Không. Đây chính là tánh Không của Không, yếu chỉ của Trung luận, và căn 
cứ sở y của lập trường “không có lập trường” của Bồ tát Long Thọ. 


Để thấu đạt ý nghĩa câu nói “tánh Không là Không”, ta thử đặt câu hỏi “Thế 
nào là tánh Không phi không?” Nói một hiện tượng là Không tức là nói rằng 
khi tìm cách xác định tự tính của nó thời không tìm thấy tự tính ấy ở đâu cả. 
Khi tìm xem có thực chất nào nằm bên dưới các phẩm tính và các thành phần 
thời không khám phá ra thực chất nào cả. Khi thắc mắc về cái gì quy định sự 
hữu của các hiện tượng thời không thể luận cứ trên các sự kiện bản thể học mà 
chỉ có thể bằng cứ vào quy ước thông tục. Như vậy một sự vật là phi không 
chỉ khi nào nó có tự tính và tự tính này có thể do quán sát phân tích mà xét tìm 
ra được, hoặc nó là một thực chất năm bên dưới nhưng độc lập đối với các 
phẩm tính và các thành phần của nó, hoặc nó tự hữu độc lập riêng biệt. 


Vậy tánh Không là phi không chỉ khi nào nó là một thực thể có tự tính là vô tự 
tính, tự hữu độc lập riêng biệt, không lệ thuộc quy ước thông tục. Theo quan 
điểm Trung quán mọi hiện tượng đều Không, cho nên tánh Không phổ biến, 
thường hằng, và độc lập đối với mọi quy ước. Đó là chủ trương của một số 
trường phái Phật giáo, tánh Không hoàn toàn cách biệt với những hiện tượng 
ước định chỉ có trên danh tự giả tướng. Tánh Không trở thành đối tượng của 
tuệ quán và hiện tượng ước định là đôi tượng của vọng tưởng phân biệt. Nhị 
đế, thế tục đế và Đệ nhất nghĩa đế, hoàn toàn không liên hệ nhau. 


Theo ngài Nguyệt Xứng, Bồ tát Long Thọ không đồng ý với quan điểm tánh 
Không là phi không. Lấy một thí dụ cụ thể để hiểu vì sao tánh Không là 
Không, thí dụ cỗ xe của Đại đức Na Tiên chẳng hạn. Khi quán sát và phân 
tích cỗ xe để tìm tự tính của nó, thời ngoài các bộ phận của cỗ xe, không có gì 
là tự tính của cái xe. Cái tìm ra được là tánh Không của cỗ xe. Cỗ xe hiện hữu 
theo quy ước cộng đồng. Bây giờ hãy quán sát và phân tích để tìm tánh Không 
của cỗ xe. Lần này, không tìm thấy gì hết ngoại trừ tánh vô tự tính của cô xe. 
Như thế, tánh Không tùy thuộc cỗ xe. Không cỗ xe có theo quy ước, thời tánh 


4 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


Không của cỗ xe cũng không có. Theo ngài Long Thọ, thấy cỗ xe là Không 
không phải là thấy một thực thể nào khác siêu quá hình tướng vọng tưởng của 
cỗ xe. Chính là thấy cỗ xe như một hữu do ngôn thuyết, do ước định. Cỗ xe 
mà tánh Không của nó tìm thấy được và cỗ xe thấy có theo tục ước và ngôn 
thuyết thật ra chỉ là một. Do đó, tánh Không không sai khác thực tại ước định. 
Vậy tánh Không là duyên khởi vì nó tùy thuộc các hiện tượng vô tự tính. Rốt 
cuộc, tánh Không là Không. 


Trong đời sông hằng ngày, người thường cảm tri các hiện tượng ước định như 
hữu có tự tính. Những cảm giác và khái niệm như hiện tượng ngoại giới vả 
nội giới, năng lực nhân duyên, chân lý đạo đức, v.v... đều tưởng như hiện hữu 
độc lập riêng biệt, có tự tính khả dĩ nhận biết được, và tất cả đều có thực chất. 
Tuy đó là cách nhìn thế giới duyên khởi theo thói thường của đa số quần 
chúng mê muội, nhưng theo Phật giáo, đó không phải là hình thái nhận thức 
theo thế tục đề. Thây vậy mà không phải vậy! Theo Trung quán, hết thảy cảm 
giác và khái niệm đều chỉ có trên ngôn thuyết vả tục ước, nhưng tất cả cứu 
cánh là không. Đó là có trên phương diện chân lý tương đối của thế tục và 
không trên phương diện chân lý tuyệt đối của thực tại cứu cánh. Tuy nhiên, 
theo yếu chỉ Không Không của Trung luận, sự phi hữu cứu cánh và sự hữu 
ước định tựu trung chỉ là một. Tính tương ly tương tức này biểu trưng mối 
quan hệ đồng nhất ở tầng mức sâu thắm giữa hai đế, thế tục đề và Đệ nhất 
nghĩa đế. Quả vậy, vì tánh Không và duyên khởi tương ly tương tức, nên tánh 
Không là Không và đó là nguyên nhân hai đế tương ly tương tức. 


Phải đợi đến “Phẩm XXIV: Quán Tứ đế” Bồ tát Long Thọ mới trình bày luận 
thức thuyết minh tánh Không của Không. Nhưng vì kết luận của luận thức này 
rất cần thiết để đọc hiểu tất cả các Phẩm khác của Trung luận, cho nên ngay 
Phẩm đầu, Bồ tát Long Thọ đưa ra phương thức biện luận thuyết minh tánh 
Không của Duyên khởi. Phương thức biện luận trong Phẩm đầu không những 
được dùng làm cơ sở mà còn gợi ý trước luận thức trong Phẩm XXIV. Bởi 
vậy, thuyết tánh Không của Duyên khởi trình bày trong “Phẩm I: Quán Nhân 
duyên” và Phẩm I trở nên rât thiết yếu trong mọi công trình tìm hiểu Trung 
luận và toàn bộ hệ thống triết học của ngài Long Thọ. 


Phẩm I được luận giải trong bài Nhân và Duyên trong Phẩm I Trung luận. 
Ngài Long Thọ không chấp nhận chữ nhân với ý nghĩa là một hiện tượng có 
tự tính, tự nó hay cùng với các pháp khác mà có năng lực dẫn sanh quả. Chữ 
duyên Ngài dùng có hai nghĩa. Một, duyên là pháp làm duyên, là hiện tượng 
vô tự tính trưng ra nhằm cắt nghĩa điều kiện liên hệ đến sự sinh khởi quả từ 


E; 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


duyên (duyên dĩ sinh) gọi là pháp duyên khởi, hay ngắn gọn hơn, là duyên 
khởi. Hai, duyên là mối quan hệ giữa pháp làm duyên và duyên dĩ sinh. Mối 
quan hệ này được mô tả là không một không khác, tức là Không. Sự sinh khởi 
từ duyên là không thật có. Đây là tánh Không của Duyên khởi, của sự sinh 
khởi từ duyên. Mặt khác, hiểu qua bài tụng XXIV.18, Không là Duyên khởi. 
Do đó, tánh Không của Duyên khởi thuyết minh trong Phẩm I chính là yếu chỉ 
của Trung quán: Tánh Không của Không. 


Do quán sát bản thể của Duyên khởi và do nhận thức được tánh Không của 
Duyên khởi, ta thấu đạt bản thể của tánh Không và đây biện chứng pháp 
Trung quán đến kết luận: Hết thảy mọi pháp đều Không, ngay cả tánh Không 
cũng Không. Thấu đạt bản thể của các mối quan hệ nhân duyên là chìa khóa 
để thấu đạt bản thể của thực tại và của sự tương quan liên hệ giữa ta với thực 
tại. Đó là lý do vì sao Phẩm mở đầu Trung luận đề cập quán tưởng nhân 
duyên. 


Đọc hiểu Trung luận căn cứ trên quan điểm đơn giản Không là vô tự tính tức 
là nhận thức hiện tượng theo lỗi phân hai, có tự tính và không có tự tính. Do 
đó, có thể hiểu lầm hiện tượng vô tự tính vì là Không nên không hiện hữu. 
Ngược lại, nếu hiểu tùy thuận yếu chỉ tánh Không của Không thời mỗi khi 
luận chứng đề cập hiện tượng là Không, vì Không là duyên khởi nên hiện 
tượng đó không phải là không hiện hữu. Hãy lấy cách đọc Phẩm II: Quán Khứ 
Lai làm thí dụ. Phẩm này được luận giải trong bài Vô thường và Biến chuyển 
trong Phẩm II Trung luận. 


Đối tượng bị đả phá trong Phẩm II là chuyền động được xem như một thực 
hữu hay một đặc tính của vật chuyền động nhưng hiện hữu độc lập riêng biệt. 
Nếu quan niệm đơn giản Không là vô tự tính và phủ định chuyển động vì 
chuyển động được nhận thức như có tự tính, thời có thể hiểu lầm xem chuyển 
động như không hiện hữu. Quan niệm một thế giới tĩnh chỉ như vậy không 
thuận hợp với nguyên lý chư hành vô thường của Phật giáo. 


Ngược lại, nếu giải thích luận chứng một cách tích cực theo quan điểm Không 
là Duyên khởi, thời kết luận “chuyển động là Không” có nghĩa chuyền động là 
có trong tương quan và theo tục ước. Vật chuyển động cũng vậy, có trong 
tương quan và theo tục ước. Có ở đây là nhờ không có tự tính mà có, nhờ 
Không mà có. Chuyển động hiện hữu như mối tương quan liên hệ giữa những 
vị trí của vật tại những thời điểm riêng biệt, do đó mà tương quan liên hệ với 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


vật và những vị trí ấy. Vậy tánh Không của chuyên động là sự có chuyển động 
trong tương quan và theo tục ước. 


Các Phẩm kế tiếp, từ Phẩm III đến Phẩm VI, cũng được đọc hiểu căn cứ trên 
yếu chỉ Tánh Không của Không. Phẩm III: Quán Lục tình được luận giải trong 
bài Điều kiện nhận thức. Phẩm này quả quyết căn, cảnh, và thức không thể 
đem ra phân tích một cách thỏa đáng như những tự thể độc lập riêng biệt có 
yếu tính quyết định. Chúng đồng thời hiện khởi, nương tựa và ảnh hưởng lẫn 
nhau, cái này có thời cái kia có, cái này không thời cái kia không, cái này sinh 
thời cái kia sinh, cái này diệt thời cái kia diệt. 


Phẩm IV: Quán Ngũ âm chọn Sắc làm thí dụ để luận chứng và được luận giải 
trong bài Năng tạo và Sở tạo. Phẩm này kết luận răng không có phân loại nào 
có thể chia chẻ con người thành những yếu tổ hiện hữu độc lập riêng biệt và 
có sẵn định tánh nơi tự tính của chúng. Hai bài tụng cuối Phẩm, IV.8 và IV.9, 
dặn dò rằng khi giải đáp hay khi đặt câu hỏi, thời phải y cứ trên tánh Không, 
nếu không thời mắc lỗi lấy giả định làm luận cứ giảo biện. 


“Phẩm V: Quán Lục chủng” chọn không giới làm thí dụ để luận chứng và 
được luận giải trong bài Năng tướng và Sở tướng. Theo Phẩm này, có và 
không có đều là danh tướng của sự giới. Chúng đối đãi nhau mà thành nên 
không phải là những tự thể riêng biệt có yếu tính quyết định. Ngoài ra, sự giới 
và danh tướng không thể đem phân tích như những hữu độc . lập riêng biệt và 
có tự tính. Trên phương diện tu hành, Phẩm này: kết luận rằng hành giả nào 
nhận lầm mọi hiện tượng đều có tự tính và chấp thủ tướng có hay tướng 
không của chúng, thời hành giả đó không thê thấy và hiểu rõ thật tướng của 
vạn pháp. 


“Phẩm VI: Quán Nhiễm Nhiễm giả” được luận giải trong bài Hữu và Sở hữu, 
tiếp tục luận về sự phân hai sự giới và danh tướng đề cập trong Phẩm trước. 
Nhưng có khác là đặc biệt chú trọng về quan hệ tâm lý giữa chủ thể và thuộc 
tính, giữa người bị nhuộm (rakta; nhiễm giả) và chất nhuộm (rãga; nhiễm). 
Trường hợp quan hệ giữa người có phiền não và phiền não được chọn làm thí 
dụ để luận chứng. Phẩm kết luận răng nếu chủ thể và thuộc tính được phân 
tích thành những tự thể độc lập riêng biệt và có yếu tính quyết định thời không 
thể nào ráp hợp chúng lại với nhau một cách thỏa đáng trên phương diện thời 
tính, luận lý, và bản thể học. 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


Khi đọc các Phẩm vừa kể, tìm hiểu phương thức biện luận đả phá hý luận, 
thường hay gặp một số tư tưởng trọng yếu của Phật giáo thấy cần phải luận 
cứu sâu rộng thêm đề thấu đạt chính xác yếu chỉ Tánh Không của Không. Do 
đó ngoài những bài luận giải, còn có những bài viết về Nhân và Duyên, về 
Pháp giới duyên khởi, về Vô thường và Phật tánh, và về Hữu tình. 


Trong phần Nhân và Duyên, bài “Quán nhân duyên” đưa ra nhận xét mọi 
mệnh đề phát biểu tương quan nhân quả đều thuộc loại giả định, có lợi ích 
thực tiễn, không kiểm chứng băng luận lý được mà chỉ kiểm chứng băng tác 
dụng của kinh nghiệm. Chắng hạn, trong trường hợp tương quan nhân quả loại 
tác động, kiểm chứng câu “A là nhân của B” có nghĩa là hãy tác động gây sự 
phát hiện của A thời sẽ thấy B phát hiện, hay là hãy ngăn chận không cho A 
phát hiện thời sẽ thấy B không, xuất hiện. Kiểm chứng tương quan nhân quả 
băng cách tác động các biến cố là nền tảng của khoa học thực nghiệm hiện 
đại. Từ xưa đức Phật đã trưng dẫn những tương quan nhân quả loại tác động 
giữa mười hai chi trong phép quán mười hai nhân duyên theo hai chiều lưu 
chuyên và hoàn diệt. 


Tương quan nhân quả loại tương đãi tương thành được bàn đến trong bài Bát 
bất và duyên khởi. Tương đãi tương thành có nghĩa là hiện hữu trong sự hỗ 
tương lệ thuộc và đồng thời câu khởi. Hiện hữu như thế được gọi là duyên 
khởi. Bồ tát Long Thọ sử dụng bốn song thế phủ định (bát bất) để biểu dương 
đạo lý Duyên khởi của đức Thế Tôn. Nói hiện thực sinh diệt hay không sinh 
diệt, thường đoạn hay không thường đoạn, nhất dị hay không nhất dị, lai xuất 
hay không lai xuất, dù nói cách nào đi nữa, thực tại vẫn là thực tại, nó như vậy 
là như vậy, không là gì cả. Đó là lỗi định nghĩa độc đáo của tánh Không bằng 
bát bắt. Hình tướng tích cực của tánh Không là mạng lưới nhân duyên sinh vĩ 
đại, tất cả khởi lên đồng thời, hỗ tương nhiệp nhập. Mạng lưới ây được gọi là 
Pháp giới, bản tính của hiện khởi nếu xét về toàn thể tiến trình duyên khởi của 
vũ trụ. 


Bài “Nhân duyên và tứ cú” nêu rõ sự khác biệt giữa chủ trương “vạn pháp đều 
sanh do nhân và duyên” của Hoa nghiêm và chủ trương “nhân không sanh 
quả” và “không có nhân tự nó có năng lực dẫn sanh quả” của Trung quán. Sự 
khác biệt ấy dẫn đến kết quả là trong hệ thông luận lý Trung quán hết thảy 
mọi ngôn thuyết đồng thời trở nên sai lầm cần phải đoạn tận để chứng đạt cái 

“chân không diệu hữu”. Phía Hoa nghiêm, trái lại, quá trình đoạn hoặc chứng 
chân dẫn đến kết quả là một khi “lia hắn vọng tưởng hý luận thời thấy ngay 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


trong tự thân sẵn có trí huệ rộng lớn là Phật tánh, cùng Phật không khác.” Cái 
“nhân của tự thân” là “cái còn lại” sau một tiên trình tu đoạn phiên não. 


Những bài luận cứu trong phần Pháp giới duyên khởi gồm có: Viên dung vô 
ngại, Nhân duyên Pháp giới, Bốn pháp giới, Tánh khởi và Duyên khởi. Kê lại 
chuyện đức Phật cắt nghĩa cho Bồ tát Tâm Vương hiểu sự rộng lớn của Pháp 
giới, bài Viên dung vô ngại có chép ra một đoạn kinh Hoa Nghiêm tỏ rõ tài 
năng toán học của đức Phật khi đem “thế gian nhập vào nghĩa số lượng”. Bài 
này cũng giải thích tại sao Pháp giới có thể mô tả một cách ngắn gọn là Viên 
Dung và Vô ngại. 


Hai nguyên lý, nguyên lý hỗ tức và nguyên lý hỗ nhập, cơ sở thành lập Pháp 
giới được đề cập trong bải Nhân duyên Pháp giới. Bài này giải đáp hai câu hỏi 
thường được đặt ra khi tìm hiểu giáo lý Hoa nghiêm. Một, Viên giáo kiến của 
Hoa nghiêm có trái nghịch với những quy luật cơ bản của logic hay không? 
Hai, làm thế nào một thứ triết lý về toàn thể tính của tất cả hiện hữu như lý 
Viên dung có thể dẫn đến sự thành tựu một trật tự, xã hội, đạo đức, tâm 
lĩnh,„.7 


Bài “Bốn Pháp giới” phân tích bốn cách nhìn Pháp giới. Bài này liệt kê mười 
phép quán lý sự vô ngại của Đỗ Thuận, khai tô chính thức của Hoa nghiêm 
tông và là người đã khởi sáng thuyết Bốn Pháp giới. Hai danh từ Lý và Sự đặc 
chất Trung hoa đã được dùng đề phô diễn mười phép quán ấy. Đặc biệt trong 
bài này, nhiều đoạn kinh Hoa nghiêm dùng số học để minh giải nguyên lý 
Pháp giới duyên khởi được trình bày lại theo ngôn ngữ toán học hiện đại. Thí 
dụ Sư tử vàng nhờ đó mà nữ hoảng Vũ Tắc Thiên thông đạt ý nghĩa Viên 
dung và mười huyền môn dùng quảng diễn nguyên lý “đồng thời vô ngại”, 
nên tảng triết lý Hoa nghiêm, cũng được tường thuật lại trong bài này. 


Bài “Tánh khởi và Duyên khởi” đưa ra những lý do vì sao đối với Khuê 
Phong Tông Mật, Pháp giới là Lý sự vô ngại pháp giới, khác với Pháp Tạng 
quan niệm Pháp giới là Sự sự vô ngại pháp giới. Tông Mật giải thích chữ Pháp 
giới hoàn toàn theo nghĩa Như Lai tạng và pháp giới duyên khởi là Như Lai 
tạng duyên khởi tức tánh khởi. Theo Tông Mật, tánh khởi và duyên khởi là hai 
thứ nhân duyên sanh khởi. Tánh khởi chỉ vào hai mặt bất biến và tùy duyên 
của vạn pháp, duyên khởi chỉ vào hai cửa nhập đạo đốn ngộ và tiệm tu. Bài 
này có đoạn tóm lược năm thứ lớp xuất sanh và biến chuyển của vạn hữu 
được Tông Mật trình bày như tiến trình tánh khởi trong Hoa nghiêm nguyên 
nhân luận. 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


Trong phần Vô thường và Phật tánh, bài “Phật tánh là chuyên y” nói đến tư 
tưởng Phật tánh của ngài Thế Thân. Trong tác phẩm Phật tính luận của Ngài, 
Phật tánh được trình bày như là cơ sở của triết lý hành động của Bồ tát đạo tựa 
trên ba thuyết, Tam nhân Phật tánh, Tam tính tam vô tính, và Như Lai tạng. 


Kế tiếp là hai bài “Vô thường tức thị Phật tánh” và “Phật tánh tức thị Vô 
thường.” Hai bài này trình bày tư tưởng Vô-thường-Phật-tánh của Đạo 
Nguyên, tổ khai sáng Thiền Tào Động Nhật bản. Với công dụng triển khai 
“điệu hữu quan” của Bát nhã, giống như lập trường “Phiền não tức Bồ đề” của 
Thiền tông, hay tư tưởng “Pháp giới vô tận duyên khởi” trong kinh Hoa 
nghiêm, Vô-thường-Phật-tánh của Đạo Nguyên diễn tả cùng một ý nghĩa với 
câu “Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc” trong Tâm kinh, cũng như tiêu 
ngữ “Thượng cầu Bồ đề, hạ hóa chúng sinh” của Bồ tát đạo. Ngay cả niệm 
Phật để cầu “vãng sanh Tịnh độ”, theo tư tưởng Vô-thường-Phật-tánh, thời 
trong tướng vãng trở về Cực Lạc, cần phải có tướng hoàn, tức hồi chuyển Ta 
Bà. 


Trong phân Hữu tình, bài “Đi tìm Ngã” giải thích tại sao tư tưởng vô ngã của 
Phật giáo lại được diễn đạt như là hệ quả từ thực tế khổ. Ngoài ra, pháp thiên 
Tứ niệm xứ được giới thiệu đôi chiêu với pháp Tích Không quán. 


Kế tiếp là bốn bài “Hữu tình.” Bài Hữu tình thứ nhất đề cập phương pháp cực 
kỳ tinh tế và chặt chẽ của đức Phật đứng trên nhiều lập trường khác nhau để 
phân tích và quán sát các yếu tố câu tạo hữu tình nhằm chuẩn bị cho mục đích 
tu dưỡng. Sau đây là các phân loại thường hay được nói đến và được đề cập 
trong bài: Lục đại, Tứ thực, Thập nhị xứ, Thập bát giới, và Ngũ uấn. 


Bài “Hữu tình: Trí, tình, ý” mô tả những tư tưởng Phật giáo, biến dịch sinh tử, 
tịnh sắc căn, trí, tình, ý, theo ngôn ngữ sinh học hiện đại. 

Bài “Hữu tình: Tâm, Tâm sở” tóm lược hai cách phân loại các pháp theo Câu 
xá và theo Duy thức. Phương pháp quán sát Nhị để được nhắc nhở để tìm hiểu 
nghĩa chữ Tâm. Các tác dụng tâm mà Câu xá và Duy thức phân loại đêu thuộc 
vê Tâm hiêu theo nghĩa tục đê. Theo nghĩa chân đê, thời Tâm tức Chân tâm 
chính là Vô tâm, là Tâm bât khả đắc. 

Bài “Hữu tình: Xúc động và Lý trí” nói đến các công trình quan sát và phân 
tích của các nhà thần kinh học hiện nay có tác dụng quán chiêu cội nguồn các 


pháp, có ít nhiều tính cách của thiền quán. 


10 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


Cuối cùng để kết thúc tập Tánh khởi và Duyên khởi này, bài Tâm thức, Toán 
học, và Thế giới trình bày vấn đề Tâm thức và Thế giới dưới nhãn quan của 
hai nhà vật lý toán học nổi tiếng, Roger Penrose và David Bohm. Đây là một 
đề tài khoa học nóng bỏng đang lôi cuốn sự chú ý của cảng ngày càng đông 
chuyên gia khoa học đủ mọi ngành. Nói theo thuật ngữ Phật giáo, Tâm thức 
và Thế giới là vấn đề liên hệ đến hai thuyết duyên khởi, a lại da duyên khởi và 
tánh khởi. 


Tập Luận giải Trung luận: Tánh khởi và Duyên khởi được hình thành là nhờ 
có sự ân cân khuyến khích, hướng dẫn, và chỉ giáo của “Thây Tuệ Sỹ qua điện 
thư. Trang đầu sách trình bày một bản thư pháp của Thây với khẩu quyết lừng 
danh của Bồ tát Long Thọ: “Dĩ hữu không nghĩa cố, Nhất thiết pháp đắc 
thành”. Thành kính mong Thầy nhận nơi đây tất cả tắm lòng ngưỡng mộ và 
biết ơn sâu xa của tôi. 


Chân thành cảm tạ Nhóm Phật Học ở Louisville, Kentucky đã thường xuyên 
khích lệ và yêu câu tôi ghi lại những kinh nghiệm học Phật và phô biên những 
bài tôi viêt trên Nguyệt san Phật Học và Trang nhà www.phathoc.org. 


Chân thành cảm tạ và tỏ lòng biết ơn quý vị xa gần đã bỏ thời giờ đọc và phê 
phán những bài tôi việt bây lâu. 


Cô họa sĩ Bửu Chỉ trước khi qua đời đã có nhã ý gửi tặng tác phẩm Sắc sắc 
Không không để giúp trình bày trang bìa của tập sách này. Tác phẩm rất phù 
hợp yếu chỉ Không Không của Trung luận, tư tưởng căn bản để thông hiểu 
thuyết Tánh khởi và Duyên khởi. Nguyện cầu hương linh Cố Họa sĩ vãng sanh 
Tịnh độ. 


Hồng Dương Nguyễn Văn Hai 
Tháng giêng 2003 


11 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


Mục Lục 
Thư pháp của Thầy Tuệ Sỹ 


Lời đầu sách 


L Nhân và Duyên 
1; )101107171001 T7 ¿ái etogtá920216)6032136405861.das6 
2. Bất biến và đuyên khởi ................................-... --- 27 
3. Nhân duyên và Tứ cú 


H. Pháp giới duyên khởi 
4. Viên dung vô ngại 
5. Nhân duyên Pháp giới 
6. Bốn Pháp giới 


..  . ¬.......................... 


Tạ; 1DNH KHI Xi: tiện) KHÔI soxsscvueeidsesbvekdaa dd L4- 62006 100 


HH. Vô thường và Phật tánh 
§.. EhiLiiinh lã ph Vệ cua tdadssaxilaa4g4640308sx0a6k10i 126 
9. Vô thường tức thị Phật tánh 
10. Phật tánh tức thị vô thường ................................ -- 156 


IV. Hữu tình 


ĐT i22 cá l2 ae 180 


12. Hữu tình 


D1 I1 T111 HT T7 tedctaabli606601424600064u sIÍ 


14. Hữu tình: Tâm, Tâm sở 
15. Hữu tình: Xúc động và Lý trí 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


V, Luận giải 


16. Nhân và đuyên trong Phẩm L ................................ 262 
17. Vô thường và Biến chuyền trong Phẩm II ................. 285 
18. Điều kiện nhận thức trong Phẩm III ........................ 303 
19. Năng tạo và sở tạo trong Phẩm IV .......................... 318 
20. Năng tướng và sở tướng trong Phẩm V'.................... 333 
21. Hữu và sở hữu trong Phẩm VI .............................. 346 


VI. Tâm thức Toán học và Thế giới 
22. Tâm thức, Toán học, và thế giới 


J3. 1n TH vị Bí THHÍT: aa6esaacisdislaigkkses440skslssedassil 371 
ÐĐ. Bài lkián Ã lại dã dUyÊH KHÔI sisisxioikiviiiedxrias 385 
 .1 1070/11 1H LH i00 2as0esiea 407 
TT =6 kk62xynsnndvdaxkeiesaVndavbsedkesseassesodz 422 
T00) 0100 118 TH dixieveeciaceiisevxdbxebkdsbeskaedtlkbatia 431 
Danh sách Độc giả ủng hộ ấn tống sách ............................ 439 
F8 1... Số Ïaằ na j8 sẽ. cjc/Ÿỉa 446 


13 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


L. Nhân và Duyên 


I1 )0 0100017110011 2 dedtiidbicceiecaiisôitesbldiaiesaviee: 
2. iEbiEnxi tiyền KhÔI ciiicoiisdicididoiixlaiaixadoca 
J. TT 10/1017 T bí áiedaiidiesokdasdleookeakuiiee 


14 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


1/1710 101100 101 E1 iettiaxeierbiideivilkdadbaisdesaluskgee 15 
2. Bất biến và duyên khởi ..................................--.. .. 
c0 0000417102179 TU (va tidiisa4420662466444523564.đ62 3 


L Quán Nhân Duyên 


Tương quan nhân quả. 


Kinh Thủy sám, Hòa thượng Thích Trí Quang dịch, có đoạn: "Đệ tử chúng 
con trong giờ phút này, thân tâm an tịnh, không còn hoa dạng, không còn 
vướng mắc, đích thị là lúc sinh thiện diệt ác, nên cùng phát thêm bốn thứ quán 
sát để làm phương tiện diệt trừ tội ác: quán sát nhân duyên, quán sát quả báo, 
quán sát bản thân, quán sát thân Phật." Như vậy, quán sát nhân duyên là một 
trong bốn "phương tiện hiệu quả hơn cả trong việc hủy diệt mọi thứ tội lỗi, 
chính yếu bậc nhất trong sự loại trừ mọi thứ chướng ngại." Kinh giải thích: 
"Quán sát nhân duyên là xét tội lỗi của chúng con đây xuất từ vô minh, từ 
những tư tưởng không phải hiền lành, từ cái lý do không có sức mạnh của sự 
chánh quán. Nên đã không thấy tội lỗi của mình, không gần thiện hữu là Phật 


15 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


Bồ tát, chạy theo đường ma, đi vào cái ngõ cong mà lại hiểm. Như cá cắn câu 
không biết tai họa, như tằm làm kén tự quấn tự buộc, như con thiêu thân nhào 
vào lửa ngọn tự thiêu tự đốt. Vì lý do đó không thể siêu thoát." 


Nhưng thế nào là tội lỗi? Theo kinh, "sắc thái tội lỗi tuy thật vô lượng, đại thể 
mà nói, không ngoài ba thứ, một là phiền não, hai là ác nghiệp, ba là khổ báo. 
Cả ba thứ này có thể trở ngại tuệ giác giải thoát của các thánh giả, lại còn trở 
ngại quả báo tốt đẹp của cả nhân thiên, nên trong khế kinh mệnh danh ba 
chướng. ... Diệt được ba chướng thì sáu giác quan, mười thứ ác nghiệp, cho 
đến tám vạn bốn ngàn trần lao, đều sạch tất cả." Như vậy, quán nhân duyên là 
một trong các pháp môn có hiệu năng chuyển hóa những hoàn cảnh không 
may đây chướng ngại thành con đường thênh thang đưa đến giác ngộ. 


Nói về nhân duyên, thường người ta hay phân biệt một cách đơn giản vai trò 
của khoa học là mô tả cách thức "làm thế nào?" (how?) các hiện tượng hiện ra 
và vai trò của triết học hay tôn giáo là tìm cách trả lời câu hỏi "tại sao?" 
(why?). "Làm thế nào" liên quan đến quá trình nhân quả hay "phương tiện", 
còn "tại sao?" thời liên hệ đến mục đích, nguyên nhân. 


Thật ra, trong lãnh vực khoa học cũng có những tiêu chuẩn riêng để xác định 
nhân duyên của biến cô hay hiện tượng X, hầu trả lời thích đáng câu hỏi "Tại 
sao X?" nhằm tránh mâu thuẫn giữa cách giải thích "làm thế nào" và lập luận 
trả lời "tại sao vậy?". Câu hỏi "Tại sao X?" hình như phát xuất từ nhu câu thiết 
lập một trật tự cho các điều tai nghe mắt thấy nhằm làm chúng ăn khớp thích 
hợp với nhau. Nhưng chúng ăn khớp thích hợp với nhau hay không là còn tùy 
theo chúng được sắp xếp trong cái khung ý niệm nào. Như thế, khi bác bỏ một 
câu trả lời thời có thể tại vì cách giải thích đối nghịch với các khái niệm có 
sẵn trong khung đó hoặc trong khung đó không có khái niệm nào khả dĩ dùng 
để giải thích biến có hay hiện tượng đề cập trong câu hỏi. 


Trong trường hợp đơn giản nhất, sự ăn khớp thích hợp là sự liên hợp hai hiện 
tượng nối tiếp theo nhau. Kinh nghiệm cho thấy mỗi lần mặt trời lặn thời cảnh 
vật mát mẻ hơn. Mỗi lần mùa hè khô ráo thời mùa màng không tốt đẹp. Mỗi 
lần có nạn đói thời bệnh tật phát sinh. Để mô tả sự nối tiếp hai hiện tượng như 
vậy, người ta thường nói: "Trời mát là do mặt trời lặn". "Mùa màng mất là vì 
không đủ mưa". "Bệnh tật phát là tại thiếu ăn". Rồi từ đó hiện tượng nào khởi 

16 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


hiện trước thời gọi là nhân và khởi hiện sau thời gọi là quả. Tìm hiểu nhân 
duyên tự nhiên đưa đến thành lập tương quan nhân quả. Liên hệ nhân quả 
là thói quen liên hợp hai hiện tượng nào thường xuất hiện đều đặn nối đuôi 
nhau. Triết và sử gia David Hume chủ trương cực đoan rằng trật tự nhân quả 
chỉ là sự phản chiếu của những tập quán thấy biết mà thôi. Nếu quả thật như 
vậy thời sự hiểu biết của con người không mấy khác điều kiện phản xạ 
(conditioned reflex) của con chó mà Pavlov điều khiến biết sắp được cho ăn 
khi nghe chuông gióng. Trong trường hợp này, sự áp đặt điều kiện không còn 
hữu hiệu nếu kích thích và phản ứng cách nhau một khoảng thời gian đáng kẻ. 
Do đó, nếu chỉ thụ động vin vào thói quen mà liên hợp các hiện tượng hay 
biến cô thành nhân với quả thời chắc chắn không bao giờ thấu hiểu được bệnh 
sốt rét là do muỗi gây ra hay nguyên nhân bốn mùa là do trục quay của quả 
đất có một độ nghiêng. Trong thực tế có quá nhiều đối tượng thấy biết và vô 
số cách ghép chúng thành từng đôi nhân quả. 


Thí nghiệm Pavlov mất rất nhiều thời giờ lặp đi lặp lại kích thích sinh lý để 
dạy con chó nhỏ dãi khi nghe tiếng chuông liền nghĩ đến thức ăn. Trái lại, con 
người thường chỉ cần một lần kinh nghiệm liên hợp hai biến cố nối đuôi nhau 
là vội kết luận ngay rằng đó là trật tự nhân quả, nhất là khi tâm não có ý 
hướng tra tầm nguyên nhân của một sự kiện chính mình đang chứng nghiệm. 
Chẳng hạn sau khi vừa ăn xong một ít dưa chua ta cảm thấy đau xót trong 
bụng. Ta liền suy ngay nguyên nhân bụng đau là do dưa chua, không cần biết 
trước đó ta đã ăn dưa chua lần nào hay chưa. Hơn nữa, tưởng rằng đã tìm ra 
nguyên nhân của đau bụng với chỉ một lần kinh nghiệm thời sau đó ta thấy 
không cần kinh nghiệm ăn dưa chua và đau bụng thêm lần nào khác nữa đề tin 
chắc hơn về cái luật nhân quả ta mới nghĩ ra. Thêm vào đó, cái trí nhớ tốt của 
ta luôn luôn nhắc ta không nên ăn dưa chua, đồng thời gây nơi ta niềm tin 
"đưa chua là nguyên nhân của đau bụng". Thế rồi ta truyền lại niềm tin ấy cho 
con cháu và cho người khác. Do đó, một truyền thông không ăn dưa chua có 
thể phát sinh trong toàn thể một quốc gia suốt vài thế kỷ. Như vậy, trật tự theo 
đó cái nào nhân cái nào quả trở nên không do kinh nghiệm bản thân thấy biết 
mà do sự tin tưởng vào kinh nghiệm của người khác hay do tập quán truyền 
thống áp đặt. 


17 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


Còn một phương cách khác rất thông dụng để thiết lập tương quan nhân quả. 
Đó là dùng ngôn ngữ thay kinh nghiệm. Cách này cho ta cảm tưởng là ta đang 
liên hợp kinh nghiệm với nhau, nhưng kỳ thật ta đang liên hợp danh tự với 
nhau. Trong mọi câu giải thích, hai chữ "bởi vì" đáng lý phải đứng trước một 
kinh nghiệm nguyên nhân. Nhưng thông thường hai chữ ấy được xem như là 
đã giải thích nguyên nhân không cần biết đến kinh nghiệm nào được phát biểu 
sau hai chữ ấy. Sau đây là một vài thí dụ. 


Hỏi: Tại sao thằng Ba ghét làm việc? 
Trả lời: Bởi vì nó lười. 


Giải thích như vậy không nêu ra một thứ tự nhân quả mà chỉ liên hợp các từ 
ngữ, ghét làm việc và lười. Nhưng vì lười có nghĩa là ghét làm việc nên cuối 
cùng chăng khác nào nói: "Thăng Ba ghét làm việc bởi vì nó ghét làm việc". 
Những thí dụ tương tự khác: "Thuốc phiện làm ta ngủ bởi vì những phẩm tính 
gây ngủ của nó". "Chúa Trời không thể phạm tội bởi vì Chúa Trời là Đắng 
toàn hảo". Những phát biểu như vậy không nêu ra sự liên hợp hai kinh nghiệm 
mà chỉ là sự liên hợp những danh từ nên không đúng là những lời giải thích. 


Những thí dụ vừa kể tuy hồ đồ trong sự nhận xét tương quan nhân quả nhưng 
vẫn có khía cạnh tích cực đáng đề cập. Suy đoán trật tự nhân quả từ độc nhất 
một kinh nghiệm bản thân có thể giúp ta học hỏi nhanh chóng hơn so với sự 
học hỏi của các động vật khác. Tin tưởng vào kinh nghiệm tha nhân để chấp 
nhận một tương quan nhân quả cũng là thái độ tốt, thái độ sẵn sàng hợp tác 
với kẻ khác nhằm thực hiện những lợi ích chung. Sử dụng ngôn ngữ thay thế 
thực nghiệm mưu cầu hiểu biết là khả năng đặc biệt duy chỉ loài người trên 
quả đất này sở đắc. Lý do: tác động ngôn ngữ là một phương cách thực hành 
thí nghiệm bằng tưởng tượng và tác động trong đầu óc chắc chắn là nhanh 
chóng và an toàn hơn là ở thế giới bên ngoài. Chính do khả năng "thực hành 
thí nghiệm bằng tư tưởng" mà sự học hỏi của con người được mở rộng khắp 
mọi lãnh vực quan hệ với đời sông. 

Tóm lại, sự nhìn nhận quá trình học hỏi của con người như dao hai lưỡi tất 
nhiên có tác dụng trên quan điểm giải thích và từ đó trên quan niệm nhân quả. 
Nói như vậy có nghĩa là mọi mệnh đề phát biểu tương quan nhân quả đều 


18 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


thuộc loại định đề (postulate) tức là loại giả thiết có lợi ích thực tiễn không 
kiểm chứng bằng luận lý được mà chỉ bằng tác dụng của kinh nghiệm. Chỉ 
những tác động kiểm chứng mới mang lại ý nghĩa cho mệnh đề xác quyết biến 
cô A là nhân của biến cô B. Bằng vào những tác động kiểm chứng, tương 
quan nhân quả có thể phân thành ba loại: loại quan sát, loại giả định, và loại 
tác động. 


Tương quan nhân quả loại quan sát. 


Khi bảo "A là nhân (quan sát) của B" là có ý muốn nói rằng: "Hãy chực xem 
A phát hiện thời sẽ thấy B phát hiện". Trong trường hợp này không thể có tác 
dụng nào trên A hay trên B, chỉ ngồi yên mà quan sát sự xuất hiện của chúng. 
Nếu có sự diễn tiến đều đặn A luôn luôn xảy ra trước B, thời ta bảo A là nhân 
(quan sát) của B. Vì tiếng sét luôn luôn phát sinh liền sau tia chớp nên ta có 
thể bảo tia chớp là nhân (quan sát) của tiếng sét. Trong trường hợp A và B 
phát sinh đồng thời hay trình tự phát sinh A và B thay đổi, có khi A trước B 
sau, có khi B trước A sau thời bất cứ A hay B cái này có thể gọi là nhân của 
cái kia. Thí dụ: Vị trí thăng đứng của kim đồng hồ nhà ga Huế luôn luôn phát 
hiện hoặc ngay trước khi hoặc ngay sau khi chuyến tàu số 456 đến ga. Ta có 
thể nói: "vị trí thắng đứng của kim đồng hồ là nhân của sự tàu đến hay ngược 
lại". Đối với người rành đi tàu lửa và quen thuộc với các thời khắc biểu thời 
nói như vậy nghe rất chướng tai. Đáng lẽ thuận lý phải nói: "Chuyến tàu số 
456 đến ga vào lúc 5 giờ 5 phút, và giờ tàu đến xê xích từ 5:55 đến 6:05". 


Tuy nhiên, nên tự nhiên nhận xét sự tương quan nhân quả một cách chất phác, 
đừng luôn luôn buộc mình giải thích bằng lý trí. Cố nhiên, về lâu về dài 
phương cách lý đoán vẫn cần thiết hơn là nhận thức chất phác ngây thơ. 
Nhưng phải nhớ rằng lý giải thường bắt nguồn từ những thiên kiến có sẵn và 
những thiên kiến này làm trở ngại sự khám phá những kiến thức mới mẻ hay 
sự hiểu biết thâm sâu. Sự nhận xét ngây thơ về tương quan nhân quả giữa vị 
trí kim đồng hỗ và sự tàu đến tuy "sai lầm" nhưng hàm chứa một ý niệm rất 
quan trọng: tùy theo lối quan sát, nhân và quả có thê thay thế lẫn nhau. 


Một thái độ cực đoan của hình thái nhận thức chất phác về tương quan nhân 
quả là không tin có nhân có quả và quan niệm tất cả hiện tượng đều sinh khởi 
một cách tình cờ. Đó là chủ trương của học thuyết ngẫu nhiên, còn gọi là vô 

19 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


nhân vô duyên luận, không thừa nhận có bất cứ một quy luật hay lý pháp nào. 
Đối với phái này, thiện ác và họa phúc đều ngẫu nhiên chứ không do một 
hành vi hay ý chí nào của con người. Trên phương diện đạo đức, thuyết này 
phủ nhận trách nhiệm cá nhân, vì vậy không ích lợi cho nhân sinh. 


Tương quan nhân quả loại giả định. 


Một biến cố A được xem như nhân (giả định) của biến cô B nếu ở vào tình thế 
sau đây: B hiện khởi và gây ngạc nhiên khi chưa biết A đã hiện khởi, và khi 
biết A đã xảy ra thời không còn ngạc nhiên tại sao B xảy ra. Nói cách khác, A 
được xem là nhân (giả định) của B nếu khi nghe giải thích "B hiện khởi là vì 
A xảy ra" ta liền thốt lên: "Là thế à!". Như vậy sự thiết lập tương quan nhân 
quả giữa A và B loại giả định hoàn toàn chủ quan, bởi vì nguyên nhân giải 
thích một biến có bất thường là một biến cố quen thuộc đối với cá nhân. 


Thí dụ hỏi: “Tại sao nhiêu người chạy về một hướng vậy nè?" 
Trả lời: "Phía ây có đám cháy". 


Câu hỏi hàm chứa ý nghĩ về một điều gì bất thường xảy ra. Thường ngày 
không có cảnh nhiều người chạy đồ dồn về một hướng. Nhưng nếu đã có lần 
nhìn thấy rất nhiều người cùng chạy về phía một đám cháy, thời điều đó tạo 
nên một sự quen thuộc: "đám cháy là nhân của sự chạy đồ dồn về một phía". 
Bởi vậy cho nên một biến có bất thường (chạy về một hướng) đã do giải thích 
mà trở thành một biến cố quen thuộc (đông người chạy về phía một đám 
cháy). Chúng ta hài lòng với câu trả lời chỉ khi nào điều mà ta cho là bất 
thường (do đó mới hỏi: "Tại sao?") trở thành điều ta quen thuộc (điều mà ta 
tưởng vọng). Như vậy chủ quan mà xét câu trả lời có thích đáng hay không, 
cái đó tùy thuộc những gì cá nhân quan niệm là thường hay bắt thường. 


Hãy lưu ý rằng phương pháp quan sát không thể áp dụng để kiểm chứng 
tương quan nhân quả loại giả định. Ta không nhìn ra phía ngoài để tìm cách 
xác định "A là nhân của B”. Trái lại, ta vin vào những tưởng vọng bên trong 
và thường hay suy luận để phân tích những điều phát biểu về sự liên hệ nhân 
quả là đúng (valid) hay sat, là chân (true) hay giả. 


20 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


Mệnh đề phát biểu được công nhận là đúng chỉ khi nào nó được suy diễn từ 
những mệnh đề đúng khác hợp theo những qui tắc luận lý ước định. Mệnh đề 
được công nhận là chân thật chỉ khi nào hội đủ ba điều kiện sau đây. 


I1. Mệnh đề phải hàm ngụ những dự đoán (predictions) có thể thử nghiệm 
băng nhiều cách tác động suy ra từ chính những dự đoán ấy. 


2. Các cách tác động đã được thực hiện để thử nghiệm các dự đoán của mệnh 
đề. 


3. Các dự đoán của mệnh đề đã được thử nghiệm bằng các cách tác động. 


Trong trường hợp điều kiện thứ 3 không thành công, nghĩa là các cách tác 
động đem ra áp dụng đều không mang lại kết quả như dự đoán thời mệnh đề 
được công nhận là giả (false), không chân thật. Nếu điều kiện thứ 2 không 
thỏa mãn, nghĩa là tuy có nghĩ ra nhiều cách tác động nhưng không thực hiện 
bất cứ cách nào, thời mệnh đề được công nhận là bất định (indeterminate). 
Cuối cùng nếu điều kiện I không được thỏa mãn, nghĩa là mệnh đề không 
hàm ngụ một dự đoán nảo hoặc nếu có mà không gợi ra bất kỳ một cách tác 
động nào để thử nghiệm thời mệnh đề xem như vô nghĩa. Như vậy khoa học 
công nhận bốn loại mệnh đề: chân, giả, bất định (vừa chân vừa giả?), và vô 
nghĩa (không chân không giả?) khác hắn với logic của Aristotle chỉ chấp nhận 
hai loại mệnh đề chân và giả mà thôi. 


Theo như vừa trình bày về tính đúng và tính chân của mệnh đề thời mọi phát 
biểu tương quan nhân quả theo loại giả định chỉ có thể đúng mà thôi chứ 
không thê chân thật, vì thường lầm lẫn tính đúng với tính chân nên ít người 
gia công thử nghiệm để phân biệt mệnh đề là chân hay giả. Vả lại, thường khi 
phát biểu, mệnh đề không hàm chứa một dự đoán nào có thể gợi lên một 
phương cách kiểm chứng. Chăng hạn nói: "Ma bắt mắt hồn", "Đẳng Tôi Cao 
tạo ra vạn vật" 


Theo Nhân minh luận, đối tượng nhận thức chỉ có hai thứ: tự tướng 
(svalaksana) do cảm giác trực nhận và tổng tướng (sàmànyalaksana) do suy 
luận mà thông đạt. Tự tướng có nghĩa là cái không thể vin vào cái khác để 
định nghĩa nó trừ ra chính nó. Nó có thể thực nghiệm được trong một khoảnh 
khắc. Ngay trong sát na được thực chứng, nó không có phẩm tính, danh tính, 

21 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


thuộc tính, ..., nghĩa là thoát ra ngoài mọi thi thiết diễn tả. Tổng tướng là sự 
hữu trong một khoảnh khắc sát na nhưng lại biểu lộ như là ở tất cả mọi thời: 
thấy sự hữu bây giờ và ở đây như là thấy nó trong mọi lúc và ở mọi nơi. 
Ngoài tính chất tổng quát, tổng tướng còn có thể phát biểu qua ngôn ngữ, có 
thê định nghĩa, và đem chia xẻ giữa nhiều cá thể. Trên nguyên tắc, tổng tướng 
tuy do vọng tưởng phân biệt nhưng không hư ảo như hoa đốm giữa trời. 


Mọi nhận thức thực tại đều có tác dụng là thành lập tương quan nhân quả loại 
giả định để giải thích sự quan hệ giữa tự tướng do cảm giác đơn thuần nhận 
biết (hiện lượng) và tổng tướng là những khái niệm được thi thiết ngay sau sát 
na đầu tiên của quá trình nhận thức (tỷ lượng). Thêm vào đó, bắm tính con 
người là muốn dùng ngôn ngữ và luận lý để diễn tả và truyền đạt những tương 
quan nhân quả phát hiện theo trí phân biệt của mình. Chính vì thế mà ngôn 
ngữ và luận lý trở nên rất cân thiết trong đời sông xã hội, nhưng cũng rất nguy 
hại nếu không biết phân biệt tính đúng và tính chân của các mệnh đề phát 
biêu. 


Tương quan nhân quả loại tác động. 


Câu "A là nhân của B" có nghĩa là "Hãy tác động gây A phát hiện thời sẽ thấy 
B phát hiện". Nói khác, A là nhân (điều kiện) đủ đề B xuất hiện. Hay cũng có 
nghĩa là: "Ngăn chận không cho A phát hiện, và B sẽ không xuất hiện". Nói 
khác, A là nhân (điều kiện) cần để B xuất hiện. Trong trường hợp tương quan 
nhân quả loại tác động, ta không ngồi yên mà đợi chúng xảy đến. Trái lại, ta 
phải tìm cách gây cho A phát hiện hoặc ngăn chận không cho A phát hiện. 


Theo Phẩm Phật Đà, Tương Ưng bộ, ii.1, thời hơn 2500 năm về trước, đức 
Phật đã bằng vào nơi thực tại của chúng sinh để tìm nguyên nhân của khổ đau 
và khám phá ra rằng sinh mệnh chỉ là một giả hợp của mười hai nhân duyên 
chứ không có thực ngã. Do quán thập nhị nhân duyên theo hai chiều, lưu 
chuyền và hoàn diệt, Ngài trưng dẫn những tương quan nhân quả loại tác động 
giữa mười hai chi, mỗi chi vừa là pháp làm duyên (duyên khởi) vừa là pháp 
do các duyên sinh (duyên dĩ sinh). Nếu Tứ đề thuyết minh nhân quả giải thoát 
và luân hồi thời Mười hai Nhân duyên cho thấy do thuận quán mà luân hồi, do 
nghịch quán mà giải thoát. Theo chiều hoàn diệt, chiều đoạn diệt sinh khởi 
của thế giới luân hỏi, sinh tử khổ đau, ... và đưa đến giác ngộ giải thoát, đức 

22 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


Phật định hướng con đường dẫn đến thoát ly sinh tử như sau, bắt đầu từ sự tận 
diệt Vô minh, cội nguồn của tham ái. 


"Do ly tham, đoạn diệt vô minh một cách hoàn toàn nên hành diệt. Do hành 
diệt nên thức diệt. Do thức diệt nên danh sắc diệt. Do danh sắc diệt nên sáu xứ 
diệt. Do sáu xứ diệt nên xúc diệt. Do xúc diệt nên thọ diệt. Do thọ diệt nên ái 
diệt. Do ái diệt nên thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. Do hữu diệt nên sinh 
diệt. Do sinh diệt nên già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não diệt. Như vậy là toàn bộ 
khổ uẫn này đoạn diệt." 


Theo chiều hoàn diệt, khoen xích Ái là chỉ quan trọng nhất trong Mười hai 
Nhân duyên. Phần trước chi đó là do duyên từ quá khứ mà khởi cho nên hành 
giả không thể tác động đoạn diệt. Khi đến chỉ Ái thời hành giả có thể lựa chọn 
hoặc tiếp tục để Ái duyên Thủ mà tiếp tục lưu chuyền trong vòng sinh tử luân 
hồi, hoặc cương quyết đoạn diệt Ái Thủ để mười hai khoen xích nhân duyên 
của thế giới sinh tử luân hỏi tan rã. 


Kiểm chứng tương quan nhân quả bằng cách tác động các biến có là nền 
tảng của khoa học thực nghiệm. Trong một số địa hạt sự tác động thí 
nghiệm gặp nhiều khó khăn hay có khi không thể thực hiện. Chắng hạn có 
nhiều trường hợp không thể thí nghiệm trên cơ thể con người hay không thể 
tác động dẫn xuất một số trạng huống xã hội theo dự định. Trong những hoàn 
cảnh bắt lực như vậy khoa học gia chỉ còn cách duy nhất là ngồi bàn về những 
tương quan nhân quả loại quan sát. Trên đây ta đã thấy giả thiết nhân quả loại 
quan sát không đáng tin cậy so với giả thiết nhân quả loại tác động. Bởi vậy 
tương quan nhân quả loại quan sát thường được gọi là tương quan giả 
(spurious correlation). 


Sự kiểm chứng tương quan nhân quả loại tác động cũng cho thấy nhiều trường 
hợp trong đó nhân và quả có thể thay thế lẫn nhau. Cái được gọi là nhân tùy 
thuộc cách ta tác động thí nghiệm. Chẳng hạn, khi tác động một máy phát điện 
quay tay, chuyên động của cuộn dây quay là nhân và dòng điện là quả. Ngược 
lại, đem nối hai đầu dây của máy ấy vào một nguồn điện xoay chiều máy sẽ 
tác động như một động cơ. Trong trường hợp này, dòng điện là nhân và 


23 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


chuyên động là quả. Như vậy, quyết định cái nào là nhân và cái nào là quả tùy 
thuộc những thí nghiệm mà ta tác động để kiểm chứng sự tương quan. 


Trong đời sống hằng ngày, ta thường quen với những hiện tượng không đảo 
chiều. Như trường hợp đánh rơi một cái chén làm vỡ tan thành mảnh. Có khi 
nào trong tương lai các mảnh vụn tập hợp trở thành cái chén nguyên thủy rồi 
nằm lại vào chỗ cũ ở trên bàn hay không? Chính vì những kinh nghiệm như 
vậy mà lâu ngày sinh ra hai khái niệm sai biệt là quá khứ và vị lai. Ký ức chỉ 
ghi quá khứ chứ không nhớ tương lai. Cách tri lượng những biến cô có thể xảy 
ra cũng không giống hình thái nhận thức những gì có thể đã xảy đến. Ta 
thường tin rằng không thể làm gì được đề thay đổi quá khứ nhưng có thể hành 
động một cách nào đó để ảnh hưởng tương lai. Qua những danh từ thường 
dùng như hối hận, nuối tiếc, hy vọng, ... ta thấy ngay một sự cách biệt quá rõ 
ràng giữa quá khứ và vị lai. 


Ngược lại, cho đến nay trong vật lý học, mọi định luật cơ bản về sức hút vạn 
vật, điện từ trường, và phản ứng hạt nhân, hết thảy đều thuận nghịch, nghĩa là 
không phân biệt quá khứ và vị lai. Lâm thời nếu tất cả các phân tử của một hệ 
thống phức hợp mỗi mỗi đều đổi hướng vận tốc thời những gì đã thu nhiếp về 
trước sẽ phóng khai trở lại. Theo thuật ngữ Phật giáo, mọi hiện tượng đều do 
sự hiện hành của những chủng tử đã được huân trưởng. ĐỀ giải thích tính 
không đảo chiều trong thế giới hiện tượng là như huyễn, không bắt nguồn từ 
các định luật cơ bản, các nhà vật lý học phải thi thiết thêm nhiều khái niệm 
phức tạp như hệ thống kín, hệ thống hở, bảo toàn năng lượng, entropy, ... và 
phải tốn nhiều công phu suy diễn tựa trên những dữ kiện thí nghiệm. Điều này 
cho thấy các định luật vật lý cơ bản không đủ khả năng mô tả toàn vẹn thực 
tại như thật. Tuy nhiên chúng vẫn có lợi ích cho thấy không có gì cố định 
trong mọi phát biểu về lý nhân duyên cái nào là nhân và cái nào là quả. 

Từ thuở sơ khai con người đã biết tạo lửa bằng cách cọ xát hai phiến đá với 
nhau. Đó là áp dụng tương quan nhân quả một chiêu, "công sinh nhiệt", "công 
là nhân và nhiệt là quả" [Vật lý học định nghĩa công là lực tác dụng nhân với 
quãng đường vật xê dịch]. Đến khi hiểu được ngược lại nhiệt có thể chuyên 
hóa thành công, "nhiệt sinh công", "nhiệt là nhân và công là quả", tức là đến 
khi khám phá tương quan nhân quả ứng hiện hai chiều "nhân = quả", không có 


24 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


sai biệt giữa nhân và quả thời các máy chạy hơi nước và động cơ nỗ được chế 
tạo, khởi đầu cuộc Cách mạng Kỹ nghệ (Industrial Revolution) ở nước Anh 
vào cuối thế kỷ 18 thay đổi toàn diện đời sống trên mặt đất. 


Đối với vật lý học, luật nhân quả không mấy lợi ích. Ngoại trừ những lúc cần 
trả lời văn tắt những câu hỏi thắc mắc về nhân quả hay phát biểu kết quả một 
cách bình dân không chân thật như: "Sức hút vạn vật là nguyên nhân chuyển 
động của hành tinh quanh mặt trời", "Ma sát là nguyên nhân của nhiệt”, khoa 
học gia sử dụng hoàn toàn toán ngữ, biến chuyên các phương trình toán học 
theo những quy tắc nhất định, có thể tính chuyển động của các hành tinh tùy 
thuộc sức hút vạn vật hay ngược lại tính sức hút vạn vật bằng vào chuyển 
động của các hành tinh. Bởi thế cho nên không cần phải phân biệt đâu là nhân 
và đâu là quả. 


Hiện nay, mô phỏng phương pháp khảo sát phân tích và sử dụng toán ngữ của 
vật lý học, các bộ môn như kinh tế học, xã hội học, tâm lý học, ... cũng nghiên 
cứu tương quan nhân quả loại tác động để tìm hiểu các vấn đề liên quan sinh 
hoạt con người. Thí dụ hỏi: Gia tăng tiền công có phải là nguyên nhân của sự 
gia tăng vật giá? Chiến tranh gần kể có phải là do chạy đua sản xuất vũ khí? 
Nơi ăn chốn ở không tốt có làm suy giảm tham vọng và sức sản xuất hay 
không? Tắt nhiên mọi phát biểu về giả thiết nhân quả phải được kiểm chứng 
chặt chẽ bằng mọi phương pháp khoa học thời mới mong dẫn đến những hành 
động có lợi ích xã hội. Thường khi thi thiết tương quan nhân quả loại tác động 
người ta có khuynh hướng đặt trọng tâm vào những yếu tổ dễ tác động. Chắng 
hạn, giữa hai yếu tố, cải cách câu trúc kinh tế của xã hội và thay đổi đời sống 
vật chất và tâm linh của dân chúng, một số người tin rằng cải cách cấu trúc 
kinh tế của xã hội dễ tác động hơn là thay đổi đời sống vật chất và tâm linh 
của dân chúng. Do đó mới phát sinh chủ thuyết chọn cải cách cơ cấu kinh tế 
làm nhân để xây dựng một đời sống vật chất và tâm linh tiến bộ. Hiểm họa ở 
đây là chấp lấy một giả thiết và biến nó thành một chân lý. 


Ñ„x H, 


Lầm lẫn hai tính "đúng" và "chân" của mệnh đề phát biểu dẫn đến sự lầm 
tưởng tương quan nhân quả loại giả định là tương quan nhân quả loại tác 
động. Chẳng hạn trong ngành Đông y, cách định bệnh chỉ đúng chứ không 
chân thật. Lý do: Để tìm ra nguyên nhân của bệnh, thầy thuốc thường y vào 


25 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


tưởng vọng và suy diễn đúng theo một mô hình lý luận. Chữa trị là thực hiện 
một số tác động như bắt mạch, thử máu, định thuốc trị bệnh, ... Nhưng người 
thầy thuốc không hề thực hiện các tác động ấy như là thí nghiệm để thử xem 
những nguyên nhân ông chẩn đoán có chân thật hay không. 


Phân biệt nhân quả loại tác động và loại giả định rất cần thiết để tránh những 
tranh luận vô bồ giữa những trường phái có chủ trương khác nhau. Chẳng hạn, 
có các nhà xã hội học tin vào những tương quan nhân quả loại tác động và chủ 
trương khám phá những định luật khách quan chi phối tập quán xã hội của con 
người, giải thích quá trình tiến hóa của các xã hội, .... Bắt chước các nhà vật lý 
học kiểm chứng những định luật vật lý họ tìm cách thử nghiệm các định luật 
xã hội học bằng đủ mọi phương pháp khoa học. Nhưng cũng có các nhà xã hội 
học khác chỉ bằng vào những tương quan nhân quả loại giả định tùy thuận 
những tiêu chuẩn chủ quan thích hợp với khung ý niệm riêng biệt của họ. Lẽ 
cô nhiên, những triết gia như Plato, Rousseau, Hegel, ... thành lập những hệ 
thống tư tưởng xã hội rất hoàn hảo trong đó mọi hiện tượng đều liên hệ thuận 
hợp nhau theo đúng những luận chứng có phép tắc minh bạch. Nhưng vì 
không đề xuất một dự đoán nào hàm ý phương cách thử nghiệm, nên các hệ 
thống tư tưởng ấy không chân thật mà chỉ đúng đối với những người đồng chủ 
trương mà thôi. Khi thấy rõ sự khác biệt giữa những loại tương quan nhân quả 
mỗi học phái chọn làm căn bản cho hệ thông tư tưởng của mình thời không 
cần phí phạm thời giờ tranh biện để biết phía nào phát biểu đúng, phía nào 
phát biểu chân thật. 


26 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


2. Bát bất và Duyên khởi 


Tính đối xứng của tương quan nhân quả. 

Trong cơ học lượng tử vẫn đề tương quan nhân quả liên hệ với nguyên lý đối 
xứng dùng giải thích sự quan hệ giữa tâm (phương cách thử nghiệm) và vật 
(lượng tử hiện hữu). Theo các nhà lượng tử học, vào bất cứ lúc nào, ta không 
thể biết hết thảy mọi điều kiện (nhân) đủ đề một biến cô lượng tử hiện khởi. 
Nói tổng quát, nếu một thực thể giả định như lượng tử vượt ngoài tri giác của 
con người thời không có căn bản để chủ trương sự hiện hữu của nó, bởi vì thi 
thiết sự hiện hữu tùy thuộc khả năng thử nghiệm. Không thể thiết lập sự hiện 
hữu của thực thể nếu không có phương cách kiểm chứng sự hiện hữu ấy. Cũng 
vậy, không thể xác quyết sự hiện hữu của phương cách kiểm nghiệm độc lập 
với thực thể mà sự hiện hữu đã được thử nghiệm. Do đó, ta thấy ngay có sự 
đối xứng giữa hiện hữu và phương cách kiểm nghiệm. 


Sau đây là một thí dụ khác về tính đối xứng của nhân và quả có thể ứng dụng 
chẳng những trong vật lý học mà cả trong tâm lý học. Gọi A là tập hợp gồm 
tất cả điều kiện (nhân) đủ để phát hiện một hiện tượng B. Tập hợp A chỉ xuất 
hiện sát ngay trước lúc B hiện khởi. Do đó, tất phải có một khoảng thời gian 
rất ngắn, không cần biết ngắn bao lâu, miễn là trong khoảng thời gian ây 
không hiện ra bất cứ ảnh hưởng nào ngăn cản B xuất hiện. Chỉ vào lúc sát 
ngay trước khi B hiện khởi ta mới chắc chăn hoàn toàn là B sẽ xuất hiện. Cho 
đến giây phút ây mọi điều dự đoán đều thâu tóm vào sự biến thiên của một 
hàm số xác suất mà thôi. 


27 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


Nếu cuối cùng B không xảy ra, thời các nhân của B chẳng bao giờ hiện hữu. 
Lý do: không thể thi thiết sự hiện hữu các nhân của B khi hiện tượng B không 
có. Sự hiện hữu các nhân của B được xác định một cách chắc chắn chỉ vào lúc 
B sắp hiện khởi, nghĩa là băng cách nghịch suy trở về ngay trước lúc B hiện 
khởi. Do đó, tập hợp A gồm các nhân của B không thể hiện hữu mà chỉ là xác 
suất B hiện khởi cho đến khi B thực sự xảy ra. Cũng vậy, B được xem là quả 
của A đến khi toàn thể tập hợp A xuất hiện. Nói đơn giản hơn, nếu A là tập 
hợp gồm một hay nhiều biến cố xuất hiện trước biến có B và B không hiện 
khởi khi A không xuất hiện trước, thời A được công nhận là nhân của B. 


Trong tập Nhập Trung Đạo (Madhyamakàvatàra), ngài Nguyệt Xứng cũng 
định nghĩa tương quan nhân quả một cách tương tự: "Nếu nhân sinh quả cần 
thiết của nó, thời vì lý do đó mà gọi nó là nhân. Nếu không quả nào được sinh, 
thời vì vắng (quả) nên nhân không có". 


Quan niệm tương quan nhân quả như vậy tức là nhìn nhận tính đối xứng của 
tương quan nhân quả: hiện thực này được xác định trong tương quan đối đãi 
với hiện thực kia. Tương quan nhân quả ở đây là tương đãi hay tương thành. 
Tất cả mọi tướng mà ta gọi là hiện hữu đều là hiện hữu giữa các mỗi quan hệ, 
giữa các duyên, chứ không thật có. Theo Duy thức, đó là do thức biến. Thức 
là một trong hết thảy pháp, nhưng đặc biệt, thức là chủ lực ở ngay trong mỗi 
mỗi chúng sanh, có năng lực phân biệt biết được cái khác, và tự biết được 
mình. Thí dụ thức biến: Vạn vật hiện hữu là do thức phân biệt danh tướng, 
sắc, tâm, huân tập vào Tạng thức nhiều đời nhiều kiếp thành chủng tử (tập khí, 
thói quen) cố hữu, nên khi thức móng khởi thời liền hiện ra đủ các tướng đúng 
như khi được huân tập vào Tạng thức, và tự phân biệt ra Kiến phần có năng 
lực nhận biết và Tướng phần là đối tượng của nhận biết. Chủ thể (Kiến phân) 
và đôi tượng (Tướng phần) nhận thức nương vào nhau mà hiện hữu và xuất 
hiện đồng thời như là đối tượng chuyền hiện của thức. Kiến, Tướng phần như 
vậy gọi là nhân duyên biến. 


Kiến phần (biết) và Tướng phần (bị biết) không phải là ngã và pháp, là người 
và vật. Nhưng nếu đê tướng ngã pháp này được huân tập mãi vào Tạng thức 
thành chủng tử có sẵn, thời khi móng khởi lên liền thấy ngã và pháp là những 
hiện hữu có tự thân độc lập riêng biệt. Chính do thức biến theo cách này (gọi 
là phân biệt biến) mà các pháp trong đồng nhất tính duyên khởi , vô danh vô 
tướng, vô thỉ vô chung, vô trung vô biên (không trong không ngoài) nối lên 
thiên hình vạn trạng, rôi mê muội chạy theo giả tướng thiên hình vạn trạng đó 
mà đắm trước, trói buộc theo nó, gây nên khổ đau. 

28 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


Điều này cho thấy đối tượng nhận thức và chủ thể nhận thức không rời nhau 
mà có, đôi tượng nhận thức và chủ thê nhận thức đều là nhận thức. Đây là căn 
bản và là khởi điêm của học thuyêt Duy thức. 


Đức Phật đã có lần nêu rõ cái gọi là thế giới chăng qua chỉ thành lập trên quan 
hệ tương đãi và tương thành giữa sáu căn và sáu cảnh: 


"Ví như hai bó lau dựa vào nhau mà đứng. Cũng vậy, này Hiền giả, do duyên 
danh sắc, thức sanh khởi. Do duyên thức, danh sắc sanh khởi. ... Này Hiền giả, 
nếu một bó lau được kéo qua (một bên), bó lau kia liền rơi xuống. Nếu bó lau 
kia được kéo qua (một bên), bó lau này được rơi xuống. Cũng vậy, này Hiền 
giả, do danh sắc diệt nên thức diệt. Do thức diệt nên danh sắc diệt. ..." (Kinh 
Bó lau, Tương Ưng bộ, ii.I 12). 


Không có chủ quan thời không có khách quan và ngược lại. Ngoài quan hệ 
tương đãi và tương thành, không có cái gọi là thế giới. Hết thảy đều được 
thành lập trên quan hệ hỗ tương sinh tồn. Công thức y tha khởi được ghi lại 
như sau trong kinh Phật tự thuyết, Tiểu bộ I: 


Cái này có thời cái kia có 

Cái này không thời cái kia không 
Cái này sinh thời cái kia sinh 

Cái này diệt thời cái kia diệt. 


Vật lý học cũng có những thí dụ tương tự: thời gian và không gian, vật chất và 
năng lượng, tiêm năng (potentiality) và hiện hành (actuality). 


Bát bất và Duyên khởi. 

Trong 21 ngày ngôi tại cội Bồ đề, đức Phật đã chứng ¬.~ định lý y tánh 
duyên khởi pháp (Pratìtyasamutpàda; lý Duyên khởi) và "vì những người chưa 
ngộ đạt pháp này thời làm cho ngộ đạt, băng mọi cách thuyết minh, giảng giải, 
chỉ bày, xác lập, nói rộng ra, và phân biệt rõ ràng cho họ có thê thấy" nên suốt 
45 năm truyền bá chánh pháp, Ngài đã phân biện thuyết giảng để làm cho 
những người nghe pháp cũng được giải thoát như chính Ngài. Bồ tát Long 
Thọ tán thán công đức cao dày và sâu rộng đó trong bài tụng khởi đầu Trung 
quán luận như sau. 


Bất sinh diệc bất diệt 
29 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


Bất thường diệc bất đoạn 
Bắt nhất diệc bắt dị 
Bắt lai điệc bất xuất 


Năng thuyết thị nhân duyên 
Thiện diệt chư hý luận 

Ngã khê thủ lễ Phật 

Chư thuyết trung đệ nhất. 


Tiếng Việt dịch chữ Prattyasamutpàda là lý Duyên khởi, tiếng Anh là 
'dependent co-origination", “dependent co-arising". Theo ngài Nguyệt Xứng, 
căn ơi có nghĩa chuyên động: tiền trí từ prati có nghĩa là đạt được. Nếu thêm 
một tiền trí từ vào căn thời ý nghĩa của căn sẽ thay đối. Vậy chữ pratìtya khi 
được xem như một động từ biến hành cách thời "đạt được" có nghĩa là "tùy 
thuộc" hay "tương đối". 

Cũng thế, căn ơpad có nghĩa "đi" hay "ngã xuống", nhưng khi thêm tiền trí từ 
samut có nghĩa "từ đó mà ra" thời samutpàda nghĩa là "hiện khởi, sinh khởi”. 
Vậy duyên khởi (Pratìtyasamutpàda) có thể hiểu là "hiện khởi trong sự hỗ 
tương lệ thuộc" hay "do các duyên phối hợp mà pháp sinh khởi". Như vậy, 
phần đầu của tên (pratìtya) loại bỏ tà kiến chấp. thường, vì pháp có là do các 
duyên phối hợp cho nên không thường hằng. Phần sau (samutpàda) ngăn chận 
tà kiến chấp đoạn, vì có sự sinh khởi các pháp khi duyên hội đủ. Cả hai phần 
gộp lại biểu thị Trung đạo, nghĩa là không chấp thường không chấp đoạn. 


Thanh Tịnh Đạo, sư cô Trí Hải dịch, giải thích: "Danh từ duyên sinh khi được 
dùng chỉ toàn thể các pháp sinh khởi do duyên tánh, cần được hiểu như sau. 
Toàn thể các pháp ấy cần được thấu đạt (pa-ticca). Khi toàn thể đã được thấu 
rõ, nó đưa đến an lạc hạnh phúc siêu thế, nên người trí xem toàn bộ duyên 
sinh là đáng được thấu rõ hay đạt đến (paccetum). Và khi nó sinh (uppajjati), 
nó sinh cùng với (saha), và một cách chân chánh (sammà) chứ không phải 
sinh đơn độc và vô nhân, nên nó là sự đồng sinh khởi (samuppàdo). Vậy vì nó 
là sự đồng sinh khởi, và do các duyên, nên gọi duyên sinh, và vì toàn bộ các 
nhân là một duyên cho các pháp duyên sanh, nên toàn thể nhân ấy cũng được 
gọi là Duyên sanh, vốn dùng đề chỉ quả của nó. Cũng như ta nói "Sự xuất hiện 
của chư Phật là điều phúc lạc”, chính vì sự xuất hiện ấy là điều kiện (duyên) 
đem lại phúc lạc. 


Hoặc vì tông thê các nhân đưa đên quả kê tiêp, cho nên có thê nói là chúng 
"cùng sinh khởi với nhau". 
30 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


Tổng hợp các nhân khởi từ vô minh, để dẫn đến sự thể hiện một quả ví dụ 
hành, thức, v..v... tổng hợp ấy được gọi paticco nghĩa là hướng tới quả của nó 
do sự hỗ tương lệ thuộc của các chi phần, nghĩa là chúng phát sinh cùng một 
quả, và không thể thiếu một chi phần nào. Và nó được gọi là samuppàdo, cùng 
sanh khởi, vì nó khiến cho các pháp được sanh phải sanh trong sự hỗ tương lệ 
thuộc. Do vậy, vì nó do duyên (paticco) và cùng sanh (samuppàda) nên gọi là 
Duyên khởi, samuppàda. 


Một cách giải thích khác: Toàn bộ y duyên tánh này tác động hỗ tương lệ 
thuộc, khởi lên những pháp đồng đắng với nhau. Đây là lý do bậc đại thánh, 
bậc kiến giả, đã cho từ ngữ này hình thức ngắn gọn." 


Như vậy, sự vật trong vũ trụ sinh khởi không do một quyền năng siêu nhiên 
như Thiên chúa. Vũ trụ không phải là hơi thở, là một giấc mộng của đắng 
Phạm thiên (Brahman), nghĩa là vạn vật không phát sinh từ một Nguyên nhân 
Tối sơ, một Bản thể tuyệt đối có tính chất thường tịch, vô sinh, và vô trụ, đồng 
nhất với tự thể (àtman) tức căn để bất diệt của hiện tượng con người. Tất cả 
không phát xuất từ một nguyên nhân cho nên vạn hữu nhất định xuất hiện do 
nhiều nhân. Nói khác, tất cả đều là sản phẩm do hỗ tương lệ thuộc, hiện hữu 
quan hệ trong tiến trình nhân duyên. 


Khái niệm Duyên khởi là một khái niệm về Không, tại vì "không có một cái 
gì" vượt ra ngoài (siêu nhiên), nằm bên trong (bản thể), hay ở khoảng giữa 
(đối thiên trung) các hỗ tương lệ thuộc. Không ở đây không phải khái niệm 
"không" đối đãi với khái niệm "có". Không ở đây là thực tại của vạn hữu vượt 
thoát mọi khái niệm của nhận thức thông thường, "là một tắm vải trên đó 
duyên sinh tô vẽ những bức họa vô cùng sặc sỡ. Như thế, Không đến trước 
nhưng không phải trước trong thời gian vì thời gian giả định một chuỗi duyên 
sinh. Cái đến trước có nghĩa là cái căn bản. Khi người ta có thể nghĩ đến 
duyên sinh hay tương đối tính được, là vì chúng đã sẵn trong Không." (D. T. 
Suzuki, Thiền luận. Tập Hạ) Câu cuối diễn tả cùng một ý nghĩa với khẩu 
quyết lừng danh của Bỏ tát Long Thọ: "Dĩ hữu Không nghĩa cố/ Nhất thiết 
pháp đắc thành/" (trong bài tụng Trung luận XXIV.14). Dịch thoát: "Mọi pháp 
do Không mà có" hay "Các pháp phải Không (vô tự tính) thời mới có thể hiện 
hữu”. Vì do duyên sinh sự hữu của vạn vật lệ thuộc nhân duyên, nghĩa là sự 
hữu không có yếu tính quyết định nên toàn là giả hữu. Đối với những sự vật 
của thế giới thường nghiệm, sự giả hữu của chúng tùy thuộc vào nhân duyên 
nên không thể có tự tính mà hiện hữu được. Điều này cho thấy câu nói của 

31 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


ngài Long Thọ, "Phải Không mới có", không có gì đáng gọi là nghịch lý. 


Để biểu dương đạo lý Duyên khởi của đức Thế Tôn Bồ tát Long Thọ sử dụng 
bốn song thế phủ định (bát bất). Dùng song thế phủ định "bất ...., bất..." là 
muốn trỏ vào hai đối cực mâu thuần nhau, sinh và diệt, thường và đoạn, nhất 
và đị, lai và xuất, đồng thời bác bỏ luôn cả hai cực, tức là phủ định hai lần kế 
tiếp. Kết quả là chuyên hóa hoàn toàn một phủ định tuyệt đối (phủ định cả hai 
có và không, tức Không) thành một khăng định tuyệt đối (khăng định cả hai 
có và không, tức Bất Không). Có những điểm đáng lưu ý sau đây do sử dụng 
phép Bát bắt. 


1. Hai đối cực tuy mâu thuẫn nhau nhưng cùng chung một bình diện. Trên mặt 
lưỡng nguyên đó, hai cực không hợp vì cực này phủ định cực kia. Chúng 
không ly vì chúng được thành lập trên quan hệ hỗ tương sinh tồn. Song thế 
phủ định là một bước nhảy vọt xuyên qua cái mặt lưỡng nguyên ấy. 


2. Song thế phủ định không những là một quá trình luận lý mà trên phương 
diện tu dưỡng còn là một lối diễn tả sự phấn đấu nội tâm để giải quyết mâu 
thuẫn giữa hai kiến chấp đối nghịch, hữu và vô, khăng định và phủ định, 
thường xuyên gắn bó với tâm thức và là tự thân của đau khổ. Quả vậy, trong 
Tín tâm minh, Tam tổ Tăng Xán nói: "Khi nào mình còn thấy có thuận có 
nghịch, đối đãi thời lúc đó là tâm bệnh". Tất cả sự bất mãn và mất tự do ở hiện 
tại đều được tạo ra bởi ý chí sinh hoạt khẳng định của cá thê bắt nguồn từ vô 
minh, dục, ái, ngã chấp, ngã dục, v..v... Nhưng khi khám phá được sinh, lão, 
bệnh, tử hiện thực tức thời biết ngay được cái bất sinh bất diệt, do đó mà 
quyết tâm thực hiện thanh tịnh, vượt thắng phiền não, tiêu diệt khổ ưu, đạt tới 
chánh đạo. Giải thoát tức là nhìn thẳng vào hiện thực, dựa vào cái sinh mệnh 
hữu hạn mà quán sát nhân duyên. Sự bức bách hiện thực thúc đây cởi bỏ mọi 
trói buộc, siêu việt hiện thực, thể hiện sinh mệnh tuyệt đối vô hạn tức Không, 
đạt tới một cảnh giới kỳ diệu bắt tử, cái mà Phật gọi là giải thoát, là niết bàn. 


Hãy nghe Phật thuật lại kinh nghiệm của Ngài sau khi thành đạo: "Như thế, Ta 
là sanh pháp, ở trong sanh pháp, sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị sanh, 
tìm cầu cái không sanh, vô thượng an ôn. khỏi cái khổ ách, niết bàn, và đã 
chứng được cái không sanh, vô thượng an ồn khỏi cái khổ ách, niết bàn. Ta từ 
lão pháp, ở trong lão pháp, sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị già, tìm cầu 
cái không già, vô thượng an ồn khỏi cái khổ ách, niết bàn, và đã chứng được 
cái không già, vô thượng an ồn khỏi cái khổ ách, niết bàn. ...Cho đến bệnh, tử, 
ưu, bi, khổ não cũng thê. Và trí và kiến khởi lên nơi Ta. Sự giải thoát của Ta 

32 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


không bị dao động. Nay là đời sống cuối cùng của Ta, không còn sự tái sanh 
nữa." (Kinh Thánh câu. Trung bộ, sô 26) 


3. Do thực hành phép quán Bát bất, căn để chấp ngả chuyên hóa từ cái ngã 
không tưởng thành cái giả ngã vô tự tính, tức Không. Hành giả thực hiện được 
trạng thái tuyệt đối mâu thuẫn tự kỷ đồng nhất (self-identity of absolute 
contradiction), tức là ngộ được lý đương thể tức Không. Đương thể là cái thể 
trong đương thời, trong hiện tại. Cái thể chính nó đang hiện tiền, chứ không 
phải ngoài cái đó, không phải quá khứ, vị lai, không phải vật khác, mà ngay 
chính nó gọi là đương thể. Đương thể tức không có nghĩa là đương ngay nơi 
thể tánh ấy là không, chứ không phải đương tướng tức không. Không đây là 
Không của bản tánh (prakriti-sùnyaftà). 


4. Ta không thể đem cái nhận thức thông thường của ta mà hiểu tánh Không. 
Lý do: tánh Không là tự thân thực tại, không có tướng sinh tướng diệt, mà tri 
kiến của ta là các khung ý niệm, các khuôn khổ, của vọng tưởng như sinh và 
diệt, có và không, một và nhiều, . .ên không năm bắt được tự thân thực tại. 
Như lời Phật dạy trong kinh Pháp Án, phải đi thắng vào thực tại mà chiêm 
nghiệm trực tiếp chứ không phải đứng bên ngoài và quán sát tánh Không như 
một đối tượng khách quan. Là tự thân thực tại, tánh Không không những là 
căn để sâu thăm nhất của cá thể hữu tình mà còn là căn để sâu thắm nhất của 
toàn thể vũ trụ. 


Trở về với tương quan nhân quả có tính đối xứng tức quan hệ tương đãi và 
tương thành, tánh Không được xem như vừa là đối tượng vừa là chủ thể của 
nhận thức. Kinh Pháp Ân giải thích: "Vì thoát ly được mọi nắm bắt cho nên 
nó (tánh Không) bao hàm được tất cả các pháp và an trú nơi cái thấy bình 
đăng không phân biệt: cái thấy ấy là cái thấy chân thực." Trên phương diện 
văn pháp, hai động từ "bao hàm" và "an trú” đều có cùng một chủ từ là "nó” 
(ánh Không). Nhưng động từ "bao hàm" chỉ về đối tượng nhận thức và động 
từ "an trú" chỉ về chủ thể nhận thức. 

Lập trường Bát nhã xuất phát từ vọng tâm duyên sinh quan, chủ trương quán 
sát từ bản chất của hết thảy các pháp để thấu suốt tánh Không tạo thành một 
sức sinh hoạt hoạt động tự do, không bị trở ngại hay trói buộc. Sự thấu suốt đó 
gọi là Bát nhã, tức trí tuệ. Cho nên gọi là trí tuệ hay là Không thật ra cũng chỉ 
là một. Cùng một sự thật mà đứng về phương diện chủ quan thời gọi là trí tuệ 
(Bát nhã) nhưng nếu đứng về phương diện khách quan thời gọi là tánh Không. 


33 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


Cũng vậy, Phật tính chỉ riêng các loài hữu tình hay Pháp tính chỉ chung cho 
vạn hữu được xem như vừa là nhân vừa là quả của sự tu dưỡng. Nói theo nhân 
thời đó là khả năng sẽ giác ngộ, nói theo quả thời đó là trạng thái của giác 
ngộ. Từ ngữ Pháp thân cũng có hai nghĩa: Bản thân giáo pháp và Bản thân lý 
thể. Bản thân giáo pháp chỉ cho giáo điền tôn tại làm biểu tượng cho bản thân 
của Phật sau khi khuất bóng. Bản thân lý thể chỉ cho Giác ngộ như là bản thân 
vô tướng. Chữ Chân Như cũng có hai mặt nghĩa: (1) Thật Không (như thật 
không), tức là cái thể tánh rốt ráo chân thật của Chân như không có các vọng 
niệm, không có các pháp nhiễm ô. (2) Thật Có (như thật bất không), tức là về 
phương diện tướng dụng thời đầy đủ vô lượng hằng sa công đức. Nhưng cảnh 
giới Thật Có này không có hình tướng gì để năm bắt. Vì đã lìa các vọng niệm 
phân biệt nên chỉ có người chứng ngộ mới biết được mà thôi. 


Tóm lại, trong Phật giáo, căn cứ trên văn tự lời nói mà luận thời hầu như mọi 
trạng thái nào có thể biểu thị cho một cái gì như là tuyệt đối hay căn để thâm 
sâu nhất đều luôn luôn phải được nhìn vào theo hai mặt ý nghĩa đối xứng như 
vậy. Lối nhìn vạn hữu theo cách đó, được gọi là "biết và thấy thực tại như thế 
là như thế". Bồ tát Long Thọ chỉ trích lối quan sát phân biệt những yếu tố chủ 
quan, khách quan, và quan hệ nhân duyên đối lập với nhau. Theo Ngài, ngoài 
yếu tố khách quan không có yếu tố chủ quan; ngoài yếu tố chủ quan không có 
yếu tố khách quan; ngoài khách quan thời quan hệ không có, mà quan hệ 
không có thời nhận thức cũng không thể có được. Bởi vậy, phương cách nhận 
thức đúng và chân thật nhất là phương thức Nhị đề. 


Bằng thuyết Nhị đề ta có thể minh giải công thức duyên khởi và đạo lý nhân 
quả như sau. 

(1) Đệ nhất nghĩa đế hay Chân đế: Cái gì nương nhân duyên sinh đều không 
thể tự hữu tự tôn, độc lập với mọi cái khác. Nghĩa là, sự hiện thực của chúng 
là giả lập, chỉ có trên mặt thế tục, không thể hiện hữu ở bên ngoài thế giới 
thường nghiệm. 

(2) Thế tục đề hay Tục đề: Tiêu chuẩn duy nhất để hiện hữu trong thế giới 
thường nghiệm là hiện hữu nương nhân duyên sinh. Tương quan nhân quả 
giữa hiện thực và các duyên yếu tố được nhận thức tùy thuận khung ý niệm 
xây dựng trên căn bản kinh nghiệm xã hội, ngôn ngữ, và luận lý thu tập trong 
quá khứ và hiện tại và sẽ cả trong tương lai. 


Sự hiện hữu theo thế tục đề là một hiện hữu giả danh bởi vì ngôn từ gọi tên nó 
là tác dụng kêt hợp các thuộc tính biêu thị nó tùy theo khung ý niệm cá nhân 
và theo quy ước cộng đông. Như thê, hiện hữu là Không, không có tự thê. Tên 

34 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


gọi không chỉ vào một thực tại nào tương ứng với hiện hữu. Do đó, giá trị 
chân thực của một cụm từ hay của một khái niệm tùy thuộc cách sử dụng 
chúng có thuận hợp hay không với tình ý cá nhân và lệ luật do cộng đồng quy 
định. Ngoài ra ý nghĩa của cụm từ hay khái niệm dẫn xuất từ cách chúng được 
ứng dụng trong những trạng huống riêng biệt. Đó là lý do tại sao Trung luận 
phản bác mọi hình thức sử dụng ngôn từ để mô tả Thực tại tuyệt đối. Chân đế 
bất khả thuyết, không phải vì ngôn ngữ không diễn tả được thực tại siêu thế 
gọi là tánh Không, mà tại vì ý nghĩa các ngôn từ tùy thuộc tình ý của người 
nói và do công ước cộng đồng quy định nên vô căn để, không thể quy chiếu 
bất cứ một thực tại nào. 


Vậy mọi hiện hữu theo tục ước bắt buộc phải là một quả nói theo nhân của nó, 
và nó là một nhân, nói theo quả của nó. Không một sự thể nào thoát khỏi 
tương quan nhân quả theo kiểu ấy. Có nhân tức có quả, và ngược lại có quả tất 
phải có nhân. Khái niệm nhân và quả có ý nghĩa cả về bản tính lẫn hình tướng 
chỉ khi nào được xét trên quan hệ giữa chúng mà thôi. 


Tương quan nhân quả loại nhất đa tương tức. 

Nói rằng sự vật không có tự tính không có nghĩa chúng không có bản tánh hay 
Thật tướng. Thật tướng của chúng là Không, là Thực tại cứu cánh. “Thật 
tướng của các pháp thời đoạn bặt, cắt đứt cả tâm hành lẫn ngôn ngữ (tư duy và 
nói năng), không sanh cũng không diệt, tịch diệt như Niết bàn" (Bài tụng 
Trung luận XVIII.7). Thật tướng hay bản tánh tuy phân biệt với giả tướng 
nhưng không phải là một tự thể, không phải là đối tượng xác định của tri giác. 
Bản tánh của sự vật là phi bản tánh; chính cái phi bản tánh là bản tánh của 
chúng. Tại vì chúng duy nhất có một bản tánh, chính là phi bản tánh. 
[prakrtyaIva na te dharmàh kimcit. yà ca prakrtih sàprakrtih, yà càprakrtih sà 
prakruh sarvadharmànàm Õ ekalaksanatvàd yad utàlaksanatvàt] 
(Astasàhasrikà PraJnàpàramità; Kinh Bát nhã Ba la mật Bát thiên tụng). 


Tánh Không bàng bạc khắp nơi, nghĩa là tánh Không an lập trong mọi sự vật. 
Cầu "chư hành vô thường" cũng có nghĩa như vậy. Tánh Không của một pháp 
đồng nhất với tánh Không của tất cả mọi pháp. Bởi tánh Không an lập trong 
mọi pháp nên do tương đồng mà tánh Không vô hạn, không có biên giới, do 
đó bao hàm được vạn pháp. Vạn hữu tức vũ trụ không tự hiện hữu, chỉ hiện 
hữu khi đủ duyên, chỉ hiện hữu băng vào quan hệ, lớp này lớp khác trùng 
trùng vô tận, một làm duyên cho tất cả, tất cả làm duyên cho một, tất cả y nơi 
một, một y nơi tất cả. 


35 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


Vì thế vũ trụ ví như một mạng lưới nhân duyên sinh vĩ đại, tất cả khởi lên 
đồng thời, nương tựa lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, mỗi hữu không chướng 
ngại hiện hữu và hoạt động của hữu khác. Mạng lưới ấy còn gọi là Pháp giới 
(dharmadhàtu) là hình tướng tích cực của tánh Không, là biểu lộ động của 
Chân như. Pháp giới vừa chỉ thế giới hiện tượng tức thế gian giới, chi phối bởi 
định lý y tánh duyên khởi pháp, vừa chỉ cảnh giới Chân như của chư Phật, vô 
vi tịch diệt, ái tận niết bàn. Nếu xét về toàn thể tiễn trình duyên khởi của vũ 
trụ, thời bản tính của hiện 

khởi là vũ trụ nói theo nhân, là tánh Không, là Pháp giới. 


Pháp giới duyên khởi là lý thuyết cho rằng vũ trụ nói theo quả là cộng đồng 
tạo tác của tất cả mọi loài, tương quan liên hệ trên đại thể, và hiện khởi trong 
hỗ tương giao thiệp. Hết thảy mọi sự vật cá biệt giao thiệp nhau, nhưng môi 
sự vật duy trì trọn vẹn cá biệt tính trong tự thân. 


Stephen Hawking, nhà bác học trứ danh về vật lý lý thuyết, đề xướng một vũ 
trụ tương tợ Pháp giới Hoa nghiêm. Vào năm 1970, cùng với vật lý gia Roger 
Penrose, ông sử dụng thuyết tương đối của Einstein, và khám phá một định lý 
toán học theo đó vũ trụ hiện khởi từ một dị điểm toán học (singularity) gọi là 
điểm nguyên thủy của vũ trụ. Thuyết này thường được gọi là thuyết Bùng nỗ 
(Big Bang). Nhưng thuyết này mới giải quyết vấn đề hiện khởi của vũ trụ 
được một nửa mà thôi, vì thuyết tương đối không đủ khả năng mô tả điểm 
nguyên thủy của vũ trụ. Bởi vậy, vào năm 1981, Stephen Hawking tìm cách 
phối hợp thuyết tương đối với cơ học lượng tử, dùng ảo số biểu tượng thời 
gian, và thành công chứng minh bằng toán học rằng vạn hữu hiện khởi không 
phải từ một dị điểm mà từ một thực tại nhất thể, đồng nhất và đối xứng, không 
dị điểm, không sai biệt, không sinh không diệt. Đề diễn tả thực tại ấy, Stephen 
Hawking viết: "The universe is really completely self-contained, having no 
boundary or edge. It would have neiIther beginning nor end: It would simply 
BE. What place, then, for a creator?" (A Brief History of Time). Dịch: Vũ trụ 
thật sự hoàn toàn mãn túc, không có biên giới hay bờ mép, vô thỉ vô chung. 
Nó hiện hữu đơn giản là thế. Như vậy còn chỗ nào dành cho một Đắng Sáng 
tạo? Là thế, danh từ Phật học là như thị, là yathàbhùta. Là thế tức là không thể 
miêu tả được. 


Theo nguyên lý bất định của Heisenberg, sự vật hiện khởi là do Thực tại tự 
tánh sai biệt, bất biến tùy duyên, mà thăng giáng năng lượng phát khởi, phá 
hủy tính đối xứng nguyên thủy của Thực tại. Bắt đầu tiến trình biến chuyên là 
sự sinh khởi tương thành (pair production) có tính cách đối xứng, nghĩa là 


36 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


những cặp đối đãi hạt và phản hạt phát hiện đồng thời, đồng biểu hiện một 
năng lượng giống nhau nhưng khác ở điểm hạt là năng lượng dương và phản 
hạt là năng lượng âm. Sở dĩ cân bằng âm dương như thế tại vì sinh khởi của 
hạt và phản hạt phát xuất từ một vũ trụ mà tổng số năng lượng là không. Nói 
theo thuật ngữ Phật giáo, vũ trụ là Chân Không và sinh khởi tương thành 
những cặp đối đãi hạt và phản hạt là Diệu hữu. Trong trường hợp phản hạt và 
hạt va chạm nhau thời chúng tương hủy theo nghĩa là chúng hỗ tương nhiếp 
nhập hoàn chuyền năng lượng trở lại. Về sau cứ mỗi lần nhiệt độ của vũ trụ 
giảm đến một mức độ nào đó thời lại thêm một lần tính đối xứng ở mức đó bị 
phá hủy. Số hạt và số phản hạt bắt đầu chênh lệch, số hạt trở nên nhiều hơn số 
phản hạt. Do đó, với thời gian phát hiện những hạt sai biệt, trước là hạt nặng 
như dương điện tử, trung hòa tử, sau là hạt nhẹ như âm điện tử. Sau đó do lực 
hấp dẫn các hạt tập hợp lại tạo thành nguyên tử, nguyên tử thành phân tử, ... 
Rồi đến lượt thiên hà thành hình, từ đó khởi sinh sao và các hệ thống hành 
tinh, v..v... Sinh mệnh cuối cùng thành lập do hội đủ các yếu tố cần thiết. 


Về mặt pháp tướng, mỗi một sự vật cá biệt tự giữ được tính riêng, làm đối 
tượng cho sự nhận thức biết nó là nó. Về mặt pháp tánh, Thật tướng của vạn 
hữu là Không, không có giới hạn, không có phần vị sai biệt. Do đó mỗi một sự 
vật châu biến và bao dung vũ trụ. Đây là nhãn quan Viên dung của Hoa 
nghiêm: Chân Như vốn thanh tịnh, mãn túc, và viên minh, nhưng cũng có diệu 
dụng năng sanh tạo ra thế giới sum la vạn tượng. Có thể nói thế giới này là 
một thế giới trùng trùng duyên khởi nằm gọn trong lòng một vi trần mà không 
bị thu nhỏ lại. Vi trần là thuật ngữ dùng để chỉ mỗi một sự vật cá biệt. Nói 
"thế giới trùng trùng duyên khởi nằm gọn trong" tức là nói tánh Không an trú 
trong. Nói "không thu nhỏ lại" tức là đứng trên phương diện pháp tướng của 
thế giới mà nói. 


Có bốn trường hợp tương dung. Một, cái một ở trong cái một. Một hiện hữu 
cá biệt duy trì trọn vẹn cá biệt tính về phương diện pháp tướng, đồng thời về 
mặt pháp tánh bao hàm một cá thể khác là do cả hai cá thể cùng có Thật tướng 
là Không. Hai, cái một ở trong tất cả, có nghĩa là tất cả không đề mất cá biệt 
tính của chúng đồng thời dung chứa mỗi mỗi cá thể mà pháp tánh đồng nhất 
với pháp tánh của tất cả. Ba, tất cả ở trong cái một, có nghĩa là cái một vẫn giữ 
được cá biệt tính, đồng thời bao hàm tất cả là do tất cả đồng nhất một tánh 
Không. Bốn, tất cả ở trong tất cả, có nghĩa là tất cả duy trì cá biệt tính của 
chúng về mặt pháp tướng, đồng thời mỗi mỗi cá thể bao dung tất cả về mặt 
pháp tánh. 


37 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


Tóm lại, Thực tại cá biệt được bao hàm trong một Thực tại bao la, và Thực tại 
bao la này lại thấy tham dự trong từng mỗi Thực tại cá biệt. Thêm nữa, mỗi 
mỗi hiện hữu cá biệt bao hàm trong chính nó tất cả những hiện hữu khác. Như 
thế có thể nói có một sự hỗ tương giao thiệp toàn diện trong Pháp giới. Thuyết 
hỗ tương giao thiệp có thể diễn tả theo thuật ngữ của tương quan nhân quả. 
Nhưng từ ngữ đó phải được hiểu theo một ý nghĩa cao sâu hơn, vì Pháp giới là 
thế giới vượt ra ngoài lưỡng cực có và không và không chút liên hệ với ý niệm 
về tương quan nhân quả theo nghĩa thế tục. Giao thiệp nhân quả trong Pháp 
giới được trực nhận không qua trung gian của khái niệm nào cả, không phải 
như là kết quả của trí năng suy luận. Thế giới của những quan hệ loại nhất đa 
tương tức còn được gọi là Không (Sùnya), là Vô sinh (anutpàda), và Vô tự 
tính (asvabhàva). 


Ngài Pháp Tạng nhận xét rằng muốn hiểu duyên sinh quan của Hoa nghiêm 
cần phải thực hành sáu phép quán sau đây: "(1) nhìn vào bản tánh trong sáng 
của Chân tâm, nơi trở về của vạn hữu; (2) nhìn vào tự thể của thế giới Sa1 bIỆt 
vốn là do Chân tâm mà có; (3) quán sát về bí mật viên dung của tâm và cảnh; 
(4) quán sát rằng tất cả chỉ là Chân Như, mà tất cả ảnh hiện tồn tại đều phản 
chiếu trong đó; (Š) quán sát rằng đài gương nhất thể thu nạp ảnh tượng của 
mọi vật, môi mỗi vật không ngăn ngại nhau; và (6) quán sát răng chủ và khách 
cùng quan hệ tôn tại toàn triệt khắp tất cả thế giới, nếu kéo ra một vật cá biệt 
thời toàn thể tất cả vật khác cũng được kéo ra theo cùng lúc." (D. T. SuzukI. 
Thiền luận. Tập Hạ) 


Tóm lại, duyên sinh quan Hoa nghiêm được thuyết minh qua một giai đoạn 
"Không" lập nên cái thể tâm thanh tịnh, rồi đứng trên lập trường tịnh tâm triệt 
để khoáng trương thành thế giới quan, chủ trương một tức hết thảy, hết thảy 
tức một (nhất đa tương tức). Đó là điểm khác biệt với lập trường Vọng tâm 
duyên sinh của Bát nhã tuy cũng chủ trương mọi pháp duy tâm như Hoa 
nghiêm. 


38 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


3. Nhân Duyên và Tứ cú 


Nhân duyên và Tứ cú Trung quán. 

Trọng tâm của Phẩm I: Quán nhân duyên là phân biệt giữa nhân (hetu) và 
duyên (pratyaya). Chữ “nhân” (hetu) trong Trung luận là để chỉ một hiện 
tượng (biến có, trạng thái, hay quá trình) tự tính nó có năng lực dẫn sanh quả. 
Chữ "duyên" (pratyaya; condition) có nghĩa là pháp làm duyên. Đó là một 
hiện tượng có thể trưng ra nhằm cắt nghĩa điều kiện hiện hữu của một hiện 
tượng khác gọi là pháp duyên dĩ sinh hay duyên khởi. Quan hệ giữa các pháp 
hội đủ để làm duyên cho một quả sanh và sự hữu "quả" không mang một tính 
chất huyền bí nào và không cân thi thiết bất kỳ một khái niệm siêu hình nào 
để diễn tả sự quan hệ ấy. Bởi thế ngài Long Thọ một mặt phản bác mọi sự 
hiện hữu của nhân, một mặt xác quyết duyên chỉ có bốn thứ mà thôi. Ngay bài 
tụng đầu Phẩm I, Ngài đưa ra một phương pháp quán sát và phân tích sự sanh 
bằng vào tứ cú. Luận thức dẫn đến kết luận là mọi pháp đều vô sinh, nghĩa là 
không có sự sanh có tự tính tức là sự sanh do năng lực dẫn sanh quả từ tự tính 
của nhân. Sau đây là bài tụng L1. 


Bản chữ Hán: 

HI.1. Chư pháp bất tự sinh/ Diệc bắt tòng tha sinh/ Bất cọng bất vô nhân/ Thị 
cô tri vô sinh// 

Bản chữ Phạn: 

PIL.1. na svato nàpI parato na dvàbhyàm nàpy ahetutah/ 

utpamnà Jàtu vidyante bhàvàh kva cana ke cana// 

Dịch PI.1. Không có bất cứ sự hữu nào ở bất cứ nơi nào sanh từ chính nó, từ 
các cái khác nó, từ cả hai cộng lại, hay không có nguyên nhân. 


Theo kinh Thập Địa, Đại Bồ tát đã đủ Đệ ngũ Địa muốn vào Đệ lục Hiện tiền 
Địa phải quán sát mười pháp bình đẳng: vô tướng, vô thể, vô sinh, vô diệt, 
bốn lai thanh tịnh, không hý luận, không thủ xả, tịch tịnh, vô tự tính (như 


39 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


huyển, như mộng, như bóng, như vang, như trăng trong nước, như tượng 
trong gương, như dương diệm), hữu vô bất nhị. 

Trong Phẩm IL, ngài Long Thọ chọn giải thích phép quán sát tất cả pháp vô 
sinh vì do phép quán này mà thiền sinh thông hiểu dễ dàng chín pháp bình 
đăng kia. 


Trong bài tụng này, mệnh đề tôn biểu tượng quan hệ nhân quả giữa hai tôn y 
là "sự hữu" (bhàva) và "sanh" (utpannà vidyante). Theo phương pháp tứ cú, 
tôn y "sanh" được chia làm bốn cách: từ chính nó, từ cái khác, từ cả hai cộng 
lại, và không do nhân nào cả. Do đó, bài tụng này có thể viết lại dưới dạng 
liên hợp bốn kiến giải: 

PI. na svato bhàvàh utpannà vidyante [sự hữu không sanh từ chính nó] 

P2. na parato bhàvàh utpamnà vidyante [sự hữu không sanh từ cái khác nó] 

P3. na dvàbhyàm bhàvàh utpamnà vidyante [sự hữu không sanh từ cả hai cộng 
lại] 

P4. na ahetuto bhàvàh utpannà vidyante [sự hữu không sanh không có nguyên 
nhân]. 


Hai kiến giải PI và P2 có tầm quan trọng đặc biệt. Chúng khác nhau ở chỗ 
kiến giải PI nói đến "từ chính nó" (svato), kiến giải P2 nói đến "từ cái khác 

nó" (parato). "Nó" và "cái khác nó" triệt để loại trừ hỗ tương, nghĩa là có nó 
thời không có cái khác nó và ngược lại, ngoài ra không có cái thứ ba nào khác. 
Vì vậy, tập hợp đồng phẩm với nó và tập hợp đồng phẩm với cái khác nó bố 
sung nhau. Hội của chúng tạo thành vũ trụ ngôn thuyết (universe Of điscourse) 
tức là tập hợp nhân của tất cả mọi sự hữu Giao của chúng là tập hợp rỗng, 
tương ứng với "các hữu sanh chắng phải từ chính nó chẳng phải từ cái khác 
nó". Theo lối thành lập tứ cú như vậy, thời tất cả chỉ có bốn cách sanh mà 
thôi, không có cách thứ năm nào khác. Sau đây là hình vẽ tượng trưng bốn 
kiến giải: tập hợp đồng phẩm với nó (1), tập hợp đồng phẩm với cái khác nó 
ID, tập hợp vũ trụ ngôn thuyết hội hai tập hợp ấy (ID, và tập hợp giao rỗng 
của hai tập hợp ấy (IV). 


..... ..“*. 
° * ° * 
« « 
TA : s : ` 
» ` s ` 
ị : na. s..m. . 
` 
+ . „ 
%, «` % « 
"*s.u®«® —~-~ 


I H IH IV 


40 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


Trường hợp kiến giải thứ tư thực ra được hiển nghiệm ngay sau khi hai kiến 
giải đầu phủ định sự hiện khởi từ chính nó cũng như từ cái khác nó. Cũng thế, 
trường hợp kiến giải thứ ba là một sự xác nhận những gì đã phủ định trong hai 
kiến giải đầu. Như vậy chỉ cần chứng minh hai kiến giải đầu mà thôi. 


Phép quán sát tất cả pháp vô sinh gồm những giai đoạn sau đây: 

1. Xác định cái gì phải bác bỏ y theo lý vô ngã, tức là xác định cái phải bác bỏ 
là một pháp duyên khởi. 

2. Quán sát và phân tích đề phát hiện tất cả mọi cái gì sanh có tự tính đều phải 
sanh theo một trong bốn kiến giải của tứ cú và tất cả chỉ có bốn kiến giải ấy 
mà thôi. 

3. Lần lượt quán sát nguyên nhân của từng mỗi kiến giải: tại sao tự thể không 
sanh từ chính nó, từ cái khác, từ cả hai cộng lại, không do nguyên nhân nào. 
Hết giai đoạn này, thiền sinh thấy rõ sự hữu không sanh do năng lực dẫn sanh 
quả của bất cứ nhân nào. Bởi sự hữu là do duyên sinh và không do năng lực 
dẫn sanh quả của nhân mà sanh, nên tất nhiên sự hữu không có tự tính. Do đó, 
thiền sinh kết luận sự hữu không có tự tính. 


Phật Hộ (Buddhapàlita) luận giải kiến giải PI theo phép hệ quả phi lý 
(reductio ad absurdum; phép phản chứng) như sau: 

(a1) Nếu sự hữu sanh từ chính nó, sự hữu đã hiển nhiên nên sự sanh một lần 
nữa không cần thiết. 

(b1) Giả thiết sự hữu sanh từ chính nó. Do sự sanh một lần nữa không cần 
thiết nên dẫn đến hệ luận phi lý là sự sanh kéo dài liên miên bất tận, không 
giây phút nào là không sanh. 

(c1) Kết luận: Sự hữu không sanh từ chính nó. 


Đối với kiến giải P2 cũng lý luận tương tợ theo phép hệ quả phi lý: 

(a2) Nếu sự hữu sanh từ cái khác nó, thời nó sanh từ bất cứ cái øì khác nó. 

(b2) Giả thiết sự hữu sanh từ cái khác nó. Do nó sanh từ bất cứ cái nào khác 
nên dẫn đến hệ luận phi lý là bất cứ cái gì đều sanh từ bất cứ cái gì. 

(c2) Kết luận: Sự hữu không sanh từ cái khác nó. 


Phật Hộ áp dụng phép phản chứng cho mỗi một kiến giải và cuối cùng tổng 
hợp kết quả của bốn tứ cú thời thấy răng vạn hữu không sanh từ chính nó, từ 
cái khác nó, từ cả hai cộng lại, và vô nhân, tất nhiên vạn hữu vô sinh. Bản chữ 
Hán bài tụng I.1 nêu rõ trong câu cuối lời kết luận này: "Thị có tri vô sinh" mà 
bản chữ Phạn không có. 


41 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


Về sau, Thanh Biện (Bhàvaviveka) chủ trương phàm lập một thuyết gì thời 
cần lập luận theo qui tắc Nhân minh, nghĩa là phải đủ ba phần tôn, nhân, và 
dụ. Ngài chỉ trích Phật Hộ không đưa ra một chủ trương, một mệnh đề tôn nào 
làm tiêu đích tranh luận mà chỉ dùng luận pháp tấn công băng phép phản 
chứng. Như vậy, luận chứng không đủ khả năng giải thích và thuyết phục đối 
phương vì thiếu chính xác và có thê dẫn đến kết luận sai lầm. Chắng hạn trong 
trường hợp chứng minh kiến giải P1, lý luận có thể xoay ra như sau: 

(a1) Nếu sự hữu sanh từ chính nó, thời sự sanh một lần nữa không cần thiết. 
Nhưng vì có thể đảo vị (a1) thành một mệnh đề tương đương: 

(a1) Nếu sự sanh một lần nữa cần thiết thời sự hữu sanh không từ chính nó, 
cho nên Thanh Biện nói rằng người ta có thể hiểu là Phật Hộ xác nhận: 

"Nếu sự hữu sanh từ chính nó, thời sự sanh một lần nữa không cần thiết và 
nếu sự sanh một lần nữa cần thiết thời sự hữu sanh không từ chính nó." 

Như thế, quả thật Phật Hộ đã xác quyết "sự hữu sanh không từ chính nó" tức 
là có thể sanh hoặc từ cái khác nó, hoặc từ cả nó và cái khác nó, hoặc không 
có nguyên nhân. 


Xét cho kỹ, rắc rỗi gây ra là do chữ na trong phát biểu kiến giải P1 bằng tiếng 
Phạn: 

"P1. na svato bhàvàh utpannà vidyante” [sự hữu không sanh từ chính nó] 

Chữ na có thể phủ định động từ "vidyante" trong "utpannà vidyante" (sanh) và 
cũng có thể phủ định danh từ "svato" (từ chính nó). Nếu phủ định động từ 
trong một cụm động từ (verb phrase) thời có nghĩa là phủ định toàn thể mệnh 
đề tức là một phủ định tuyệt đối (prasajyapratisedha), không hàm ý một khẳng 
định đàng sau. Trái lại nếu phủ định một danh từ trong một cụm danh từ (noun 
phrase) thời đó là một phủ định không quả quyết (paryudàsa) hàm ý một 
khẳng định đàng sau. Do đó, áp dụng phép phản chứng phản bác một mệnh đề 
trái nghịch với mệnh đề tôn là một luận pháp nguy hiêm. Nó có thể dẫn đến 
một phủ định không quả quyết hàm ý một khẳng định đàng sau, và cuối cùng 
đưa đến kết quả ngược lại dụng ý của ngài Long Thọ như trong thí dụ kiến 
giải PI nêu trên. 


Về sau, bênh vực lập trường của Phật Hộ, ngài Nguyệt Xứng giải thích dụng ý 
phủ định của ngài Long Thọ trong bốn kiến giải là phủ định tuyệt đối 
(prasajyapratisedha). Phản bác kiến giải "không sanh từ chính nó" không có 
nghĩa là công nhận kiến giải đối nghịch "sanh từ cái khác nó". Mặt khác, 
mệnh đề đối nghịch này cũng bị phủ định trong kiến giải thứ hai. Bởi vậy 
Thanh Biện đã chỉ trích sai lầm. Ngoài ra, Phật Hộ không cần phải bảo vệ hay 
đối tránh về chủ trương của mình. Vì mục đích của cuộc tranh luận là chỉ cho 

42 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


đối phương thấy học thuyết của họ sai lầm nên không cần tổ chức luận thức 
phải đủ ba phần tôn, nhân, và dụ. Dùng từ ngữ, sự kiện đối phương công nhận 
để phá lập luận của họ là đủ rồi. Vả lại, phép phản chứng thực ra là một hình 
thức thu gọn của phá luận theo quy tắc Nhân minh. 


Nên lưu ý ở đây không một thực tại nào bị phủ định. Cái bị phủ định là ngôn 
ngữ và luận lý nhập thể trong các mệnh đề tôn "Sự hữu không sanh từ chính 
nó, từ cái khác nó, v..v..". Mục đích của tứ cú Trung quán là chỉ bày cách thức 
phản bác ngôn ngữ và luận lý thông tục khi được sử dụng mô tả thực tại cứu 
cánh. Sự phủ định thành công là vì kết cấu văn pháp của mệnh đề phát biểu 
đặt trên định thức duyên khởi nên không quy chiếu một thực tại nào cả. 
Phương cách tư duy và phát biểu thông tục là quảng diễn và biến dị lối giải 
thích nhị nguyên về hiện hữu: khẳng định và phủ định, tích cực và tiêu cực, 
một và nhiêu, ... Ngay trong một mệnh đề phán đoán đơn giản như "tờ giấy 
này trắng" bắt buộc phải có hai ngôn từ là chủ từ "tờ giấy này" và thuộc từ 
"trăng". Thêm nữa, khái niệm "trăng" cần có khái niệm đối nghịch "không 
trắng" mới định nghĩa được: "trắng là khiển trừ không-trắng". Bất cứ phát 
biểu nào cũng phải nương vào ít nhất là hai khái niệm mới có ý nghĩa. 


Thật ra, suy luận và mô tả luôn luôn căn cứ trên kiến giải phân hai về hiện 
hữu. Nếu không thế thời không làm sao nói năng bàn luận về quan hệ giữa tác 
nghiệp và nghiệp, thấy và đối tượng bị thấy, biết và cái bị biết, ... Mọi quảng 
diễn và biến đị kiến giải phân hai về hiện hữu tạo nên cái được gọi là hý luận 
[prapanca; nguyên nghĩa của prapanca là quảng diễn (expansion) hay, biến dị 
(diversity)]. Kiến giải phân hai thật ra vô hại nhưng khi đi đôi với chấp trước 
và có chấp thời sinh ra hý luận gây nguy hại rất lớn. Hý luận còn phô diễn một 
ý nghĩa sai lầm rằng sự hữu có tự tính, cái không có mà vọng tưởng chấp là 
chân thật. Theo ngài Long Thọ, muốn nhỗ hết gốc rễ mọi khô đau và vô minh 
vi tế nhất ra khỏi tâm trí để giải thoát hết khổ, chúng ta phải đoạn diệt hý luận. 
Trung luận không ngớt phủ định ngôn ngữ và luận lý mặc dầu với đặc tính 
quảng diễn và biến dị ngôn ngữ và luận lý là công cụ tối cần và hữu ích nhất 
trong đời sống thực tiễn của chúng ta. 


Một phương pháp xác định tính đúng của luận thức tứ cú Trung quán là quán 
sát và phân tích căn cứ vào diện thời gian của vũ trụ ngôn thuyết. Chắng hạn, 
hai mệnh đề "x sanh từ cái khác nó" và "x không sanh từ cái khác nó" mâu 
thuẫn nhau. Cả hai nếu đồng thời thời không thể đúng. Tuy nhiên, nếu xét mỗi 
mệnh đề ở vào một thời điểm khác nhau thời cả hai có thể đúng. Sự kiện x 
sanh từ cái khác nó ở thời điểm "a" và sự kiện x không sanh từ cái khác nó ở 

43 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


thời điểm "b" khác "a" thuộc hai hệ thống luận lý khác nhau. Bởi vậy muốn 
hiểu rõ cấu trúc luận W của tứ cú và xác định tính đúng của nó, cần phân biệt 
những hệ thống tứ cú trên phương diện dịch chuyển thời gian. Tứ cú Hoa 
nghiêm đề cập sau đây là một thí dụ khác với tứ cú Trung quán trên phương 
diện đó. 


Sáu nghĩa của nhân và Tứ cú Hoa nghiêm Ngũ giáo Chương. 

Ngài Pháp Tạng, vị tô thứ ba nhưng thường được xem như sáng tô đích thực 
của Hoa nghiêm tông, đã có công hệ thống hóa toàn vẹn nên triết học Hoa 
nghiêm. Trong sô rất nhiều tác phẩm của Ngài, Hoa nghiêm Nhất thừa Giáo 
nghĩa Phân tề Chương, còn gọi văn tắt là Hoa nghiêm Ngũ giáo Chương, là bộ 
luận căn bản được dùng làm sách giáo khoa không những về giáo lý Hoa 
nghiêm mà còn về tư tưởng Phật giáo nữa. Chương hai: "Duyên khởi môn lục 
nhân nghĩa" của bộ luận này được dành giảng giải về sáu nghĩa của nhân. Sáu 
nghĩa của nhân là sáu đặc tính của cái được quan niệm là nhân. Sáu nghĩa này 
do ngài Pháp Tạng đứng trên phương diện thể và dụng giải thích lại sáu nghĩa 
của pháp chủng tử [sát na diệt, quả câu hữu, hằng tùy chuyền, tánh quyết định, 
đãi chúng duyên, và dẫn tự quả] thuyết giảng trong Nhiếp Đại thừa luận của 
Võ Trước. 


Xét mặt thể, nhân có hai: Không và Hữu. Nhân Không là căn cứ vào sự kiện 
mọi hiện tượng do duyên sinh đều vô tự tính. Nhân hữu là căn cứ vào sự kiện 
mọi hiện tượng do duyên sinh đều là danh tự giả tướng. Hữu mượn danh mà 
có cho nên giả hữu. 
Xét mặt dụng, nhân có hai: hữu lực và vô lực. Nhân hữu lực là căn cứ vào sự 
kiện nhân tự nó đơn độc hay chung hợp với duyên mà có năng lực dẫn sanh 
quả. Nhân vô lực là căn cứ vào sự kiện nhân không có năng lực dẫn sanh quả. 
Ngoài ra, xét về mặt lệ thuộc duyên để sanh quả, nhân có hai: nhân đãi duyên 
(đãi duyên tức đợi duyên) là nhân lệ thuộc duyên và nhân bắt đãi duyên là 
nhân không lệ thuộc duyên mà sanh quả. 
Đứng trên sáu quan điểm: Không và hữu, hữu lực và vô lực, đãi duyên và bất 
đãi duyên, ngài Pháp Tạng sắp đặt sáu đặc tính của nhân theo thứ tự sau đây. 
Hoa nghiêm Ngũ giáo Chương gọi sáu đặc tính này là sáu nghĩa của nhân: 
NI. Không, hữu lực, và bất đãi duyên. 
N2. Không, hữu lực, và đãi duyên. 
N3. Không, vô lực, và đãi duyên. 
N4. Hữu, hữu lực, và bất đãi duyên. 
N5. Hữu, hữu lực, và đãi duyên. 
Nó. Hữu, vô lực, và đãi duyên. 

44 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


Điều đáng lưu ý là trong số sáu nghĩa có bốn là hữu lực (NI, N2, N4, N5) và 
hai vô lực (N3, Nó). Đó là vì hai đặc tính sau đây bị gạt bỏ: 

N7. Không, vô lực, và bất đãi duyên. 

N8. Hữu, vô lực, và bất đãi duyên. 

Lý do: Ngài Pháp Tạng cho rằng khi vô lực về mặt dụng và bất đãi duyên về 
mặt lệ thuộc duyên thời không còn lý do gì để quan niệm cái đó là nhân nữa. 


Ngài Pháp Tạng dùng tên sáu đặc tính của chủng tử để định danh sáu nghĩa 
của nhân và giải thích như sau. 

Nghĩa I: "Không, hữu lực, và bất đãi duyên". Đây là nghĩa "sát na diệt". Tại 
sao? Do sát na diệt mà hiển lộ vô tự tính. Đó là Không. Do diệt này mà quả 
pháp được sanh. Đó là hữu lực. Nhưng sự tàn tạ diệt vong này không phải do 
lực của duyên, nên nói là bất đãi duyên (không lệ thuộc duyên). 

Nghĩa 2: "Không, hữu lực, và đãi duyên". Đây là nghĩa "quả câu hữu". Do 
"câu hữu", nghĩa là cộng đồng hiện hữu, nên mới có thể (hiện) hữu, như thế là 
bất hữu tức Không. Do "câu" tức tương tác cho nên có thể thành hữu. Đó là 
hữu lực. Do "câu" nên không phải là đơn độc, cho nên đãi duyên (lệ thuộc 
duyên). 

Nghĩa 3: "Không, vô lực, và đãi duyên". Đây là nghĩa "đãi chúng duyên". Tại 
vì loại nhân này cần sự hỗ trợ của nhiều điều kiện khác nữa mới có thể dẫn 
đến quả. Do không có tự tính nên Không. Nhân không sanh nhưng do duyên 
sinh, nên nhân vô lực. Do ý nghĩa này mà nói đãi duyên. 

Nghĩa 4: "Hữu, hữu lực, và bất đãi duyên". Đây là nghĩa "tánh quyết định". 
Do nhân không thay đổi chủng loại của tự thân để dẫn đến quả, cho nên có 
nghĩa là hữu. Tự thân không thay đổi nhưng có khả năng sanh quả, cho nên 
hữu lực. Nhưng sự không thay đổi này không phải do lực của duyên, nên bất 
đãi duyên. 

Nghĩa 5: "Hữu, hữu lực, và đãi duyên". Đây là nghĩa "dẫn tự quả". Do dẫn 
xuất kết quả tự thân nên có nghĩa là hữu. Tuy nhân cần sự hỗ trợ của đợi 
duyên mới sanh quả nhưng không phải là sanh quả của duyên, nên có nghĩa là 
hữu lực. Chính do điều này mà nói là đãi duyên. 

Nghĩa 6: "Hữu, vô lực, và đãi duyên". Đây là nghĩa "hằng tùy chuyển”. Vì tùy 
thuộc cái khác cho nên không thê là vô. Vì tương tục chuyên biến không thể 
trái nghịch với duyên nên không có tác dụng của lực (vô lực). Chính do điều 
này mà có nghĩa là đãi duyên. 


Sau khi giải thích, ngài Pháp Tạng liên kết sáu nghĩa của nhân với hai dạng tứ 
cú dân từ Thập địa kinh luận và Đại thừa A tỷ đạt ma tập luận. 
45 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


Dạng tứ cú thứ nhất dẫn từ Thập địa kinh luận (Dasabhùmi-sàstra) của Thế 
Thân, Bỏ đề lưu chi dịch: 

Thâm quán (về 12 chi duyên khởi) có bốn: 

ĐLI1. Hữu phần không phải là tha tác, vì sanh ra từ nhân của tự thân [sự hữu 
không sanh từ cái khác nó], 

ĐL2. Không phải tự tác vì sanh do duyên [sự hữu không sanh từ chính nó |], 
ĐL3. Phi cả hai tác, vì sanh do tùy thuận, vì không có tri giả, vì thời gian tạo 
tác không đình trú. [sự hữu không sanh từ cả hai cộng lại], 

ĐL4. Không phải vô nhân tác, vì tùy thuận mà hiện hữu [sự hữu không sanh 
không có nguyên nhân]. 


Dạng tứ cú thứ hai dẫn từ Đại thừa A tỳ đạt ma tập luận 
(Abhidharmasamuccaya), Vô Trước tạo, được diễn đạt như sau: 

TLI. Vì chủng tử tự thân hiện hữu nên không sanh ra từ cái khác [sự hữu 
không sanh từ cái khác nói]. 

TL2. Vì hội các duyên mới sanh, nên không phải tự sanh [sự hữu không sanh 
từ chính nó]. 

TL3. Vì không có tác dụng nên không cọng sanh [sự hữu không sanh từ cả hai 
cộng lại]. 

TL4. Vì có công năng nên không phải là vô nhân [sự hữu không sanh không 
có nguyên nhân]. 


Hai dạng tứ cú nói trên cùng có một cấu trúc luận lý giống nhau: 

ĐLTLI. Vì sanh do nhân của tự thân, nên không sanh từ một duyên [sự hữu 
không sanh từ cái khác nói]. 

ĐLTL2. Vì sanh từ một duyên, nên không sanh từ một nhân [sự hữu không 
sanh từ chính nói]. 

ĐLTL3. Không sanh từ cả hai nhân và duyên vì không có tri giả và vì thời 
gian tác dụng không đình trú [sự hữu không sanh từ cả hai cộng lại]. 

ĐLTL4. Không phải vô nhân mà sanh, vì do tùy thuận mà hiện hữu [sự hữu 
không sanh không có nguyên nhân]. 


Trong kiến giải đầu ĐLTLI lý do "không sanh từ cái khác nó" được giải thích 
là vì "do nhân của tự thân" mà sanh. Trong kiến giải thứ hai ĐLTL2, lý do 
"không sanh từ chính nó” được giải thích là vì "do duyên (cái khác nó)” mà 
sanh. Như vậy là khăng định mệnh đề này để giải thích lý do phủ định mệnh 
đề kia và ngược lại. 


So sánh với tứ cú Trung quán, thời hai kiến giải đầu trong tứ cú Trung quán 
46 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


không cùng một thứ tự trước sau và đặc biệt là ngài Long Thọ không giải 
thích lý do phủ định mệnh đề này bằng cách khăng định mệnh đề kia như 
trong ĐLTLI và ĐLTL2. Kiến giải thứ ba trong tứ cú Trung quán không khác 
với kiến giải thứ ba ĐLTL3. Kiến giải thứ tư Trung quán có sự dị biệt vì chỉ 
nói vỏn vẹn rằng không có sự hữu nào sanh không có nguyên nhân. Trái lại, 
kiến giải thứ tư ĐLTL4 nêu rõ lý do vì tùy thuận mà hiện hữu, nên không thể 
nói là không có nhân. Nói cách khác, ĐƯTL⁄4 xác nhận nhân hiện hữu. 


Sự đị biệt là do quan niệm về dịch chuyền thời gian trong hai hệ thông luận lý 
khác nhau. Một bên, ngài Long Thọ phát biểu bốn kiến giải của tứ cú cùng 
trên một bình diện thời gian. Bởi thế bốn kiến giải Trung quán triệt để loại trừ 
lẫn nhau. Kiến giải nào cũng bị ba kiến giải kia phản bác. Kết quả của tứ cú vì 
thế mà không được xác chứng. Bên kia, trái lại, phải xét bốn kiến giải ĐLTL 
theo các diện thời gian khác nhau. Lý do là tại hai mệnh đề đầu, ĐLTLI và 
ĐLTL2, không thể đồng thời đúng được. 


Đề liên kết sáu nghĩa của nhân với tứ cú Địa luận hay Tập luận, Hoa nghiêm 
Ngũ giáo Chương đầu tiên không dùng đến hai quan điểm nhân Không và 
nhân Hữu. Bốn quan điểm: hữu lực và vô lực, đãi duyên và bất đãi duyên 
được sử dụng để thành lập một hệ thống bốn câu HNI1, HN2, HN3, HN4 
tương ứng với tứ cú Địa luận hay Tập luận. Sau đó ghép thêm vào mỗi câu 
quan điểm nhân Không hay nhân Hữu, Ngũ giáo Chương có hai hệ tứ cú: một 
với nhân Không, một với nhân Hữu. Nhưng dù nhân Không hay nhân Hữu, 
điều này không ảnh hưởng gì đến sự tương ứng giữa bốn câu HNI, HN2, 
HN3, HN4 với tứ cú Địa luận hay Tập luận. 


HNI. Nhân hữu lực và bất đãi duyên, tương ứng với kiến giải ĐLTLI. 
HN2. Nhân vô lực và đãi duyên, tương ứng với kiến giải ĐLTL2. 
HN3. Nhân vô lực và bắt đãi duyên, tương ứng với kiến giải ĐLTL3. 
HN4. Nhân hữu lực và đãi duyên, tương ứng với kiến giải ĐLTL4. 


Câu HNI là kiến giải đầu của tứ cú Hoa BSNISH, còn gọi là "Bất tha sanh". 
"Hữu lực" có nghĩa là "sanh từ chính nó" và "bất đãi duyên” có nghĩa là 
"không sanh từ cái khác nó". Vậy kiến giải "Bắt tha soi có thể phát biểu là: 
"Vì sanh từ chính nó nên không sanh từ cái khác nó". Khi phát biểu có nêu lý 
đo vì sao không sanh từ cái khác nó: Đó là vì sanh từ chính nó. 
Câu HN2 là kiến giải thứ hai của tứ cú Hoa nghiêm, còn gọi là "Bất tự sanh". 
"Vô lực” có nghĩa là "không sanh từ chính nó”, và "đãi duyên" có nghĩa là 
"sanh từ cái khác nó". Vậy kiến giải "Bất tự sanh" có thể phát biểu là: "Vì 
47 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


sanh từ cái khác nó nên không sanh từ chính nó". Khi phát biểu có nêu lý do 
vì sao không sanh từ chính nó: Đó là vì sanh từ cái khác nó. 

Cách phát biểu hai kiến giải đầu trong Ngũ giáo Chương phân biệt hai lý do 
sanh quả, từ chính nó tức là do nhân của tự thân và từ cái khác nó tức là do 
duyên, căn cứ trên quan điểm "sanh", khác hắn với cách Trung quán phát biểu 
hai kiến giải đầu: "không sanh từ cái khác nó" và "không sanh từ chính nó", 
chỉ phủ định sự sanh chứ không giải thích lý do phủ định. Trung quán chủ 
trương quan điểm "không sanh". 


Trường hợp câu HN8 là trường hợp vừa vô lực vừa bất đãi duyên nên như đã 
nói trên không có đặc tính của cái được quan niệm là nhân. Câu HN3 có thê 
phát biểu là: "không sanh từ chính nó và không sanh từ cái khác nó". Câu này 
tuy có tên gọi "Bất cộng sanh", nhưng vì không có gì là đặc tính của nhân, nên 
không được chính thức công nhận là kiến giải thứ ba của tứ cú Hoa nghiêm. 
So với Trung quán, kiến giải thứ ba Trung quán có thể phát biểu là: "không 
sanh từ chính nó và cái khác nó”. Trung quán bác bỏ sự sanh từ hội của hai tập 
hợp bổ sung, tập hợp đồng phẩm với nó và tập hợp đồng phẩm với cái khác 
nó, tức là tập hợp gồm nhân của tất cả mọi sự hữu. Nói cách khác, kiến giải 
thứ ba Trung quán bác bỏ sự sanh từ mọi nhân. 


Câu HN4 (nhân hữu lực và đãi duyên) là kiến giải thứ tư (thật ra là kiến giải 
thứ ba) của tứ cú Hoa nghiêm, còn gọi là "bất vô nhân sanh", có thể phát biểu 
là: "Sanh từ chính nó và sanh từ cái khác nó". Rõ ràng kiến giải thứ tư Hoa 
nghiêm là một mệnh đề khẳng định sự sanh. Hoa nghiêm Ngũ giáo Chương 
giải thích hai chữ "bất vô" là một phủ định kép nên "bất vô nhân " có nghĩa là 
"có nhân". Chữ nhân ở đây có nghĩa rộng bao hàm cả duyên nữa. Vì thế, trong 
Ngũ giáo Chương, danh từ "Bắt vô nhân sanh" không chỉ dành riêng cho kiến 
giải thứ tư mà thôi. Nó được dùng để chỉ chung cho tất cả bốn kiến giải, kế cả 
kiến giải thứ ba xem như không có cái được gọi là nhân (thật ra chỉ có ba kiến 
giải). 

So với Trung quán, kiến giải thứ tư Trung quán có thể phát biểu: "không sanh 
từ cái chăng phải chính nó chăng phải cái khác nó". Như vậy có nghĩa là vô 
sinh, chứ không hàm ý: “sanh từ chính nó và sanh từ cái khác nó". 


Như trình bày trên đây, sự phân loại sáu nghĩa của nhân đã được ngài Pháp 
Tạng căn cứ trên quan niệm "là nhân thời phải có tác dụng, hữu lực hay vô lực 
mà đãi duyên". Do đó, Ngài gạt bỏ mọi cái không có tác dụng, cho rằng chúng 
không tương ứng với bất cứ kiến giải nào của tứ cú, và chủ trương "vạn pháp 
đều sanh do nhân và duyên". Đây là nguồn gốc của sự khác biệt với tứ cú 

48 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


Trung quán. Vì theo Trung quán, "nhân không sanh quả" và "không có nhân 
tự nó có năng lực dân sanh quả". 


Tất cả liên hệ giữa sáu nghĩa của nhân (Hoa nghiêm Ngũ giáo Chương), sáu 
đặc tính của chủng tử (Nhiệp luận), và ba loại tứ cú ĐỊa luận, Tập luận, Hoa 
nghiêm được trình bày trong Bảng I. 


Tứ cú Ngũ giáo Chương y cứ vào tiền đề "sanh từ chính nó hay sanh từ cái 
khác nó", nghĩa là hoặc mệnh đề "sanh từ chính nó", hoặc mệnh đề "sanh từ 
cái khác NếT, hoặc cả hai mệnh đề đó đều phải chân thật (true). Bởi vậy, hai 
mệnh đề phát biểu hai kiến giải đầu không thê đồng thời đúng. Cũng vì lý do 
đó mà kiến giải thứ ba không bao giờ đúng. Ngược lại, tứ cú Trung quán 
không y cứ vào một tiền đề như vậy. 


Đối với tứ cú Hoa nghiêm, nhân Không hay nhân Hữu chăng có ảnh hưởng 
nào đến nội dung của bốn kiến giải. Ngược lại, trong tứ cú Trung quán, nhân 
Không tương ứng với loại tứ cú phủ định: bất tự sanh, bất tha sanh, bất cộng 
sanh, bất vô nhân sanh. Nhân hữu tương ứng với loại tứ cú khăng định: hữu, 
vô, hữu vô, phi hữu phi vô. Loại tứ cú phủ định là nhằm đoạn diệt hý luận. 
Loại tứ cú khẳng định là nhằm nói lên sự hữu là giả danh giả hữu vì kỳ thật đó 
chỉ là đuyên khởi được phục hoạt từ tánh Không sau khi trải qua một lần bị 
phủ định. 


Theo Trung quán, trong tứ cú phủ định, mọi lập luận liên hệ các kiến giải đều 
thành lập cùng trên một bình diện thời gian và dẫn đến kết quả là tất cả bốn 
kiến giải đều bị bác bỏ. Trái lại trong tứ cú khắng định lập luận liên hệ các 
kiến giải không cùng đứng chung trên cùng một bình diện. Trong Ngũ giáo 
Chương cũng thế luận chứng tứ cú được thành lập trên nhiều bình diện thời 
gian khác nhau. 


Cả Bồ tát Long Thọ lẫn ngài Pháp Tạng đều chủ trương đoạn diệt hý luận đưa 
đến thực chứng tánh Không. Phía Trung quán, tứ cú phủ định là phương pháp 
sử dụng, để bao hàm toàn thể vũ trụ ngôn thuyết. Đề thực hiện quá trình phủ 
định khắp toàn thể vũ trụ ngôn thuyết, tứ cú Trung quán cần được thành lập 
trên duy nhất một bình diện thời gian. Do đó, trong hệ thống luận lý Trung 
quán hết thảy mọi ngôn thuyết (ngôn ngữ và luận lý) đồng thời trở nên sai lầm 
cân phải triệt để đoạn tận để chứng đạt cái "chân không diệu hữu”. Phía Hoa 
nghiêm Ngũ giáo Chương, có điểm dị biệt là quá trình đoạn hoặc chứng chân 
dẫn đến kết quả là một khi "lìa hắn vọng tưởng hý luận thời thấy ngay trong tự 

49 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


thân sẵn có trí huệ rộng lớn là Phật tánh, cùng Phật không khác". Như vậy, cái 
"nhân của tự thân" là "cái còn lại” sau một tiên trình tu đoạn phiên não. 


Thật ra, khi Trung quán nói tất cả đều không là chưa nói rõ đến "cái tánh chân 
thực bất không" tức là cái "nhân của tự thân" đề cập trong Ngũ giáo Chương. 
Cũng như chỉ biết mộng tưởng cùng mộng cảnh đều không mà chẳng nói đến 
người ngủ mê (ví dụ cái chân tánh) thời chưa hết lý. Lại có người hỏi: Nếu tất 
cả đều không có "pháp thật" thời nương vào đâu để hiện ra các pháp giả dối? 
Theo Thật giáo, pháp thế gian và pháp xuất thế gian đều nương tâm "bất 
không bồn giác" để thực hiện. Hoa nghiêm Nguyên nhân luận, Tông Mật luận 
chủ, Hòa thượng Thích Khánh Anh dịch, dẫn kinh Pháp Cổ và kinh Đại phẩm 
Bát nhã để làm chứng răng lý luận của Trung quán chưa rốt ráo, không đây đủ 
ý nghĩa, và pháp không là cửa ban sơ của Đại thừa. Đúng như kinh Giải thâm 
mật đã nói, giáo pháp thuyết giảng trong thời kỳ chuyên pháp luân lần thứ hai 
không liễu nghĩa (Neyartha): "Đức Thế tôn chỉ vì những vị xu hướng Đại 
thừa, căn cứ đạo lý 'các pháp toàn không, không sinh không diệt, bản lai vắng 
bặt, tự tánh niết bàn', đùng sự ân mật mà chuyển pháp luân, tuy càng rất lạ, 
càng rất hiếm, nhưng pháp luân được chuyên trong thời kỳ này vẫn còn có cái 
trên nữa, vẫn còn chịu đựng đả phá, vẫn là nghĩa lý chưa hoàn hảo, vẫn là nơi 
đặt chân của sự tranh luận." (Kinh Giải thâm mật, Thích Trí Quang dịch). 


Giáo lý Hoa nghiêm được tuyên thuyết trong khi đức Phật thể nhập Hải ấn 
Tam muội. Giáo lý này biểu hiện sự giác ngộ của Phật mới thật rốt ráo, liễu 
nghĩa, vì đã được Ngài chứng thực và chứng ngộ không đồng với những kinh 
giáo khác được tuyên thuyết tùy theo cơ hội. Lý Viên dung của Hoa nghiêm 
về một Toàn thể hỗ tương dung nhiếp căn cứ trên thuyết vô ngã, trên định 
thức duyên khởi, và trên niềm xác tín vào hiện hữu của cái "bốn giác chân 
tâm" tức Phật tánh trong tất cả chúng sinh. Tánh là cái nhân hiện thời, Phật là 
quả sẽ đến. Bốn giác, tánh Phật sẵn có, là nhân đối với thi giác, nghĩa là mới 
giác ngộ. Chân tâm là cái nhân chính thức để thành Phật. Ngài Thanh Lương 
quôc sư giải thích rằng đối với chư Phật, chăng những chúng sinh đồng nhân 
mà thôi, mà cũng đồng quả nữa, nếu tâm không mê. Câu ây có nghĩa là về 
nhân thời dù chúng sinh đang ở trong triền, vẫn sẵn quả pháp ra khỏi triền, 
nên kinh mới nói răng: "Không một chúng sinh nào mà chăng có đủ trí huệ 
(Phật tánh) của Như Lai, nhưng chúng chẳng chứng đặng để thiệt hiện ra, là vì 
bởi chúng còn vọng tưởng chấp trước". Lại nữa, quả trí nơi nhân của phàm 
phu chính là quả trí đã thoinh của chư Phật khác. Như vậy, trong nhân của tự 
thân tức "bất không bốn giác", nhân quả, tự tha đều không hai thê. 


50 


^ 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


'oU 2p 12 /II uEs 
ÿA ỌU (JUJQ2 1H 8S 
(Juts ưyu Ọ^ 1H 'yNH 


uws 
tru ỌA 19g 


:ÿ IEIẩ uar 


(uợqu 

1Öui zn2 qun 
2Èp ọ2 8ưop) 
tues ẩ8uỏ2 †pg 
:£ IIẩ u2DỊ 
(us ñ 1P 


:£ IEIỂ uaDJ 


(JUðS EU] 1ÿ 


:[ IEI8 uarw 


8uond2 o#Io nẩN 02 nL | ưẻn| đạrqN 


'0U 2ÿ([T [E2 IỊ tus 8ưotJ 
EA 0U t[UJ42 ï11 {utS 8uưọt][ 
tưes 8uÒ2 1q 'ENH 
uọÁnp Tgp 


uạÁnp rẹp 


uÁnp 1gp 


8un42 re 


quịp 


1oÁnb quy, | ueÁnp rgp Jpq '2ñỊ nnụ 


YộIp #u 1ÿS 


'0u u42 11 8s 8uQq2 
uộu OU 2ÿ(Y 12 J1 [BS {A 
qus ñJ 1# 'ZNH 


"0U 2P IE2 1 ques 8ưọqy :Uu1gt48u 0H 


trạu ọu tUT2 7] PS {A 
tuws tt 1P 'INH 


tIọÁnp Igp 


u_ạÁnp Tp 1q 


'2iinng “1nH (SN) 


'añ[ nnụ '8uodw (£N) 


'3l[@A — “ANH (QN) 


“3ñ ọA '8uow% (CN) 


'1H (pN) 


*añI tu “8uow (IN) 


(uaÁng '8ưàd 'ạu) 
t_yqu z2 eIJẩu npS 


UÁnp T†Ep ÿA 
3Ä[ ưu ưqN 


tlÁnp IẸp $A 
2ñ ỌA VN 


Suonq2 


OPIĐ n0ỂN 
ẩuo ủ nụ[, 


1OuI IaÁnp 
2ÿ2 ÔN LA 


1E2 II E1 UES 
ẩuot uẹu 


nM tộtJ ưu] 


m 8unq2 tA 


tưn[ dộ[, 
EỊN1ÈQt1LV 





TH 
LO 


021L, 


OP BS {A 
tryqu 0p 
tjues 8uoqw 


tre 

Ủ e2 ượqu 
OD UES {A 
ueÁnp 0p 
(jues 8uo 


8uon2 ogt8 nẩN uuạrq8u £oH “ưýn| dộ |, 'ườn| 8Œ :02 jỊ rẺO[ 202 t0A 1 8un2 ø2 "ượgu e2 etqẩu nựs 123 uạr1 :[ đượg 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


H. Pháp giới duyên khởi 


Ấc VI 11H TỔ Hi soi iiieiciilibecib946iiá6xi66i246(đ0ả%6 s 
5. Nhân duyên Pháp giới. ...........................--ccc c2 64 
ñ. H0 DEN TẾT gio e 0000 a016660a56y06100L060/0110036103 t6 76 
T+ TẠNHH KHƠI VÀ 0UYẾN: KHIẨT vs vsaga016ss04144)g krasseex 100 


52 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


4. Viên Dung Vô Ngại 


Hoa nghiêm cảnh giới. 

Trong kinh Thắng Thiên Vương Bát Nhã có đoạn: "Lấy tâm kính trọng tu tập 
hạnh Không; tu tập hạnh Không nên xa lìa mọi chỗ thấy, xa lìa mọi kiến hoặc, 
nên tu hành chính đạo; tu hành chính đạo nên thấy được Pháp giới". Nhưng 
thế nào là Pháp giới? 


Hỏi hay trả lời đều là tác dụng truyền thông qua ngôn ngữ và luận lý. Trả lời 
tức là tìm cách chia xẻ kinh nghiệm cá nhân với người hỏi. Nhưng khi người 
hỏi không cùng chung kinh nghiệm được san sẻ thời câu trả lời không mang 
một ý nghĩa nào đối với họ. Trường hợp trả lời câu hỏi "Thế nào là Pháp 
giới?" cũng vậy. Đứng trên lập trường tu dưỡng thời về phương diện quả vị 
chứng ngộ cứu cánh tuyệt đối, Pháp giới là cảnh giới tự thân của đức Phật. 
Biết rõ chúng sinh không chia xẻ được kinh nghiệm của Ngài, nên Ngài 
thường xuyên nhắc nhở các vị Bồ tát tùy căn thức chúng sanh rộng nói kinh 
pháp, chẳng nên mắc nơi ngôn thuyết. Nói ra là để khiến họ lìa cái hư ngụy từ 
vô thủy, chuyển tâm, ý, ý thức, tự biết tự chứng. Nhưng quyết không có nói 
chỉ bày chỗ tự giác thánh trí. Bởi vì tự giác thánh trí lìa tướng ngôn thuyết, lìa 
tướng tâm duyên, tự chứng được ở bên trong, chăng phải chỗ hiển bày của 
vọng tưởng ngôn thuyết. 


Theo Hoa nghiêm thám huyền ký, Pháp giới là sở nhập. Pháp ở đây có ba 
nghĩa. Một, duy trì tự tính tức tất cả những gì có đặc tính của nó, không khiến 
ta lầm lẫn với cái khác. Hai, quỹ tắc, tức có những khuôn khổ riêng của nó để 
có thê làm phát sinh nơi ta một khái niệm về nó. Ba, đối tượng của ý. Giới 
cũng có ba nghĩa. Một, nghĩa là nhân, vì Thánh đạo y trên đây mà sinh trưởng. 
Biện Trung biên luận giải thích: "Do ý nghĩa là nhân của Thánh pháp nên gọi 
là Pháp giới, vì hết thảy Thánh pháp duyên vào đây mà phát sinh. Trong đây, 
giới có nghĩa là nhân, có nghĩa là vô ngã." Hai, nghĩa là tánh, nghĩa là tánh sở 
y của tất cả các pháp. Ba, nghĩa là phân tê (giới hạn thực tế), bởi vì tướng của 
các duyên khởi không hỗn tạp. 

53 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


Kinh Hoa nghiêm, một trong các kinh lớn của Đại thừa, miêu tả Pháp giới vô 
cùng kỳ diệu dưới hình thức lầu các "Tỳ Lô Giá Na trang nghiêm tạng" với 
những ánh sáng siêu nhiên và tất cả những tráng lệ thiên đường rực rỡ. Hoa 
nghiêm Pháp giới có những đặc điểm sau đây: 

(1) Pháp giới bao trùm vô lượng vô biên cảnh giới các cõi. Một cõi trong Pháp 
giới có thể vô cùng lớn hay vô cùng bé tùy theo nắc thang đo lường hay vị trí 
thực hiện sự đo lường. 

(2) Bất kỳ cõi nào cũng bao hàm những cõi bé hơn, và được chứa trong một 
cõi lớn hơn. Chắng hạn như quả đất bao hàm những nguyên tử, và là một 
thành phần của hệ mặt trời. Tính cách các cõi của Pháp giới lớp lớp chồng 
chứa nhau vô cùng tận trong cả hai chiều vô cùng lớn và vô cùng bé như vậy 
được gọi là "trùng trùng duyên khởi". 

(3) Một cõi bé, như một nguyên tử chẳng hạn, chắng những chứa vô lượng cõi 
nhỏ bé hơn, mà cũng còn chứa vô lượng cõi rộng lớn hơn, như hệ mặt trời, và 
như thế tạo Pháp giới thành một “toàn thể vô tận viên dung vô ngại" 

(4) Trong Pháp giới, tất cả ba thời đều nhiếp nhập một cái hiện tại miên 
trường nên khái niệm thời gian không còn cần thiết để mô tả sự lưu chuyển 
theo dòng quá khứ, hiện tại, và vị lai nữa. 

(5) Vô lượng vô biên cảnh giới các cõi trong Pháp giới là nơi hiển bày những 
thần thông biến hóa, những lưu xuất năng lực, sự quảng bá những nguyện và 
trí, niềm hoan hỉ tịnh lạc, những công hạnh và giải thoát bất khả tư nghì của 
hết thảy Bồ tát, vô số trang nghiêm cõi Phật, những thệ nguyện vô thượng của 
các Như Lai. 


Thật ra, Hoa nghiêm Pháp giới cũng là Thế gian giới. Duy chỉ những Bồ tát đã 

"sinh ra từ hạnh nguyện Phổ Hiền" MỚI CÓ thể chiêm nghiệm cảnh giới trang 
nghiêm tráng lệ Hoa nghiêm với vô SỐ hiện tượng mâu nhiệm kỳ bí, vượt ra 
ngoài khả năng tư duy và diễn đạt của ngôn ngữ thông tục. "Sinh ra từ hạnh 
nguyện Phố Hiền" có nghĩa là siêng tu mười pháp: tâm chăng xa bỏ tất cả 
chúng sanh, xem chư Bồ tát như Phật, chẳng hủy báng Phật pháp, biết các 
quốc độ đều vô cùng tận, tin mến hạnh Bồ tát, giữ tâm bình đẳng hư không 
pháp giới bồ đề, quán sát Chân tâm để nhập trí lực Phật, siêng tu biện tài vô 
ngại, giáo hóa chúng sanh không nhàm mỏi, trụ nơi tất cả thế giới mà tâm 
không nhiễm trước. 


An trụ nơi mười pháp này rồi thời Bồ tát có đầy đủ mười thứ thanh tịnh 
(chăng hạn, thông đạt thậm thâm pháp thanh tịnh, hay thân cận thiện tri thức 
thanh tịnh, hay tu hành tât cả Phật pháp thanh tịnh), và mười thứ trí rộng lớn 

54 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


(chăng hạn, trí biết tất cả tâm hành và nghiệp báo của chúng sanh, hay là trí 
biết tất cả văn tự biện tài, hay trí hiện thân mình ở khắp trong tất cả thế giới). 
Trụ trong mười trí này rồi thời được mười thứ phổ nhập (chẳng hạn, tất cả 
thân chúng sanh vào một thân, một thân vào tất cả thân chúng sanh, hay tất cả 
Phật pháp vào một pháp, một pháp vào tất cả Phật pháp, hay tất cả tam thế vào 
một thế, một thế vào tất cả thể). 

Quán sát như vậy rồi thời an trụ mười tâm thắng diệu (chẳng hạn, tâm thắng 
diệu tưởng niệm của tất cả chúng sanh không chỗ y chỉ, hay tâm thắng diệu 
pháp giới vô biên, hay tâm thắng diệu tất cả thế giới bình đẳng vô sai biệt). 
Cuỗi cùng, an trụ mười tâm thắng diệu rồi thời thành tựu mười trí thiện xảo về 
Phật pháp (chẳng hạn, trí liễu đạt Phật pháp thậm thâm quảng đại, hay trí khéo 
thuyết giảng Phật pháp, hay trí khéo dùng tự tâm tự lực để không thối chuyển 
khi tu tập Phật pháp). 


Những vị Đại Thanh văn như ngài Xá Lợi Phất, không có phước quả, không 
có tuệ nhãn, không có tam muội, không có giải thoát, không có thần lực biến 
hóa, không có uy lực, không có tâm nguyện lớn lao như các Bồ tát vẫn chưa 
có thể chứng kiến mọi diễn biến nhiệm mẫu trong lầu các Tỳ Lô. 


Đọc kinh Hoa nghiêm, Phẩm 30 - .A tăng kỳ, không thể không có cảm tưởng 
là đức Phật đang dùng ngôn ngữ số lượng Thiên văn học hiện đại để giải thích 

sự rộng lớn của Pháp giới, khi Bồ tát Tâm Vương hỏi thế nào là vô lượng, vô 
biên, vô đẳng, bất khả số, bất khả xưng, bất khả tư, bất khả lượng, bất khả 
thuyết, bất khả thuyết bất khả thuyết. Đoạn kinh sau đây tỏ rõ tài năng toán 
học của đức Phật khi đem "thế gian nhập vào nghĩa sỐ lượng mà đức Phật đã 
biết". [Tài năng toán học của Ngài cũng được Phổ diệu kinh (Lalitavistara) kể 
lại trong một cuộc thi đếm số lượng mà Ngài đã thăng giải, đến độ vị giám 
khảo phải quỳ xuống bái phục] 


Phật nói: "Mười lũy thừa mười nhân mười lũy thừa mười bằng mười lũy thừa 
hai mươi; mười lũy thừa hai mươi nhân mười lũy thừa hai mươi bằng mười 
lũy thừa bốn mươi; mười lũy thừa bốn mươi nhân mười lũy thừa bốn mươi 
băng mười lũy thừa tám mươi; mười lũy thừa tám mươi nhân mười lũy thừa 
tám mươi bằng mười lũy thừa 160; mười lũy thừa 160 bình phương bằng 
mười lũy thừa 320;.....................; số đó bình phương bằng mười lũy thừa 
101 493 292 610 318 652 755 325 638 410 240; số đó bình phương làm thành 
một a tăng kỳ (incalculable); a tăng kỳ lũy thừa bốn làm thành một vô lượng 
(measureless); vô lượng lũy thừa bốn làm thành một vô biên (boundless); vô 
biên lũy thừa bốn làm thành một vô đăng (incomparable); vô đắng lũy thừa 

55 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


bốn làm thành một bất khả số (innumerable); bất khả số lũy thừa bốn làm 
thành một bất khả xưng (unaccountable); bất khả xưng lũy thừa bốn làm thành 
một bất khả tư (unthinkable); bất khả tư lũy thừa bốn làm thành một bất khả 
lượng (immeasurable); bất khả lượng lũy thừa bốn làm thành một bất khả 
thuyết (uspeakable); bất khả thuyết lũy thừa bốn làm thành một bất khả thuyết 
bất khả thuyết (untold); bất khả thuyết bất khả thuyết bình phương làm thành 
bất khả thuyết bất khả thuyết chuyền." 


Điều đáng lưu ý trong đoạn kinh này là Ngài đã dùng cụm từ "bất khả thuyết 
bất khả thuyết chuyên" thay vì gọi tên bằng một con số xác định để biểu tượng 
SỐ lượng vô cùng lớn tột bậc. Thật ra, cụm từ này mô tả một kinh nghiệm 
quán tưởng. Nhưng tại sao Ngài lại làm như vậy? Một số lượng vô cùng lớn 
hay vô cùng bé đều có thể dùng trí óc suy đoán và dùng ký hiệu biểu diễn dễ 
dàng, nhưng nếu muốn trực nhận nó bằng cảm giác thời quả thật rất khó khăn. 
Đức Phật hằng tại chánh định nên "thấy" chớ không "suy lý" hay "suy luận". 
Vì vậy khi muốn truyền đạt lại điều Ngài thể nghiệm thời ngoài cụm từ "bất 
khả thuyết bất khả thuyết chuyển" thật không còn có ngôn từ nào đúng hơn để 
chỉ vào một số lượng vô cùng lớn tột bậc. 


Tưởng cũng nên biết cách đếm số của Hoa nghiêm là tựa trên hỗ tương liên hệ 
giữa phần tử và tập hợp. Thí dụ: tách biệt một cá thể ra khỏi một nhóm gồm 
100 cá thể thời cá thể tách riêng đó vẫn còn xem như tương duyên với 99 cá 
thể kia. Số 99 cá thể này kế như một đơn vị cọng vào 99 tạo thành nhóm một 
trăm mối quan hệ. Như vậy, khi nhìn tập hợp có 100 hiện hữu như là những 
phần tử biệt lập thời chỉ có 100 hiện hữu mà thôi. Nhưng nếu nhìn chúng theo 
hỗ tương quan hệ thời mỗi hiện hữu đếm thành 100. Do đó có đến một 
trăm lần một trăm, tức 10 000 hiện hữu. Trong trường hợp các môi quan hệ 
trở nên phức tạp hơn thời số lượng đếm được trở nên bất khả thuyết bất khả 
thuyết. Bởi vậy, trong Hoa nghiêm hầu như câu kinh nào cũng săn liền với số 
lượng bắt khả thuyết bất khả thuyết. 


Sau đây xin trích một số lời chỉnh cú của đức Thế tôn về tính cách "trùng 
trùng vô tận" của Pháp giới. 

Trích Phẩm 30 - A tăng kỳ: 

"Bất khả ngôn thuyết bất khả thuyết 

Sung mãn tất cả bất khả thuyết 

Trong những kiếp bất khả ngôn thuyết 

Nói bất khả thuyết chăng hết được. 


56 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


Nếu bắt khả thuyết các cõi Phật 

Thảy đều nghiền nát làm vi trần 

Trong một trần, bất khả thuyết cõi 
Như một, tất cả đều như vậy. 

Ở trên bất khả thuyết đầu tóc 

Đều có cõi tịnh bất khả thuyết 

Nhiều thứ trang nghiêm bắt khả thuyết 
Nhiều thứ kỳ diệu bất khả thuyết." 


Hãy tiếp tục đọc những đoạn kinh dưới đây miêu tả Pháp giới với đầy đủ kỳ 
tích. 

Trích Phẩm 30 - A tăng kỳ: 

"Chỗ một đầu tóc cõi lớn nhỏ 

Tạp nhiễm thanh tịnh cõi thô tế 

Tất cả như vậy bất khả thuyết 

Mỗi mỗi rõ ràng phân biệt được. 


Đem một cõi nước nghiền làm bụi 
Bụi đó vô lượng bất khả thuyết 
Trần số vô biên cõi như vậy 

Đều đến đồng nhóm đầu một tóc. 


Những cõi nước này bất khả thuyết 
Đồng nhóm đầu tóc không chật hẹp 
Chắng khiến đầu tóc có thêm lớn 

Mà những cõi kia chung đến nhóm. 


Trên tóc tất cả những cõi nước 
Hình tướng như cũ không tạp loạn 
Như một cõi chẳng loạn các cõi 
Tất cả cõi nước đều như vậy." 


Trích Phẩm 36 - Hạnh Phổ Hiền: 

"Chư Phật tử! Đại Bồ tát trụ trong mười trí này rồi thời được mười thứ phổ 

nhập: 

Một là tất cả thế giới nhập vào một điểm, một điểm nhập vào tất cả thế giới. 

Hai là tất cả thân chúng sanh nhập vào một thân, một thân nhập vào tất cả thân 

chúng sanh. Ba là tất cả kiếp nhập vào một niệm, một niệm nhập vào tất cả 
57 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


kiếp. Bốn là tất cả Phật pháp nhập vào một pháp, một pháp nhập vào tất cả 
Phật pháp. Năm là bất khả thuyết xứ nhập vào một xứ, một xứ nhập vào bất 
khả thuyết xứ. Sáu là bất khả thuyết căn nhập vào một căn, một căn nhập vào 
bất khả thuyết căn. Bảy là tất cả căn nhập vào phi căn, phi căn nhập vào tất cả 
căn. Tám là tất cả tưởng nhập vào một tưởng, một tưởng nhập vào tất cả 
tưởng. Chín là tất cả ngôn âm nhập vào một ngôn âm, một ngôn âm nhập vào 
tất cả ngôn âm. Mười là tất cả tam thế nhập vào một thế, một thế nhập vào tất 
cả thê." 


Trích Phẩm 27 - Thập Định: 
"Đại Bồ tát nơi tam muội này, ... , một niệm nhập ức kiếp khởi, ức kiếp nhập 
một niệm khởi; đồng niệm nhập biệt thời khởi, biệt thời nhập đồng niệm khởi; 
vị lai nhập quá khứ khởi, quá khứ nhập vị lai khởi; tam thế nhập sát na khởi, 
sát na nhập tam thế khởi; ..." 


Theo lời kinh vừa trích, không gian và thời gian bị tiêu giải mất hết ý nghĩa và 
năng lực. Pháp giới không những chỉ trùng trùng vô tận mà còn hoàn toàn 
được giải thoát khỏi hết thảy mọi chướng ngại không gian và thời gian. Mỗi 
hữu vừa bao hàm trong chính nó tất cả những hữu khác, và những hữu khác 
cũng vậy. Những thực tại cá biệt được bao hàm trong một thực tại bao la, và 
thực tại bao la này lại thấy tham dự trong từng mỗi thực tại cá biệt. Vạn hữu 
đồng thời đồn khởi và hỗ dung, hỗ tương giao thiệp toàn diện trong Pháp giới. 
Sự dung nhiếp bao la của vạn hữu đã làm cho Pháp giới trở nên một cảnh giới 
trong suốt và ngời sáng, không hình tích, không bóng tối. Trên nguyên tắc, 
hoạt cảnh châu biến hàm dung sinh khởi và xuất hiện là do mọi pháp duyên 
sinh đều vô tự tính tức Không. Đúng theo khẩu quyết lừng danh của Bồ tát 
Long Thọ, "Mọi pháp do Không mà có", chính do tánh Không mà hết thảy 
mọi cảnh giới hỗ tương nhiếp nhập, nhất đa tương dung thành tựu. 


Nhất đa tương dung. 


Vấn đề khó hiểu nhất ở đây là lý thuyết nhất đa tương dung. Một vi trần chứa 
đựng được vô vàn thế giới mà không trương bùng ra, hay một thế ĐIƠI CÓ thể 
thu vào trong hạt cát mà không thay đổi nhỏ lại. Cái một ở trong tất cả thời 
còn dễ hiểu. Nhưng làm thế nào tất cả có thể nhiếp nhập cái một? Một môn 
sinh tỏ bày sự hoang mang của mình với Thiền sư: "Tuy biết rằng những điều 
kỳ lạ nói đến trong kinh vượt ngoài khả năng hiểu biết của con người, nhưng 
dẫu sao con vẫn cứ thắc mắc muốn biết có thể nào xảy ra những hiện tượng kỳ 
lạ như vậy chăng. Xác nhận những thành quả quán tưởng bất khả tư nghì của 

58 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


các bậc Đại Giác tất phải tựa trên một căn bản lý trí. Mong Thầy dẫn chứng 
băng thí dụ hay ngụ ngôn làm sáng tỏ những điêu được xác quyêt là không 
hoang đường." 


Thiền sư khiến môn sinh nhắm mắt lại và bảo: "Hãy tưởng tượng một bát cơm 
hiện ra trong trí con". Sau một vài giây, Thiền sư lại bảo: "Bây giờ hãy gợi lên 
trong trí hình ảnh một con trâu đang ăn cỏ ngoài đồng... Xa mờ ở tận chân 
trời, con tượng hình một ngọn núi cao với nhiều mây trắng đang bay phủ tràn 
trên đỉnh". Rồi sau khi được môn sinh cho biết đã thực hiện đễ dàng mọi điều 
đúng theo ông bảo, Thiền sư kết luận: "Cái đầu óc của con tuy nhỏ bé nhưng 
vẫn có thê chứa nào là hình ảnh chén cơm, hình ảnh con trâu ngoài đồng rộng, 
và ngọn núi xa với mây trên đỉnh cao chót vót. Đầu óc con không phải vì thế 
mà bùng nở và mọi vật con thấy không thu hình nhỏ lại chút nào. Đó là một 
thí dụ về tính vô ngại của không gian. Để hiểu về tính vô ngại của thời gian, 
con hãy mơ tưởng thấy một người quen thuộc nào đó đã quá cô nay được con 
dẫn đi xem một căn nhà mà con đang thu xÉp trong đầu óc sẽ xây cất nay mai. 
Đó là con đang nhiếp nhập quá khứ và vị lai thoáng chốc vào giây phút hiện 
tại. Như vậy đôi với người thường như con còn bị nhiều hoặc nghiệp trói buộc 
mà còn bứt bỏ được những chướng ngại không gian và thời gian thời đối với 
các vị Bồ tát nhờ cái đức của Thiền định tâm tuệ được giải thoát mà trở nên tự 
tại thấy mọi chuyện như kinh nói, quả không có gì là huyền bí hay hoang 
đường cả." 


Môn sinh suy gẫm hồi lâu xin phép trình bày lại vấn đề: "Những điều Thầy 
bảo con thực hiện chỉ là những tưởng tượng mà thôi, chứ thật ra làm sao nhét 
cả một ngọn núi thật vào một cái đầu óc thật, hay làm thế nào trong giây phút 
đương thời con có thể làm sống lại một kẻ đã khuất bóng dẫn đi xem một cái 
nhả con chưa xây cất." 


Thiền sư giải thích: "Lúc con hỏi về căn bản lý trí tựa vào đó mà xác quyết 
các hiện tượng nói đến trong kinh là không hoang đường, không huyền bí, 
thầy đưa ra thí dụ thuộc cảnh giới lý trí. Thầy chưa bao giờ nói là ở cõi trần 
này chúng ta có thể nhét một ngọn núi lớn vào trong cái đầu óc nhỏ bé hiện có 
của chúng ta. Nên nhớ rằng chừng nào chúng ta giới hạn vấn đề bàn luận 
trong cõi trần thời triết lý Hoa nghiêm không hề trái nghịch với những tắc lệ 
của thế giới lý trí và thế giới thường nghiệm. Nhưng nếu chúng ta đứng trên 
cảnh giới của Phật trí mà quán sát phân tích theo Chân đế, thời vấn đề thay đổi 
không còn như trước nữa. Hãy đọc lại đoạn kinh trích từ Phẩm 30 - A tăng kỳ: 


59 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HA 


"Những cõi nước này bắt khả thuyết 
Đồng nhóm đầu tóc không chật hẹp 
Chăng khiến đầu tóc có thêm lớn 
Mà những cõi kia chung đến nhóm. 


Trên tóc tất cả những cõi nước 
Hình tướng như cũ không tạp loạn 
Như một cõi chẳng loạn các cõi 
Tất cả cõi nước đều như vậy." 


và đoạn kinh sau đây trích từ Phẩm 33 - Pháp bắt tư nghì của Phật. 


"Tất cả chư Phật hay làm cho tận hư không giới vô lượng vô số các thứ trang 
nghiêm, tất cả thế giới chấn động sáu cách. Làm cho thế giới đó hoặc cất lên, 
hoặc hạ xuống, hoặc lớn, hoặc nhỏ, hoặc hiệp, hoặc tan, chưa từng não hại 
một chúng sanh. Chúng sanh trong thế giới đó chăng hay chăng biết, không 
cho là lạ." 


Suy nghĩ kỹ về hai đoạn kinh trên, ta thấy không có điều gì kỳ lạ cả. Vì trước 
tiên, kinh nói, một thí nghiệm thực hiện trong một cảnh giới không ngăn ngại 
một thí nghiệm cùng chung phạm trù được thực hiện trong một cảnh giới 
khác, mặc dầu hai cảnh giới này chăng những tương quan liên hệ với nhau, 
mà hơn thế nữa chúng tương tại và tương thị, cảnh giới này phản chiếu nằm 
trong cảnh giới kia và ngược lại. Thứ đến, một nguyên lý hay một thí nghiệm 
được công nhận chân thật trong một cảnh giới không cần phải được công nhận 
là chân thật trong một cảnh giới khác. Dẫu chân giả trái nghịch nhau đi nữa 
thời sự trái nghịch đó không phủ định hay bác bỏ giá trị hay hiệu năng của 
nguyên lý hay thí nghiệm nào trong chúng. Chúng cùng hiện thực tương đồng, 
hỗ tương dung nhiếp, hỗ tương giao thiệp toàn diện. 


Khi bảo một hiện tượng là có hay không, điều đó tùy thuộc cảnh giới mà ta 
chọn làm khung ý niệm tiên khởi. Chính sự đóng khung trong một cảnh giới 
riêng biệt để quyết đoán ý nghĩa của sự vật tạo thành sự khác biệt căn bản 
giữa cái nhìn quá hạn hẹp, quá thô kệch của chúng ta và cái nhìn toàn thể vô 
tận viên dung vô ngại của Hoa nghiêm. Tóm lại, mọi minh chứng và xác nhận 
ý nghĩa Hoa nghiêm tựa trên sự thông đạt và thực chứng cảnh giới các cõi, bởi 
vì viên dung là bao hàm toàn thê hết thảy cảnh giới các cõi và vô ngại là khả 
năng tương dung nhiếp nhập vô tận của cảnh giới các cối. 


60 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 
Viên dung và Vô ngại. 


Nói đến cảnh giới các cõi là hàm ý những khu vực có biên giới. Lấy một cốc 
nước làm thí dụ. Nhìn nước trong cốc, người thường cho đó là đồ giải khát; 
hóa học gia nghĩ đó là hợp chất hydro và oxy; nhà vật lý thấy đó là trạng thái 
lỏng do chấn động của các phân tử tạo thành. Đối với một triết gia, nước biểu 
hiện các tương quan nhân quả; đối với một bậc Đại Giác thời đó là hiện tướng 
của Chân như.... 


Đáng ghi nhận ở đây là điều nước có thể sử dụng đề giải khát không làm ngăn 
trở nước là một hóa hợp của hydro và oxy, nước là thành quả phức tạp của 
chắn động phân tử, nước là biểu hiện các tương quan nhân quả, hay là hiện 
tướng của Chân như. Trên một bình diện, trong cảnh giới cõi lỏng, nước là 
phương tiện để dập tắt lửa. Trên bình diện khác, trong cảnh giới cõi hóa chất, 
nhiên liệu hydro có thể tách riêng để đốt thành lửa. Cùng là một sự vật, nhưng 
tùy theo khung ý niệm qui chiếu, hay tùy theo góc độ của nhãn quan, ý nghĩa 
và giá trị gán cho sự vật ấy hoàn toàn sai khác và có khi đối nghịch. 


Như vậy, cốc nước bao hàm nhiều cõi, mỗi cõi có cảnh giới riêng biệt. Cảnh 
giới các cõi ấy đồng thời hiện khởi và cộng đồng hiện hữu, trong quan hệ cả 
không gian lẫn thời gian. Thuật ngữ Hoa nghiêm gọi đó là lý "đồng thời câu 
khỏi". 

Cõi nào hoạt dụng trong cảnh giới của cõi ấy và đồng thời tương quan giao 
thiệp hòa điệu với các cõi khác. Nhất thể và phức thể bao hàm và dung nạp 
lẫn nhau mà không hề xảy ra sự ngăn ngại hay hủy diệt lẫn nhau. Thuật ngữ 
Hoa nghiêm gọi đó là lý "đồng thời vô ngại". 


Bây giờ, hãy lưu ý rằng trong giây phút ta nghĩ đến nước là đồ giải khát, thời 
đồng thời trong giây phút ây ta không thê nghĩ được nước là hóa chất H2O, 
nước là do các chấn động phân tử, v.. v.. . Mỗi lần nhìn ta chỉ có thể thấy một 
cõi mà thôi và phải dịch chuyển từ cảnh giới này qua cảnh giới khác theo trình 
tự thời mới có thể thay đổi cõi thấy. Đó là phương cách con người nhìn thấy 
sự vật, hoàn toàn trái nghịch với nguyên lý đồng thời câu khởi của Hoa 
nghiêm. Phải có Nhất thiết chủng trí tức Bát nhã của đức Phật thời mới có thê 
thấy toàn thể cảnh giới các cõi của sự vật cùng trong một lúc, nghĩa là thấy 
chúng trong hoạt cảnh châu biến hàm dung, hỗ tương nhiếp nhập, tất cả đồng 
thời hiện khởi trong một toàn thể vô cùng lớn vô cùng tận. Nói cách khác, nếu 
tâm trí không chứng được lý vô ngại thời không thể nào nắm được cái nhìn 
căn bản của tâm linh, "lỗi nhìn nhắm thắng vào thế giới và tâm linh, vốn từ đó 

61 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


vô số phép lạ và mầu nhiệm, hay bất khả tư nghì, tiếp nối nhau hết sức kỳ 
diệu, trong một phong thái mà tất cả có thể xuất hiện cùng lúc rất ư kỳ ảo, 
vượt xa ngoài những giới hạn của tục thức. Nhưng một khi chúng ta nắm được 
sự kiện then chốt của kinh nghệm tâm linh trong quá trình trọn vẹn của các vị 
Bồ tát như được kể ở trong kinh (Hoa nghiêm), tất cả những gì còn lại trong 
các hoàn cảnh được miêu tả ở đây sẽ gợi lên bản tính tự nhiên kỳ cùng và sẽ 
không còn những nghịch lý trong các hoạt cảnh đó." (Thiền luận, D. T. 
Suzuki, Tập Hạ) Hoa nghiêm gọi nhãn quan căn bản ấy là nguyên lý Viên 
dung. Viên dung là nhìn hình tướng toàn thể các biệt thể hợp thành tổng thẻ, 
vô ngại hàm ý tương quan giao thiệp giữa các biệt thể bên trong cảnh giới các 
cõi được nhìn từ quan điểm viên dung. Trên phương diện bản thể luận, 
nguyên lý "đồng thời vô ngại" được xem như nền tảng triết lý Hoa nghiêm, 
bởi vì không chứng nghiệm lý vô ngại thời không thể nào thấy được hệ thống 
của quan hệ toàn diện, cùng một lúc, tồn tại giữa những hiện hữu cá biệt cũng 
như giữa những cá thể và phổ biến, giữa những sự vật riêng rẽ và những ý 
tưởng tổng quát. 


Thế nào là chướng ngại? Chướng ngại thường có nghĩa là che lấp, ngăn bít. 
Trong Hoa nghiêm, chướng ngại là ý niệm về những tường thành tưởng tượng 
rào lũy phân cách cảnh giới các cõi. Thí dụ như trường hợp cốc nước. Đối với 
một người không có khái niệm khoa học về nước, thời dẫu uống hằng ngàn 
cốc nước hay lặn sâu tận đáy biển vẫn không thể nào thấu hiểu cấu trúc hóa 
học hay vật lý của nước. Người ấy ví như bị giam hãm trong cõi ngu dốt khoa 
học. 


Muốn thoát khỏi những tường thành giam cầm, đương sự không thể tiếp tục 
hành động theo tập quán, mà phải tinh tấn nỗ lực tu tập chỉ quán không những 
để phá đồ tường thành vây hãm bấy lâu, mà còn để mở rộng cảnh giới cũ hỗ 
nhập cảnh giới mới. Do quá trình thức tỉnh hay chuyên y như vậy mà hành giả 
chứng nghiệm được cảnh giới vô ngại, mục tiêu và cốt lõi của Hoa nghiêm. 


Vì số cõi là bất khả thuyết bất khả thuyết nên tường thành ngăn bít các cõi 
cũng bất khả thuyết bất khả thuyết. Như vậy, làm thế nào có thể triệt hạ toàn 
thể bất khả thuyết bất khả thuyết chướng ngại? Câu trả lời là, tuy số lượng 
chướng ngại vô cùng lớn, nhưng tất cả đều phát xuất từ một căn nguyên: mặc 
dầu vạn hữu đều là những hiện tượng ảo hóa khởi lên từ tâm, tất cả đều do 
duyên sinh nên vô tự tính, thế mà mê lầm vọng chấp là có tự tính. Bồ đề tâm 
luận nói rõ: "Cái pháp của đường mê là từ nơi vọng tưởng mà sanh ra, nó lần 
lượt nảy nở ra cho đến thành vô lượng, vô biên các phiền não". Kinh Hoa 

62 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


nghiêm chép lời Phật dạy: "Phật tử! Không một chúng sanh nào mà chăng có 
đủ trí tuệ (Phật tánh) của Như Lai. Nhưng chúng chăng chứng đặng đê thật 
hiện ra là vì bởi chúng còn vọng tưởng châp trước". 


Do đó muốn đả phá và bác bỏ mọi chướng ngại che lấp ngăn bít con đường 
đến giải thoát và giác ngộ, hành giả phải thực hiện một quá trình chuyển biến 
tâm thức trở nên thấy biết như thật, thấy rõ cái (tự tính) không có là không có. 
Khi tâm thức được chuyền biến tốt đẹp thời đương nhiên hành giả biết ngay 
được thật tướng của các pháp là Không. Kệ tán thán Phật, kinh Lăng già, có 
đoạn: "Biết nhơn pháp vô ngã, phiền não và sở tri thường thanh tịnh không 
tướng". Kinh Hoa nghiêm cũng có câu tương tợ: "Nếu rời vọng tưởng thời 
nhất thiết trí, tự nhiên trí, vô ngại trí liền hiện tiền" (Phẩm 37: Như Lai xuất 
hiện). 


Về pháp môn ly huyền nhằm dứt trừ vọng chấp, có ông tăng hỏi Triệu Châu: 
"Vạn pháp qui về một, một qui về đâu?" "Một" đây có thể hiểu là cái nhân của 
phân biệt sự thức, tức là những vọng tưởng chấp trước huân tập trong tâm từ 
vô thủy, những cảm nhiễm thâm căn cô để kết thành tập quán vô minh trong 
sinh hoạt nhận thức sai lầm của hành giả. Không thể nắm vững cái nhãn quan 
Viên dung nếu chưa tận diệt cái "Một" ẫy. Và khi chưa lìa điên đảo, chưa ra 
khỏi triền phược đề thấy "nhất thiết pháp Không", thời không thể nào chứng 
đặc Vô ngại trí. Bởi vì chỉ có tánh Không, vô cùng rộng lớn, bàng bạc khắp 
nơi, không có biên giới, mới có thê tiêu giải hết thảy mọi chướng ngại. Tánh 
Không là trục chính của Vô ngại, và Vô ngại là trục chính của Viên dung. 


Như vậy, Pháp giới, hình tướng tích cực của tánh Không, biểu hiện động của 
Chân như, có thể mô tả một cách ngắn gọn là Viên dung và Vô ngại. "Viên 
dung" hàm ý tất cả đức tánh của tâm Chân như, như đại trí, đại bi, đạo hạnh 
(giớ1), thệ nguyện rộng lớn, năng lực thần thông, không mục đích, không 
mong cầu, phương tiện thiện xảo phát sinh từ trí tuệ siêu việt. "Vô ngại" hàm 
ý giải thoát khỏi mọi trói buộc của chấp trước và nghiệp chướng. Trên phương 
diện bản thể học, thời Viên dung là nhân, Vô ngại là quả. Nhưng đối với hành 
giả, Vô ngại là nhân, Viên dung là quả, nghĩa là phải lìa bỏ chấp trước và dứt 
đoạn nghiệp chướng thời mới chứng đắc Phật quả. 


63 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


5. Nhân duyên Pháp giới 
Vô ngã tức Đại Bì. 


Do nhân duyên nảo các pháp đồng thời hiện khởi, tương y tương quan toàn 
diện, hỗ tương nhiếp nhập, nhân và quả kết dệt lẫn nhau khắp mọi nơi, tạo 
thành một toàn thể toàn vẹn không có một sự thê đơn độc cô lập nào cả? 
Trừng Quán, một đệ tử nổi tiếng của Pháp Tạng và được truy tặng là tổ thứ tư 
của Hoa nghiêm tông, nêu ra mười nhân để minh chứng Pháp giới vô ngại một 
cách tổng quát: 

(1) Vì vạn pháp do tâm sanh. 

(2) Vì tất cả pháp đều vô tự tính. 

(3) Vì lý duyên khởi chỉ cho sự tương y tương quan. 

(4) Vì tất cả đều có chung Pháp tánh hay Phật tánh. 

(5) Vì thế giới hiện tượng là như huyễn mộng. 

(6) Vì các pháp hiện hành trong vũ trụ được coi như ảnh tượng. 

(7) Vì sự giác ngộ của Phật là do tích cực tu tập vô hạn căn nhân của hiện 
khởi. 

(8) Vì sự giác ngộ của Phật là tối thượng và tuyệt đối. 

(9) Vì tác dụng thiền định thâm áo của Phật nên thế giới chuyển hóa như ý 
muốn của Ngài. 

(10) Do thần lực siêu nhiên và giải thoát bất khả tư nghì của Như Lai nên sự 
chuyền hóa thế giới là tự tại. 


Trên phương diện triết học, sáu nhân đầu giải thích tại sao Pháp giới là thế, 


64 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


còn về mặt tu dưỡng thời bốn nhân sau mô tả làm thế nào để chứng nghiệm 
thế giới tuệ giác của Phật. Về nhân duyên tạo lập Pháp giới, kinh Hoa nghiêm 
nói rất rõ: "Chư Phật tử! Lược nói do mười thứ nhân duyên mà tất cả thế giới 
hải đã thành, hiện thành, và sẽ thành [Thế giới hải có nghĩa là Vũ trụ hay Pháp 
giới]. Chính là do vì thần lực của Như Lai, vì duyên khởi pháp là pháp tự 
nhiên như vậy, vì hạnh nghiệp của tất cả chúng sanh, vì chỗ sở đắc của tất cả 
Bồ tát thành nhất thiết trí, vì các chúng sanh và chư Bồ tát đồng chứa nhóm 
thiện căn, vì nguyện lực nghiêm tịnh Phật độ của chư Bồ tát, vì hạnh nguyện 
thành tựu bất thối của chư Bồ tát, vì thắng giải tự tại thanh tịnh của chư Bồ tát, 
vì chỗ lưu xuất do thiện căn của chư Như Lai và thế lực tự tại lúc chư Phật 
thành đạo, vì nguyện lực tự tại của Phổ Hiền Bồ tát. Chư Phật tử! Đó là lược 
nói mười thứ nhân duyên. Nếu rộng nói thời lượng số nhân duyên nhiều như 
số vi trần trong một thế gới hải." (Phẩm 4: Thế giới thành tựu). 


Vậy Pháp giới chỉ có thể chứng được bằng công năng tập định chứ không qua 
trung gian khái niệm do kết quả của trí năng suy luận hay do trí tưởng tượng 
bày vẽ. Về công hạnh tu tập như thế nào mới chiêm ngưỡng được đức Thế tôn 
và thấy hiểu được cảnh giới tráng lệ Hoa nghiêm, Phẩm I1: Thế chủ diệu 
nghiêm, có câu: "Cả những chúng hội này đều đã rời tất cả tâm cấu nhiễm 
phiền não và những tập khí thừa, xô ngã tòa núi trọng chướng, được thấy Phật 
không bị trệ ngại ". 


Trong số các trọng chướng làm phát sinh phiền não, mê vọng, đau khổ, làm 
hại thiện tâm, và ngăn bít Thánh đạo, đứng hàng đầu là ngã chấp. "Chấp lấy 
ngã thường tìm có không, suy xét bất chánh, khởi vọng hạnh, làm đạo tà, 
nghiệp tội, nghiệp phước, nghiệp bất động tích tập thêm lớn. Ở trong các 
nghiệp hành trồng hột giống tâm hữu lậu hữu thủ, lại khởi hậu hữu: sanh và 
lão tử. Chính là: nghiệp làm đồng ruộng, thức làm hột giống, vô minh che rợp, 
nước ái thấm nhuân, ngã mạn tưới bón, lưới chấp kiến thêm lớn, mọc mằm 
danh sắc, danh sắc thêm lớn nây chỗi ngũ căn, các căn đối nhau sanh ra xúc, 
xúc đối sanh có thọ, sau khi thọ rồi mong cầu sanh có ái, ái tăng thêm sanh ra 
thủ, thêm lớn thủ sanh ra hữu, đã sanh hữu thời ở trong các loài khởi thân ngũ 
uân gọi là sanh, suy biến gọi là lão, chết mất gọi là tử. ......... Lúc tử ly biệt, 
ngu mê tham luyến trong lòng phiền muộn là sầu. Rơi lệ than thở là thán. Tại 
năm căn là khô. Tại ý tưởng là ưu. Ưu khổ càng nhiều là não. Như thế thời chỉ 
có cây khổ tăng trưởng, trọn không ngã không ngã sở, không tác giả, không 
thọ giả. ......... Đại Bồ tát dùng mười tướng quán các duyên khởi biết là vô 
ngã, vô nhơn, vô thọ mạng, tự tính không, chăng có tác giả, không có thọ giả, 
liền được môn Không giải thoát hiện tiền." (Phẩm 26: Thập địa) 

65 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


Để giải thích ngã chấp, Hòa thượng Thích Thiện Siêu viết trong bài Lý duyên 
khởi: "Không hiểu được định lý duyên khởi thời tự thấy rằng ta có một bản 
ngã, một bản ngã cá biệt, một bản ngã đáng tôn trọng, một bản ngã đáng quý 
báu, một bản ngã hơn tất cả ngã khác. ... Có ảo tưởng bản ngã, có nghĩa là tự 
thấy mình khác với cái khác, tự thấy mình khác với người khác. Khi đã thấy 
mình khác với người khác, khác với cái khác, mới khởi lên tham, sân, sĩ. Nếu 
thấy tất cả vạn pháp cùng với mình, mình cùng với tất cả vạn pháp, trùng 
trùng trong một pháp giới tánh bình đăng duyên khởi, thời làm gì có tham, 
sân, si, vì chăng có năng mà cũng chẳng có sở. Chỉ do tự thấy mình khác với 
sự vật, mình khác với cái khác, mới mong đem cái khác vê cho mình; chứ khi 
tự thấy mình với cái khác hòa đồng nhất thể trong một nhịp nhàng tương quan 
chăng chịt lẫn nhau, thời tự nhiên tánh tri kiến hư vọng thấy rằng mình có bản 
ngã riêng biệt bị tiêu diệt." 


Trên phương diện tích cực, vô ngã chính là đại bi. Bởi vì khi chấp ngã hết thời 
đại bi tâm hiển lộ không bờ bến. Thiền định về tâm Bi là nhằm thực hiện tánh 
cách bình đẳng giữa mình và người khác và cũng đặt mình trong kẻ khác. Giải 
thoát trong lòng tay, Pabongka Rinpoche, Thích Nữ Trí Hải dịch, trong phần 
nói về phép luyện tâm bồ đề bằng cách trao đổi địa vị mình với người, đã đề 
cập năm phép quán: quán mình người bình đăng, quán những lỗi lầm phát 
xuất từ ngã ái, quán những lợi ích do sự thương mên người khác, quán thực sự 
về trao đổi địa vị mình với người, và cuối cùng, quán về Cho để xây dựng đại 
từ, và Nhận để xây dựng đại bi. Trong khi thực hành như vậy hành giả mắt 
dần ý niệm về cái ta và không còn thấy sự khác biệt giữa mình và người khác. 
Người thực hiện tâm Bi đến mức cùng tột thấy mình đồng hóa với tất cả 
chúng sinh, không còn sự khác biệt giữa mình và người. Cái tâm vị tha tự 
nhiên tràn đầy vô hạn, mở rộng lan tràn cùng khắp càn khôn vạn vật. Mọi sự 
chia rẽ đều tiêu tan. Vạn vật trở thành một, đồng thể, đồng nhất. 


Vật lý gia David Bohm, đồng sự của Einstein và bạn thân của Krishnamurti dã 
ví ngã như nguyên tử (atom). Đúng hơn, Bohm ví nguyên tử như người suy 
tưởng (thinker). Nên biết răng nguyên tử không phải là một thực thể. Đó là 
danh xưng của một xuất hiện tánh khi hội đủ một số điều kiện. Sự dính kết các 
hạt âm điện tử, dương điện tử, và trung hòa tử lại với nhau để tạo thành 
nguyên tử cần đến một số năng lượng liên kết (binding energy) rất lớn. Người 
suy tưởng giống như nguyên tử đang sử dụng năng lượng liên kết ra công sức 
dính kết các hạt lại với nhau. Chính số năng lượng liên kết rất lớn ấy đã phát 
sinh và bảo tồn "người suy tưởng" (tức nguyên tử) và duy trì nơi người suy 

66 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


tưởng cái ảo tưởng răng mình là một hiện thực bền vững, tối giản, và độc lập 
riêng biệt. Cái dụng của năng lượng liên kết như vậy là bị kiềm chế hạn định 
trong sự chấp trì một ảo tưởng và chủ trì một kiến thức hư tưởng. Nó nuôi 
dưỡng phiền não tạng là chướng hoặc do vô minh tập khí, tập quán, và tập tục 
ung đúc hợp thành. Tư tưởng của "người suy tưởng” ví như cái nhìn bị vật 
chất ngăn bít tù hãm trong một khung tâm ba thứ nguyên (3-dimensional 
mnnd). 


Khi nguyên tử phân tán vỡ nát trong máy gia tốc hạt nhân (atomic 
accelerator), thời vô số năng lượng liên kết bị kiềm chế bấy lâu được giải tỏa. 
Cũng vậy, nhờ "phát tâm rộng lớn như hư không giới, khởi tâm vô ngại, bỏ tất 
Cả CỐI, rỜi tất cả chấp, tâm vô ngại đi trong tất cả pháp vô ngại, tâm vô ngại 
vào khắp tất cả thập phương, tâm thanh tịnh vào cảnh giới của nhất thiết trí" 

"người suy tưởng" bị tiêu diệt, ngã chấp hoàn toàn tan vỡ. Năng lượng được 
giải tỏa chính là lực đại từ bị, viên dung vô ngại, có vô hạn thứ nguyên 
(infinite dimensionality), là căn nhân của hiện khởi trong sự giác ngộ của Phật 
được đề cập trong nhân thứ bảy trên đây. Đó là một thứ năng lực điện quang 
khai hiển "trí huệ của đức Như Lai, vô lượng vô ngại, có thể lợi ích khắp tất 
cả chúng sanh, đầy đủ ở trong thân chúng sanh. Chỉ vì hàng phàm phu vọng 
tưởng chấp trước nên chắng biết chăng hay, chẳng được lợi ích". 


Bohm và Krishnamurti gọi thí nghiệm nghiền nát nguyên tử là "tỉnh thức" 
(awareness). Quá trình phá nát ngã chấp dẫn thức trực tiếp cảm giác năng lực 
điện quang được giải tỏa và thực chứng bản tánh của vũ trụ (Pháp giới) là biển 
đại bi, một biển rộng lớn vô biên tràn đây vô lượng năng lực tình thương. 
Theo thuật ngữ Hoa nghiêm, tâm bình đẳng nơi tất cả thân chúng sanh và nơi 
tất cả pháp được gọi là mầm giống của hỗ nhập và là bản tánh hỗ tức của Pháp 
ĐIỚI. 


Hỗ tức hỗ nhập. 
Xét về toàn thể tiến trình duyên khởi của vạn hữu, thời Pháp giới được thành 
lập tựa trên hai nguyên lý, nguyên lý hỗ tức (mutual identity), và nguyên lý hỗ 
nhập (mutual penetration). "Hỗ tức" phô diễn ý nghĩa của câu "Sắc tức thị 
Không, Không tức thị Sắc" trong Tâm kinh. "Hỗ nhập" tương ứng với nguyên 
lý duyên khởi theo đó không có sự vật nào hiện hữu độc lập, có sẵn định tánh 
nơi bản thể của nó, và mọi vật đồng thời hiện khởi, nương tựa lẫn nhau, ảnh 
hưởng lẫn nhau, cái này không chướng ngại sự hiện hữu và hoạt động của 
những cái kia. "Hỗ nhập" vẽ ra ba công thức: đồng thời câu khởi, đồng thời hỗ 
nhiếp, và đồng thời hỗ dung đề thuyết minh lý duyên khởi. 

67 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


Theo triết gia Alfred North Whitehead, các nhà khoa học thường phân chia 
hiện thực thành loại riêng biệt đề thiết lập những bảng phân hạng khoa học. 
Chăng hạn, phân hạng vạn vật phát sinh thành nhiều loại: người, động vật, 
thực vật, tế bào sống, vô cơ thô, và lượng tử vì tế. Đó là một việc làm rÂt cần 
thiết đối với phương pháp khoa học, nhưng rất nguy hiểm đối với triết học, 
bởi vì sự phân hạng như vậy ngăn cản không cho thấy trên thực tế các hiện 
thực được phân thành loại khác nhau không hắn hoàn toàn khác biệt nhau. 
Mỗi loại đều có bóng dáng của nó dự phần trong các loại hiện thực khác. Các 
nhà khoa học quả đã tìm cách phân chia một toàn thể vị phân hóa, cái thực tại 
không thể phân chia, nhằm thực hiện những mục đích riêng tư và hạn định. 
Nguy hiểm là vì phân chia ra nhiều diện như vậy thời mỗi khi diện này được 
hiển bày, diện khác tất bị che khuất. 


Con người thường đứng trên quan điểm cá biệt mà nhìn vào sự vật, do đó luôn 
luôn thiên vị và độc đoán, không thể nào có được cái nhãn quan viên dung khi 
nhìn vào thực tại. Nếu thông đạt lý đồng thời câu khởi thời một mặt bớt thiên 
vị và hẹp hòi, và mặt khác tâm trở nên quảng đại không còn bị ngã chấp trói 
buộc và cảm giác về sự hữu hạn chế ngự. Vả lại, một khi chỉ nhìn thấy sự vật 
theo quan điểm hẹp hòi cá nhân thời không thể nào hay biết đến vô số khuynh 
hướng, khả năng, và tiềm lực hiện khởi hàm chứa trong sự vật. 

Một sự vật hiện hữu là hiện hữu cùng với và hỗ tương giao thiệp với mỗi mỗi 
sự vật khác. Có bao nhiêu sự vật trong vũ trụ thời sự vật ây có bấy nhiêu mối 
quan hệ. Mỗi quan hệ biểu hiện một hình tướng, hay một phẩm tính. Tuy 
nhiên, trong đời sống hăng ngày, ý nghĩa về sự hiện hữu của một sự vật bị giới 
hạn trong khung ý niệm và phương cách diễn đạt riêng biệt của cá nhân hay 
cộng đồng liên hệ. Vì vậy định nghĩa và danh xưng của sự vật không thoát 
khỏi giới hạn của thời gian và không gian, không bao hàm hết thảy mọi quan 
hệ của sự vật mà chỉ nói lên một số hạn định hình tướng hay phẩm tính của sự 
vật tại một nơi nhất định vào một thời nhất định. Như thế, sự vật hay hiện 
tượng được nói đến thường ngày không phải thực tại mà là những khái niệm 
do vọng tưởng phân biệt thi thiết. Theo thuật ngữ Bát nhã, đó là danh tự giả 
tướng. 


Trong mười nhân khởi Pháp giới vô ngại trùng trùng vô tận nêu ra ở trên, 
nhân thứ sáu: "Vì các pháp hiện hành trong vũ trụ được coI như ảnh tượng” 
làm sáng tỏ lý đồng thời câu khởi và lý đồng thời hỗ dung. Truyện kể lại khi 
nữ hoàng Vũ Tắc Thiên bày tỏ sự muốn hiểu biết một cách cụ thể thế nào là 
cái nhìn viên dung vô ngại, ngài Pháp Tạng thực hiện thí nghiệm vật lý sau 

68 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 
đây để giải thích hiện tượng "hỗ tức hỗ nhập". 


Ngài cho đặt mặt kính khắp nơi trong một căn phòng, trên trần và sàn nhà, 
trên bốn vách tường bao quanh, và cả bốn góc phòng. Ngay chính giữa phòng, 
Ngài đốt một ngọn nến đề sát bên cạnh một tượng Phật. Nữ hoàng kinh ngạc 
không tả xiết nhận ra ngay rằng hình ảnh của hết thảy mọi mặt kính cùng với 
hình ảnh của tượng Phật phản chiếu trong tất cả và mỗi một mặt kính. Và 
trong tất cả và mỗi một hình ảnh phản chiếu trong bất cứ mặt kính nào cũng 
tìm thấy được hết thảy mọi hình ảnh phản chiếu trong tất cả mặt kính khác 
cùng với hình phản chiếu của tượng Phật. Thí nghiệm này chứng minh lý hỗ 
nhiếp và hỗ dung và làm sáng tỏ lẽ mầu nhiệm về thế giới trùng trùng vô tận. 
Lý đồng thời câu khởi thật quá hiển nhiên nên không cần phải giải thích. 


Ngài Pháp Tạng lẫy trong tay áo ra một quả cầu thủy tỉnh nhỏ, đặt trên lòng 
tay, rôi nói: “Trong quả câu nhỏ bé này, hiện ra tất cả mặt kính cùng với hết 
thảy phản chiếu. Đây là một thí dụ về cái nhỏ chứa cái lớn và cái lớn chứa cái 
nhỏ. Thí dụ này chứng minh tánh vô ngại của kích thước lớn nhỏ hay là của 
không gian. Nó không chứng minh được tánh vô ngại của thời gian, quá khứ 
dung nhiếp tương lai và tương lai dung nhiếp quá khứ, vì đây là một thí 
nghiệm tĩnh, thiếu tánh cách động của thời gian. Không thể nào với phương 
tiện thông thường ta có thể trưng dẫn bằng chứng cụ thể về thời gian vô ngại, 
hay thời gian và không gian vô ngại. Muốn chứng nghiệm một hiện tượng như 
thể phải có một mức độ nhận thức khác." 


Ảnh phản chiếu trên gương được dùng để trình bày ba lý do về Pháp giới vô 
ngại. Một, vì mọi sự vật đều là ảnh tượng nên không thật có. Chúng không tự 
hữu nên tùy thuộc vật thể khác. Bởi thế mà nói tánh Không bàng bạc khắp 
nơi. Không đây là Như huyễn Không. Hai, vô lượng số ảnh tượng đồng loạt 
phát khởi do mặt gương đồng thời phản chiếu. Điều này làm sáng tỏ lý đồng 
thời đốn khởi. Ba, môi môi sự vật đồng thời vừa là gương phản chiêu vì nó 
phản chiếu tất cả sự vật, vừa là ảnh tượng vì đồng thời nó được tất cả sự vật 
khác phản chiếu. Do đó mà lý đồng thời hỗ nhiếp được minh chứng. 


Hai lý đồng thời đốn khởi và đồng thời hỗ nhiếp cũng được minh giải bằng ấn 
dụ gọi là Hải ấn tam muội hay Hải kính tam muội. Thuật ngữ Hoa nghiêm 
"Hải ấn" hay "Hải kính" biểu tượng Phật tâm, biển tâm thanh tịnh. Do gió 
cảnh thổi nên sóng thức nổi dậy. Người đạt được ngoại cảnh vốn không thời 
biển tâm tự vắng lặng. Tâm cảnh đều lặng thời việc gì cũng sáng tỏ, ví như 
biển cả lặng gió thời mặt trời mặt trăng và vạn vật hiện hình rõ ràng. Đó là 

69 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


"cái gương pha lê tên là năng chiếu, gương này trong sạch sáng suốt, lớn vô 
lượng vô biên bằng mười thế giới. Trong các quôc độ, tất cả hình tượng của 
núi sông, của mọi loài, nhẫn đến nøạ quỷ, súc sanh, địa ngục đều hiện trong 
gương đó" (Phẩm 35: Như Lai tùy hảo). 


Phật tâm, còn gọi là tâm Chân như, chỉ cho bản thể chơn tâm lìa các vọng 
niệm. Tâm này sẵn có trong tất cả chúng sanh. Tâm chúng sanh và tâm Phật 
hỗ tức hỗ nhập, phản chiếu lẫn nhau một cách kỳ diệu. Điều này được ngài 
Trừng Quán giải thích bằng thí dụ sau đây. 


Một Đạo sư giảng pháp cho đệ tử trong một căn phòng có treo một tâm kính. 
Tấm kính, Đạo sư, và người đệ tử biểu tượng theo thứ tự, tâm Chân như, đức 
Phật, và con người. Tắm kính phản chiếu hình ảnh hai nhân vật đối diện, một 
đang thuyết pháp, và một đang lắng tai nghe. Để mô tả các mối quan hệ giữa 
các thành phân tham dự ta có thể nói hoặc là vị Đạo sư ở trong tắm kính của 
người đệ tử đang thuyết pháp cho người đệ tử ở trong tắm kính của Đạo sư, 
hoặc là người đệ tử ở trong tấm kính của vị Đạo sư đang lắng tai nghe Pháp 
do Đạo sư ở trong tấm kính của người đệ tử thuyết giảng. Như vậy, khi đức 
Phật thuyết pháp cho thính chúng, đó không phải là một môi liên hệ hai chiều 
giữa người nói và người nghe. Đó là một mối liên hệ bốn chiều, đức Phật ở 
trong tâm người nghe giảng pháp cho người ở trong tâm Phật và người ở trong 
tâm Phật nghe lời thuyết giảng của đức Phật ở trong tâm người nghe. 


Viên giáo kiến. 

Đứng trên quan điểm viên dung, "hỗ nhập" hay "đồng thời câu khởi, đồng thời 
hỗ nhiếp, và đồng thời hỗ dung" miêu tả tính cách tương quan vô tận và vô 
ngại. "Hỗ tức" miêu tả tính cách không phân biệt, không sai khác của vạn hữu. 
Hoa nghiêm ngũ giáo chỉ quan của Đỗ Thuận giảng dạy phép tu Chỉ Quán 
theo lý Viên Dung giúp ta hiểu rõ thêm hai nguyên lý hỗ nhập và hỗ tức này. 
Trong đó có đoạn đề cập ba phương pháp chứng nhập Chân như, thấy rõ Chân 
như là ly danh tự tướng (không có danh tự để gọi), ly ngôn thuyết tướng 
(không có lời nói để luận bản), và ly tâm duyên tướng (không thể dùng tâm đề 
suy nghĩ được). 


Phương pháp thứ ba nhằm chứng minh các pháp vượt ngoài hết thảy ngôn 

thuyết và tư duy thông tục. Hai cách để thực hiện: đoạn hoặc và chứng chân. 

Cách đầu, đoạn hoặc, được áp dụng như sau. 

Hỏi: Các pháp duyên khởi là có? 

Trả lời: Không, các pháp duyên khởi không có. Chúng đồng nhất với tánh 
70 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


Không; hết thảy mọi pháp duyên khởi đều vô tự tính nên Không. 

Hỏi: Vậy các pháp duyên khởi là không? 

Trả lời: Không, chúng có. Bởi vì các pháp do quan hệ phát sinh đã có từ vô 
thi. Nếu không thời câu hỏi vừa rồi không thê đặt ra. 

Hỏi: Như thế, chúng là cả hai, có và không? 

Trả lời: Không, bởi vì Không và có hỗ tương, nhiếp nhập thành một. Trong 
cảnh giới Không và có hỗ tương nhiệp nhập tất cả các pháp duyên khởi đều 
không sai khác. Không mảy may dấu vết phân hai. Điều này có thể minh 
chứng bằng ấn dụ đồ trang sức bằng vàng và vàng dùng làm chất liệu cho đồ 
trang sức. 

Hỏi: Vậy chúng chăng phải không chắng phải có? 

Trả lời: Không, bởi vì cả hai, có và Không, cùng có một lúc, một chỗ (câu 
hữu) mà không trở ngại lẫn nhau. Đó là do sự hỗ tương nhiếp nhập mà các 
pháp duyên khởi đồng thời câu khởi. 

Hỏi: Như thế, rốt cuộc tất cả chúng rõ ràng là không? 

Trả lời: Không, do có và Không hỗ tương nhiệp nhập nên cả hai đều biến mất. 
Các pháp đều Không khi nhìn từ quan điểm Tánh Không phủ định sự hiện 
hữu; chúng hiện hữu khi nhìn từ quan điểm Có phủ định tánh Không. Nhìn từ 
hai quan điểm đồng thời phủ định thời cả hai điện, có và Không, đều biến mắt. 
Nhìn từ hai quan điểm hỗ tương câu khởi thời cả hai diện, có và Không, đều 
hiện có. 


Điều đáng lưu ý ở đây là không cần biết đến sự thay đối lập trường và cách 
đặt câu hỏi, Hoa nghiêm vẫn một mực giữ lập trường "đoạn hoặc”, nhất thiết 
phủ định trong mọi câu trả lời! Lý do: Mọi quan điểm đều là kiến tư hoặc hay 
phiến diện, lộ bày mặt này nhưng che lấp mặt khác. 

Bây giờ hãy đọc đoạn kế tiếp nói về cách thực hiện chứng nhập Chân như 
bằng ' 'chứng chân”. Các câu hỏi vẫn như trước, không thay đổi, nhưng các câu 
trả lời lần này hoàn toàn trái nghịch với lần trước, luôn luôn xác quyết khắng 
định. 


Hỏi: Các pháp duyên khởi là có? 
Trả lời: Phải, bởi vì giả hữu là không phải phi hữu. 
Hỏi: Vậy các pháp duyên khởi là không? 
Trả lời: Phải, bởi vì chúng vô tự tính nên Không. 
Hỏi: Như thế, chúng là cả hai, có và không? 
Trả lời: Phải, bởi vì có và không không trở ngại lẫn nhau, cái này không che 
lấp cái kia. 
Hỏi: Vậy chúng chăng phải không chắng phải có? 
71 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


Trả lời: Phải, bởi vì có và không hỗ tương phủ định nên cả hai đều bị loại trừ. 
Tóm lại, chính do duyên khởi mà vạn pháp hiện hữu; chính do duyên khởi mà 
vạn pháp không hiện hữu; chính do duyên khởi vạn pháp chăng những hiện 
hữu mà còn là không hiện hữu; và chính do duyên khởi mà vạn pháp chắng 
phải hữu chăng phải phi hữu. Cùng một lối diễn tả như vậy, một là một, một 
là không một, một là cả hai, một và không một, và một chăng phải một chẳng 
phải không một; nhiều là nhiều, nhiều là không nhiều, và là cả hai, nhiều và 
không nhiều, và chăng phải nhiều chẳng phải không nhiều. Như thế, vạn pháp 
là nhiều; vạn pháp là một; vạn pháp là cả hai, nhiều và một; và vạn pháp 
chăng phải nhiều chăng phải một. Tứ cú về đồng nhất và dị biệt cũng theo 
mẫu hình lý luận tương tợ. "Đoạn" và "chứng" hỗ tương nhiếp nhập viên dung 
vô ngại, được như vậy là do tự thể của duyên khởi hoàn toàn giải thoát khỏi 
mọi trói buộc. 


Theo đoạn văn vừa kẻ, tinh thần và cốt lõi của giáo lý Hoa nghiêm tìm thấy 
ngay trong những cách trả lời khác nhau đối với những câu hỏi giống nhau, 
phải, không phải, cả phải và không phải, và chăng phải phải chăng phải không 
phải. Rõ ràng mỗi khi câu hỏi qui chiếu phạm trù A, thời cầu trả lời qui chiếu 
phạm trù B. Khung ý niệm chuyên đổi khi cần phải trả lời cùng một câu hỏi 
hay một câu hỏi đồng loại. Như thế có hợp lý hay không? Nếu người trả lời bị 
trói buộc ở trong một cảnh giới nhất định, thời trả lời như vậy là sai lạc. 
Nhưng nếu người đó tự tại vô ngại, không bị ràng buộc vào bất cứ cảnh giới 
nào, thời các cách trả lời dầu đối nghịch nhau vẫn xem như không phạm lỗi. 


Thật vậy, bảo rằng lỗi lầm, tức là lỗi lầm đối với quan điểm phát xuất từ một 
khung ý niệm nào đó có sẵn. Thoát khỏi mọi khung ý niệm do ngã kiến thời 
mới có thể thông đạt Viên giáo, giáo lý căn cứ trên hai nguyên lý hỗ tức và hỗ 
nhập. "Nếu đến ngay nơi Viên giáo để nói thời một chướng tức là tất cả 
chướng, đoạn một tức là đoạn tất cả. Chính vì hễ một chỗ niệm mê thời cả 
pháp giới đều mê, mà hễ trong lúc một hoặc đoạn bằng cách đúng tánh, thời 
tất cả hoặc đều đoạn ráo. Bởi vì số một với số tất cả lẫn nhau làm duyên đề 
sanh khởi; hễ một pháp xứng tánh, thời lan khắp tất cả pháp, vì tướng nó 
chăng hoại, nên chăng ngại đoạn riêng dùng cái riêng đề trùm cái chung." 
(Hoa nghiêm nguyên nhân luận. Tông Mật. Thích Khánh Anh dịch) 


Câu chuyện Thiền sau đây có ý nghĩa tương tợ: Mã Tổ trắc nghiệm Đại Mai, 
trích từ “Thỏng tay vào chợ” của Tuệ Sỹ. 

"Mã Tổ nghe Đại Mai lên núi ở, bèn sai một người. đến thăm dò, tăng đến hỏi 
Đại Mai: "Hòa thượng gặp Mã Tổ được cái gì mà về ở núi này?" 


72 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


Sư đáp: "Mã Tổ nói với tôi "Tức tâm tức Phật" tôi bèn ở núi này." 

Vị tăng thưa: "Gần đây Mã Tổ nói "Phi tâm phi Phật". 

Đại Mai nói: "Ông già mê hoặc người chưa lúc nào nghỉ. Mặc ông phi tâm phi 
Phật, tôi chỉ biết tức tâm tức Phật." 

Vị tăng trở về thưa lại Mã Tổ những lời sư nói. Mã Tổ bảo với đại chúng: 
"Trái Mai (me) đã chín rồi". 


Điểm đáng ghi trong câu chuyện này là đối với người có trí viên dung vô ngại 
thời dù nói ngược nói xuôi, nói phải nói quấy, không có gì là sai trái chướng 
ngại. Mọi chuyện đều là những thể hiện nhiệm mâu dung nhiếp của cuộc 
sông. Đại Mai đã thể hiện trong cuộc sống tự tại thong dong của chính mình 
khi được Mã Tổ trắc nghiệm. 


Vào lúc đầu đi tìm hiểu giáo lý Hoa nghiêm hai câu hỏi sau đây thường được 
đặt ra. Một, Viên giáo kiến của Hoa nghiêm có trái nghịch với những qui luật 
cơ bản của logic hay không? Hai, làm thế nào một thứ triết lý về toàn thê tính 
của tất cả hiện hữu như lý Viên dung có thể dẫn đến sự thành tựu một trật tự, 
xã hội, đạo đức, tâm linh, ...? 


Để giải đáp thắc mắc thứ nhất, tưởng nên biết rằng theo luận lý hình thức, nêu 
một mệnh đề và mệnh đề phủ định nó được đồng thời chấp nhận làm tiền đề 
của luận pháp thời suy diễn bất cứ mệnh đề nào thành đoán án cũng đúng cả. 
Viên giáo kiến là hệ luận tự nhiên của quan hệ hỗ tức giữa Có và Không, giữa 
Hữu và Phi hữu, bởi vậy cho nên theo luận lý hình thức, Viên giáo kiến đúng 
trên phương diện diễn dịch. Mặt khác, bằng vào những kinh nghiệm tu chứng 
thời Viên giáo kiến chân thật. Mọi sự bất nhất bất đồng trong cảnh giới này có 
thể trở thành nhất quán hòa đồng trong cảnh giới khác. 


Thắc mắc thứ hai là theo Viên giáo mọi phát biểu đều có thể đồng thời được 
chấp nhận và không được chấp nhận, thử hỏi làm thế nào một phát biểu như 
vậy có thể thi thiết một nguyên lý hay trật tự? Câu trả lời là vẫn đề chấp nhận 
hay không chấp nhận một phát biểu tùy thuộc trạng huống hay cảnh giới. Một 
nguyên lý hay trật tự chỉ đúng và có hiệu năng trong một cảnh giới nào đó mà 
thôi. Đối với cảnh giới khác, nó có thê không còn đúng và mất hết hiệu năng 
tác dụng.Thường trật tự thiết lập trong những cảnh giới mức phức tạp thấp 
không ứng nghiệm đối với những cảnh giới mức phức tạp cao, cho nên mới 
phát sinh những trật tự mới tuy có công năng thích hợp với những cảnh giới 
phức tạp nhiều hơn thế mà vẫn còn hàm dung chứ không khiển trừ trật tự có 
trước. Đó là sự thật hiển nhiên trong mọi ngành khoa học, xã hội học, đạo đức 

73 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


học, v..v... Chăng hạn, trong vật lý học, thuyết tương đối, cơ học lượng tử, và 
cơ học cô điển đồng thời câu khởi, đồng thời hỗ nhiếp, đồng thời hỗ dung. 
Chúng không ngăn ngại nhau. Trật tự nào vận dụng lợi ích trong cảnh giới 
tương hợp với trật tự đó. Thuyết tương đối rất cần thiết đề mô tả những 
chuyên động có tốc độ lớn gân bằng tốc độ ánh sáng. Cơ học cô điển được sử 
dụng để mô tả những chuyên động thấy trong đời sống hăng ngày. Cơ học 
lượng tử đúng và hiệu nghiệm trong thế giới hiện tượng vi mô mà thôi. Viên 
giáo kiến không loại bỏ hay gây trở ngại bất kỳ một trật tự nào trong. bất cứ 
cảnh giới nào. Nhìn trên quan điểm viên dung, mọi bất nhất và bất đồng trở 
thành vô ngại và nhất quán. Đó là hành tướng của hai nguyên lý, hỗ nhập và 
hô tức. 


Một nguyên lý căn bản của khoa học là "chư hành vô thường”. Tính cách vô 
thường của thế giới hiện tượng là do vạn hữu hỗ tương tác dụng. Khoa học 
không xét tương quan nhân quả giữa vạn hữu theo phương diện tự thể, nghĩa 
là không nói sự thể này đã sinh sự thể kia ra thế nào, mà chỉ xét theo phương 
diện tác động, nghĩa là sự tương tác giữa các sự thể. Tương tác còn gọi là lực 
được phân chia thành bốn loại: trọng lực tức tương tác giữa các trọng khối, 
điện từ lực tức tương tác giữa các điện tích (charges), lực hạt nhân yếu tức 
nguyên nhân phân rã neutron thành proton và electron ở bên trong hạt nhân, 
và lực hạt nhân mạnh tức nguyên nhân dính chặt neutron và proton ở bên 
trong hạt nhân. 


Một nguyên lý căn bản khác của khoa học là nguyên lý Thực tại nhất thê. 
Trong trường hợp sử dụng thuyết tương đối của Einstein, thời theo một định 
lý toán của Roger Penrose và Stephen Hawking, vũ trụ hiện khởi từ một dị 
điểm (singularity). Thuyết này thường được gọi là thuyết Bùng nỗ (Big Bang). 
Nhưng thuyết này mới giải quyết vấn đề được một nửa mà thôi, vì thuyết 
tương đối không đủ khả năng mô tả cái điểm nguyên thủy của vũ trụ. Bởi vậy, 
Stephen Hawking tìm cách phối hợp thuyết tương đối với cơ học lượng tử và 
thành công chứng minh bằng toán học răng vạn hữu hiện khởi không phải từ 
một dị điểm mà từ một thực tại nhất thể, vô thi vô chung, không biên giới, 
đồng nhất, không có dị điểm, không sai biệt, nghĩa là không có hạt cơ bản nào 
để phân biệt. Cái thực tại nhất thể này không sai khác Pháp giới Hoa nghiêm, 
nên có thê gọi là Pháp giới Khoa học. Nguyên lý Thực tại nhất thể hướng mọi 
nỗ lực nghiên cứu và thực nghiệm vật lý vào những công trình tổng hợp bốn 
loại lực tương tác nói trên thành một lực duy nhất. Steven Weinberg (1967) và 
Abdus Salam (1968) thành công tổng hợp điện từ lực và lực hạt nhân yếu. 
Trên lý thuyết, đó là hai mặt tác dụng của lực tổng hợp gọi là lực điện yêu 


74 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


(electroweak interaction). Đến năm 1970, các điều dự đoán của lý thuyết được 
thử nghiệm đúng nên hai nhà vật lý học này được giải Nobel Vật lý năm 1979. 
Vũ trụ bùng dãn là nguyên nhân làm nhiệt độ giảm bớt và đến một mức nào 
đó (độ chừng 1015 K, 10-10 giây sau khi điểm nguyên thủy bùng dãn) hai lực 
ây khởi xuất sai biệt từ một tương tác gọi là lực điện yếu. Lực này hiện khởi 
sai biệt với lực hạt nhân mạnh ở vào nhiệt độ cao hơn, độ chừng 1018 K, 10- 
35 giây sau bùng dãn. Đến nay sự tổng hợp hai lực điện yếu và lực hạt nhân 
mạnh chưa đạt được kết quả nào đáng kể, tại vì trong thực tế không thể thực 
hiện các cuộc thử nghiệm ở vào nhiệt độ quá lớn, lớn hơn 1018 K. Tuy vậy 
mọi nỗ lực vẫn được tiếp tục nhằm khám phá những lý thuyết thâu nhiếp tất 
cả ba lực: lực điện yếu, lực hạt nhân mạnh, và trọng lực thành Một hầu tìm 
hiểu những nhân duyên hiện khởi của thế giới hiện tượng. Như vậy, theo thuật 
ngữ Phật giáo, mục đích của vũ trụ học là nhằm tìm hiểu lý chân không vô 
ngại và lý hữu hóa duyên sanh của vạn pháp. 


75 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


6. Bốn Pháp giới 


Tâm chúng sanh là Như Lai tạng, là Nhất pháp giới. 

Trong lời nói đầu của tập Luận giải Luận Đại thừa khởi tín, Pháp Tạng có ý 
kiến phân loại bình nghị về Phật học thành bốn giáo: (I) Tiểu thừa 
(Hinayàna); (2) Trung quán (Madhyamika); (3) Du già (Yogacara); và (4) 
Như Lai tạng (Tathàgata-garbha). Trong số kinh luận chủ yếu của giáo lý Như 
Lai Tạng, Ngài kế đến kinh Lăng già, Cứu cánh nhất thừa bảo tính luận, và 
luận Đại thừa khởi tín. Theo Ngài, giáo lý Như Lai tạng là giáo lý về Lý Sự 
dung thông vô ngại. 


Theo số đông học giả, Luận Đại thừa khởi tín có thể xem như tiêu biểu cực 
điểm trong quá trình khai triển khái niệm Như Lai tạng. Tư tưởng chủ đạo của 
luận này tựa vào niềm tin một Thực tại cứu cánh châu biến hàm dung bao 
trùm tất cả pháp thế gian và xuất thế gian. Nói theo ngôn ngữ thế tục thời đó 
là "Nhứt Tâm”, còn gọi là "Tâm chúng sanh", "Tâm tướng" hay “Tâm tánh” 
tức "tự tánh của Tâm", ... Đúng như Khế kinh chép: "Vô bất tùng thử pháp 
giới lưu, mạc bất hoàn tú thử pháp giới" (Dịch: Không có một pháp nào 
chẳng từ Tâm này mà lưu xuất, và cũng không có một pháp nào chăng trở về 
Tâm này). 


Theo Luận Đại thừa khởi tín, Nhứt Tâm có hai tướng: (1) tướng Chân như, 
chỉ riêng về phần thể tánh chơn tâm thanh tịnh; dụ như "tánh trong sạch” của 
nước; và (2) tướng nhân duyên sanh diệt, chỉ chung cho thể, tướng, và dụng 
của Chơn Vọng hòa hợp; dụ như "tánh trong sạch" và "tướng nhơ đục" lẫn lộn 
của nước. Tướng và Dụng không rời Thẻ, Thể không rời Tướng và Dụng; 
cũng như nước không rời sóng, sóng, không rời nước. Như thế, thể, tướng, và 
dụng tương tức. Bởi vậy nêu đứng vê phần Chân như mà luận, thời tuy thanh 
tịnh bất biến mà vẫn tùy duyên sanh diệt; còn đứng về phân sanh diệt mà nhìn 
thời tuy tùy duyên sai biệt mà vẫn như như bắt biến. 


Chân như là "tổng thể" của Nhứt Tâm, cái tâm tánh không sanh không diệt và 
bao trùm tất cả nhân quả, thánh phàm, y báo chánh báo, v..v... Bởi thê nên 
nguyên văn chữ Hán gọi là "Nhât pháp giới đại tông tướng pháp môn thê”. 

76 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


Nghĩa là, Chân như là thể của Nhất pháp giới. "Nhất" chỉ cho sự bình đắng bất 
nhị; Chân như là "nhân", là "giống", là "bản năng" sanh ra tất cả các pháp, nên 
gọi là "Nhất pháp giới" [Một nghĩa của "giới" là nhân; Biện Trung biên luận 
giải thích: "Do ý nghĩa là nhân của Thánh pháp nên gọi là Pháp giới, vì hết 
thảy Thánh pháp duyên vào đây mà phát sinh"]. Nhất pháp giới là toàn tánh 
của vũ trụ. Ở nơi Nhất pháp giới này, có thể phân ra tổng tướng (thể) và biệt 
tướng (muôn pháp sai khác). Tâm Chân như là "tổng tướng” (tướng chung) 
của tất cả n thể tánh nó bình đăng, song cũng tóm thâu tất cả tướng, nên 
gọi là "đại". Chữ "pháp" nghĩa là "giữ gìn tự tánh và làm cho người hiểu biết". 
Chữ "môn" bạt Ã là ra vào thông suốt. Tất cả chúng sanh có thể do pháp môn 
này tu hành, đến được mục đích cứu cánh tức thành Phật. 


Như Lai tạng là "tổng tướng" của Nhứt Tâm. Như Lai tạng tuy cũng thanh 
tịnh như Chân như, nhưng còn bị phiền não che phủ, làm nhân cho động, nên 
Luận nói "Do Như Lai tạng mà có Tâm sanh diệt; nghĩa là Chơn (không sanh 
diệt) Vọng (sanh diệt) hòa hiệp, không phải một, không phải khác, gọi là thức 
A lại đa (tướng nhân duyên sanh diệt của Nhứt Tâm). Thức này tóm thâu tất 
cả các pháp và xuất sanh tất cả các pháp." 


Thức A lại da chỉ cho cái "Thể, Tướng, và Dụng" về nhiễm và tịnh hòa hiệp 
của Nhứt Tâm. Nếu dụ Chân như như "tánh ướt" của nước, thời Như Lai tạng 
dụ như "nước" (hình tướng của nước), và A lại da như "sóng" (dụng của 
nước). Trong sóng gồm cả tánh ướt và nước. Thế là thức A lại da (Tâm sanh 
diệt) gồm cả thể, tướng, và dụng về nhiễm và tịnh hỗ tức của Tâm. 


Qua ba khái niệm Chân như, Như Lai tạng, và thức A lại da, chủ yếu của 
Luận Đại thừa khởi tín là giải thích tường tận về cái tướng tùy duyên của 
Chân như bắt biến của Bát nhã. Bát nhã đã đứng trên lập trường lý thê hoặc lý 
niệm bất biến bất động mà giải thích rằng thế giới hiện tượng là do chấp trước 
và biểu tượng hỗ tương kết hợp mà xuất sanh. Đó là đám mây vô minh che lắp 
Chân như, và đám mây lại do kết quả của một hình thái nhất định nào đó đã 
nằm sẵn ngay trong Chân như mà phát sinh. Nếu dựa vào bản thể của vạn hữu 
để kiến thiết một thế giới lý niệm gọi là Chân như có tính cách bất biến như 
vậy thời thử hỏi trong thế giới lý niệm đó vạn hữu sinh khởi như thế nào? 
Theo Luận Đại thừa khởi tín, lý do của Chân như tùy duyên là do "hốt nhiên 
một niệm vô minh sinh khởi". 


Theo trên, Thực tại được xem như giao tuyến của hai mặt trật tự: trật tự Tuyệt 
đôi tức Chân như và trật tự hiện tượng tức nhân duyên sanh diệt. Do đó, Thực 
77 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


tại đồng thời hàm dung cả hai trật tự ấy. Trật tự Tuyệt đối tuy quan niệm như 
siêu việt nhưng vẫn xem như không ở ngoài tầm trật tự hiện tượng. Và trật tự 
hiện tượng quan niệm theo thế tục nhưng vẫn xem như không ở ngoài tầm trật 
tự Tuyệt đối. Nói cách khác, trên phương diện bản thể luận cả hai trật tự đồng 
nhất và trên phương diện nhận thức luận thời chúng sai biệt. Bài tụng Trung 
luận XXYV.19 mô tả rất chính xác quan hệ giữa hai trật tự đó: 

Niết bàn dữ thế gian 

Vô hữu thiêu phân biệt 

Thế gian dữ niết bàn 

Diệc vô thiểu phân biệt. 


Dịch là: Giữa niết bàn (Tuyệt đối) và thế gian (Hiện tượng) không có mảy 
may sai biệt. Giữa thê gian và niệt bàn cũng không có chút gì sai biệt. 


Con người cũng thế, chiếm vị trí tồn tại trên giao tuyến của hai trật tự, Tuyệt 
đối và "hiện tượng. Một mặt, đương thể con người là Chân như nhưng mặt 
khác vẫn bị chi phối bởi trật tự hiện tượng, hữu hạn, và phàm tục. Ta có thể 
gọi tên cái trạng thái tồn tại như thế là Như Lai tạng. Đúng như Pháp Tạng 
định nghĩa, Nhúứt tâm là Như Lai tạng. 


Trong kinh điển Đại thừa thuộc hệ tư tưởng Như Lai tạng có bản dịch "Phật 
thuyết Bất tăng bắt giảm kinh” của Bồ Đề Lưu Chi. Kinh mở đầu với câu hỏi 
của Xá Lợi Phất về số lượng tăng hay giảm của chúng sinh trong dòng sinh tử. 
Phật giải thích, trong Nhất pháp giới, không có sự tăng giảm. Từ ý nghĩa Nhất 
pháp giới, các khái niệm tương tợ được giới thiệu: "Thậm thâm nghĩa là Đệ 
nhất nghĩa đế, ... là chúng sinh giới, ... là Như Lai tạng, ... là Pháp thân". 
(Thắng Man giảng luận. Tuệ Sỹ) 


Tóm lại, Nhất pháp giới hay Pháp giới là Pháp thân thường trụ, là sở y thường 
hằng bất biến làm nơi nương tựa chân thật cho chúng sinh, là nguyên lý duy 
trì và xuất sinh mọi hiện tượng. Ý niệm về bốn Pháp giới khởi sáng với Đỗ 
Thuận, khai tổ chính thức của Hoa nghiêm tông, về sau được quảng diễn bởi 
Trí Nghiễm và Pháp Tạng, những vị tổ kế tiếp, nhưng chính do sự thiết định 
cuối cùng của Trừng Quán, vị tổ thứ tư, mà triết lý Hoa nghiêm được đồng 
nhất với thuyết bốn Pháp giới. Theo thuyết này, có bốn cách nhìn Pháp giới: 
(1) Sự pháp giới; (2) Lý pháp giới; (3) Lý sự vô ngại pháp giới; và (4) Sự sự 
vô ngại pháp gIới. 


Sự, Lý, và Lý Sự vô ngại pháp giới. 
78 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


Sự pháp giới là thế giới của những vật thể hay biến cố cá biệt, trong đó chữ 
giới (dhàtu) có nghĩa là "cái phân biệt". Về sự, Pháp giới bao gồm tất cả pháp 
trong thế gian, mọi sự vật trong vũ trụ vô cùng vô tận, trải qua thời gian và 
không gian. Đó là thế giới hiện thực, thực tiễn. Nó biểu hiện giáo lý duy thực. 


Lý pháp giới là sự hiển hiện của Nhứt tâm tức là cái Thực tại cứu cánh châu 
biến hàm dung bao hàm tất cả pháp thế gian và xuất thế gian. Lý pháp giỚI 
cũng là thế giới của lý tắc. Thông thường, nói đến "lý tắc" tức là nói đến 
những trật tự, những nguyên lý trừu tượng, những định luật chi phối sự hiện 
khởi và vận hành của sự vật và biến có. Chắng hạn như ném một vật gì ra 
ngoài cửa số, vật ấy SẼ TƠI xuống đất tại một chỗ nhất định. Ta có thể dự đoán 
vị trí chỗ này nếu biết phối hợp những "lý" (định luật vật lý) cần thiết với 
những điều kiện liên hệ. Cũng vậy, sự tuần hoàn của bốn. mùa hay của ngày 
đêm không phải do ngẫu nhiên mà chính do nhiều "lý" tổng hợp điều hành. 
Như vậy, lý là giám đốc vô hình của tất cả hiện tượng. Đặc biệt đối với các 
nhà triết học Hoa nghiêm, thời "Lý” (với chữ L hoa) chỉ vào "Nhứt Tâm”. Lý 
là Nhứt Tâm hay tánh Không, là chân lý thật tánh, là thể tánh chân thật của tất 
cả pháp. Lý cũng còn gọi là Pháp tánh, hay Pháp giới tánh, Chân như tánh. 
Tất cả pháp trong vũ trụ đều đồng một thể tánh chân thật ấy, hay nói khác, thể 
tánh ấy dung thông vô ngại. Tam luận tông và Pháp tướng tông chủ xướng Lý 
Sự tách rời nhau. 


Lý sự vô ngại pháp giới là thế giới trong đó tất cả hiện hữu cá biệt (vastu) có 
thể đồng nhất với Nhứt tâm là sở y. Lý là thể tánh của tất cả pháp tức của Sự. 
Sự là hiện tướng của lý tánh. Sự luôn luôn là biểu tượng của một lý nào đó và 
ngược lại, lý luôn luôn là lý tánh của một sự nào đó. Lý và Sự hợp nhất, chẳng 
những, bất tương ly và hỗ nhập, mà còn hỗ tức, nghĩa là hoàn toàn đồng nhất 
hay bất nhị (advaya). Đó gọi là lý sự vô ngại. Đây cũng là giáo lý của Đại 
thừa Chung giáo, sự lý nhất thể. Như Lai tạng duyên khởi là đặc điểm của 
giáo lý này. 


Lý sự vô ngại là một cách nói khác câu "Sắc tức thị Không, Không tức thị 
sắc" của Bát nhã. Theo lý duyên khởi, lý sự vô ngại có nghĩa là sự hiện hữu 
các pháp do duyên sinh không mâu thuẫn với tánh Không của chúng. Chính 
do tánh Không, tánh vô tự tính, các pháp mới có thể đồng thời hiện khởi và 
cộng đồng hiện hữu thành một Nhất thê và hỗ tương giao thiệp. Thường ngày 
ta thể nghiệm nguyên lý tương dung vô ngại giữa sự tồn tại giả hữu của sự vật 
với tánh cách vô thường của chúng. Vô thường tương ứng với lý tánh Không 
của sự vật. 

79 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


Pháp giới quán của Đỗ Thuận nêu ra mười phép quán lý sự vô ngại. 

Quán sát: 

(1) Lý dung thông Sự. Lý tức tánh Không là vô cùng, không biên giới. Trái 
lại, Sự tức sự vật thời hữu hạn, có biên giới. Tánh Không thị hiện tròn đầy nơi 
mỗi và khắp tất cả sự hoặc pháp, bởi vì tánh Không là bất khả phân, không 
phân chia riêng khác. Do đó, trong mỗi một vi trần thị hiện viên mãn tánh 
Không rộng lớn vô cùng vô tận. 

Thí dụ: Định luật vật lý học về sức hút vạn vật hiệu nghiệm bất cứ khi nào và 
bất cứ ở đâu trong vũ trụ. Theo nghĩa đó, Lý được xem như bất khả phân, 
không có biên giới hay giới hạn. Trái lại vạn vật trong vũ trụ tức Sự đều bị 
giới hạn và có biên giới. Vì Lý không thể chia cắt nên toàn thể chứ không phải 
những mảnh phần của Lý dung thông Sự. Vả lại, làm thế nào một phần của 
định luật sức hút vạn vật mà có tác dụng được? 


Quán sát: 

(2) Sự dung thông Lý. Tánh Không của một sự riêng biệt đồng nhất với tánh 
Không của mọi sự khác. Do tương đồng mà tánh Không của một sự hòa hợp 
với tánh Không của tất cả sự, bàng bạc toàn thể vũ trụ. Nói như vậy không 
khác gì nói rằng khoảng không trong một nguyên tử là một với toàn thể 
khoảng không của hư không. Hoặc là nói rằng tánh vô thường của một sự vật 
là một với tánh vô thường của tất cả sự vật. Sự có biên giới và hữu hạn, còn 
Lý thời vô cùng và không biên giới. Tuy thế, cái hữu hạn "Sự" hoàn toàn đồng 
nhất với cái "Lý" vô hạn. Tại sao? Tại vì bản chất nguyên sơ của Sự là Không, 
là Lý. Đây chính là Sắc Không tương tức hay đương thể tức Không. Bởi thế 
cho nên một vi trần có thể dung thông toàn thể vũ trụ mà không mảy may 
trương dãn. Một vi trần có thể dung thông toàn thể vũ trụ thời hết thảy mọi 
pháp cũng thế. Điều đáng lưu ý ở đây là do quy thu Sự vào Lý như vậy mà 
sanh xuất Sự sự vô ngại pháp gIới. 


Ngài Đỗ Thuận nói: "Trí óc của người thường không thể nào hiểu được 
nguyên lý Lý Sự vô ngại. Không một ẩn dụ nào có thể diễn tả chính xác 
nguyên lý đó. Tuy nhiên vì bắt buộc phải làm sáng tỏ vấn đề nên mới viện ra 
thí dụ sau đây. 
Dụ như toàn thể đại dương thị hiện trong một sóng mà không hề thu hẹp lại. 
Một sóng nhỏ dung thông đại dương bao la mà không phông lớn thêm chút 
nào. Tuy đồng thời hiện khởi khắp tất cả sóng, đại dương vẫn không vì vậy 
mà phân tán thành nhiều. Tuy trong tất cả sóng đều đồng thời thị hiện đại 
dương nhưng chúng không là một. Khi đại dương dung thông một sóng, 
80 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


không có gì ngăn ngại đại đương dung thông tất cả sóng khác. Khi một sóng 
dung thông đại dương thời tât cả sóng khác cũng dung thông toàn thê đại 
dương như nó, không có bât kỳ chướng ngại nào giữa chúng. " 


Ngài Trừng Quán chú giải dụ ấy như sau. 

"Đại dương là biểu tượng Lý và sóng là biểu tượng Sự ... Làm thế nào cả đại 
dương chứa trong một sóng? Chứa được là vì đại dương bất khả phân. Làm 
thế nào Lý bao la chứa trong một Sự? Chứa được là vì Lý không thể bị chia 
cắt. Một sóng dung thông toàn thể đại dương bởi tại nó đồng nhất với đại 
dương. Một vi trần dung thông toàn Lý bởi tại vi trần và Lý là một. ..." 


Phân tích: 

Câu "Toàn thể đại dương thị hiện trong một sóng mà không hề thu hẹp lại" có 
thể hiểu rằng với học thức, từ những dữ kiện chất liệu tìm ra trong một sóng ta 
có thể suy đoán chất liệu trong toàn đại dương. Bởi thế mà đại dương không 
cần thu hẹp lại để được dung chứa trong một đợt sóng nhỏ. Câu "Một sóng 
nhỏ dung thông đại dương bao la mà không phông lớn thêm chút nào" thật là 
khó hiểu đối với kinh nghiệm thông thường. Tại vì nhận thức thế tục bị hạn 
cuộc trên mọi phương diện do bởi những khung ý niệm thiên kiến và trong 
vòng kiềm tỏa của không thời gian. Cần phải có nhãn quan Viên dung của 
Hoa nghiêm, soI thấy muôn vật trong một niệm (nhất tâm kiến chiếu), không 
bị hạn định trong bất cứ giới hạn không thời gian nào, mới có thể nhận thấy lý 
thể của Chân Không trong mỗi một vi trần và mỗi một vi trần bao hàm toàn 
thể vũ trụ mà không thay đổi kích thước. 


Có người nêu câu hỏi: "Nếu Lý bao trùm một nguyên tử với toàn thể của nó, 
thời tại sao nó không thu nhỏ lại? Nếu Lý không thu nhỏ lại vừa bằng kích 
thước của nguyên tử, làm thế nào nói được rằng toàn thể của Lý an trú trong 
nguyên tử? Ngoài ra, khi một nguyên tử bao trùm thể lớn của Lý, thời tại sao 
nó không trương bùng rộng lớn? Nếu nguyên tử không bình đẳng với Lý và 
không trở thành rộng lớn thời làm sao nó bao trùm thể lớn của Lý? Lập luận 
như vậy thật là mâu thuẫn và không hợp lý chút nào." 


Đáng lý có thể trả lời một cách đơn giản ngắn gọn rằng vấn đề mà câu hỏi nêu 
ra là do kiến chấp vạn vật có tự tính (Svabhàva). Chỉ có nhãn quan viên dung 
Hoa nghiêm vượt thoát hoàn toàn hết thảy mọi khung ý niệm tự tính mới thấy 
rõ vạn vật hỗ nhập hỗ tức, bình đẳng bất nhị, trong hệ thống quan hệ toàn 
diện, đồng thời sinh khởi và hoại diệt, hợp tác và đối chọi, hòa hợp và phân 
cách giữa Lý và Sự. Nhưng ngài Đỗ Thuận không làm như thế mà trái lại sau 

81 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


đây Ngài kiên nhẫn trình bày thông suốt nhiều khía cạnh của cách phê bình 
theo thuyêt tánh Không đê trả lời câu hỏi trên. 


Quán sát: 

Đặt Lý và Sự mặt đối mặt, chúng không phải một không phải khác; do đó 
chúng hỗ dung hỗ nhiếp. Tuy vậy trật tự và vị trí tương đôi của chúng không 
hề bị phá hoại. 

Trước tiên, nhìn Sự từ Lý phát hiện bốn nguyên lý: (a) Bởi tại Lý không sai 
khác Sự, toàn thể Lý an trú trong mỗi Sự. (b) Bởi tại Lý và Sự không đồng 
nhất cho nên toàn thể Lý trải rộng vô cùng tận. (c) Bởi tại phi nhất là phi dị, 
nên Lý thể vô biên hoàn toàn an trú trong một nguyên tử. (d) Bởi tại phi đị là 
phi nhất, nên Lý thể của một nguyên tử là vô biên và không phân hóa. 


Thứ đến nhìn Lý từ Sự, cũng thấy xuất hiện bốn nguyên lý: (a) Bởi tại Lý và 
Sự không sai khác, nên một nguyên tử bao trùm toàn thê Lý. (b) Bởi tại Lý và 
Sự không đồng nhất nên cá thể nguyên tử không bị tốn hại. (c) Bởi tại phi nhất 
là phi dị, nên một nguyên tử nhỏ bé bao trùm toàn thể vô hạn của Lý. (d) Bởi 
tại phi dị là phi nhất, nên nguyên tử không trương dãn khi bao trùm Lý vô 
hạn. 


Phân tích: 

Phát biểu trên là một cách phê bình theo thuyết tánh Không. Nguyên lý (a) đề 
cập vấn đề hợp, tức tổng hợp hay hợp nhất. Nguyên lý (b) đề cập vấn đề ly, 
tức phân ly hay ly tán. Như thế có nghĩa là quan niệm viên dung không hoàn 
toàn quy thu mọi sai khác về một toàn thể không sai khác, mà ngoài ra còn 
bao hàm cả sự phân ly hay ly tán. Không kề là tống hợp hay phân tán, miễn 
giải trừ hoàn toàn tà kiến chấp ngã, quán cực vô tự tính thời nắm vững chắc 
nhãn quan viên dung của Hoa nghiêm. Theo thuật ngữ Trung quán, nguyên lý 
(a) là Chân đề và nguyên lý (b) là tục đề. 


Hai nguyên lý (c) và (d) phát biểu tánh phi nhất phi dị của vạn hữu, không 
phải là cái ấy, cũng không phải là cái khác", nghĩa là muốn nói lên rằng cái 
thế giới thiên sai vạn biệt của những giả tướng chính là cảnh giới của tánh 
Không. Theo luận lý hình thức ta có thể viết Phi nhất là ~(P = P) và Phi dị là 
~{~{(P = P)). Như thế có thể viết "Phi nhất tức Phi dị" là "~(P=P) = ~(~P= 
P))" hay gọn hơn "A = ~A". Đó là phương trình "A = phi A" biểu diễn tánh 
Không. 


Đến đây, đôi phương hỏi: "Khi Lý vô biên bao trùm một nguyên tử, thời Lý 
32 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


thể có đồng thời an trú trong các nguyên tử khác hay không? Nếu có, thời như 
vậy nghĩa là Lý hiện hữu phía ngoài nguyên tử; do đó Lý không thật sự hoàn 
toàn bao trùm một nguyên tử. Mặt khác, nếu không, thời không thê bảo rằng 
Lý bao trùm hết thảy mọi vật (Sự). Quả có mâu thuẫn trong lý luận." 


Ngài Đỗ Thuận trả lời: "Tại vì Lý có tánh dung (nghĩa là bàng bạc khắp nơi, 
điều hòa, và hợp nhất) và tại vì vạn vật hỗ tương giao thiệp toàn diện không 
ngăn ngại nên chân lý Viên dung hiện hữu ở cả trong lẫn ngoài (Lý và Sự) mà 
không bị chướng ngại ngăn trở. Để giải thích tường tận điểm này, bốn lý do 
được nêu ra tùy theo quan điểm trong và ngoài của Lý và Sự. 


Phân tích: 


Yếu chỉ của luận chứng trên là bởi tại Lý và Sự hoàn toàn nhiếp nhập trong 
một toàn thể viên dung, nên cả hai đều ở cả trong lẫn ngoài; do đó, không có 
øì là mâu thuẫn trong lý luận. Câu "tại vì vạn vật hỗ tương giao thiệp toàn 
diện không ngăn ngại nên chân lý Viên dung hiện hữu cả ở trong lẫn ở ngoài 
(Lý và Sự) mà không bị chướng ngại ngăn trở” hàm ý Pháp giới thứ tư tức sự 
Sự vô ngại pháp giới, và do đó cho thây không thể nào nói đến Lý sự vô ngại 
mà không nói đến Sự sự vô ngại. Hai vấn đề không thể tách biệt riêng nhau. 


Quán sát: 

Trên quan điểm Lý, có bốn lý đo: 

(a) Điều Lý bao trùm hết thảy mọi sự vật với toàn thể của nó không ngăn trở 
sự hiện hữu của toàn thể ấy trong một nguyên tử. Do đó, ở ngoài tức ở trong. 
(b) Điều toàn thể Lý hiện hữu trong một nguyên tử không ngăn trở sự hiện 
hữu của toàn thê ấy trong các sự vật khác. Do đó, ở trong tức ở ngoài. 

(c) Tánh bắt nhị bàng bạc khắp nơi; do đó, tánh â ây Ởở ngoài và cũng ở trong. 

(d) Tánh bất nhị là siêu tục; do đó, tánh ấy chăng ở ngoài mà cũng chăng ở 
trong. 


Ba lý do đầu giải thích Lý Sự phi dị và lý do cuối giải thích Lý Sự phi nhất. 
Chính vì Lý Sự phi nhât phi dị nên ở ngoài hay ở trong đêu thây không 
chướng ngại. 


Phân tích: 

Điều đáng lưu ý trong tư tưởng Phật giáo là mỗi khi dùng văn tự lời nói để 

luận bàn về Thực tại tuyệt đối hay sự chứng bằng tâm những sự kiện hoặc 

chân lý siêu kinh nghiệm giác quan thời luôn luôn lập cước trên giới tuyến 
83 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


giữa hai cảnh giới tương đối, khăng định và phủ định, nhân và quả, Không và 
Bất không, nhất thể và đa thù, bồ đề và phiên não, Trí và Bi, Phật và chúng 
sanh, giác ngộ và vô minh, Định và Nghiệp, niết bàn và thế gian. Cách thức 
suy nghĩ như vậy ứng dụng vào mọi trường hợp đến tận cùng tất dẫn đến quan 
điểm Viên dung của Hoa nghiêm. Điều này thấy được phát biểu trong đoạn 
văn trên của ngài Đỗ Thuận. Lý hiện bất cứ ở đâu và không thấy Lý ở đâu cả; 
do đó, Lý vừa ở cả trong lẫn ngoài của sự vật. Lý đồng nhất và cũng sai khác 
với Sự, không phải do luật tương đối, mà thật ra đó là một hệ luận đương 
nhiên được suy ra từ nguyên lý Viên dung vô ngại. 


Lý Viên dung vô ngại có thể giải thích cách khác. Khi ta nói đến toàn thể dân 
chúng của một phường quận hay một thành phó, thời danh từ "toàn thể" ấy 
thật ra chỉ có tính cách tương đối. Đứng trên quan điểm kích thước rộng lớn 
hơn, chăng hạn như một quốc gia hay toàn cầu, những cái "toàn thể" ấy chỉ là 
những mảng hay thành phần. Những "toàn thể" như vậy có tính cách tương 
đối và ràng buộc vào với những cảnh giới hạn định. Ngược lại, toàn thể viên 
dung hay Lý (Toàn Lý) của Hoa nghiêm bao gồm hết mọi quan hệ tương dung 
tương nhiếp của vạn hữu như huyễn, không có tự thê, không có chướng ngại 
nên có tính cách châu biến hàm dung. Đề nhẫn mạnh về chân thể vô ngại của 


Lý nên mới nói "Ơ trong tức ở ngoài, ở ngoài tức ở trong”. 


Quán sát: 

Trên quan điểm Sự, có bốn lý do: 

(a) Điều một vật chứa Lý với toàn thể của nó không ngăn trở hết thảy các vật 
khác cũng chứa Lý toàn vẹn. 

(b) Điều tất cả mọi vật bao trùm Lý không ngăn trở một nguyên tử bao trùm 
toàn vẹn Lý. Do đó, hiện hữu ở ngoài là hiện hữu ở trong. 

(C) Bởi tại hết thảy mọi vật đồng thời bao trùm Lý bằng mỗi cách và mọi cách, 
nên hết thảy mọi vật đều hoàn toàn ở trong Lý và đồng thời ở ngoài Lý không 
chướng ngại. 

(d) Bởi tại tất cả các vật sai khác không tốn hại nhau bằng cách đối chọi lẫn 
nhau, nên chăng ở trong chắng ở ngoài. 


Phân tích: 

Trong lý do (c), "ở trong Lý" có nghĩa là mỗi một và hết thảy cá thể Sự bao 

trùm Lý toàn thê ê: "ở ngoài Lý" có nghĩa là £ủn Sự/Lý này không hắn là Cặp 

Sự/Lý ây. Câu ' 'chẳng Ở trong chẳng ở ngoài trong lý do (d) tuông như nhắc 

lại thuyết Nhị đề: Theo tục để, cá thể A không thể nói là chứa trong cá thê B; 

bởi vì nếu A chứa được trong B thời trật tự trong thế gian giới sẽ bị tổn hại 
84 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


hay phá hủy. Mặt khác, theo Chân để thời cá thể A không ở ngoài B bởi vì 
chúng hô tức trong Lý. 


Quán sát: 

(3) Sự y cứ vào Lý mà hiện khởi. Sự vật hiện hữu là do không có yếu tính 
quyết định. Theo định nghĩa, bất cứ cái gì tự hữu và tuyệt đối tất không thể 
nương vào bất cứ cái gì khác nó. Do đó, sự vật nào nương vào điều kiện nhân 
duyên để sinh khởi nếu có tự tính thời không thể tồn tại. Đúng như khẩu quyết 
lừng danh của Bồ tát Long Thọ: "Do tánh Không mà tất cả pháp được thành 


Kế bị 


tựu và hợp lý”. 


(4Ð Do Sự mà Lý được hiển bày. Khi Sự nhiếp nhập Lý thời Sự hóa Không và 
Lý hiên bày. Cũng như tánh vô thường được nhận thây trong sự tôn tại g1ả 
hữu của vạn pháp. Đó cũng là ý nghĩa của câu kinh: “Tât cả pháp đêu là Phật 
pháp”. 


(5) Do Lý mà lìa bỏ Sự. Nhờ trí quán Không, càng biết rõ hết thảy sự vật là 
"vô thường, hữu vi, do nhân duyên sinh khởi, chịu sự đoạn tận, chịu sự hoại 
diệt, chịu sự ly tham, chịu sự đoạn diệt". Do thắng tri như vậy mà "hướng đến 
yếm ly, ly tham, đoạn diệt", và giải thoát. 


(6) Lý có thể bị Sự che phủ. Ý nghĩa này được chứa trong câu kinh: "Ly nhứt 
thiết chư tướng tắc danh chư Phật" (Dịch: Lầa tất cả tướng, đó là Phật; Kinh 
Kim Cang). Kinh Hoa nghiêm cũng có câu: "Phật tử! Không một chúng sanh 
nào mà chẳng có đủ trí tuệ (Phật tánh) của Như Lai. Nhưng chúng chăng 
chứng đặng đề thật hiện ra là vì bởi chúng còn vọng tưởng chấp trước." 


(7) Lý đồng nhất Sự. Lý không nằm ngoài Sự; Lý là vô tự tính. Nói khác, tánh 
Không tự nó không có yếu tính quyết định. Ngoài ra, Sự tùy thuộc Lý; bản 
tính của Sự trống rỗng như hư không, do tương quan mà trở thành hiện hữu. 
Do đó, Lý Sự đồng nhất. Dụ như nước và sóng. Bởi sóng chính là nước, nên 
không sóng nảo là không có tánh ướt. Vì vậy mà nói rằng nước là sóng. 


(8) Sự đồng nhất Lý. Sự do nhân duyên sinh khởi tất vô tự tính nên với tánh 
Không là một. Các luận sư Phật giáo thường quan niệm hiện hữu là sự lưu 
chuyên liên tục các sát na có khả năng tác động, bởi thế cho nên cuối cùng sự 
sanh khởi đồng nhất với sự hoại diệt của sự vật. Cũng có thê lẫy nước và sóng 
làm dụ. Khi sóng chuyển động thời sóng và nước là một. 


85 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HA 


(9) Lý không phải là Sự. Cái tánh Không đồng nhất với Sự thật ra không phải 
là Sự theo đúng nghĩa của Sự. Lý do: Chân tánh khác với vọng tưởng hay giả 
tướng. Pháp duyên sinh không giống pháp làm duyên. Cũng như nước tuy là 
sóng nhưng không phải là sóng thật vì chuyên động và tánh ướt không giống 
nhau. 


(10) Sự không phải là Lý. Sự tướng không phải là bản thể. Như sóng tuy hoàn 
toàn là nước nhưng vì sóng là chuyên động và chuyên động không có tánh ướt 
nên sóng và nước khác nhau. 


Mười phương diện lý sự vô ngại vừa trình bày trên là những hình thức tác 
dụng khác nhau của lý duyên khởi. Nhìn Sự từ Lý, thời thấy thành và hoại, 
hợp và ly. Nhìn Lý từ Sự, thời thấy hiển bày và che phủ, một và nhiều. Đó là 
những phép quán mà ngài Đỗ Thuận chỉ bày nhằm thể nghiệm nguyên lý vạn 
pháp đồng thời câu khởi, đồng thời hỗ nhiếp, và đồng thời hỗ dung hầu chứng 
đạt lý sự vô ngại pháp giới, một toàn thể nhịp nhàng trong đó đồng và dị trở 
thành hòa hợp, Lý và Sự hỗ tức hỗ nhập. 


Lý và Sự hỗ tức hỗ nhập có thể biểu thị băng hai dạng phương trình diễn tả 
các phép toán đơn giản (cọng, trừ, nhân, chia) của Số học. Đó là: 

({) I+2=3 và 

(2) (1+2)-3=0 
Dạng thứ nhất [I + 2 = 3] là một thí dụ về trực quán tổng hợp phán đoán 
(intuitive synthetic judgment). Phương trình cho thấy bất kỳ phép toán số học 
nào (cọng, trừ, nhân, chia) cũng chuyển hợp hai hay nhiều số nguyên thành 
một số nguyên và do đó diễn tả sự tương quan nhiếp nhập giữa một và nhiều. 
Dạng thứ hai [(I + 2) - 3 = 0] phản ảnh ý nghĩa nhất đa tương tức (mutuality 
of one and many) của dạng thứ nhất. Hai về của phương trình có dạng này quy 
chiếu về cùng chung một thực tại điểm, một căn bản hữu pháp theo luật đồng 
quy nhất (tàdàtmya; Principle of Identity). Số zero là biểu tượng của căn bản 
hữu pháp ây. Nếu một và nhiều, cá thể và tổng thể không bao hàm và dung 
nạp lẫn nhau tất nhiên số zero không hiện ra trong về sau! 
Như vậy, hai dạng phương trình nói trên xem như biểu hiện nguyên lý Lý Sự 
vô ngại. Nói theo Luận Đại thừa khởi tín, thời hai dạng phương trình này phô 
diễn cấu trúc "Nhứt Tâm (chúng sanh tâm), nhị Môn (tâm Chân như và tâm 
sai biệt), và tam Đại (thể lớn, tướng lớn, dụng lớn)” của Pháp Đại thừa. 


Quán tưởng sự hỗ tương lệ thuộc và sự đồng thời câu khởi của tánh Không và 
hiện hữu, của Lý và Sự, "Bồ tát từ chôi đông nhât mình với Tuyệt đôi, bởi vì 
86 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


đồng nhất như thế là chận đứng những rung động của con tim đang rung cảm 
trước thế giới sai biệt và bất ôn. Nói cách khác, với con mắt của Thanh tịnh 
tuyệt đối, Bồ tát trực nhận Như tánh (Tathatả) của vạn hữu, và đó là tánh 
Không (Sùnyatà), nhưng con mắt kia vẫn mở, nhìn vào thiên sai vạn biệt, 
nghĩa là nhìn vào thế giới của vô minh và khổ lụy. Nói theo chuyên môn, cái 
đó gọi là "Quán Không bất chứng" (Na bhùtakotim sàksàtkaroti; Không thủ 
chứng Thực tế ở đó). 


Tại sao, và bằng cách nào, Bồ tát lại có thể thành tựu được công trình kỳ diệu 
này: ở trong nhưng không là ở trong? Mâu thuẫn này nằm ngay trong tự thể 
của Bát nhã, vì Bát nhã không chỉ là cái nhìn trí năng soi vào tánh Không của 
vạn hữu; nó là một cái phóng mình của xúc cảm phóng vào những thực tại 
đang mở rộng cho tâm nguyện. Bát nhã như thế đích thực là thống nhất trong 
nó cái thấy biết và cái cảm thấy. Khía cạnh tình cảm được gọi là "Phương tiện 
thiện xảo" (Upàyakausalya). Bát nhã ngay trong tự thể nó tác động Phương 
tiện thực hiện một kế hoạch cứu độ toàn diện cho hết thảy chúng sanh. Cái 
luận lý mâu thuẫn này có thể coi như là biện chứng pháp của Bát nhã." (Thiền 
luận. D. T. Suzuki. Tập Hạ. Tuệ Sỹ dịch). 


Sự sự vô ngại pháp giới. 

Sự pháp giới, lý pháp giới, và lý sự vô ngại pháp giới chỉ là những phương 
tiện thuyết giảng nhằm dẫn đến sự sự vô ngại pháp giới. Thật vậy, trong lý sự 
vô ngại pháp giới, đem tất cả sự (Sự) quy thu vào Lý chẳng những thiết lập 
một toàn thể không sai biệt mà hơn nữa tạo thành một thế giới viên toàn nhịp 
nhàng hòa điệu, năng động và vô ngại, kết dệt lại hay đồng nhất hóa tất cả 
thực tại dị biệt hay đối nghịch. Thực ra, sự quy thu Sự vào Lý là một luận 
chứng nhằm khai thị cho người dễ hiểu, chứ sự sự vô ngại pháp giới tự nó 
hiện hữu không cần đến luận lý thông tục hay mang một bản sắc đối đãi, 
tương đối nào cả. Pháp giới duy nhất hiện hữu là sự sự vô ngại pháp giới. 


Trong thế giới đó mỗi một vật thể cá biệt đồng nhất với mọi vật thể cá biệt 
khác mà tất cả những giới hạn phân cách giữa chúng thảy đều bị bôi bỏ. 
Chúng hỗ tương giao thiệp toàn diện trong những tương quan vô tận và vô 
ngại. Sự hỗ tương giao thiệp của hiện hữu trong sự sự vô ngại pháp giới 
không thể thấu đạt bằng suy lý hay tưởng tượng. Nó là kinh nghiệm tâm linh 
được trực tiếp cảm nghiệm không cân nhờ đến biểu tượng hay trí năng. Suy 
luận và nói năng chỉ lưu tâm đến cái nhìn "mặt này" mà thôi. "Mặt này, cố 
nhiên là thế giới của chúng ta, nơi hoành hành của những sai biệt............ 
Chừng nào chúng ta còn ở 'bên này', thời chưa dễ gì chấp nhận nổi hai ý tưởng 

87 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


đối chọi thăng nhau và chối bỏ lẫn nhau. Có, không thể chối là không có; làm, 
không thể bảo là không làm; có và không có, làm và không làm, thị và bất thị 
là những thứ chống chỗi nhau." Phải thay đổi vị trí, đi sang bờ bên kia, bờ của 
tánh Không và Nhất thiết trí, đảo mắt nhìn vạn hữu từ vị trí mới mẻ này thời 
mới có được cái nhãn quan Viên dung. "Cuố cùng rồi sẽ thấy, bất kể những 
mâu thuẫn, những tối tăm, những trừu tượng, huyễn hoặc, sẽ thấy sự thể trong 
suốt lạ lùng vén mở 'mặt kia' cùng với Tmmặt này” (Thiền luận. D. T. Suzuki. 
Tập Hạ. Tuệ Sỹ dịch giải). 


Khái niệm về tập hợp vô hạn các số nguyên tự nhiên l, 2, 3, ..., n, nrÏ, ... có 
thể giúp làm sáng tỏ một phần nào cấu trúc hỗ tương giao thiệu toàn điển: của 
hiện hữu trong sự sự vô ngại pháp giới. Trước hết, hãy dùng ký hiệu {n} để 
biểu tượng dãy số vô hạn các hạng từ của tập hợp các số nguyên tự nhiên: {n} 
= l1, 2, 3,..., n, n+l,......... Chữ ”n” trong {n} có tên gọi là tạo sinh từ của 
dãy số vô hạn các số nguyên tự nhiên vì do nó mà ta khai triển được dãy số vô 
tận này băng cách lần lượt theo thứ tự thay n= l,n=2,n= 3,......... Theo 
Pháp Tạng, mỗi hạng từ n, có thể được coi là có tương quan với những hạng 
từ khác trên hai phương diện: tỒn tại và tác dụng. Quả vậy, hạng từ n có thể 
hiểu theo hai nghĩa khác nhau như thế. 


Trên phương diện tương quan tồn tại hay tĩnh, mối tương quan đó gọi là tương 
tức, nghĩa là đồng nhất. Theo nghĩa này, một mặt tạo sinh từ n đồng nhất với 
bất cứ hạng từ nào của dãy số. Nếu n = I, thì ta có hạng từ l. Nếu n = 2, thời 
ta có hạng từ 2, v..v... Mặt khác, tạo sinh từ n cũng đồng nhất với toàn thể dãy 
số. Nói cách khác, toàn thể dãy số vô hạn thâu nhiếp lại trong một hạng từ mà 
ta gọi là tạo sinh từ n. Như vậy, mỗi hạng từ có ý nghĩa là do bởi toàn thể dãy 
số vô hạn và toàn thể dãy số vô hạn có ý nghĩa là do bởi tạo sinh từ đồng nhất 
với bất cứ hạng từ nào của dãy số. 


Trên khía cạnh tương quan tác dụng hay động, mỗi hạng từ đóng góp cho thể 
cách tổng quát của dãy số. Nếu gạt một hạng từ nào đó ra khỏi dãy sô thời dãy 
số không còn tác dụng như là một dãy số nữa. Khi tách ra khỏi dãy số, hạng từ 
không có nghĩa gì cả; do đó, hạng từ không tồn tại bởi vì n được gọi là hạng 
từ chỉ khi nào nó nằm trong dãy số mà thôi. Khi n đồng nhất với mỗi một 
hạng từ của dãy số, thì nó hữu cùng; khi n đồng nhất với toàn thể dãy số thì nó 
vô cùng. Tóm lại, mỗi hạng từ n được coi như bao dung trong nó toàn thể dãy 
số và nó không phải là một phần tử độc lập và tách biệt khi nằm trong dãy số. 
Đó chính là đặc tính của "sự sự vô ngại pháp giới". 


88 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


Toán học phân biệt hai thứ vô hạn: đương thể vô hạn (actual inimty) và tiềm 
thế vô hạn (potential inũnity). Đương thê vô hạn là vô hạn toàn nguyên, hết 
thảy mọi phân tử đều đồng thời câu khởi và hiện hữu. Thí dụ trong trường hợp 
tập hợp sô nguyên tự nhiên, muốn nhận thức đương thể vô hạn thời cần có khả 
năng thấy được tất cả mọi hạng từ của dãy số nguyên tự nhiên đồng thời hiện 
ra cùng một lúc. 

Trong Toán học, mỗi khi tìm cách diễn tả đương thê vô hạn bằng ngôn ngữ 
hình thức thời luôn luôn nghịch lý xuất hiện. Ngôn ngữ toán học không đủ khả 
năng mô tả đương thể vô hạn, cho nên mới nêu lên sự hiện hữu của đương thể 
vô hạn thành một tiên đề (axiom), nghĩa là một sự thật chấp nhận không 
chứng minh để tựa vào đó mà thành lập mọi luận chứng. Như vậy có nghĩa là 
tiên đề về đương thể vô hạn sẽ chân thật trong một số cảnh giới nào đó và 
không chân thật (giả) trong các cảnh giới khác. Riêng trong cái thế giới luân 
hồi này, các nhà Toán học quả thật không biết rõ tiên đề ấy là chân hay giả! 
Đối với Phật giáo, đương thể vô hạn chỉ có thể trực nhận bằng cảm giác như 
là một kinh nghiệm quán tưởng. Trong kinh Hoa nghiêm, đương thể vô hạn 
thường được phát biểu bằng cụm từ "bất khả thuyết chuyển". 


Tiềm thế vô hạn là vô hạn thấu đạt bằng trí óc, bằng suy luận. Hãy trở lại thí 
dụ liệt số vô hạn số nguyên tự nhiên tnj = I, 2, 3,.... n, n+Ï,........... Tiềm 
thế vô hạn của tập hợp {njHà khả năng tiếp diễn vô cùng tận phép đếm bằng 
cách cọng thêm l vào bất cứ hạng từ cuối nào của dãy số đề thấu đạt hạng từ 
kế tiếp. Đây là vô hạn của một thế giới mà trật tự (order) và lượng độ 
(measure) có thể giải thích theo thuyết Pháp giới duyên khởi. Tự thân của 
Pháp giới được biểu tượng bằng ký hiệu {n}, hàm ý là phi không gian, phi 
thời gian, bình đẳng, vô tướng, không. sắc, nhưng có công năng sanh ra vô 
lượng số nguyên. Đếm và cái bị đếm đều nương vào sự chuyển biến của thức 
(A lại da thức) mà hiện ra, ví như gió thức làm nổi dậy lớp lớp sóng thức là 
các số duyên khởi trên biển tàng thức thường trụ {n}. Phép đếm, đếm lên hay 
đếm xuông, tạo nên dãy số nguyên tự nhiên vô hạn. Dẫu đếm tăng hay đếm 
giảm vô số vô lượng lần, dãy số nguyên tự nhiên vẫn duy trì tiềm thế vô hạn 
của nó. 


Trong tác phẩm Hoa nghiêm nhất thừa thập huyền môn, ngài Trí Nghiễm, kê 

tô của Hoa nghiêm tông, đã dùng phép đêm từ một đên mười làm thí dụ đê 

minh giải nguyên lý Pháp giới duyên khởi. Bài kệ của Tình Tân Lâm Bồ tát, 

kinh Hoa nghiêm, Phâm 20 - Dạ Ma cung kệ tán cũng nói đên phép đêm như 

sau: 

"Như nương vật bị đếm/ Mà có cái hay đếm/ Tánh kia vốn không có/ Nên rõ 
89 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


pháp như vậy/ : 
Ví như pháp toán sô/ Thêm một đên vô lượng/ Phép đêm không thê tánh/ Vì 
trí nên sai khác.//" 


Theo Toán học, nên hiểu số mười trong thí dụ đếm của Trí Nghiễm có thể là 
bất cứ số nguyên nào trong dãy số vô hạn các số nguyên tự nhiên. Số mười sử 
dụng trong suốt toàn bộ kinh Hoa nghiêm được xem là số hiển thị tánh huyền 
diệu và toàn hảo. Các số một, hai, ..., mười là pháp duyên khởi (duyên dĩ 
sinh). Hết thảy chúng đều xuất sanh từ một căn bản hữu pháp {n}, và quan hệ 
với nhau. Một do đếm mà có không khác hai, hay ba, ..., hay mười do đếm mà 
có, vì hết thảy chúng đều do duyên sinh, nhưng lại khác với tiếng "một" 
thường được sử dụng trong ngôn ngữ thông tục: "một" thông tục biểu hiện 
một vật tự hữu, có tự tính. 


Trí Nghiễm cắt nghĩa: "Thí dụ về đếm số đến mười cho thấy hai phía, phía dị 
và phía đồng. Phía dị cũng có hai mặt. 

(1) Nhiều ở trong một, một ở trong nhiều. Kinh (Hoa nghiêm) nói: "Trong 
một: hiểu vô lượng/ Trong vô lượng: hiểu một/ Rõ kia sanh lẫn nhau/ Sẽ thành 
vô sở úy./" (Lời kệ của Bồ tát Văn Thù Sư Lợi, Phẩm 9 - Quang minh giác). 
Đây là nói theo Sự. 

(2) Một đồng nhất nhiều, nhiều đồng nhất một, như có nói trong đoạn Bồ tát 
bắt thối trụ (chỗ trụ bực thứ bảy), Phẩm 15 - Thập trụ: 'Một tức là nhiều, nhiều 
là một/... Như vậy tất cả xoay vần thành/ Bực bắt thối nên vì chúng nói.// 
Đây là nói theo Lý." 


Để giải thích theo Toán học, trước hết cần nhớ rằng tập hợp vô hạn số nguyên 
tự nhiên ƒn} có đặc tính là ta có thể thiết lập một sự tương ứng một-đôi-một 
(one-to-one correspondence) giữa toàn thể tập hợp {n} và một phần vô hạn 
nào đó của nó. Thông thường ta gọi sự tương ứng một- đối-một là sự "bằng 
nhau” vì cả hai phía đều phải có một "số" ô” phần tử bằng nhau thời mới có thể 
tương ứng một-đối-một. Đúng hơn nên gọi đó là sự tương tợ hay đồng dạng 
(similarity). Thí dụ: tập hợp toàn thể các số nguyên tự nhiên {n; tương tợ tập 
hợp các sô nguyên chăn {2n}. Đem toàn thể vô hạn cho tương ứng một- đối- 
một với một phần vô hạn tương tợ của nó còn gọi là "chiếu" toàn thể vào một 
phần của nó. "Chiếu" có nghĩa là thiết lập sự tương ứng một-đối-một giữa hai 
tập hợp vô hạn tương tợ. 


Toán học chứng minh rằng một khi ta có thể chiếu một toàn thể A vào một 
phân A1 của nó, thời cái phân tương tợ A1 ây có thê đem chiêu vào một phân 
90 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


tương tợ A2 của A1. Thí dụ: Chiếu tập hợp {2n} vào tập hợp {4n), rồi chiếu 
tập hợp {4n} vào tập hợp {8n}, v..v.... Tiếp diễn như thế mãi tạo thành một sự 
huân tập "nhiều" vào trong "một", tức là "nhiều ở trong một”. Chiếu ngược lại 
từ phần tương tợ của toàn thể vào HH toàn thể tất nhiên tạo ra sự hiện hành 
"một" vào trong "nhiều", nghĩa là, "một ở trong nhiều". Đó là nhìn phép chiếu 
trên phương diện "Sự". Trên phương diện "Lý” thời nói theo Toán học, vì toàn 
thể vô hạn và phân tương tợ vô hạn của toàn thể là hai đăng thể (equipotent 
sets; tập hợp có "số" ô" phân tử bằng nhau), cho nên phép chiếu đem "một đồng 
nhất nhiều, tuệ đồng nhất một". 


Tưởng cũng cần nói đến sự tương tợ giữa phép đếm tăng lên và giảm xuống 
trên tập hợp số nguyên tự nhiên với trật tự phóng khai và thu nhiếp trong vũ 
trụ toàn ký (holographic universe) do nhà vật lý học David Bohm đề xướng. 
Trong vũ trụ toàn ký, nguyên lý hỗ nhập hỗ tức được tượng hình như sự giao 
thoa các luỗng sóng điện từ, sóng âm thanh, sóng âm điện tử, sóng dương điện 
tử, v..v... đúng như quan niệm "Pháp giới là một thế giới của ánh sáng không 
mang theo bất cứ hình dạng bóng mờ nào. Bản tính cốt yếu của ánh sáng là 
hỗn giao mà không xảy ra sự ngăn ngại hay hủy diệt lẫn nhau. Mỗi ánh sáng 
độc nhất phản chiếu trong chính nó tất cả những ánh sáng khác, vừa toàn thẻ, 
vừa cá biệt." (Thiền luận. D. T. Suzuki. Tập Hạ. Tuệ Sỹ dịch giải) 


Bằng vào sự kiện hình tướng và câu trúc của toàn thể sự vật được thu nhiếp 
trong mỗi một vùng của ảnh toàn ký qua mẫu hình ánh sáng giao thoa, ta có 
thể Suy ra rằng trật tự của ánh sáng chuyển động bao hàm đủ mọi thứ trật tự 
và nhân duyên tạo nên toàn thể cấu trúc vật thể được chiếu sáng. Chẳng hạn 
những lần ngước mắt nhìn trời ban đêm, ta có thể nhận ra hình ảnh của những 
cấu trúc kéo căng khắp những vùng không gian rộng lớn truyền dẫn đến mắt 
ta qua những khoảng thời gian dài hằng chục tỉ năm. Thế mà tất cả thu nhiếp 
gọn lại vừa đủ lọt qua con ngươi nhỏ bé của mắt ta! 


David Bohm gọi đó là trật tự thu nhiếp (implicate order) và phân biệt thứ trật 
tự này với trật tự phóng khai (explicate order). Trong vật lý học, trật tự phóng 
khai, ví như đếm tăng lên theo chiều các hiện tượng xuất sinh, có nghĩa là môi 
mỗi sự vật chiếm cứ một vùng không thời riêng biệt của nó và năm ngoài 
những vùng các sự vật khác chiếm cứ. Đó là lỗi nhìn cô điển qua thấu kính 
(lens) chú trọng vào sự phân tích chia chẻ ra thành phần riêng biệt. Trái lại, 
trật tự thu nhiếp, ví như đếm giảm xuống, năm trong chuyên động truyền dẫn 
của các sóng. Sóng truyền dẫn khắp nơi và trên nguyên tắc, sự truyền dẫn đó 
thu nhiếp toàn thể không thời gian của vũ trụ vào trong mỗi mỗi vùng. Ở đây, 


91 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


danh từ sóng chỉ vào loại sóng tuân theo những định luật của cơ học lượng tử. 
Nghĩa là có tính gián đoạn không tương quan nhân quả và phi cục bộ tức đồng 
thời đốn khởi. Toàn bộ chuyển động thu nhiếp và phóng khai của các sóng 
không thể nào nằm trong tầm mức thấy biết của chúng ta, nghĩa là bất khả tư 
nghị và bất khả thuyết. Bohm gọi toàn bộ chuyển động sóng ấy là toàn lưu 
(holomovement), còn gọi là vũ trụ toàn ký. Vũ trụ toàn ký của Bohm có thể 
xem như tương đồng với sự sự vô ngại pháp giới của Hoa nghiêm. 


Trong Kim Sư tử Chương, Pháp Tạng dùng con sư tử bằng vàng làm ấn dụ để 
giải thích mộ điều cần thông đạt để hiểu biết thế giới lý tưởng "Sự sự vô 
ngại pháp giới”. 


1. Thông hiểu lý duyên khởi (Minh duyên khởi). 

"Vạn tượng bản không, giả duyên phương hữu". 

Vàng không có bản tính cô định. Do tài nghệ của tay thợ khéo mà thành hình 
một con sư tử bằng vàng. Như thế gọi là nhân duyên sinh. 


2. Phân biệt sắc tướng với tánh Không (Biện sắc Không). 

"Huyễn pháp phân nhiên, chân không bắt động". 

Hình tướng sư tử là như huyễn, phi thực. Vàng ròng tức tánh Không mới có 
thật tánh. Vì sư tử là phi hữu và thân vàng là không phi hữu, cho nên mới nói 
là sắc Không bắt tương ly. Lìa Không thời sắc không thành. Không mà lìa sắc 
thời Không cũng không hiện được. Do có sắc thời Không mới hiển lộ. Tánh 
Không không ngăn trở sự hiển hiện như huyễn của sắc. 


3. Nói vắn tắt ba tánh của các pháp (Ước tam tánh). 

"Mê chi danh tướng, ngộ chi tức chân". 

Tam tánh là ba hình thái hoạt động của tâm trong tương quan với bản tánh của 
hiện hữu. Một là biến kế: phân biệt sự vật sai khác bằng danh và tướng: hai là 
y tha: mọi tác dụng sinh khởi đều nương tựa vào nhau; ba là viên thành thật: 
bản tánh tổn tại chân thật của hiện hữu. 

Do tính biến kế sở chấp mà tưởng con sư tử có một bản ngã thực hữu. Con sư 
tử tuồng như có thật nhưng kỳ thật đó là giả hữu do y tha khởi tính, nghĩa là 
nương tựa vào cái khác như danh và tướng mà hiện hữu. Chất vàng ròng sau 
khi đã thành hình sư tử vẫn không có gì biến cải. Đó gọi là Viên thành thật 
tính. 


4. Hiến bày sự lìa tướng mạo, hình dạng (Hiển vô tướng). 
“Tướng tức vô tướng, phi tướng tức tướng”. 
92 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


Sư tử bằng vàng. Nếu nói đó là vàng thời tất cả chúng là vàng ròng, không 
thấy hình dáng con sư tử ở đâu trong đó cả. Bởi vì vàng là vàng, không phải 
là gì hết, sư tử lại càng không phải. Trong Lý pháp giới không một sắc tướng 
nào hiện hữu. 


5. Giải thích chân lý Vô sanh (Thuyết vô sanh). 

"Vô sanh tức chi sanh, sanh tức vô sanh". 

Ngay giây phút thấy sư tử hiển ra thời chính là vàng hiển ra. Không có gì khác 
ngoài vàng. Sư tử hiện đến hay biến đi, thể chất vàng của nó không thêm 
không bớt. Đó là thuyết vô sanh, một cách miêu tả giản lược Lý pháp giới. 


6. Luận bàn sự phân chia giáo lý của Phật thành năm giáo (Luận ngũ 
giáo). 
"Căn khí bất đồng, thiết giáo hữu dị". Vì căn cơ, trình độ khác nhau, nên chia 
thành năm giáo pháp. 
(a) Giáo pháp thứ nhất: Thanh văn, căn cứ vào lý duyên khởi thấy răng không 
có bản ngã thật hữu nhưng thấy thật sự có các yếu tố tạo nên bản ngã bất thực 
ấy. Dụ như sư tử xuất hiện do duyên khởi, nên thành hoại trong mỗi một và 
mọi khoảnh khắc. 
(b) Giáo pháp thứ hai: Thỉ giáo, hạng Đại thừa sơ cơ, do lý duyên khởi, hiểu 
rõ mọi lẽ về tánh Không. Dụ như bản tính của sư tử là Chân Không. Mọi sự 
vật do nhân duyên sinh đều vô tự tính, nên rốt ráo là Không. 
(c) Giáo pháp thứ ba có trình độ cao nhất của Đại thừa: Chung giáo, thông đạt 
tánh Không, lại còn biết rằng vì Không cho nên có. Tức là tánh Không không 
ngăn ngại sự xuất hiện hình tướng như huyễn của giả hữu. Dụ như sư tử 
không có thật, chỉ là vàng ròng. Nhưng chính từ vàng ròng mà có sư tử. 
(d) Giáo pháp thứ tư: Đốn giáo, vượt ngoài ngôn ngữ, tức là trên cả Đại thừa. 
Đây là cảnh giới trong đó không còn hữu và phi hữu. Tâm buông xả không 
còn chấp trước. Dụ như không cần đến ngôn ngữ hay suy tưởng, chỉ nhìn là 
biết ngay không phải sư tử không phải vàng. Bởi vì cái đó gọi là sư tử thời 
không phải, gọi là vàng cũng không phải. 
(e) Giáo pháp thứ năm: Viên giáo, đạt tới cõi vô ngôn, nhưng từ đó có thê nói 
lên cái vô ngôn mà không trái ngược, vì là chỗ cùng đích của phương tiện và 
thật huệ. Dứt hoặc chứng Lý, mê thức vọng tưởng hết, tâm chân thời Pháp 
giới tánh với tâm là một, vạn pháp đồng. nhất thể. Do đó, tất cả sự, tướng đều 
có thể nhiếp trì lấy nhau. Vũ trụ có thể năm gọn trong một vi trần. Một vi trần 
có thể thâu nhiếp tất cả vũ trụ. Tất cả là một, một là tất cả. Chứng được bản 
thể Chân như nên tự nhiên có hằng sa diệu dụng và vô lượng thần thông. Dụ 
như biết rõ ràng vàng là gì và sư tử là gì, chúng tương quan hiện khởi như thế 
93 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


nào, và biết cả phương tiện làm chúng thành không, thành có, tùy sở nguyện. 


7. Thông hiểu mười huyền môn (Lặc thập huyền). 

Duyên khởi giáo ánh, pháp giới trùng trùng”. N ếu nhìn theo những hỗ tương 
quan hệ giữa cá thể và toàn thể thời tất cả mọi sự thể đồng thời phản chiếu lẫn 
nhau tạo thành thế giới trùng trùng vô tận. Mười huyền môn là mười lý thuyết 
đề ra để quảng diễn nguyên lý "đồng thời vô ngại", nền tảng triết lý Hoa 
nghiêm. Theo nguyên lý này, cõi nào hoạt dụng trong cảnh giới của cõi ấy và 
đông thời tương quan giao thiệp hòa điệu với các cõi khác. Nhất thể và phức 
thể bao hàm dung nạp lẫn nhau mà không hề xảy ra sự ngăn ngại hay hủy diệt 
lẫn nhau. Pháp Tạng phân biệt mười pháp môn vô ngại: 

(a) Bản thể và sắc tướng VÔ ngại. 

(b) Vi tiểu và vô lượng vô ngại. 

(c) Một và nhiều vô ngại. 

(d) Hỗ nhập vô ngại. 

(e) Hỗ tức vô ngại. 

(Ð Hiền lộ và ẩn kín vô ngại. 

(g) Vì tẾ vô ngại. 

(h) Lưới Thiên Đề vô ngại. 

(1) Mười thời vô ngại. 

(j) Khách và chủ vô ngại. 


Mười pháp môn vô ngại đó được sửa đôi thành mười lý huyên diệu và xem 
như đông nghĩa với sự sự vô ngại pháp giới. 


Huyền môn thứ nhất: Đồng thời cụ túc tương ưng môn. 

Thí dụ: Vàng và sư tử xuất hiện cùng một lúc trọn vẹn đầy đủ. 

Đây là pháp môn căn bản của mười huyền môn. Chín huyền môn kia đều do 
suy diễn từ pháp môn này mà ra. Nếu xem đó là nguyên lý Lý Sự vô ngại, thời 
vàng là Lý hay bản thê và sư tử là Sự hay hiện tượng. Lý và Sự, bản thể và sắc 
tướng, hỗ nhập hỗ tức, không đồng không khác. Nếu xem đó là nguyên lý Sự 
Sự vô ngại, thời trong Pháp giới trùng trùng vô tận, mỗi và mọi sự thể đông 
thời bao dung toàn diện Lý và tất cả sự thê khác một cách toàn vẹn và khắp 
mọi thời. Do đó, nhìn vào một sự thể tất thấy hết thảy mọi sự thể và ngược lại. 
Đó cũng là ý nghĩa không gian và thời gian dung thông vô ngại của những lời 
kệ sau đây trong kinh Hoa nghiêm của Bồ tát Phổ Hiền trong Phẩm 40 - Phổ 
Hiền Hạnh: "Khắp hết mười phương các cõi nước/ Mỗi đầu lông đủ có ba đời/ 
Phật cùng quốc độ số vô lượng/ Tôi khắp tu hành trải trần kiếp.//" 


94 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


Như vậy, do không gian và thời gian dung thông vô ngại nhau nên quả trong 
vị lai không đồng không khác với nhân trong quá khứ. Nhân và quả vì thế 
phải đồng thời hiện khởi không ngăn ngại và không thiếu sót, kết dệt lẫn nhau 
khắp mọi nơi. Theo Pháp Tạng, đồng thời cụ túc tương ưng môn có nghĩa là 
tất cả mười huyền môn nương nhau kết hợp thành niềm tương ứng, tạo thành 
một pháp giới duyên khởi không phân biệt giữa quá khứ và vị lai, khởi thủy 
và chung cánh. Trong chiều hướng đó, vạn vật cộng đồng hiện hữu và đồng 
thời hiện khởi tự tại và vô ngại. Do tác dụng của định luật "thập huyền duyên 
khởi" mà mọi sự thể và mọi lý tắc hỗ tương nhiếp nhập, chẳng. những không 
chướng ngại nhau mà lại còn cọng tác để hình thành một toàn thể nhịp nhàng. 


Huyền môn thứ hai: Chư tạng thuần tạp cụ đức môn. 

Thí dụ: Nhìn vào cặp mắt biết đó là cặp mắt của sư tử, tức là đã nhận ra toàn 
thân sư tử. 

Nhìn vào cặp tai biết đó là cặp tai của sư tử, tức là đã nhận ra toàn thân sư tử. 
Nhìn vào tất cả các bộ phận biết đó là bộ phận của sư tử, tức là đã nhận ra 
toàn thân sư tử. Như thế, từng mỗi một bộ phận sư tử vừa thuần vì giữ tính 
cách cá biệt của nó, vừa tạp vì liên hệ các bộ phận khác. 


Huyền môn thứ hai "Chư tạng thuần tạp cụ đức môn" (Mọi kho tàng thuần 
hay tạp đều chứa nhóm đầy đủ công đức) được Trí Nghiễm đề cập trong tập 
Hoa nghiêm nhất thừa thập huyền môn. Về sau Pháp Tạng đổi huyền môn thứ 
hai là "Quảng hiệp tự tại vô ngại môn” (Lớn rộng và nhỏ hẹp tương giao tự do 
không ngăn ngại). Do có sự thay đổi như vậy và sự cải cách vê lỗi trình bày 
nên Mười huyền môn phân biệt thành Cổ huyền môn và Tân huyền môn, 
tương ứng với thời trước và thời sau đời ngài Pháp Tạng. 


Theo Trí Nghiễm, nếu hành giả khởi lên một hoạt động tu tập hướng về một 
Ba la mật, như Thí ba la mật chẳng hạn, thời tất cả các hoạt động tu tập khác 
cũng được điều động hướng chung về Thí ba la mật. Như vậy gọi là Thuần. 
Tuy nhiên, Bồ tát trú trong một Ba la mật nhiếp thủ năm Ba la mật kia nên vì 
thế mà gọi là Tạp. 


Huyền môn thứ ba: Nhất đa tương dung bất đồng môn. 

Thí dụ: Vàng và sư tử bao dung hòa hợp lẫn nhau thành ra vừa một vừa nhiều. 

Không có chướng ngại giữa một và nhiều. Tuy nhiên, trong sự hỗ tương nhiếp 

nhập toàn vẹn đó, Lý và Sự vẫn duy trì vị trí tôn tại cá biệt, vẫn giữ nguyên 

tính cách một hay nhiều không hư tốn hay rối loạn. 

Lý là một, Sự là nhiều, mỗi và mọi Sự là hiển hiện của Lý. Vì vậy, một là 
95 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


nhiều, nhiều là một. Mặc dầu một và nhiều tương dung hòa hợp hay hỗ tức 
đông nhât, như thê không có nghĩa là cái "một" hay cái "nhiêu” bị hủy diệt. 
Trái lại, do tánh vô tự tính mà một và nhiêu hiện khởi và hiện hữu vô ngại. 


Hãy trở lại với thí dụ đếm đến mười của Trí Nghiễm trong Hoa nghiêm nhất 
thừa thập huyền môn. Ngài nói: 

"Bây giờ giải thích "nhiều ở trong một, một ở trong nhiều' theo phép đếm đến 
mười. Nếu đếm tới từ một đến mười thời là đi lên; nếu đếm lui từ mười đến 
một thời là đi xuống. Về "một", nó tương đối hiện hữu, cho nên trong một có 
mười. Đó là lý do vì sao "một" có thể hiện hữu. Không có mười thời không 
thể có một, bởi tại "một" không có tự tính và không độc lập. Do có mười trong 
một mà một thành lập, nên hai, ba, bốn, v.. v... cũng đều thành lập như vậy. 
Nếu một có tự tính thời mười không thể thi thiết; và nếu mười không thi thiết 
được thời một cũng không nốt. 

.. Thứ đến giải thích câu 'Một đồng nhất nhiều, nhiều đồng nhất một. Nói như 
câu này thời chẳng khác nào đếm đi lên và đếm đi xuống như đã nói trong 
đoạn trên. Giống trường hợp một đồng nhất mười vì một và mười nương nhau 
hiện khởi và nêu một không phải là mười thời mười không thể hiện hữu, như 
thế đếm từ cao xuống thấp cũng vậy: mười đồng nhất một vì chúng nương 
nhau hiện khởi, nên nếu mười không phải là một thời một không thể thành 
lập. 

.. Hỏi: Nếu một là mười và không có một thời không có mười, thử hỏi làm 
thế nào nói đến một và mười và đồng thời bảo rằng chúng có thể thành lập bởi 
tại chúng đồng nhất? 

Trả lời: Một đương là mười thời không phải là một. Một ở đây không có nghĩa 
là một theo thông tục. Ở đây, một có nghĩa là do duyên sinh. Chính vì một do 
duyên sinh không phải là một theo nghĩa thông tục, cho nên kinh nói: 'Một mà 
cũng chẳng phải là một' (Theo lời kệ của Vô Thượng Huệ Bồ tát, Phẩm 14 - 
Tu Di đảnh kệ tán: "Trong đây không có ha1⁄/ Cũng lại không có một/... // 
Trong Không, không có hai/ Không hai cũng như vậy/ Tam giới tất cả Không/ 
Là chỗ thấy chư Phật.//). Ý dùng số để phá chấp trước và phá tà kiến thấy 
Tmột' tưởng là một hữu có tự tính." 


Đếm đi lên, đếm đi xuống ấn dụ tác dụng gì? Đây là một lỗi miêu tả hai cách 
quán chiếu, lưu chuyển và hoàn diệt, do đó mà đức Phật đã giác ngộ pháp 
Duyên khởi. Đếm đi lên có nghĩa là mô tả một cách phân tích toàn thể các môi 
quan hệ của một câu trúc, từ một hóa ra nhiều, tỷ như cách quán chiếu lưu 
chuyên về Khổ và Tập, hay như khả năng phát hiện chủng tử thành hiện hành, 
hay như công năng Pháp giới xuất sanh vạn pháp. Ngược lại, đếm đi xuống có 

96 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


nghĩa là quán sát sự vật theo lối nhìn viên dung, đem nhiều trở lại một, tỷ như 
cách quán chiêu hoàn diệt vê Diệt và Đạo, hay như khả năng huân tập vạn 
pháp thành chủng tử, hay như công phu đoạn hoặc tập đê chứng ngộ chân tâm. 


Huyền môn thứ tư: Chư pháp tương tức tự tại môn. 

Thí dụ: Mọi bộ phận cho đến điểm tận cùng ở đầu của mỗi và hết thảy mọi sợi 
lông của sư tử đều là vàng và vàng có khắp trong từng chỉ tiết của toàn thân sư 
tử. 

Các pháp hỗ nhập hỗ tức không ngăn ngại nhau. Như một pháp tự tiêu hủy để 
đồng hóa với các pháp khác, thời toàn thể tạo thành một đồng nhất hóa tổng 
hợp. Nếu một pháp thu nhiếp các pháp kia đồng về mình thời hết thảy các 
pháp kia hòa đồng nơi pháp thu nhiếp. Hỗ tương đông nhất là lý thuyết hay 
thực hành đặc biệt của Đại thừa. Hai lý thuyết đôi nghịch hay những sự kiện 
khó dung hợp thường được kết lại thành một. Do kết quả của sự hỗ tương 
nhiếp nhập và hỗ tương hòa hợp, phát sinh khái niệm Một trong Tắt cả, Tất cả 
trong Một. Tất cả với Một, lớn và nhỏ, cao hay thấp, cùng vận chuyển nhịp 
nhàng với nhau. 


Huyền môn thứ năm: Ân mật hiền liễu câu thành môn. 

Thí dụ: Thấy đó là sư tử thời đó chỉ có sư tử và không có vàng. Vậy sư tử hiển 
liễu và vàng ấn mật. Thấy đó là vàng thời đó chỉ có vàng và không có sư tử. 
Vậy vàng hiển liễu và sư tử ân mật. Hiển liễu hay ấn mật, cả hai hỗ trợ lẫn 
nhau tạo thành một nhất thể là con sư tử vàng. 

Một pháp có nhiều phương diện. Khi phương diện này hiển thời phương diện 
kia ân, và ngược lại. Trong â ân có hiển, trong hiển có ân, ân hiển đắp đổi nhau 
mà tựu thành. Sự ấn hiển không có sau trước, không ngăn ngại, chống đối 
nhau. 


Huyền môn thứ sáu: Vi tế tương dung an lập môn. 

Thí dụ: Vàng và sư tử được phân biệt bằng cách bao dung lẫn nhau trong từng 
chỉ tiết nhỏ nhặt. 

Đây là nói về sự hỗ nhập hỗ tức của những vật vi tiểu và ân áo. Tuy vi tiểu và 
ân áo khó mà nhận ra, nhưng cũng phải thể hiện lý thuyết về một trong nhiều 
và nhiều trong một như ở huyền môn thứ ba. Trong cảnh giới các vật vi tiểu 
và ấn áo, hiển liễu hay ân mật, một hay nhiều, thuần hay tạp, hữu lực hay vô 
lực, cái này cũng là cái kia. Cả hai tương dung tương hợp, sự hiện hữu của cái 
này không trở ngại sự hiện hữu của cái kia. 


Huyền môn thứ bảy: Nhân đà la võng cảnh giới môn. 
97 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


Thí dụ: Sư tử và vàng là một. Mỗi sợi lông của sư tử đều bằng vàng, nên phản 
ảnh toàn thân sư tử. Trong mắt, tai, v..v.... cho đến mỗi và hết thảy mọi sợi 
lông, đều có một con sư tử vàng. Tất cả các sư tử bao trùm trong mỗi và hết 
thảy mọi sợi lông đồng thời đốn khởi trong một sợi lông. Như thế trong mỗi 
và hết thảy mọi sợi lông có vô số sư tử vàng. Sự hỗ tương phản ảnh như vậy 
lan rộng khắp nơi vô cùng tận, giống như cái lưới Thiên Đề (Nhân đà la võng) 
băng bửu châu chói hiện đến muôn trượng, hạt này hạt nọ phản chiếu nhau, 
chói sáng nhau, lớp lớp không cùng tận. Trong mỗi pháp có nhiều pháp khác, 
trong nhiều pháp khác lại trùng trùng điệp điệp vô số pháp khác nữa. 


Huyền môn thứ tám: Thác sự hiển pháp sinh giải môn. 

Thí dụ: Sư tử biểu hiệu cho vô minh, vì khi thấy sư tử thời chất vàng ròng bị 
che đậy mất. Nhưng cũng từ nơi sư tử đó mà chỉ ra cho thấy cái thể chất chân 
thật của nó là vàng ròng. Đây là thuyết minh chân lý bằng những điển hình 
thực sự, bộc lộ Lý tánh từ ở Sự. Nhờ Sự mà hiểu được Lý; khi Lý đã rõ thời 
Lý lan rộng giúp hiểu sâu xa thêm nhiều sự khác. Trí hiểu biết lan rộng dung 
thông vô ngại qua sự vật, như vết dầu lan trên mặt nước. Chân lý được biểu lộ 
trong sự vật và sự vật là nguồn gốc của giác ngộ. 


Huyền môn thứ chín: Thập thế cách pháp dị thành môn. 
Thí dụ: Sư tử là phần có hiện ra và biến mắt, bị phân chia bởi các giới hạn của 
thời gian: quá khứ của quá khứ, hiện tại của quá khứ, vị lai của quá khứ, quá 
khứ của hiện tại, hiện tại của hiện tại, vị lai của hiện tại, quá khứ của vị lai, 
hiện tại của vị lai, vị lai của vị la1, và đồng thời. 
` là nói về "sự thành tựu từ đa thù của mười thời gian tạo thành một thực 
hề". Quá khứ, hiện tại, và vị lai, mỗi thời đêu chứa đựng ba thời, như thê tạo 
VẢ chín thời; cọng thêm thời do chín thời ấy chung họp lại thành tất cả là 
mười thời. Mười thời tuy khác biệt nhưng nhiếp nhập lẫn nhau hoàn thành cái 
lý tắc một trong tất cả theo quan hệ hàng dọc hay quan hệ thời gian. Nghĩa là 
mọi pháp đều bị phân tích dọc theo mười thời, mỗi thời tự đầy đủ để cuối 
cùng tất cả hỗ tương nhiếp. nhập trong một thời độc nhất. Như vậy, một thời 
độc nhất được hình thành băng tất cả mười thời. 


Huyền môn thứ mười: Duy tâm hồi chuyền thiện thành môn. 

Thí dụ: Vàng và sư tử, hoặc một hoặc nhiều, hoặc ân hoặc hiển, vân vân, ... 
không có bản tính cố định. Sự thành tựu cứu cánh của chúng tùy theo các tác 
dụng của tâm. Nói đến vàng hay sư tử, Lý hay Sự, luôn luôn là căn cứ trên 
Tâm nơi mọi pháp Lý và Sự lưu xuất và hoàn qui. 


98 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


8. Bao quát sáu tướng (Quát lục tướng). 

"Pháp vô định tướng, cử nhất tứ đa". Pháp không có yếu tính quyết định. Khi 
tư duy về nhất thể, đồng thời cũng tư duy luôn về đa thù. Tất cả các pháp đều 
có sáu tướng (lục tướng) viên dung, nghĩa là viên mãn, dung thông vô ngại. 

(a) Tổng tướng là tướng bao trùm toàn thê của những bộ phận sai biệt. Dụ như 
toàn thân sư tử, bao gôm mọi bộ phận chi tiết. 

(b) Biệt tướng là tướng riêng biệt của những bộ phận sai biệt tạo thành một 
toàn thể. Dụ như mỗi chỉ tiết tai, mắt, mũi, lưỡi, ... của toàn thân sư tử. 

(c) Đồng tướng là tướng đồng đều của những bộ phận riêng biệt làm duyên 
phát sinh một toàn thể. Dụ như chất vàng của những bộ phận riêng biệt của sư 
tử. 

(d) Dị tướng là tướng riêng biệt, hình tướng không giống nhau, dầu cùng nhau 
làm duyên phát sinh một toàn thể. Dụ như những bộ phận chỉ tiết của toàn 
thân sư tử có vị trí riêng biệt, có hình dáng riêng khác. 

(e) Thành tướng là tướng thành tựu. Dụ như các bộ phận tập hợp lại tạo thành 
hình dáng con sư tử. 

( Hoại tướng là tướng độc lập của biệt tướng, không đánh mất sắc thái đặc 
biệt riêng mặc dầu kết hợp để tạo thành một tổng tướng. Dụ như mỗi bộ phận 
cô thủ vị trí riêng biệt của chúng, nên mỗi cái không phải là sư tử. 


9. Chứng quả bồ đề (Thành bồ đề). 

"Vạn hạnh ký viên, bản giác lộ hiện”. 

Dụ như lãnh hội được tương quan hiện khởi những bất đồng giữa sư tử và 
vàng ròng, tức là hiểu rõ tất cả những tương quan chân và vọng của sư tử và 
vàng ròng. 


10. Chứng ngộ niết bàn (Nhập niết bàn). 

"Trí thể tức như, sanh đại niết bàn' 

Dụ như nhìn vào sư tử và vàng, không thấy tướng không, không thấy tướng 
có; chấm dứt tất cả tác dụng phân biệt của tâm trí. Vàng Như sư tử và sư tử 
Như vàng. Đó là vĩnh cửu bất sinh bắt diệt. 


Truyện kể lại chính do ngài Pháp Tạng giải thích bằng thí dụ Sư tử vàng mà 
nữ hoàng Vũ Tặc Thiên thông đạt ý nghĩa Viên dung của Hoa nghiêm tông. 


99 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


7. Tánh khởi và duyên khởi 


Lỗi nhìn phân toái. 

Trong Tựa Nhận thức và tánh Không, thầy Tuệ Sỹ viết: "Phục Hy phát hiện 
khái niệm nhị phân bằng hai hào. Ông chồng ba bit-hào thành một quẻ; thu 
hoạch được tám quẻ. Rồi chồng nữa, ông có bộ nhớ 6 bit-hào, nhận được 64 
ký tự-quẻ, nói đủ đề ghi tất cả mọi hiện tượng, từ thiên nhiên, xã hội, con 
người. Ghi bất cứ cái gì mà con người có thể suy nghĩ và tưởng tượng. 


Nhưng phát hiện của Phục Hy được thấy là hữu ích cho việc bói toán hơn là 
hồ trợ bộ óc của con người, như vi tính ngày nay. Tại sao? 


Người học Phật chỉ có thể nói: căn, cảnh, thức; ba sự hòa hiệp xúc. Duyên xúc 
phát sinh thọ. Xúc dị biệt nên cảm thọ dị biệt. Không cùng môi trường "thức 
ăn" thì không thể nhìn giỗng nhau được. Hai bờ sông Ngân có hai chòm sao. 
Từ Đông hay Tây, nhìn lên đều thấy. Ở bên này Thái bình dương nhìn lên, đó 
là Ngưu lang, người chăn bò, và Chức nữ, cô gái dệt lụa. Và một thiên tình sử 
não lòng. Còn bên kia Đại tây dương nhìn lên, đó là con thiên ưng và cây đàn 
bảy dây. Không có dấu hiệu gì chứng tỏ con chim đang cô vượt sông Ngân để 
sang bờ bên kia nghe đàn, mà được thấy là đang đi tìm trái tim của vị thần ăn 
cặp lửa. Cách nhìn khác nhau vạch ra định hướng lịch sử khác nhau, và tạo 
dựng những nền văn minh khác nhau." 


Quả vậy, cách nhận thức thực tại ảnh hưởng rất mạnh mẽ đến hành động của 
con người, đúng như ngài Pháp Xứng nói ngay đầu sách Chánh lý nhất trích 
luận (Nyàya-bindu): "Mọi hành động thành công là nhờ trước đó nhận thức 
đúng". Từ trước đến nay cách nhìn ấy như thế nào mà hiện nay phát sinh vô số 
vẫn đề nguy hại hoàn cầu phải đương đầu cần giải quyết cấp bách mới mong 
cứu nguy kịp thời sinh quyền và đời sống nhân loại. 


Trên thế giới hiện nay, nghệ thuật, khoa học, kỹ thuật, và mọi công trình nhân 
loại nói chung đều bị phân chia thành nhiều lãnh vực chuyên khoa riêng biệt 
khác nhau về bản chất. Đến lúc thấy sự phân chia như vậy đem đến lắm trở 
ngại, thời mới nghĩ cách thiết lập thêm những bộ môn tổng hợp, nhưng tựu 

100 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


trung chỉ làm sự phân tán càng thêm phân tán. Xã hội bị chia cắt thành những 
quốc gia biệt lập, thành nhiều nhóm sai biệt về mặt tôn giáo, chính trị, kinh tế, 
chủng tộc, ... cạnh tranh kình chống lẫn nhau. Môi trường sông của con người 
cũng bị khu biệt thành nhiều ĐIỚI VỰC để dễ bề chia chát giữa những nhóm 
quyền lợi khác nhau. Cũng vậy, con người chịu chung một lối nhìn. Chẳng 
những con người bị ly cách ra khỏi chính nó, khỏi đồng loại, và khỏi thiên 
nhiên, mà tư tưởng của nó được coi là hữu lý cũng bị tách khỏi tình cảm, tự 
bản tính, vốn xem như phi lý. Cái con người "tôi" bị chẻ ra thành một trí năng, 
cấu thành cái ngã của tôi, và nó phải kiểm soát tôi cũng như nó phải kiểm soát 
thiên nhiên. Mục tiêu tối thượng của đời sống là sử dụng trí năng kiểm soát 
thiên nhiên và sự sản xuất càng ngày càng nhiều phẩm vật tiêu thụ. Với một 
lối nhìn như vậy, con người đã làm ô nhiễm môi sinh đến mức tai hại diệt phá 
đời sống trên mặt đất và tự biến mình thành một bộ máy sản xuất, đời sống bị 
lệ thuộc vào tài sản, bị chi phối bởi "có". Ba độc tham, sân, si hoành hành, gây 
âu lo, chán nản, và tuyệt vọng, dần dần phá hủy hoàn toàn đời sống con người 
mà nó không hè hay biết. Cuộc sống trong sự hối hả, lo âu, tâm thần mệt mỏi, 
vì thần kinh luôn luôn bị kích thích căng thắng, nguyên nhân của những chứng 
bệnh hiểm nghèo như đau tim, ung thư, thần kinh, mất ngủ, tất cả là do lỗi 
nhìn phân toái gây ra. 


Đó là một lỗi nhìn điên đảo, dẫn đến xung đột và sai lầm, vì tìm cách phân 
chia một toàn thể vị phân hóa, cái thực tại không thể phân chia, nhằm thực 
hiện những mục đích riêng tư và hạn định. Hơn nữa, điều tai hại là cho rằng 
các mảnh phân chia chẻ có bản ngã chân thực và tự tính thường hăng. 


Thực ra, những lúc giải quyết một vấn đề, đầu óc suy luận cũng cần chia cắt 
sự vật ra từng phần nhỏ để tiện bề xét đoán. Trong chiều hướng nào đó sự tạo 
ra những môn khảo sát riêng biệt và sự phân công thực hiện là một tiến bộ 
đáng kể. Ngay thuở sơ khai khi con người nhận ra mình không đồng nhất với 
thiên nhiên thời ý thức khác biệt đó làm nảy sinh một tư tưởng tự do độc lập. 
Từ đó, trước tiên do trí tưởng tượng và cuối cùng do hoạt động thực hành con 
người vượt hắn ra khỏi một số giới hạn ràng buộc tức thì của thiên nhiên. 


Tuy nhiên, khả năng của con người tự xô mình ra biệt lập với môi trường sống 
và khả năng suy tư chia cắt sự vật thành mảnh nhỏ đã dẫn đến những kết quả 
rất nguy hại, tại vì mọi tiến trình phân toái chỉ hữu hiệu trong một giới hạn 
nào đó mà thôi. Thật vậy, tiến trình phân toái là một lối nhìn, một phương 
thức suy tư về sự vật rất tiện lợi, thường được thực hiện trong những cảnh giới 
hoạt động có tính cách thực dụng và chuyên môn. Chắng hạn như trường hợp 

101 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


chia một diện tích đất thành vùng, mỗi vùng trông một thứ cây trái. Nhưng 
nếu áp dụng phương thức suy tư ây để nhận thức về mình và toàn thể thế giới 
thời con người rất dễ quên mọi phân toái đều là phương tiện do vọng Suy, mà 
trái lại, lại đinh ninh lầm tưởng chính mình và toàn thể thế giới gồm toàn 
những thành phần vụn vặt riêng biệt. Từ quan niệm phân toái như vậy, con 
người hành động tìm cách chia cắt mình và thế giới thành mảnh nhỏ, tự gây ra 
cái ý thức mọi chuyện xảy đến phù hợp với đường lối suy tư phân toái của 
mình, rồi hiểu lầm quan điểm phân toái cá nhân được công nhận là đúng. 
Thực ra, nó đã hành động theo cách tư duy của nó và u mê không nhận ra 
chính nó là tác giả của sự phân toái mà cứ tưởng sự phân toái ây hiện khởi và 
tôn tại độc lập ngoài ý muốn và mong câu của nó. 


Người Tây phương từ xưa đã thấy rõ sự cần thiết phải có một lỗi nhìn toàn 
diện thời đời sông mới đáng sông. Như chữ "health" họ dùng để nói sức khỏe 
chăng hạn. Căn của nó là chữ "hale" nghĩa là toàn thể ("“hale" meaning 

"whole”). Như vậy, người Tây phương xưa đã quan niệm khỏe mạnh quan hệ 
mật thiết với ý niệm toàn thể. Chữ “holy" (thần thánh) cũng cùng một căn như 
thế. Thế mà trải qua hằng chục thế kỷ người Tây phương vẫn duy trì một lối 
Suy tư về sự vật trên quan điểm phân toát! 


Vậy do đâu mà xuất sinh lối nhìn phân toái? Tại sao lối nhìn phân toái có thể 
vô hiệu hóa mọi hối thúc trở về với cái nhìn toàn diện đã có từ thời xưa? Nói 
một cách tổng quát, quan điểm phân toái được chấp nhận là do thói quen 
tưởng lầm nội dung tư tưởng là một sự miêu tả thế giới đúng như thể cách 
hiện hữu "như thị" của nó. Hay nói cách khác, là do lầm tưởng trí năng của 
chúng ta trực tiếp tương ưng với thực tại khách quan. Trí năng thường xuyên 
phân biệt có sai khác cho nên vì thói quen mà tưởng lầm những sai dị biệt là 
có thật và do đó mà nhìn thấy thế giới phân tán đây sắc tướng sai khác, bị 
phân chia thành mảnh vụn. Thật ra, quan hệ giữa tư tưởng và thực tại mà tư 
tưởng suy diễn không đơn giản chỉ là một sự tương ưng. Khoa học tìm cách 
diễn tả sự quan hệ ấy băng những lý thuyết (theory) hay mô hình (model). Lý 
thuyết hay mô hình không phải là giả thuyết, cũng không phải để phô 
diễn kiến thức về thế giới, mà là một phép quán chiếu, một phương cách 
quán sát thế giới. Đó là một hình thái nhận thức, một lối suy tư về thực tại. 


Thí dụ thời xưa, có thuyết phân biệt chuyển động của những vật thê trên trời 
khác với chuyển động của những vật thể dưới đất. Vật thể dưới đất thời rơi 
rụng, còn vật thể trên trời như mặt trăng thời mãi mãi lơ lửng trong không 
trung. Đến thời đại khoa học, không còn sự phân biệt hai loại chuyên động 

102 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


như thế nữa. Nghĩa là người ta nhìn nhận vật thể trên trời cũng rơi rụng như 
vật thể dưới đất. Newton trong một chớp quán chiếu thấy quả táo mà rơi thời 
mặt trăng, và tất cả vật thể khác cũng rơi như vậy. Do đó, ông đề xướng 
thuyết hấp dẫn vạn vật (theory of universal gravitation) theo đó mọi vật thể 
đều thấy như rơi về hướng các tâm điểm khác nhau. Thí dụ, mặt trăng rơi về 
hướng quả đất, quả đất về hướng mặt trời, ... Lỗi nhìn mới này cho thấy có thể 
diễn tả mọi chuyển động của vật thể trên trời hay dưới đất giống nhau băng 
gia tốc rơi hướng về những tâm điểm riêng của chúng. 


Nhiễu thế kỷ sau, vào khoảng năm 1900, thuyết Newton không còn công dụng 
giải thích rõ ràng các chuyển động khi đem áp dụng vào những cảnh giới mới 
nên nhiều lối nhìn khác được khai triển, dẫn đến thuyết tương đối và thuyết 
lượng tử. 


Theo thuyết tương đối, thế giới không thể chia chẻ tận cùng thành những khối 
kiến trúc (building blocks) bất khả phân vì những cấu phần căn bản như vậy 
bắt buộc phải là vật thể cứng rắn (rigid body). Nhưng vì vật thể cứng rắn được 
định nghĩa là vật thể có tính chất tín hiệu giao thông giữa hai điểm bất kỳ của 
nó truyền dẫn tức thời, nghĩa là nhanh hơn vận tốc truyền dẫn của ánh sáng, 
nên vật thể cứng rắn không thê hiện hữu. 


VThuyết lượng tử xác định không thể phân chia chủ thể quan sát gồm có người 
và dụng cụ đo lường cách biệt với đối tượng được quan sát và đo lường. Tất 
cả tương quan nhiếp nhập trong một toàn thể vị phân hóa không thể dùng suy 
luận mà phân tích được. 


Cả hai thuyết ám chỉ sự cần thiết nhận thức hết thảy mọi phần tử của vũ trụ hỗ 
tức hỗ nhập theo một lưu động vũ trụ (universal flux). Lưu động vũ trụ này có 
thể xem như đã được đề cập trong Khế kinh: "Vô bất tùng thử pháp giới lưu, 
mạc bất hoàn qui thử pháp giới" (Dịch: Không có một pháp nào chăng từ Pháp 
giới này mà lưu xuất, và cũng không có một pháp nào chăng trở về Pháp giới 
này). 


Nếu hiểu mọi lý thuyết khoa học đều là những phép quán chiếu thời vấn đề sai 
đúng của một lý thuyết không còn có ý nghĩa nữa. Ta chỉ có thể bảo thuyết 
này chiếu soi rõ ràng trong những cảnh giới này, và không chiều SOI rÕ ràng 
khi đem quảng diễn ra ngoài những cảnh giới ấy. Lý thuyết quyết định cách tổ 
chức các dữ kiện do trí năng và hành động mang lại. Quả vậy, do cách ta suy 
tư về sự vật mà phát sinh những phạm trù không gian, thời gian, vật chất, thực 

103 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


thể, duyên khởi, cọng hữu, đặc thù, ....là những hình thức căn bản của lượng 
đoán (Judgment). 


Muốn trí năng và tư tưởng được sáng sủa, thời phải thông hiểu sự quán chiếu 
tức phương cách nhận thức thực tại đã tác dụng như thế nào để uốn nắn kinh 
nghiệm thấy biết theo khuôn khổ các phạm trù do đường lối suy tư thiết định. 
Cần lưu ý cụm từ "kinh nghiệm thấy biết" được sử dụng để nói lên kinh 
nghiệm và trí năng là hai mặt của cùng một tiến trình hỗ tương giao thiệp giữa 
thực tại với trí giác và cảm giác. Thấy biết không phải là thấy biết về một thứ 
kinh nghiệm nào đó. Kinh nghiệm thấy biết nói ở đây là những hỗ tương tác 
dụng giữa người với thiên nhiên và giữa người với tha nhân đồng hữu. Theo 
luật tác dụng và phản tác dụng (law of action and reaction) thời thiên nhiên 
hay tha nhân luôn luôn phản ứng tùy thuận lý thuyết về hỗ tương giao thiệp. 
Nghĩa là khi tiếp xúc với một người mà thành kiến cho là thù nghịch thời mọi 
hành động của ta đều hướng về phòng ngự và phía kia, người mà ta tiếp xúc 
cũng có phản ứng tương tợ. Thiên nhiên cũng thế, phân tán thành mảnh phần 
riêng biệt để phản ứng tùy thuận lối nhìn phân toái của con người. Như 
HeIsenberg đã nói: "Cái ta quan sát không phải là thực tại mà là cái thực tại 
biểu lộ ứng với cách ta đặt vấn đề". Ta lầm tưởng như thế là kinh nghiệm đã 
xác chứng lý thuyết tức cách nhận thức của ta. 


Sở dĩ chấp giữ không chịu đổi thay cách nhận thức phân toái là vì đinh ninh 
lối nhìn như vậy nhận thức đúng thực tại như thật. Và thực tại như thật ây bất 
biến cho nên cách nhìn không cần phải thay đổi. Trên thực tế, mỗi cách quán 
chiếu đều soi thấy rõ những khác biệt và phân biệt thu nhiếp trong cảnh giới 
riêng của nó. Chăng hạn, trong lỗi nhìn sự vật chuyển động ngày xưa, có sự 
phân biệt vật thể trên trời và vật thể dưới đất. Trong thuyết Newton, thời có sự 
phân biệt những tâm điểm khác nhau nơi hướng đến của mọi chất rơi. Những 
khác biệt và phân biệt ấy chỉ là một lỗi nhìn, một cách suy tư nhằm hướng dẫn 
trí giác và cảm giác nhận thức thực tại. Nhưng nếu cho rằng các lý thuyết đề 
xướng là trực tiếp miêu tả cái đương thể của sự vật, thời dĩ nhiên, quan điểm 
đó xác nhận các khác biệt và phân biệt là những phân chia thật sự, tức là xác 
quyết những mảnh phần sai biệt căn bản đề cập trong lý thuyết quả thật hiện 
hữu. Đó là nguyên nhân gây sự nhận lầm thế giới là tập hợp các mảnh phần 
tách ly và cách nhìn sai lạc đó lôi cuốn theo những hành động nhằm biện minh 
cho quan điểm phân toái mê lầm ấy. 


Phân toái thật ra là cái nhìn mơ hồ lầm lẫn không phân biệt được hai tướng 
đông và dị của các pháp: phân chia sai biệt cái vô sai biệt và thông hợp những 
104 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


cái không thể kết hợp. Nhận thức đúng vấn đề đồng dị là tối cần thiết để giải 
trừ mọi phiền não suốt quá trình cuộc sống. Không nhận định và xác định 
được cái gì sai khác hay không sai khác thời tất nhiên nhận thức điên đảo sai 
lầm hết thảy mọi sự vật. Tất cả những cuộc khủng hoảng trầm trọng hiện đang 
xảy ra cho cá nhân và xã hội bắt nguồn từ đó mà phát sinh. 


Thực tại là một toàn thể vị phân hóa không thể chia cắt. Thế mà vì mục đích 
riêng tư hẹp hòi nó bị đem chia chẻ thành những sai biệt, rồi sau đó có những 
cô găng liên hợp lại những thành phân bất khả kết. Hãy lấy trường hợp chia 
đoản phân nhóm theo những tiêu chuẩn tôn giáo, kinh tế, chính trị, ... ra làm 
thí dụ. Hành động thành lập đoàn nhóm tạo nên tư tưởng phân toái phân cách 
theo tôn chỉ khác biệt và tách ly các nhóm đoàn viên ra khỏi thế giới cộng 
đồng. Nhưng trên thực tế đâu có thể phân cách và tách ly được. Bởi tại bất cứ 
đoàn viên nào cũng tương quan liên hệ toàn thể thế giới cộng đồng và sự liên 
hệ ấy sai khác tùy theo từng mỗi cá nhân, cho nên không chóng thời chầy, mỗi 
đoàn viên tự thấy mình dị biệt đối với những đoàn viên khác trong cùng một 
nhóm. Do đó phát sinh những quan điểm bất đồng giữa những người cùng 
nhóm gây nên sự tan vỡ tất nhiên của nhóm. Điều này cũng xảy đến cho bất 
cứ ai vì lý do chuyên nghiệp tìm cách tách ly mình với tha nhân hay ra khỏi 
một phương diện nào đó của thiên nhiên. Tự thân cá nhân ấy sẽ gặp phải 
những trạng huống phân tán đầy mâu thuẫn, tổng biệt, đồng dị, thành hoại, rất 
khó nhận định và xác định. 


Vậy có cách gì để đoạn tận lỗi nhìn phân toái? Đó là câu hỏi rất khó trả lời bởi 
vì trước tiên phải thông hiểu tiễn trình suy tư và nội dung tư tưởng mà tiễn 
trình â Ấy. tạo ra tương quan liên hệ như thế nào? Một nguyên nhân của phân 
toái là lầm tưởng răng tiễn trình suy tư và nội dung tư tưởng xuất hiện trong 
sự phân ly chủ thể khách thể. Lý do là hiểu lầm răng có riêng biệt và độc lập 
đối với nhau thời quá trình suy luận mới diễn tiễn một cách có đường lối, có 
trật tự, và hợp lý, nhờ đó mới có thể thấm định tính cách sai đúng, hợp lý hay 
phi lý, phân toái hay toàn diện, ... của nội dung tư tưởng. Quan niệm phân toái 
vê chính mình và thiên nhiên Biên lộ không những trong nội dung tư tưởng, 
mà còn trong mọi hành động của con người đang tư tưởng, ví như vọng tưởng 
suy luận chăng hạn. Thật ra, thành quả suy tư và tiến trình suy tư luôn luôn 
xuất hiện đồng thời trong cùng một dòng hiện tượng tâm lý liên tục chuyển 
biến. Bởi thế cho nên muốn đoạn tận lối nhìn phân toái thời cần phải cùng một 
lúc đoạn tận cả nội dung tư tưởng phân toái lẫn tiến trình suy tư phân toái. 


Như vậy, để dứt trừ lối nhìn phân toái, trước hết phải hiểu đúng lý "nhị 
105 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


không” (ngã không, pháp không), theo đó không một khách thể nội dung tư 
tưởng nào lại không có chủ thể suy tư và ngược lại, không có một chủ thể suy 
tư nào lại không có khách thể nội dung tư tưởng. Cả hai đồng thời xuất phát từ 
"thức", một sự hữu toàn diện, một hậu trường tiềm ấn. Nói theo thuật ngữ Duy 
thức, hậu trường ấy là a lại da thức, là "tâm sanh diệt", nghĩa là chơn (không 
sanh diệt) vọng (sanh diệt) hòa hiệp, không phải một, không phải khác. Thức 
này tóm thâu tất cả các pháp và xuất sanh tất cả các pháp. 


Ngoài ra, phải thường xuyên tỉnh thức để thấy biết rõ ràng hoạt dụng của suy 
tư là một hình thái nhận thức, một phép quán chiếu, chứ không nhằm sao lục 
trung thực thực tại "như thị". Trong thực tế, mọi lối nhìn đều là những cái 
nhìn phương diện (profile). Vấn đề ở đây không phải là tìm cách thống hợp 
hết thảy mọi cái nhìn phương diện đỀ tạo ra một cái nhìn toàn diện, vì nhất thể 
tính (unity) tạo ra như vậy cũng chỉ là một mảnh phần mới khác áp đặt thêm 
vào tập hợp các cái nhìn phương diện. Mỗi cái nhìn phương diện chiếu soi rõ 
ràng và đầy đủ một cảnh giới nào đó. Có thể xem đó là một quan điểm riêng 
vê một sự vật. Mỗi quan điểm riêng cho thấy sắc tướng của sự vật dưới một 
góc độ nào đó. Ý nghĩa toàn diện của sự vật tuy không thể nắm bắt được với 
bất cứ quan điểm riêng nào nhưng được hàm chứa trong hết thảy mọi cái nhìn 
phương diện về sự vật ấy. Hiểu như thế thời tất nhiên không còn hiểu lầm lý 
thuyết là trực tiếp miêu tả thực tại đúng như thể cách hiện hữu như thị của nó 

và không sa vào cái thói quen suy tư và hành động một cách phân toái đối với 
thiên nhiên và tha nhân. 


Lối nhìn viên dung. 

Theo Pháp Tạng, đức Phật thuyết giảng kinh Hoa nghiêm dưới gốc cây Bồ đề 
trong trạng thái hải ẫn định vào tuân lễ thứ hai sau khi thành đạo. Hải ân định 
còn có ngôn danh là Hoa nghiêm tam muội. Đó là một minh dụ về lỗi nhìn 
viên dung, nhãn quan căn bản của Hoa nghiêm. Theo lối nhìn viên dung, hỗ 
tương giao thiệp giữa mọi hiện tượng đồng thời hiện khởi tạo thành một toàn 
thể nhịp nhàng giống như là toàn thể vũ trụ phản chiếu trên mặt đại dương. 
Trong Hoa nghiêm Du tâm Pháp giới ký, Pháp Tạng giải thích ý nghĩa danh từ 
"Hoa nghiêm tam muội" và "hải ấn định" như sau. 


"Nói Hoa nghiêm Tam muội; giải rằng: 

"Hoa", là muôn hạnh của Bồ tát. Vì sao? Vì hoa có tác dụng sinh ra hạt (thật), 

có khả năng dẫn đến sự kết trái (cảm quả). Tuy trong và ngoài khác nhau, 

nhưng sự phát sinh năng lực cảm ứng thì tương tự. Tức là, lẫy pháp mà ký 

thác sự, cho nên nói là "hoa". "Nghiêm", là sự thành tựu của hành, viên mãn 
106 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


của quả; khế hợp tương ưng: trần cấu và chướng ngại hoàn toàn dứt sạch; 
chứng lý tròn đầy trong sáng. Tùy dụng mà tán thán phẩm đức, nên nói là 
"nghiêm". 
"Tam muội", là lý và trí không hai, triệt để tương giao, hỗ tương dung nhiếp; 
đây và kia đều mất; năng và sở vắng bặt. Cho nên nói là "tam muội". 
Cũng có thể nói, "hoa" tức là "nghiêm", vì lý và trí không chướng ngại nhau. 
Hoa nghiêm tức tam muội, vì hành thì dung hóa (hay dung giải), xa lìa tri kiến 
(chỉ kiến chấp). 
Cũng có thể nói "hoa" tức "nghiêm", vì khi một hành được tu trong khoảnh 
khắc thì tất cả hành đều đồng loạt được tu. Cho nên, Hoa nghiêm tức tam 
muội. Vì một hành tức là nhiều mà không chướng ngại giữa cái nhất thể và đa 
thù. 
Cũng có thể nói, Hoa nghiêm tức là tam muội; vì định và loạn, cả hai đều tiêu 
dung. 
Cũng có thể nói tam muội tức Hoa nghiêm. Vì lý trí vốn như như. Như vậy tự 
tại, không có chướng ngại. Hoặc định hoặc loạn; hoặc tức hoặc nhập; hoặc trí 
hoặc lý; hoặc nhân hoặc quả; hoặc nhất hoặc dị; phẩm đức chân thật của biển 
tính, vốn như vậy là như vậy, vốn tròn sáng: hãy như lý mà tư duy, dứt tuyệt 
tri kiến........... 
Giải hành này (nhận thức và hành động), theo ngôn danh, là Hoa nghiêm tam 
muội. Căn cứ trên kết quả, cũng gọi là "Hải ấn tam muội". Đây là tên gọi để 
chỉ ý nghĩa trước sau đồng thời; mà nội hàm thì chỉ cho sự đồng loạt hiển 
hiện, hỗ tương dung nhiếp. Cũng như đại dương, trong đó hiển hiện ảnh tượng 
bốn binh chủng. Từng loại ảnh tượng khác nhau, cái trước và cái sau cùng lúc 
đột nhiên hiển hiện. Nhưng, ảnh tượng và hình thể không phải là một. Nước 
thì rốt ráo vẫn không phải đa dạng. Ảnh tượng tức là nước, mà vẫn trong ngời. 
Nước tức ảnh tượng mà thành phôn tạp. Trước và sau rạch ròi. Khởi thủy và 
chung cuộc khó dò căn nguyên. Một cách minh nhiên xuất hiện phôn đa. 
Nhưng lại tịch nhiên, vắng vẻ không tướng. Đồng loạt bằng đầu nhau mà cùng 
lúc hiển hiện; ấn và hiện khó biết; hỗ tương nhiếp nhập mà không bị vướng 
mắc; tiêu tan dung giải, dứt tuyệt tư lự.......... 
Lại nữa, "biển" tức là cái trùng trùng vô tận của các ảnh tượng; giới hạn biên 
tế khó dò căn nguyên. Tận cùng là nhất thể, mà vẫn không thể tận cùng. Tùy 
theo từng cá biệt mà đồng loạt hiển hiện rành rành. Đó gọi là "biển". 
"Ấn", là các ảnh tượng đồng thời không phải trước sau, phẩm loại muôn vàn 
sai biệt mà tương tức, tương nhập vô ngại; nhất thể và đa thù, cả hai cùng 
hiện; cái này và cái kia không mâu thuẫn nhau; tướng trạng bất đồng, đị biệt 
nhưng không phải dị biệt. Đó gọi là "ấn". 
"Định", là chủng loại tuy đa thù sai biệt nhưng là duy nhất thể, không sai 
107 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


khác. Muôn vàn ảnh tượng tranh nhau xuất hiện, nhưng vẫn rành mạch. Do 
đó, Hải ấn tức tam muội; tác tức bất tác. 

Cũng có thể phân tích thành bốn phạm trù: I1. Duy chỉ là "hải" mà không là 
"ấn", vì không hoại ảnh tượng mà nước vẫn là nước. 2. Duy chỉ là "ấn" mà 
không là "hải", vì nước không ấn mà ảnh tượng vẫn là ảnh tượng. 3.Vừa "hải" 
vừa "ấn" vì ảnh tượng và biển dung nhiếp nhau toàn diện, nhất thê mà vẫn dị 
biệt. 4. Không là "hải" cũng không là "ấn" vì biển và ảnh tượng tiêu tan, dung 
giải, hình thành cho nhau và xâm đoạt lẫn nhau. 

Cũng có thê nói "hải" tức là "ẫn", vì tự tại vô ngại. Cho đến, vừa tương tức, 
vừa không phải tương tức; không phải vừa tương tức vừa không tương tức. 
Vì không có hai tính. Hãy chuẩn theo đó mà tư duy." (Hoa nghiêm Du tâm 
Pháp giới ký, Đường Pháp Tạng soạn. Tuệ Sỹ trích dịch). 


Hình thái nhận thức thực tại từ hải ấn tam muội trực dụ cái nhìn căn bản của 
tâm linh, một lỗi nhìn riêng của Hoa nghiêm nhăm thẳng vào thế giới và tâm 
linh. Trong Ngũ giáo chương, Pháp Tạng nêu ra quan điểm "thập thập pháp 
môn" của kinh Hoa nghiêm là "xứng pháp bản giáo", biểu hiện sự giác ngộ 
của Phật vì được Phật chứng thực và chứng ngộ. Các kinh giáo khác là "trục 
cơ mạt giáo” được giảng dạy tùy theo cơ hội. Hơn nữa, Pháp Tạng tựa vào 
một ví dụ nêu ra trong Phẩm 37: Như Lai xuất hiện: "Ví như mặt nhựt lúc 
xuất hiện/ Trước chiếu núi cao kế các núi/ Sau chiếu cao nguyên và đại địa/ 
Mà mặt nhựt vẫn không phân biệt./" để ví sự tuyên thuyết giáo lý Hoa 
nghiêm với những tia sáng mặt trời đầu tiên chỉ chiếu vào những đỉnh núi cao 
nhất. Nghĩa là theo Pháp Tạng, Viên giáo của Hoa nghiêm tông là chân thật, 
hoàn toàn khác biệt và cao hơn ba thừa kia được coi như là quyền biến (Tam 
quyền nhất thật; Ba thừa kia là: Tiểu thừa, Đại thừa Tiệm giáo gồm Thỉ giáo 
và Chung giáo, và Đại thừa Đốn giáo, như Thiền của Đại thừa). 


Tưởng cũng nên biết phán giáo của Pháp Tạng đề ra trong Hoa nghiêm Ngũ 

giáo chương gồm có năm giáo. Đó là: 

(1) Giáo lý Tiểu thừa (Hinayàna): phủ nhận một bản ngã cá biệt nhưng thừa 

nhận sự thực hữu của tất cả pháp sai biệt. Về duyên khởi luận, giáo lý này 

thuộc về nghiệp cảm duyên khởi. 

(2) Đại thừa Thỉ giáo (Mahàyàna): có hai trình độ. Một, gọi là Tướng Thỉ 

giáo, giáo lý nhập môn y cứ trên sai biệt tướng của tất cả các pháp. Thí dụ: 

Pháp tướng tông. Hai, gọi là Không Thỉ giáo, giáo lý nhập môn y cứ trên sự 

phủ định tất cả các pháp. Thí dụ: Tam luận tông. 

Pháp tướng tông cho rằng tánh và tướng các pháp hoàn toàn khác nhau. Do đó 

lý khác với sự. Tông này nêu lên thuyết A lại da duyên khởi trên nền tảng 
108 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


pháp tướng và chủ trương sự sai biệt căn để của năm hạng người (Thanh văn, 
Duyên giác, Bồ tát, Bất định, Ngoại đạo) trong đó hạng ngoại đạo nhứt xiến 
đề (icchantika) không bao giờ có thể trở thành Phật. 

Tam luận tông, trái lại, thiên chấp về Không, căn cứ trên tính vô tướng 
(svabhàva-alaksana) hay không có bản chất tồn tại. Tông này thừa nhận nhất 
thể của hữu nên xác nhận mọi người đều có thể đạt Phật quả. 

(3) Đại thừa Chung giáo tức giáo lý về Chân như: thừa nhận tất cả chúng sanh 
đều có Phật tánh và đều có thể đạt Phật quả. Vì giáo lý Chân như xứng hợp 
với thực tại nên cũng gọi là Thực giáo. Như Lai tạng duyên khởi là đặc điểm 
của giáo lý này. Trong Chung giáo, lý và sự, cả hai là một. 

(4) Đại thừa Đồn giáo: chủ trương tu tập không cần ngôn ngữ hay luật nghị, 
mà gọi thắng vào trực kiến để đạt đến giác ngộ viên mãn tức khắc. Lý tính tự 
biểu lộ trong thuần túy của nó, và hành động luôn luôn tùy thuận trí tuệ và tri 
kiến. Hành giả thành Phật khi tư tưởng không còn móng khởi trong tâm và 
thành đạt như vậy có thể gặt hái qua sự im lặng như trường hợp cư sĩ Duy Ma 
Cật hay qua thiền định, như trường hợp tổ Bồ đề Đạt ma. Giáo lý này không 
giảng về lý duyên khởi đặc biệt nào bởi vì không tự có riêng phương pháp 
giáo hóa nào cả. 

(5) Đại thừa Viên giáo: có hai trình độ. Một, Đồng giáo Nhất thừa trong đó 
Nhất thừa của Hoa nghiêm tông bao gồm tất cả ba thừa kia. Nhất thừa được 
giảng thuyết bằng phương pháp đồng nhất hay tương tự với cả ba thừa. Hai, 
Biệt giáo Nhất thừa tức là trường hợp giáo lý Hoa nghiêm được Pháp Tạng 
nêu lên như khác biệt và cao hơn đối với các kinh giáo khác. Giáo lý này lấy 
lý sự giác ngộ viên mãn của Phật làm tâm điểm nhằm thiết lập một thế giới hỗ 
tương dung nhiếp. Hoa nghiêm Ngũ giáo chương xác định rằng pháp giới 
duyên khởi là đặc điểm của Viên giáo. 


Pháp giới duyên khởi có nghĩa là, vì hết thảy mọi hiện tượng đều không có tự 
tính, cộng đồng hiện hữu, và đồng thời hiện khởi, nên mỗi hiện tượng là một 
cơ quan trong toàn bộ, và toàn bộ là hỗ tương giao thiệp nhịp nhàng giữa hết 
thảy mọi cơ quan thuộc nó. Như vậy tính chất của mỗi hiện tượng thành phần 
trong toàn bộ là do toàn bộ xác định, và tính chất của toàn bộ là do mỗi và mọi 
hiện tượng thành phần của nó xác định. Vì toàn bộ không gì khác là hỗ tương 
giao thiệp giữa các thành phân, nên mỗi hiện tượng có thể xem như tác dụng 
định đoạt tính chất của tất cả các hiện tượng khác, đồng thời tính chất của 
chính nó cũng do tất cả các hiện tượng khác tác dụng định đoạt. 


Pháp Tạng sử dụng mười huyền môn để quảng diễn lý thuyết pháp giới duyên 
khởi. Huyên môn thứ bảy, Nhân đà la võng cảnh giới môn, là một minh dụ vê 
109 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


hai nguyên lý hỗ tức và hỗ nhập. Tắm lưới rộng lớn bao la của trời Indra (Hán 
âm: Nhân đà la) biểu tượng toàn thể vũ trụ và các hạt ngọc óng ánh ở các mắt 
lưới biểu tượng đủ loại hiện tượng trong vũ trụ. Mỗi hạt ngọc vừa phản chiếu 
vừa bị phản chiều bởi mỗi và mọi hạt ngọc kia. Như vậy môi hạt ngọc phản 
chiếu toàn diện tắm lưới và trong mỗi tấm lưới phản chiếu này, lại có vô sô 
hạt ngọc và mỗi hạt ngọc đó lại cũng phản chiếu toàn diện tắm lưới. Quá trình 
phản chiếu lẫn nhau tăng gia trùng trùng vô tận, biểu tượng toàn thể hết thảy 
mọi tương quan giao thiệp hỗ tức hỗ nhập dung thông vô ngại của tất cả hiện 
tượng trong vũ trụ. 


Sự sự vô ngại hay lý sự vô ngại? 

Trong Hoa nghiêm Ngũ giáo chương, ngoài thuyết pháp giới duyên khởi dùng 
định danh nghĩa Viên giáo, lý pháp tánh khởi cũng được để cập. Tuy danh từ 
"tánh khởi" phát xuất từ tên Phẩm 32: Bảo vương Như Lai tánh khởi chương, 
theo bản dịch Hoa nghiêm 60 quyền của Phật đà bạt đà la (Buddhabhadra), ý 
nghĩa danh từ "tánh khởi" được giải thích nương theo luận Đại thừa khởi tín là 
bộ luận Pháp Tạng y cứ để thuyết giảng về Đại thừa Chung giáo. Tánh khởi 
hay Như Lai tạng duyên khởi là đặc điểm của giáo lý này. Pháp Tạng cho răng 
giáo lý Như Lai tạng là giáo lý về lý sự dung thông vô ngại, và thuyết tánh 
khởi làm sáng tỏ cái nhìn lý sự dung thông vô ngại cũng giống như thuyết 
pháp giới duyên khởi làm sáng tỏ cái nhìn sự sự vô ngại. 


Về Pháp giới, Pháp Tạng giải thích rằng trong danh từ kép "pháp giới 
(dharmadhàtu)", "pháp" cũng như "giới" mỗi chữ có ba nghĩa. Ba nghĩa của 
pháp là: một, duy trì tự tính; hai, quỹ tắc; ba, đối tượng của ý. Ba nghĩa của 
giới là: một, nghĩa là nhân, vì Thánh đạo y trên đây mà sinh trưởng: hai, nghĩa 
là tánh, tánh sở y của tất cả các pháp; ba, phân tê, giới hạn phân biệt thực tế. 
Theo nghĩa thứ ba của giới thời pháp tương đương với giới, và pháp giới bao 
gồm mọi hiện tượng sai biệt. Trong trường hợp này, Pháp Tạng quy hợp pháp 
giới duyên khởi với sự sự vô ngại, là cách nhìn đặc sắc nhất của Nhất thừa 
Biệt giáo, khác hắn với các tông phái Phật giáo khác. 

Theo nghĩa đầu và nhì của giới, pháp giới biểu tượng hoặc là nhân của sự 
thành tựu Thánh đạo hoặc là nơi nương tựa, là chỗ thường trụ quy y của hết 
thảy pháp thế gian. Với hai nghĩa ấy, Pháp giới đồng nghĩa với Như Lai tạng. 
Trong trường hợp đồng nhất pháp giới với Như Lai tạng thời pháp giới duyên 
khởi có thể hiểu theo nghĩa tánh khởi. 


Theo nghĩa tánh khởi, Pháp Tạng đồng nhất Lý và Sự theo thứ tự với tâm 
Chân như và tâm sanh diệt là hai tướng của Tâm chúng sanh đê cập trong luận 
110 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


Đại thừa khởi tín. Thức A lại da biểu hiện sự tương tác không ngăn ngại giữa 
hai tướng này và được giải thích là do "Chơn (không sanh diệt) Vọng (sanh 
diệt) hòa hiệp, không phải một không phải khác”. Xét trên phương diện "tùy 
duyên", A lại da thức chính là Như Lai tạng bị phiền não che phủ, làm nhân 
cho động Thức này có hai trạng thái, tùy nhiễm duyên thời trạng thái "Bất 
giác” hiện, tùy tịnh duyên thời trạng thái "Giác" hiện. Cũng thế, Như Lai tạng 
là sở y của cả luân hồi lẫn niết bàn. Như Lai tạng tuy bị phiền não trói buộc 
nhưng không phải vì vậy mà hợp nhất với phiền não. Xét trên phương diện 
"bất biến", Như Lai tạng và Như Lai pháp thân bản chất thanh tịnh giống 
nhau. Lầa phiền não trói buộc thời gọi là Như Lai pháp thân, Như Lai pháp 
thân chắng lìa phiền não tạng gọi là Như Lai tạng. Pháp Tạng đồng nhất hai 
mặt tùy duyên và bất biến của Như Lai tạng với hai khía cạnh của Tâm chúng 
sanh, một nhìn theo tục đế và một, theo Chân đế. 


Pháp Tạng hiểu "tánh khởi" theo nghĩa 'lý sự vô ngại': Tánh khởi chỉ vào tác 
dụng của Tâm (Lý) làm sinh khởi thế giới hiện tượng (Sự). Như thế, thế giới 
hiện tượng là biểu tượng của Tâm, và vì bản tánh của Tâm là thanh tịnh, tự 
tánh thường trụ, nên do đó mà toàn thể thế giới hiện tượng xuất sanh từ 
Không đúng theo quan niệm lý sự vô ngại. Chính do tánh Không mà các pháp 
mới có thê đồng thời hiện khởi, cộng đồng hiện hữu, và hỗ tương giao thiệp 
tạo thành một Nhất thể nhịp nhàng hòa điệu. Do đó, lý sự vô ngại đúng ra là 
bản thể cấu trúc của sự sự vô ngại. Nhưng trong Phẩm cuối của Ngũ giáo 
chương, Pháp Tạng không xem ý nghĩa của lý sự vô ngại là quan trọng và cân 
thiết trong sự giải thích ý nghĩa của sự sự vô ngại. 


Về sau, Trừng Quán, tổ kế thừa Pháp Tạng, vẫn chủ trương sự sự vô ngại 
pháp giới tiêu biểu giáo lý Nhất thừa. Nhưng khi thuyết giảng giáo lý Hoa 
nghiêm, Ngài nhân mạnh vào điểm lý sự vô ngại là căn bản cân thiết để thi 
thiết sự sự vô ngại: 

"Sự sự vô ngại pháp giới là yếu chỉ của Kinh [Hoa nghiêm]... Lý do mỗi sự 
sai biệt môi môi sự khác mà không bị các sự khác ngăn ngại là vì Lý (tánh 
Không) châu biến hàm dung khắp mọi sự. ... Bởi vì Sự xuất sanh từ Lý, nên 
một và nhiều hiện khởi nương tựa tùy thuộc nhau. ... Sự sự vô ngại thành tựu 
chỉ vì đó là kết quả của lý sự vô ngại. ... Giả như Sự không tức Lý, thời Sự 
không xuất sanh từ Lý và sự này ngăn ngại sự kia. Tuy nhiên, bởi Sự tức Lý, 
nên sự sự vô ngại. ... Vì Sự xuất sanh từ Lý nên sự sự hỗ tương nhiếp nhập vô 
ngại." (Taisho T36.9a28-b7) 


Đến thời Khuê Phong Tông Mật, giáo lý của Phật được phân chia từ cạn đến 
111 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


sâu theo một hệ thống khác với phán giáo của Pháp tạng. Trong Hoa nghiêm 
nguyên nhân luận, Tông Mật phân phán ra thành năm bực: (1) Nhân thiên 
giáo; (2) Tiểu thừa giáo; (3) Đại thừa pháp tướng giáo; (4) Đại thừa phá tướng 
giáo; và (5) Nhất thừa hiển tánh giáo. 

Điều đáng ngạc nhiên ở đây là Tông Mật tuy được truy tặng là đệ ngũ tổ Hoa 
nghiêm tông, mà không đề cập Viên giáo trong phán giáo mặc dầu theo truyền 
thống, Viên giáo của Hoa nghiêm tông được xem như giáo lý chân thật biểu 
hiện sự giác ngộ của Phật và nên tảng của tất cả kinh giáo khác. 


Tông Mật cũng khác biệt với Trừng Quán khi luận giải về mười phép quán 
trong phần "Châu biến hàm dung quán" ở cuối sách Pháp giới quán môn của 
Đỗ Thuận. Tông Mật không sử dụng và đi vào chỉ tiết mười huyền môn như 
Trừng Quán. Ngài cũng tránh dùng hai chữ Lý và Sự và những danh từ liên hệ 
mà Trừng Quán dùng để thi thiết bốn pháp giới. Tông Mật giải thích chữ pháp 
giới hoàn toàn theo nghĩa Như Lai tạng. Những lúc cần chỉ thị về bốn pháp 
giới, Tông Mật quy chiếu một đoạn văn trong Hoa nghiêm kinh hành nguyện 
phẩm sớ của Trừng Quán mô tả Nhất chân pháp giới là bản thể thực tại xuất 
sanh bốn pháp giới. Đoạn văn này có ý nghĩa đôi với Tông Mật là vì đã đồng 
nhất Nhất chân pháp giới với Nhất Tâm, bao quát vạn hữu. Dựa theo đó, Tông 
Mật đồng nhất Nhất chân pháp giới với Tâm chúng sanh tức Pháp Đại thừa 
của luận Đại thừa khởi tín. 


Nhất thừa Hiến tánh giáo. 

Theo Tông Mật, giáo lý Như Lai tạng là Nhất thừa hiển tánh giáo, là giáo gốc 
nương đó mà theo thứ lớp gom bốn giáo ngọn: Đại thừa Phá tướng giáo, Pháp 
tướng giáo, Tiểu thừa giáo, và Nhân thiên giáo. Nghĩa là, bắt đầu từ giáo pháp 
Như Lai tạng, liền chỉ ngay nói "nhất chân tâm thể". Với "tâm thể" thông suốt 
thời tự biết ngoài tâm ấy ra tất cả đều là hư vọng. Chỉ vì mê lầm, nên hư vọng 
gá nơi chân tâm mà sanh khởi. Để bỏ vọng về chân, phải lấy cái Trí ngộ tâm 
để đoạn ác tu thiện. Hễ vọng hết, chân tâm tròn, thời gọi là Pháp thân Phật. 


Trong Hoa nghiêm nguyên nhân luận, Tông Mật giải thích giáo lý Nhất thừa 
Hiển tánh giáo là giáo lý trực hiển chân nguyên, tức chân tâm bản giác: "Nhất 
thừa nói: tất cả chúng sinh đều có cái chân tâm bồn giác. Từ vô thỉ lại nay, cái 
chân tâm ấy thường còn trong sạch, rõ rõ chăng tối, làu làu thường biết. Cũng 
tên Phật tánh, cũng tên Như Lai tạng. Từ kiếp vô thỉ, bị vọng tưởng che đi, 
nên chăng tự xét biết, vì chỉ nhận lầm xác phàm, đâm mắc kết nghiệp, chịu 
khổ sanh tử! Đức Đại giác là Phật, Ngài thương xót thuyết pháp rằng: tất cả 
bốn đại, sáu trần đều không; lại mở chỉ ra cho cái chân tâm rất sáng suốt thanh 

112 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


tịnh, vì toàn thể nó vẫn đồng chư Phật." (Hoa nghiêm nguyên nhân luận. HT 
Thích Khánh Anh dịch) 


Để giáo chứng quan điểm giáo lý Hoa nghiêm là giáo lý Như Lai tạng, Tông 
Mật viện dẫn đoạn kinh Hoa nghiêm sau đây, Phẩm 37: Như Lai xuất hiện: 
"Chư Phật tử! Trí huệ của đức Như Lai không chỗ nào là chắng đến. Vì không 
một chúng sinh nào mà chắng có đủ Như Lai trí huệ, chỉ do vọng tưởng điên 
đảo chấp trước nên không chứng được. Nếu rời vọng tưởng thời nhất thiết trí, 
tự nhiên trí, vô ngại trí, liên hiện tiền........... 

Bấy giờ đức Như Lai do trí nhãn thanh tịnh vô ngại xem khắp pháp giới tất cả 
chúng sinh mà nói rằng: Lạ thay, lạ thay! Tại sao các chúng sinh này có đủ trí 
huệ Như Lai, mà ngu si mê lầm chăng hay chăng thấy. Ta nên đem thánh đạo 
dạy cho họ lìa hắn vọng tưởng chấp trước. Từ trong thân, họ thấy được trí huệ 
Như Lai quảng đại, như Phật không khác." (Kinh Hoa nghiêm. HT Thích Trí 
Tịnh dịch) 


Tông Mật trích dẫn như trên cốt yếu là để xác chứng giác ngộ của Phật đưa 
đến sự thấy biết tất cả chúng sinh đều có trí huệ Như Lai, tức Phật tánh và do 
đó tất cả chúng sinh như Phật không khác. Tánh Phật ở nơi chúng sinh thời 
gọi là Như Lai tạng, còn ở nơi Phật thời gọi là Pháp thân thanh tịnh. Pháp thân 
này, tất cả chúng sinh đều sẵn có, nên gọi là bản giác. Chắng qua chúng sinh 
bị mây vô minh che phủ, nên trăng Phật tánh chẳng hiện được. Khi lìa xa 
vọng niệm thời tánh Phật sáng soi khắp giáp tất cả, rộng lớn như thái hư. Lúc 
bấy giờ chỉ còn có tánh Phật thuần chơn, gọi là Pháp thân bình đăng của Như 
Lai. Theo Thiền sư Huyền Giác nói trong Chứng đạo ca: "Pháp thân giác liễu 
vô nhất vật. Bản nguyên tự tánh thiên chân Phật". Dịch là: đối với người giác 
ngộ rồi thời thấy Pháp thân không có một vật, nghĩa là không tướng sinh diệt, 
không tướng mạo. Pháp thân mang những tên là bản nguyên, là tự tánh, là 
thiên chân Phật. Bản nguyên là cái gốc, cái nguồn, gọi là tự tánh. Tự tánh là 
tánh thật của chính mình, là thiên chân Phật, tức là đức Phật chân thật sẵn có 
từ muôn đời chớ không phải đức Phật mới tu thành. 


Đó cũng là ý nghĩa của câu "đoạn hoặc chứng chân” mà Tông Mật giải thích 
là: "Tổn chi hữu tổn, dĩ chí vô vi" [Dịch: Bớt đi, lại bớt nữa, bớt mãi cho đến 
không làm|. Ngài mượn chữ ở Đạo đức kinh để nói do đoạn hoặc tập mà dây 
chứng; năng đoạn sở đoạn mất hắn thời mới thấy cái đạo lý vô vi, vô vi ở đây 
có nghĩa là tánh Chân như hay tánh Không. Như vậy, thấy Đạo hay chứng 
Đạo là thấy được thật tướng của Pháp thân, không còn thấy có nhân và pháp, 
ngã và ngã sở, không còn thấy hai đối đãi. 


113 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


Tông Mật tường lược giáo lý Nhất thừa Hiển tánh trong Tựa Thiền nguyên 
chư thuyên tập và thêm rằng giáo lý này được tuyên thuyết trong các kinh và 
luận giảng dạy thuyết Như Lai tạng. Như các kinh Hoa nghiêm, Nhập pháp 
giới (Ghanavyùha), Viên giác, Thủ lăng nghiêm, Thắng Man, Như Lai tạng, 
Pháp Hoa, Niết Bàn, và các luận Khởi tín, Phật tính, và Cứu cánh Nhất thừa 
Bảo tính. Trong số các kinh vừa kể, Tông Mật thiên trọng kinh Viên giác là 
kinh đã mở đường khai lỗi cho Tông Mật chóng ngộ Chân tâm thấy được bản 
tánh. 


Theo lời kể lại của Bùi Hưu, một đồ đệ của Tông Mật, Tông Mật lần đầu tiên 
biết đến kinh Viên giác là tại tư thất của cư sĩ Nhâm Quyên trong thời gian 
học Thiền với Thiền sư Đạo Viên (vào khoảng năm 804). Chỉ mới đọc hai ba 
trang đầu mà Tông Mật hốt nhiên khai ngộ, không kiềm chế nổi nhảy nhót vưi 
mừng. Nghe Tông Mật kề lại chuyện này, Thiền sư Đạo Viên liền xác nhận 
ngay kinh nghiệm chứng ngô và nói: "Ông sẽ truyền bá rộng lớn Đại thừa 
Viên giáo và Đại thừa Đốn giáo. Chư Phật tuyên thuyết kinh (Viên giác) này 
duy chỉ riêng ông." (Tựa Viên giác kinh lược sở) 


Tông Mật xét thấy kinh Viên giác là một bộ kinh tương đối ngắn chỉ có hai 
mươi tám trang mà bao gồm tất cả giáo pháp đốn tiệm của thượng căn và hạ 
căn. Kinh nói đến đủ thứ phương tiện mà Phật dùng để thuyết giảng các pháp 
tu chứng và thiền bệnh. Giáo lý về Nhị không của Đại thừa Thỉ giáo, tánh 
Không của Tướng tông và Không tông, tư tưởng Như Lai tạng của Đại thừa 
Chung giáo, cùng phần dạy về nhất chân pháp giới của Hoa nghiêm tông được 
giải thích rõ ràng và đầy đủ. Tuy nhiên, thiếu phần giáo lý về hỗ tức hỗ nhập. 
Nói cách khác, kinh Viên giác giảng dạy lý sự vô ngại mà không đề cập sự sự 
VÔ ngại. 


Về đốn giáo, Tông Mật phân biệt hai loại. Loại đầu chỉ riêng vào kinh Hoa 
nghiêm như một giáo pháp (phương pháp thuyết minh), gọi là "hóa nghi đốn 
giáo" được đức Phật thuyết giảng ngay sau khi thành đạo. Loại thứ hai chỉ vào 
các kinh thuyết minh giáo lý, như Nhập pháp giới (Ghanavyùha), Thắng Man, 
Kim Cang tam muội, Như Lai tạng, và Viên giác, gọi là "trục cơ đốn giáo", 
chỉ dành riêng cho bậc thượng căn. Ngoài ra, Tông Mật nhận thấy nội dung 
của Đốn giáo không khác nội dung của Chung giáo. Tóm lại, Nhất thừa Hiền 
tánh giáo bao hàm yếu lĩnh của Đại thừa Chung giáo và Đốn giáo là giáo thứ 
ba và thứ tư trong phán giáo của Pháp Tạng, nhưng đối với giáo thứ năm, Đại 
thừa Viên giáo, là giáo lý mà Pháp Tạng coi như có trình độ cao nhất, thời chỉ 

114 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


gôm phần thuyết minh về Nhất chân pháp giới mà thôi. Tại sao phán giáo của 
Tông Mật không coi trọng phần kia của Viên giáo là phân giảng dạy giáo 
nghĩa của sự sự vô ngại? 


Trước hết, sự phân chia bình nghị giáo lý của Phật thành năm giáo trong tập 
Hoa nghiêm nguyên nhân luận cốt yếu là để giải thích làm thế nào thân tướng 
sanh khởi từ chân tánh. Luận y cứ nơi thuyết Nhất chân pháp giới của kinh 
Hoa nghiêm đề bàn xét cho rõ lý pháp tánh khởi, do đó mà thấy được sự liên 
hệ giữa hai phương diện của Chân như pháp tánh, một bên là tính tùy duyên 
sai biệt, một bên là tính bất biến bình đăng: do đó mà hiểu được làm thế nào 
cái tướng trạng của thế giới luân hồi xuất sanh từ cái Chân tánh thanh tịnh và 
thường trụ của thế giới giải thoát. Trên bước đường tu dưỡng, pháp tắc tánh 
khởi được dùng để ch¡nh phục hiện thực giới và phát kiến giải thoát giới. Do 
đó, cần đến giáo pháp về quán tưởng lý sự vô ngại chứ không cần đến giáo lý 
về sự sự vô ngại. Như vậy, Viên giáo không được đề cập trong sự phân loại 
bình nghị giáo lý của Phật trong Hoa nghiêm nguyên nhân luận là bởi tại cái 
lối nhìn hiểu của Tông Mật về tiến trình tư duy dẫn đến Giác ngộ. 


Cũng có thể là do Tông Mật đến với Hoa nghiêm qua những tác phẩm của 
Trừng Quán sau sáu năm kinh nghiệm học Thiền (từ năm §04 đến 810) với 
thiền sư Đạo Viên. Sau này, Ngài không những được truy tặng là đệ ngũ tổ 
của Hoa nghiêm tông, mà còn được sắc phong là Định Huệ thiền sư, tổ đời 
thứ 5 dòng thiền Hà Trạch do Thần Hội sáng lập. Theo Ngài, kinh Hoa 
nghiêm có thể cung cấp một căn bản hợp thời và thích ứng để dựa vào đó mà 
giải thích một cách triết lý về kinh nghiệm Thiên. 


Đại thừa giáo xác định rằng tất cả chúng sinh, hữu tình hoặc vô tình, đều có 
Phật tánh, rằng tâm ta là Phật tâm, thân ta là Phật thân. Chỉ cần nhìn thắng vào 
tâm địa đó là có thể đưa ta đến giác ngộ viên mãn. Như đã chép trong Thiếu 
Thất lục môn: "Trực tiếp. thấy tánh, đó tức là Thiền. Bằng chắng thấy tánh thì 
chăng phải Thiên vậy. Dầu có giỏi nói được ngàn kinh muôn luận, nêu chăng 
thấy tánh thì vẫn là phàm phu, chăng phải là Pháp Phật. Đạo lớn cao thâm, u 
huyền, không thể nói cho hiểu được. Kinh điển không dựa vào đâu với tới 
được. Chỉ nên thử thấy tánh, dầu chỉ một lần, thì thông suốt hết, cả đến những 
người chữ nghĩa dốt đặc. Thấy tánh tức là Phật." (Thiền luận. D. T. Suzuki. 
Tập thượng. Trúc Thiên dịch) Nhưng bằng cách nào? 


Chủ ý chung của Phật pháp là đề hành giả tự thấy đúng (Kiến đạo) và đi đúng 
(Tu đạo). Theo Tông Mật, khi đên Trung Hoa vào đâu thê kỷ thứ 6, Tô Bô Đê 
115 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


Đạt Ma thấy ở đây hầu hết các người học Phật đều sa đà trong những cuộc 
tranh luận siêu hình về giáo pháp vô thượng, hoặc chỉ phụng trì giới hạnh, hay 
suốt ngày đắm say trong phép quán vô thường. Nhận thấy thế đạo bi đát, hiểu 
theo danh số, hành theo sự tướng, nên phản ứng lại Tổ mới chủ trương “Đạo 
truyền riêng ngoài kinh điển, trực tiếp, không qua văn tự, nhắm thẳng vào nội 
tâm, kiến chiếu vào tự tánh để thành Phật". Từ đó, Thiền có khuynh hướng lơ 
là việc học hỏi kinh điển và các thứ siêu hình trong kinh. Thái độ đặc biệt của 
Thiền đối với văn tự có lẽ bắt đầu với những môn đệ trực tiếp của Lục tổ Huệ 
Năng. Vì chỉ chú trọng thực hành, tức đi như thế nào, nhưng lại sao lãng việc 
giáo hóa những hoạt động trí thức để xác định con đường sắp đi có đúng hay 
không nên người ta thường đi mà không thấy. Thiền lần hồi chuyển hướng 
sang phản danh luận và sự phóng đãng trở thành lẫn lộn với phong trào tự do 
của tâm linh. 


Dòng Thiên bị Tông Mật chỉ trích nhiều nhất là phái Bảo Đường do Thiền sư 
Vô Trụ (714-774) sáng lập. Tông chỉ Bảo Đường quảng diễn giáo lý Vô niệm 
của Thần Hội đến độ "thích môn sự tướng, nhất thiết bất hành", nghĩa là tất cả 
sự tướng của Thích môn đều bỏ hết. Không tụng kinh, không lễ bái, không thờ 
tượng Phật, không làm các Phật sự, chỉ cốt "vô tâm", cho đó là điểm cực diệu. 
Tông Mật gọi phương cách thực hành thiền của hệ phái này là một thứ pháp 
"diệt thức”. 


Tông Mật cũng bài bác phép hành thiền của Hồng Châu tông, hệ phái Thiền 
của Mã Tổ Đạo Nhất. Tông chỉ của Đạo Nhất tổng quát trong tám chữ: “xúc 
loại thị chân, nhiệm tâm vi tu". Nghĩa là, đụng chạm đến bất cứ sự loại gì, 
thảy đều là Chân. Cứ tự nhiên theo tâm mà tu. Có thể diễn rộng ra là những gì 
được làm đều là Phật tánh. Tham sân phiền não cũng đều là Phật tánh. 
Nhướng mày, nháy. mắt, cười, ngáp, ho hen, thảy đều là Phật sự! Theo Tông 
Mật, phép hành thiền theo lối này rất nguy hiểm, vì có thể làm nảy sanh tham 
dục luyến ái sự vật vô thường và mở đường cho những vọng động vị ngã. 
Phương pháp thực hành thiền của dòng này chỉ quan tâm đến mặt tùy duyên 
dụng của Chân tánh mà tưởng đó là toàn dụng của Phật tánh. Như thế là bỏ 
quên mặt tự tính dụng căn cứ vào đó mới có hoạt dụng tùy duyên. Tông Mật 
ví trường hợp này với sự bỏ quên tánh sáng của gương mà chỉ biết đến những 
phản ảnh, không hiểu rằng chính tánh sáng của gương mới là nguyên nhân của 
sự phản chiếu. 


Xét sự chỉ trích như trình bày trên, ta không thể không nghĩ rằng đối với Tông 
Mật, pháp tu thiên của dòng Hông Châu hiên nhiên thât bại là vì không thâu 
116 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


suốt chân nguyên của sự tướng, là vì thấy biết phiến diện duy chỉ tính tùy 
duyên sai biệt mà ngu muội không thấy được bản tính bất biến thanh tịnh và 
thường trụ của Chân như là nguồn phát xuất tất cả pháp thế gian và xuất thế 
gian. Thật chắng khác trường hợp chỉ một mực quan tâm đến SỰ Sự VÔ ngại 
mà không nhận chân được răng cái nhìn sự sự vô ngại bắt nguồn từ cái nhìn lý 
sự dung thông vô ngại. 


Tông Mật tin tưởng rằng thuyết Như Lai tạng soi sáng bản chất của sự thực 
hành giáo pháp của Như Lai. Theo thuyết kiến tánh của Thiền tông lấy lý Như 
Lai tạng duyên khởi tức là tánh khởi, hay Chân như duyên khởi làm căn bản, 
cho răng vũ trụ vạn pháp đều là toàn thể chân tâm của ta hiễn hiện, không có 
một pháp nào ngoài tâm, mà chân tâm cũng duy vạn pháp, cho nên chỗ cứu 
cánh là "xúc mục thị đạo" (mọi đối tượng tiếp xúc đều là đạo), "tức sự nhi 
chân" (ngay nơi sự tướng hư huyễn mà thấy thật tướng các pháp), "nhất thiết 
hiện thành" (tất cả đều sẵn sàng hiển lộ bản thể pháp thân). Khi không nhận ra 
được cái chân tâm thời cái chân tâm ấy bị phiền não che lấp gọi là Như Lai 
tạng, tức là Như Lai bị che khuất. Dù chân tâm ở trần lao nhưng trần lao 
không nhiễm nó được là vì nó đâu có hình tướng mà nhiễm. Nhưng làm thế 
nào để nhận ra được chân tâm? 


Trước hết là căn cứ vào chánh tín như kinh Hoa nghiêm nói: "Tín là căn 
nguyên của đạo, là mẹ của công đức, nuôi lớn hết thảy thiện pháp, đoạn trừ 
lưới nghi, đưa chúng sinh vượt qua dòng nước ái dục, khai thị con đường tối 
thượng dẫn đến Niết bàn." Trong kinh Thắng Man, đức Phật bảo Thắng Man 
Phu nhân: "Nếu đệ tử của Ta là hạng tùy tín tăng thượng, sau khi y vào minh 
tín, bằng tùy thuận pháp trí mà đạt đến cứu cánh." Tín là "tin ở tự mình xưa 
nay là Phật, tự tánh thiên chơn người người đều đầy đủ. Diệu thể của Niết bàn 
mỗi mỗi đều viên thành, chăng nhờ câu nơi người khác, từ xưa đến nay nó tự 
đầy đủ." (Chân tâm trực thuyết. Thiền sư Phô Chiếu. Thích Thanh Từ giảng 


giải). 


Chánh tín đã sanh, cần phải thêm hiểu biết, vì theo ngài Vĩnh Minh: "Tin mà 
chăng hiểu biết thời thêm lớn vô minh. Hiểu biết mà chăng tin thời thêm lớn 
tà kiến." Nhưng thế nào gọi là hiểu biết chân tâm? Chân tâm là gì? Trong kinh 
Thủ Lăng Nghiêm là một kinh Đại thừa, vin nơi thấy nghe thông thường của 
chúng sinh mà chỉ ra tâm tánh, Phật dạy ông A Nan: "Tất cả sự sự vật vật có 
danh có tướng là đều do tâm tính biến hiện: sự vật dầu nhỏ đến đâu cũng có 
thể tính thời làm sao tâm lại không có thể tính? Nhưng nếu chấp cái phân biệt 
suy xét là tâm thời khi rời cảnh vật hiện tiền, cái tâm hiểu biết phân biệt ấy 

117 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


cũng vẫn còn, thế mới phải là tâm của ông. Nếu rời cảnh vật hiện tiền mà tâm 
hiểu biết phân biệt ấy mất đi, thời không phải là chân tâm của ông. Dầu cho 
bỏ tất cả các sự thấy, nghe, hay, biết bên ngoài mà chỉ còn lưu lại cái thầm 
thầm phân biệt' bên trong (thức thứ sáu), thời đó cũng là cái vọng tưởng phân 
biệt (ý thức thứ sáu) bóng dáng pháp trần, không phải là chân tâm của ông." 
Phật lại dạy rằng Phật không buộc ông A Nan chấp cái suy xét phân biệt 
không phải là tâm, nhưng khuyên ông chính ở nơi tâm, phải suy xét chín chăn, 
nêu tâm rời tiền cảnh mà có tự tánh thời mới là tâm chân thật. Còn nếu tâm 
nương với tiền cảnh mà có thời khi tiền cảnh biến diệt, tâm ấy hình như cũng 
biến diệt theo, còn lấy gì mà tu chứng đạo quả. 

Kinh Pháp Bảo Đàn kể lại khi nghe Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn nói kinh Kim Cang 
đến câu "Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm" [Giải thích: Không có chỗ trụ mới 
đúng là cái tâm thanh tịnh chân thật], Lục Tổ Huệ Năng liền rất tỏ sáng, biết 
tất cả muôn pháp chắng lìa tánh mình, mới bạch với Tổ sư: 


"Nào đè tánh mình vốn sẵn thanh tịnh; 
Nào đè tánh mình vốn không sanh diệt; 
Nào dè tánh mình chứa đầy đủ (muôn pháp); 
Nào dè tánh mình vốn không lay động: 
Nào dè tánh mình có công năng sanh ra muôn pháp." 


Chân tâm còn có đặc tánh chiếu soi ngoài các đặc tánh thường hằng, thanh 
tịnh, năng sanh. Kinh Tăng chi bộ,I.10, thuật lại lời Phật dạy: "Này các Tỳ 
kheo, tâm này là sáng chói. Và tâm này bị ô nhiễm bởi các cấu uế từ ngoài 
vào. Kẻ phàm phu ít nghe, không như thật rõ biết tâm ấy. Do vậy, Ta nói rằng 
tâm kẻ phàm phu ít nghe, không được tu tập. 

Này các Tỳ kheo, tâm này là sáng chói. Và tâm này được gột sạch các cấu uế 
từ ngoài vào. Bậc Thánh đệ tử nghe nhiều, như thật rõ biết tâm ẫy. Do vậy, Ta 
nói rằng tâm bậc Thánh đệ tử nghe nhiều có được tu tập.” 


Thiền sư Phố Chiếu cũng nhắc đến đặc tánh chiếu soi của tâm: "Lầa vọng gọi 
là chân. Linh giám gọi là tâm. Trong kinh Lăng Nghiêm đã nói rõ tâm này." 
Linh giám tức là soi xét, chiếu soi, không vọng mà có chiếu soi, nên gọi đó là 
tâm. Về bản thể chân tâm, ngài Tông Mật nói: "Tâm ây rỗng rang mà thuần 
diệu, rực rỡ mà mầu sáng, chắng đến chăng đi, thông suốt cả ba mé, chẳng 
phải trong ngoài, suốt khắp mười phương. Chăng sanh chăng diệt, bốn núi 
[Bốn núi là sanh, lão, bịnh, tử] nào có thể hại. Lìa tánh lìa tướng, nào bị năm 
sắc [Năm sắc là ngũ uẫn] làm mờ." Trong Tu tâm quyết, Thiền sư Phổ Chiếu 
giải thích thêm về cái tâm thể không tịch, hư trí, thanh tịnh này: "Tâm không 

118 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


tịch này là cái 'thăng tịnh minh tâm' của ba đời chư Phật, cũng là cái 'giác tánh 
bản nguyên' của chúng sinh. Ngộ nó và giữ nó thời ngồi trên tòa giải thoát 
nhất như chắng động. Mê nó và trái nó thời trường kiếp luân hồi trong sáu thú. 
Cho nên nói: Mê nhất tâm đến sáu thú, ấy là đi, là động. Ngộ pháp giới trở về 
nhất tâm, ấy là đến, là tịnh. Tuy mê ngộ có sai khác, nhưng bản nguyên thời 
chỉ có một. Cho nên nói: Pháp ấy là tâm của chúng sinh, cái tâm không tịch 
này nơi thánh không tăng nơi phàm không giảm. Lại nói: Nơi thánh trí chẳng 
sáng, ẩn phàm tâm chẳng mê. Chắng tăng nơi thánh, chẳng giảm nơi phàm, 
Phật Tổ SAO lại khác nơi người? Sở dĩ khác hơn người, ây là hay tự giữ tâm 
niệm vậy." 


Về các tên riêng khác của Chân tâm, thời theo Thiền sư Phố Chiếu: "Phật dạy 
trong Bồ tát giới gọi là Tâm địa, vì hay phát sanh muôn việc thiện. Kinh Bát 
nhã gọi là Bồ đề, vì lấy giác làm thể. Kinh Hoa nghiêm gọi là Pháp giới, vì 
giao triệt và dung nhiếp. Kinh Kim Cang gọi là Như Lai, vì không từ đâu đến. 
Kinh Bát nhã gọi là Niết bàn, vì là chỗ quy hướng của chư Thánh. Kinh Kim 
Quang Minh gọi là Như Như, vì chân thường bắt biến. Kinh Tịnh Danh gọi là 
Pháp thân, vì là chỗ nương của báo thân và hóa thân. Luận Khởi tín gọi là 
Chân như, vì chẳng sanh chẳng diệt. Kinh Niết bàn gọi là Phật tánh, vì là bản 
thể của ba thân. Kinh Viên giác gọi là Tổng trì, vì mọi công đức từ đó mà lưu 
xuất. Kinh Thắng Man gọi là Như Lai tạng, vì ân phú và hàm nhiếp. Kinh 
Liễu nghĩa gọi là Viên giác, vì hay chiếu phá mờ tối." 


Nếu đã nhận ra được cái chân tâm rồi thời làm sao dứt vọng để chân tâm hiện, 
làm sao thoát vọng để thành Thánh? Thiền sư Thích Thanh Từ giảng: "Vọng 
tâm không chỗ nơi tức là Bồ đề, Niết bàn và sanh tử vốn bình đăng. Cho nên 
đây là một phương pháp tu mà thường hồi xưa các Ngài dạy: Nếu mình chưa 
thấy được tâm thời ngồi Thiền phải quán. Thí dụ vừa khởi nghĩ tưởng cái gì 
đó, thời mình liền hỏi cái tưởng cái nghĩ này ở đâu mà có? Xét cho kỹ, nó 
không phải ở trong (tứ đại, ngũ uẩn), cũng không phải ở ngoài (sáu trần), 
không phải ở chặng giữa, cuôi cùng biết nó là không. Biết cái vọng đó là 
"Không", lúc đó liền là Bồ đề, liền là Niết bàn. Niết bàn sanh tử đều là bình 
đăng." 


Chứng được Chân như thời ngoài tâm không có pháp, ngoài pháp không có 
tâm, tùy ý vận dụng pháp giới tánh, nhận biết theo mỗi nghiệp chúng sinh mà 
không bị nghiệp nào ràng buộc cả. Đồng thời, phá được ranh giới giữa tâm và 
cảnh, giữa người và mình, phát lòng từ bị rộng lớn, phục vụ chúng sinh trong 
vô lượng vô số kiếp, không hề mệt mỏi. 

119 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


Xét cho kỹ thời cái tâm duyên khởi ra sự vật (Tâm Chân như; Lý) và cái tâm 
phân biệt các sự vật (Tâm sanh diệt; Sự) vốn không hai không khác, nhưng 
chỉ nhận cái tâm phân biệt các sự vật mà bỏ cái tâm duyên khởi ra sự vật thời 
cái tâm phân biệt các sự vật sẽ theo sự vật mà dời đối, dầu có thấy, có biết các 
sự vật hay không thấy, không biết, cũng vẫn bị tiền trần chi phối không có tự 
tánh. “Thuyết tánh khởi mô tả mối quan hệ giữa hai cái tâm ấy được xem như 
thuyết dùng để giải thích ý nghĩa của lý sự vô ngại. Tông Mật đồng nhất sự 
với tướng, do đó sự sự vô ngại được ví như toàn thể các hỗ tương giao thiệp 
giữa các sự tướng tạo thành một mạng lưới nhân duyên vô cùng phức tạp và 
vô tận. Các hỗ tương giao thiệp này chắng qua chỉ là những ảnh tượng vô 
thường phản chiếu trên tâm và biểu tượng cái tâm phân biệt các sự vật trên 
phương diện tùy duyên dụng của Chân như. Đó là lý do vì sao phán giáo đề ra 
trong Hoa nghiêm nguyên nhân luận đem Hiền tánh giáo, giáo lý về tánh khởi, 
thay thế Viên giáo, giáo lý về pháp giới duyên khởi. 


Tánh khởi. 

Khác với Trừng Quán dùng thuyết bốn pháp giới làm khung ý niệm để giải 
thích tư tưởng Hoa nghiêm, Tông Mật chủ trương rằng giáo lý Hoa nghiêm là 
giáo lý Như Lai tạng và Nhất chân pháp giới mà Trừng Quán mô tả là bản thể 
thực tại xuất sanh bốn pháp giới mới thật là yếu chỉ của kinh Hoa nghiêm. 
Trong Hoa nghiêm nguyên nhân luận, Tông Mật đồng nhất Nhất chân pháp 
giới với Tâm chúng sinh tức Pháp Đại thừa trong luận Khởi tín bằng vào hai 
đoạn văn sau đây. Một ở trong phần định danh nghĩa của luận Khởi tín: "Pháp 
Đại thừa tức là tâm chúng sinh. Tâm này tóm thâu hết thảy các pháp thế gian, 
xuất thế gian, và nói lên được nghĩa Đại thừa". Đoạn văn thứ hai thuật lại cầu 
nói của Trừng Quán trong Hoa nghiêm kinh hành nguyện phẩm sớ: "Tuy 
trong kinh Hoa nghiêm có bốn pháp giới, nhưng tựu trung chỉ có một là Nhất 
chân pháp giới mà thôi. Nó bao quát hết thảy hiện hữu đa thù và đồng nhất với 
Nhất tâm." 


Ngài nhắc đến đoạn kinh Viên giác: "Hết thảy chúng sinh và cái huyễn vô 
minh từ vô thi đều từ nơi tâm Viên giác của các Như Lai để gầy dựng ra", và 
nói rằng: "Những lời trên đều nói rõ cái chân tâm nó tùy duyên để hiện thành 
ra các việc chứ chẳng những chỉ không tịch (trồng văng) mà thôi. Vả lại, hiện 
tiền đây, người ta đều thấy biết rằng giữa cõi đời, những vật giả dối, chưa có 
một vật nào chăng nương nơi pháp chắc thật mà tự nó có thể sanh khởi ra 
được đó. Như nêu không có nước là thứ thật có tánh ướt chăng biến đổi thời 
làm gì có sóng là thứ giả hiện ra cái tướng luống dối. Nếu không có gương là 

120 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


thứ thật có cái ¡ tướng sáng sạch chẳng biến đổi, thời làm gì có cái bóng là thứ 
giả hiện ra mỗi mỗi hư vọng. Dẫn hai lời dụ trên để tỏ rằng cái giả ặt phải 
nương nơi cái thật." Ngài nói thêm rằng "chân tánh mặc dù làm gôc cho thân 
tướng, nhưng về sự sanh khởi ra thân tướng ắt có nhân do, chứ chắng phải 
không môi manh gì hết, thoạt nhiên thành thân tướng đâu." Ngài trình bày sự 
lưu xuất và biến chuyền của thế giới huyễn tướng qua năm thứ lớp. 


(1) Bắt đầu xét nói đến "Nhất tâm" là bản nguyên, như kinh Hoa nghiêm nói 
"nhất pháp giới tâm". Bản nguyên là Tâm chúng sinh của luận Khởi tín, là 
Viên giác của kinh Viên giác, là tâm tánh theo ngôn ngữ thế tục. Tất cả những 
danh xưng ấy đều đồng một nghĩa và là những phát biểu khác nhau về Như 
Lai tạng. 


(2) Kế nương nơi Nhất tâm phân ra hai cửa: Chân như và Sanh diệt, giống y 
nơi "một tâm pháp” mà có "tâm chân như môn" và "tâm sanh diệt môn”. Tánh 
giáo gốc là "nhất chân linh tánh", chăng sanh chăng diệt, không thêm không 
bớt, chả đổi chả dời, đồng nghĩa với "tâm chân như môn" của Khởi tín luận. 
Chúng sinh đã như ngủ mê từ vô thỉ nên chẳng sáng biết. Vì chân linh tánh bị 
che phủ nên tên là Như Lai tạng. Do Như Lai tạng nên có tâm tướng sanh diệt, 
đồng với nghĩa "tâm sanh diệt môn" của luận Khởi tín. Cái chân tâm bất sanh 
bất diệt cùng lẫn họp với cái vọng tưởng sanh diệt bằng cách chẳng đồng 
chẳng khác tạo thành cái gọi là thức A lại da. 


Chăng đồng chăng khác, chính là nói rõ nghĩa Chân Vọng bất tức bất ly. Lý 
do: Một mặt, trên Chân thời tùy duyên, trên Vọng thời thể Không, nên Chân 
chăng khác Vọng. Mặt khác, trên Chân thời bắt biến, trên Vọng thời thành Sự 
nên Vọng chăng đồng với Chân. Pháp Tạng theo ý chỉ kinh Lăng giả lấy Như 
Lai tạng làm "bất sanh bất diệt", lẫy bảy thức trước làm "sanh diệt", hai cái ấy 
hòa lẫn nhau thành ra thức A lại da. Do đó, thức này đủ cả sanh diệt và chẳng 
sanh diệt. Trong câu thường nói "Chân vọng hòa hiệp, các thức theo duyên 
dây", có đủ bốn ý: (1) Chỉ "chẳng sanh diệt" bảo đó là Như Lai tạng, tỷ như 
nuốt, (2) Chỉ "sanh diệt” nghĩa là bảy thức trước, tỷ như sóng dợn. (3) "Cũng 
sanh diệt, cũng chắng sanh diệt" gọi là thức A lại da, ví như biển bao hàm cả 
hai hiện tượng, động và tĩnh. (4) "Chăng phải sanh diệt chắng phải chăng sanh 
diệt" tức là Vô minh, dụ như nhân gió nỗi sóng. 


(3) Y nơi sanh diệt môn mở ra hai diện, giác và bất giác, đúng theo luận Khởi 
tín giải thích là thức A lại da có hai nghĩa "Giác" và "Bât giác”. "Giác" chỉ cho 
bản thê chân tâm lhìa các vọng niệm, khắp giáp tât cả, rộng lớn như hư không. 

121 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


Do nơi "chân tâm bất sanh diệt" nên có diện "giác", là chăng mê. Do nơi 
"vọng thức sanh diệt" nên lập ra diện "Bất giác”, là mê. "Giác” là tánh Phật 
sẵn có nơi chúng sinh nên gọi là "Bản giác", mà vì mê muội không hay biết 
nên gọi là "Bất giác". Đến khi rời vọng niệm rồi thời mới giác ngộ được tánh 
Phật khi ấy gọi là "Thỉ giác". Vì đối với Thi giác nên gọi là Bản giác; song 
Thỉ giác chính là Bản giác. Nghĩa là từ Bản giác mà có Bất giác; do Bất giác 
nên có Thỉ giác. Vậy theo mỗi khía cạnh mà "Giác" có những tên khác nhau. 
Bồ tát Long Thọ nói: "Nghĩa giác ấy là cái khí phận của Chân như; nghĩa bất 
giác ấy là cái khí phận của Vô minh." 


(4) Y nơi diện Bất giác sanh ra ba thứ tướng vi tế (Tam tế tướng), cùng với 
Bắt giác chăng rời bỏ nhau: 

(a) Vì vô minh (bắt giác) cho nên tâm năng động sinh vọng động: động tức là 
nghiệp. Đó là tướng vi tế thứ nhất, gọi là tướng năng động, cũng gọi là nghiệp 
tướng. 

(b) Vì nghiệp tướng nên mới có phân biệt, nghĩa là vọng động chuyền thành 
nhận thức. Đó là tướng vi tế thứ hai, gọi là tướng năng kiến, cũng gọi là 
chuyền tướng. 

(c) Vì có tâm năng phân biệt nên nhận thức hình thành đối cảnh. Đó là tướng 
vi tế thứ ba, gọi là tướng năng hiện, cũng gọi là hiện tướng. 

Theo Duy thức, đó là ba phần, Tự chứng phân, Kiến phần, và Tướng phần, 
của thức A lại đa, và trong các kinh thường gọi là "Hoặc, Nghiệp, và Khổ". 


(5) Nương nơi ba Tế tướng, tâm tiếp tục sanh ra sáu thô tướng (Lục thô): Trí 
tướng, Tương tục tướng, Chấp thủ tướng, Kế danh tự tướng, Khởi nghiệp 
tướng, và Nghiệp hệ khổ tướng. Trí tướng là y nơi cảnh giới (hiện tướng), 
chăng biết là do nơi tự tâm sở hiện, nên mới sanh tâm phân biệt tốt xấu, rồi 
sanh ra thương (tham), ghét (sân), ... Tương tục tướng là do tâm biết phân biệt 
nên các niệm thương ghét, mừng giận, khổ vui, v..v... tiếp tục sanh khởi 
không gián đoạn. Do các niệm thương ghét, mừng giận, khổ vui, v..v...nên 
sanh tâm chấp lấy, gọi là tướng chấp thủ. Do sanh tâm chấp cảnh nên giả đặt 
ra những danh tự để kêu tên, gọi là tướng kế danh tự. Do có những danh tự 
kêu gọi đẹp xấu v..v... nên sanh ra đủ loại hành vi, và vì thế mà tạo ra nghiệp, 
gọi là tướng khởi nghiệp. Do tạo các nghiệp nên buộc phải nhận lấy hậu quả, 
bị nghiệp kéo dẫn sanh tử luân hồi trong ba cõi để thọ quả báo, không còn tự 
do, gọi là tướng nghiệp hệ khổ. 


Đoạn văn sau đây trong Hoa nghiêm nguyên nhân luận có thể tóm lược thứ 
lớp xuất sanh và biến chuyển của vạn hữu như vừa trình bày trên: "Tâm ký 


122 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


tòng tế chí thô, triển chuyền vọng kế, nãi chí tạo nghiệp; cảnh diệc tòng vi chí 
chí trứ, triển chuyên biến khởi, nãi chí thiên địa." Hòa thượng Thích Khánh 
Anh dịch: Cái "tâm" nó từ chỗ rất nhỏ (tam tế) đến chỗ rất thô (lục thô), lần 
lựa kế chấp bậy bạ, nhẫn đến tạo ra nghiệp ác nghiệp thiện; "cảnh" cũng từ 
nơi "kín nhiệm" đến nơi "rõ rệt" lần hồi biến đổi dấy lên, cho đến nơi hiện ra 
trời cao đất thấp. 


Thật ra, trong lời mở đầu Hoa nghiêm kinh hành nguyện phẩm sớ, Trừng 
Quán đã gợi cho Tông Mật cái ý niệm sử dụng Nhất chân pháp giới làm căn 
cứ thuyết minh sự tựu thành thế giới sum la vạn tượng và tất cả tác dụng viên 
minh, tự tại, thực hành các hạnh nguyện ba la mật. Trừng Quán đã mượn lời 
thích nghĩa quẻ Kiền trong kinh Dịch (Đại tai Kiền nguyên, vạn vật tư thủy) 
để viết: "Đại tai chân giới! Vạn pháp tư thủy." Dịch là: Lớn thay chân pháp 
giới! Vạn pháp nhờ đó khởi đầu. Khai triển ý tưởng câu này Tông Mật định 
nghĩa "chân giới" là Chân như pháp giới. Ngài nói: "Mặc dầu pháp giới có đủ 
thứ đủ loại, nhưng khi thật tướng của nó được hiển bày, thời duy nhất chỉ có 
một là Nhất chân pháp giới, là thanh tịnh chân tâm, là căn nguồn phát sanh 
của chư Phật và tất cả chúng sinh." Chân pháp giới là chỉ thê tánh, còn vạn 
pháp xuất sanh từ đó là chỉ thể tướng của nhất pháp giới tâm. Ngài nói tiếp: 
"Không một pháp nào là không biểu tượng của bản tâm. Không một pháp nào 
là không nhân duyên sanh khởi từ chân pháp giới." 


Theo như môn sanh diệt có hai phần, một phần thuận dòng vô minh (lưu 
chuyên; bất giác) sanh ra các pháp sanh tử tạp nhiễm, phần kia y nơi pháp tạp 
nhiễm lưu chuyển mà tu tập trở lại thanh tịnh (hoàn tịnh; giác), Tông Mật 
phân biệt hai thứ nhân duyên sanh khởi: tánh khởi và duyên khởi. Tánh khởi 
chỉ vào hai mặt, bất biến và tùy duyên, của vạn pháp. Tánh tương ứng với 
Chân giới, khởi tương ứng với vạn pháp. Tánh tức tánh thể của Pháp giới thời 
thanh tịnh bất biến bất khả thuyết. Nếu có thuyết, tức là khởi. Theo duyên mà 
nói là khởi. Khởi, không khởi từ đâu khác mà khởi ngay từ tánh. Do đó mà 
nói tánh khởi. Cũng có thể giải thích là: Khởi tuy tùy thuộc duyên, nhưng 
duyên thời vốn vô tánh. Lý vô tánh hiển hiện nơi duyên. Do đó, căn cứ nơi sự 
hiển hiện mà nói là tánh khởi. Hay là: Cái được hiện khởi này tương tự với 
tướng của duyên, tức là nó thuộc duyên khởi. Nay thuyết minh cái hiện khởi 
này duy y theo mặt tịnh của dụng mà thuận chứng chân tánh, bởi vậy cho nên 
thuộc tánh khởi. Ngài viết: "Vì tất cả pháp thế gian và xuất thế gian đều câu 
khởi từ tánh, nên ngoài tánh hăn không còn pháp gì riêng. Bởi vậy chư Phật 
và chúng sinh quan hệ mật thiết sâu sắc, thế giới Tịnh độ và thế giới tạp nhiễm 
hỗ tương giao thiệp không trở ngại nhau". 


123 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


Duyên khởi chỉ vào hai cửa nhập đạo: đốn ngộ và tiệm tu. Đốn ngộ tiệm tu, là 
đốn ngộ cái bản tánh cùng chư Phật không khác. Tập khí từ vô thủy khó trừ 
hết liền, nên phải y ngộ mà tu, lần lần huân tập mới thành công. Thiền sư Phổ 
Chiếu giải thích: "Kẻ phàm phu từ vô thủy khoáng kiếp cho đến ngày hôm 
nay, trôi lăn trong năm đường sanh tử qua lại. Chấp cứng tướng ngã cùng 
vọng tưởng điên đảo. Hạt giống vô minh tập lâu thành tánh. Tuy đến nay đốn 
ngộ tự tánh xưa nay không tịch cùng Phật không khác, nhưng cái cựu tập này 
rất khó dứt trừ. Cho nên gặp cảnh thuận nghịch có giận có vui, chuyện thị phi 
lừng lẫy khởi diệt. Khách trần phiền não cùng trước không khác. Nếu chăng 
dùng sức mạnh của trí Bát nhã thời làm sao đối trị được vô minh đến được 
chỗ thôi hết dứt hết? Như nói: 'Đốn ngộ tuy đồng với Phật, nhưng nhiều đời 
tập khí sâu. Gió dừng nhưng sóng còn dậy, lý hiện nhưng niệm còn xâm”. 
Ngài lấy chăn trâu làm thí dụ: "Người học đạo khi đã được chân tâm hiện tiền, 
nhưng tập khí chưa trừ, nếu gặp cảnh quen thuộc có lúc thất niệm. Như chăn 
trâu, tuy điều phục nó, dẫn dắt nó đến chỗ như ý rồi, mà còn chắng dám buông 
dàm và roi. Đợi đến tâm nó điều phục, bước đi ồn thỏa, dù chạy vào lúa mạ 
cũng không hại đến lúa mạ, lúc ấy mới dám buông tay. Đến lúc này chú mục 
đồng không còn dùng dàm và roi nữa. Tự nhiên con trâu không hại đến lúa 


"ì 


mạ. 


Theo trên, duyên khởi được Tông Mật giải thích là quá trình tu tập hai môn 
đốn tiệm. Ngài nhận xét: "Đốn ngộ tánh này nguyên không phiền não, vô lậu 
trí tánh vốn tự đầy đủ cùng Phật không khác. Y đây tu tập gọi là tối thượng 
thừa Thiền, cũng gọi là Như Lai thanh tịnh Thiền. Nếu hay mỗi niệm tu tập, tự 
nhiên lần lần được muôn ngàn tam muội. Môn hạ ngài Đạt Ma lần lượt truyền 
nhau là Thiền này". Đó là điểm hoàn toàn khác biệt với lập trường chủ trương 
pháp giới duyên khởi xác nhận rằng người chứng được sự sự vô ngại pháp 
giới là bực pháp thân Bồ tát thành tựu nhất thiết chủng trí. Và viên mãn trí này 
chính là Đắng Vô thượng giác tức Phật Thế tôn. Mặt khác, trên phương diện 
bản thể luận, thuyết tánh khởi minh chứng Như Lai tạng là căn bản hợp lý và 
thích ứng để tựa vào đó mà giải thích triết lý về Thiền. Như vậy là thay vì sự 
sự vô ngại, lý sự vô ngại đã được sử dụng để tuyên giải đường lối tu hành của 
chư tô Thiền tông. 


124 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


HL. Vô thường và Phật tánh 


§. Phối Enh T01  Ÿ sát beceá4)14400ã1444(0442364044354200x04 126 
J. Yõ tnfi(0P LÚC tị PHI EHÍT cac 606i 1 cá kxLhb4 46 145 
{; Phật tánh tức thị vô thƯỜNG: cecesssevi404L0G06sng.aa 156 


125 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


8. Phật tánh là chuyền y 


Phật tánh là Tu hành Phật đạo. 


"Hết thảy đều có Phật tánh, tất cả đều thành Phật". Đó là tư tưởng chủ đạo do 
Thế Thân đề ra trong tác phẩm Phật tính luận của Ngài, Chân đề dịch, căn cứ 
vào các kinh Thắng Man, Như Lai tạng, Vô thượng y, Bắt tăng bất giảm, Đại 
bát Niết bàn, Lăng già, v..v... Ngay đầu sách, với mục đích hướng dẫn sự tra 
tầm phân tích ý nghĩa của khái niệm Phật tánh trên phương diện ngôn thuyết 
mà thôi, Ngài đặt câu hỏi: "Vì lý do gì đức Phật tuyên thuyết Phật tánh?" Ngài 
tránh không đặt câu hỏi "Thế nào là Phật đánh?” Vì hỏi như thế thời thế nào 
cũng có người do hiểu sai lầm Phật tánh về phương diện bản chất và siêu hình 
mà cho rằng Ngài mặc nhiên chấp nhận Phật tánh "là" "cái gì đó" rồi. 


Theo Ngài, đức Phật tuyên thuyết Phật tánh là nhằm trừ năm thứ quá thất 
(khuyết điểm, lỗi lầm): trừ tâm hạ liệt, tức tự coi rẻ mình, trừ cao mạn (tự 
cao), trừ hư vọng chấp, trừ phỉ báng pháp chân thật, và trừ chấp ngã, và phát 
sinh năm đức tính: tinh tấn, tôn kính, trí tuệ (prajnà), trí (nàna), và bị. Vậy 
đức Phật tuyên thuyết Phật tánh là nhằm lợi ích chúng sinh, chỉ đường tu tập 
đoạn diệt vô minh, và hiện thực giác ngộ. Tuy nhiên, Phật tánh không phải là 
cái gì đó tự nó đã có thực hữu định tánh. Có định tánh, thời một là thường 
còn, hai là đoạn diệt. Nếu thường trụ, vĩnh viễn không biến mất, thời Phật 
tánh dứt khoát không cần lệ thuộc vào các duyên mà hiện hữu. Như vậy chúng 
sinh là Phật rồi, đâu cần phải khổ công tu tập để làm Phật nữa. Mặt khác, cũng 
không thể bảo rằng Phật tánh không có. Nếu Phật tánh không có thời những 
nỗ lực hành trì Phật pháp có mục đích gì? Hơn nữa, Phật tánh thường còn hay 
đoạn diệt đều không thê làm nhân để thể hiện cái tướng vô thường của các 
pháp. Bởi vậy không thể nói Phật tánh là có hay không có. 


Hãy đề ý đến cách thức dùng ngôn ngữ trong luận chứng trên. Khi phủ định cả 
hai cực đoan triệt để loại trừ hỗ tương, có và không có, thời những quy luật cơ 
bản của logic Aristotle: luật đồng nhất (A là A), luật phi mâu thuẫn (A không 
thể vừa là A vừa là phi A), và luật triệt tam (hoặc A, hoặc phi A, chứ không 


126 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


thể cái nào khác), không còn ích lợi và đáng tin cậy nữa. Đây là lúc cần dùng 
đên một định thức tư duy và phát biêu mới. Đó là biện chứng pháp Trung 
quán của Bô tát Long Thọ. 


Tuy nhiên, ở đây có điểm khác biệt với biện chứng Trung quán. Biện chứng 
Trung quán dẫn đến tánh Không, có bẻ tiêu cực, còn Phật tính luận thời dẫn 
đến một kết luận tích cực hơn: "Theo Đạo lý, tất cả chúng sinh trong vũ trụ và 
từ nguyên thỉ đều có Phật tánh thanh tịnh. Không có hạng người vĩnh viễn 
thiếu khả năng đắc Bát Niết bàn. Bởi thế cho nên Phật tánh căn bản vốn có 
(bản hữu), vì vậy mà không liên quan gì đến có (hữu) hay không có (vô)." 
(Đại 31. Tr. 78§c) 


Mấy chữ "Theo Đạo lý" bắt đầu đoạn văn không những để chỉ xuất xứ từ kinh 
điển Õ ở đây là kinh Như Lai tạng Õ mà còn muốn nêu rõ cái tâm của chúng 
sinh tuy bị mọi phiền não trói buộc, che lấp, nhưng trong đó vẫn có đầy đủ 
đức tính của Như Lai, cái tâm tánh đó là "pháp tự nhiên như thế" (pháp nhĩ 
như thị). Dù Phật có ra đời hay không, nó vẫn y nhiên như thế chứ không đổi 
khác. Hai từ thông dụng "có” (hữu) và "không có” (vô) chỉ vào trạng thái có 
hay không có của các sự vật, như cây, đá, v..v..., là những pháp sinh diệt hạn 
định trong không gian và thời gian. Bởi vì Phật tánh không phải là pháp sinh 
. hạn định trong không gian và thời gian như cây, đá, .... cho nên cụm từ 

"căn bản vốn có" (bản hữu) mới dành để nói đến sự hữu khác biệt của Phật 
tánh. Phật tính luận hiểu tánh Không là Không và Bất không (Không hữu bắt 
hữu). Phật tánh là Bất không, là phát biểu tích cực của tánh Không từ quan 
điểm tôn giáo và nhân cách. Đó là ý nghĩa của một đoạn văn khác: "Chấp 
trước không thật, vì vậy mới bảo chấp trước là rỗng không. Nếu đề chấp trước 
sinh khởi, thời chân trí không sinh khởi. Khi lìa bỏ chấp trước là lúc nói đến 
Phật tánh. Phật tánh là Chân như hiển lộ bởi hai Không (ngã không và pháp 
không) ... Nếu không nói đến Phật tánh, tức là không hiểu tánh Không." (Đại 
31. Tr. 787b) 


Cũng có thể giải thích Phật tánh là diệu hữu của Chân không, như khi Thiền 
sư Thích Thanh Từ dịch và giảng câu "Không nhi bắt vô, tiện thành diệu hữu" 
trong Hiển tông ký, Thiền sư Thần Hội soạn: "Không mà chẳng không liền 
thành diệu hữu. Tuy Chân không là không, không mà có diệu hữu. Cái diệu 
hữu này có hai ý, diệu hữu ở trong và diệu hữu ở ngoài, hay diệu hữu của 
Thiển sư và diệu hữu của Bát nhã. 


Cái diệu hữu của Bát nhã là khi nhận được thể tánh các pháp nó là Không. Đạt 
thê tánh là Không, bởi duyên sanh mà nó thành có. Vì nhân duyên hòa hợp 


127 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


nên nó không có thật tánh. Không có thật tánh nên nói là Không, cũng gọi là 
Chân không. Đạt được lý thể tánh Không của các pháp cũng gọi là đạt được lý 
Chân không hay Thật tướng của các pháp. Từ tánh Không của các pháp, nhân 
duyên hội hợp thành vô vàn giả tướng của các pháp, gọi là diệu hữu. Đó là 
diệu hữu bên ngoài, còn Chân không của các Thiên sư là diệu hữu bên trong. 


Chân không tức là vô niệm, vô niệm là Chân như. Chân không, vì trong đó 
không còn chứa những vọng tưởng điên đảo, những niệm sanh diệt, cũng là 
Chân như. Nghĩa là khi đạt được Chân như rồi thời Chân không đó trở về tánh 
Giác mà tánh Giác là diệu hữu. Nói rộng hơn, Chân không là không có vọng 
tưởng; không vọng tưởng, nên về chơn. Vọng tưởng thuộc. về thức, hết vọng 
tưởng, tức trở về chân như trí, là trở về với Phật tánh. Trở về với Phật tánh gọi 
là diệu hữu. Vậy cái diệu hữu này chỉ cho Phật tánh hay Bốn trí (Thành sở tác 
trí, Diệu quan sát trí, Bình đắng tánh trí, và Đại viên cảnh trí) hay Chân như 


Z1 


trí. 


Phật tính luận chủ trương nhờ có Phật tánh mà tâm Bồ đề nầy nở, chí tu hành 
phát sinh, và quả báo của chí tu hành mới được thực hiện. Luận nói đến tác 
dụng của Phật tánh trên ba phương diên, gọi là ba "nhân”. Do đó, Phật tánh 
được hiểu là ba loại nhân để tu thành Phật. Thuyết Tam nhân Phật tánh được 
trình bày như sau. 


"Ưng đắc nhân (nhân cần được chứng đắc) là Chân như được hiển lộ bởi hai 
Không (ngã không, pháp không). Do Không này mà có thể chứng đắc Bỏ đề 
tâm, và gia hành, v..v..., cho đến đạo hậu Pháp thân (Pháp thân xuất hiện sau 
khi chứng đạo). 


Gia hành nhân tức Bồ đề tâm. Bởi vì, do tâm này mà đạt được ba mươi bảy 
phẩm (trợ giác hay bồ đề), mười địa, mười ba-la-mật, và các pháp trợ đạo (hỗ 
trợ Thánh đạo, không phải bồ đề), cho đến đạo hậu Pháp thân. 


Viên mãn nhân tức là gia hành (prayoga). Do gia hành này mà có thể đạt được 
sự viên mãn của nhân và viên mãn của quả. Viên mãn nhân là phước hành và 
huệ hành. Viên mãn quả là trí đức (Vô phân biệt trí; tuệ giác cứu cánh), đoạn 
đức (Vô trú niết bàn; giải thoát cứu cánh), và ân đức (Đại tâm; hóa độ tắt cả). 


Trong ba nhân này, nhân đầu lấy Như lý Vô vi làm thể. Thể của hai nhân sau 
là pháp hữu vi hạnh nguyện. Trong ưng đắc nhân, có đủ ba tánh: trụ tự tánh 
tánh, là [Phật tánh] phàm phu trước giai đoạn thấy đạo (đạo tiền); dẫn xuất 
tánh, là [Phật tánh] trong thời kỳ từ sau phát tâm trở lên cho đến tận cùng địa 


128 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


vị Thánh giả hữu học; chí đắc tánh, là [Phật tánh] trong thời kỳ đạt được 
Thánh vị vô học." (Đại 31. Tr. 794a. Tuệ Sỹ dịch) 


Tóm lại, Phật tánh là nhân, là cái nguyên động lực chán ghét sanh tử, cầu 
mong Niết bàn thúc đây mọi hoạt động. Do thấu triệt lý ngã pháp đều không 
mà Chân như hiển lộ. Chân như được lấy làm bối cảnh để phát Bồ đề tâm, 
thành tựu Pháp thân (ưng đắc nhân), rồi do Bồ đề tâm mà hướng đến việc tu 
hành (gia hành nhân), rồi tu hành mà cuối cùng thành tựu Pháp thân, được Vô 
phân biệt trí, Vô trú niết bàn, và Đại tâm (viên mãn nhân). 


Đoạn văn trên nối kết Bồ đề tâm và gia hành thành một đẳng thức theo luật 
đồng quy nhất (tàdàtmya; Principle of Identity): "Bồ đề tâm = gia hành". Bồ 
để tâm và gia hành đồng thể, cả hai đều quy hợp về cùng chung một căn bản 
hữu pháp (dharmì; substratum) là Chân như. 


Bồ đề tâm là tâm cầu Vô thượng Bồ đề. Tâm ấy là thệ nguyện, tức dục tâm sở, 
một trong năm tâm sở biệt cảnh: dục, thắng giải, niệm, định, và tuệ. Bồ đề tâm 
cũng có nghĩa là tâm có Bồ đề, tức là có tuệ giác thanh tịnh tự nguyên sơ, vô 
thượng trí tuệ, cái chân trí giác ngộ bản thê siêu việt một cách chính xác. Theo 
nghĩa thứ hai này, Bồ đề tâm chỉ cho tất cả tâm vương tâm sở của Bốn trí vì 
tất cả tâm này đều có cái tuệ giác Bồ đề. Ngoài ra, phân tích riêng, thời Bồ đề 
chỉ cho tuệ tâm sở, và tâm chỉ cho tất cả tâm vương tâm sở của Bốn trí. Vì hệ 
thống tâm vương tâm sở của trí nào cũng có tuệ tâm sở, cho nên hệ thống nào 
cũng gọi là Bồ đề tâm. 


Gia hành là tu hành Phật đạo để làm thanh tịnh trong sạch các pháp. Gia hành 
là quá trình hoạt động tu tập trải qua các địa vị tu chứng, tu tập thiền định về 
ba mươi bảy phẩm trợ Bồ đề, mười địa, mười ba-la-mật, và các pháp hỗ trợ 
Thánh đạo, v..v.... Hễ đoạn chướng chứng chân bao nhiêu thời chân như thật 
tướng hiện hành, nghĩa là Bồ đề phát hiện bấy nhiêu. Từ Sơ địa khi sự đoạn 
chứng phát, các địa phát triển cho đến Phật địa thời viên mãn được Pháp thân, 
tức là bản giác hay tâm thể chân như. 


Với đẳng thức "Bồ đề tâm = gia hành" lẫy Chân như làm nên tảng, Phật tính 
luận đã đồng nhất hoạt động tâm lý (dục tâm sở; tuệ tâm sở; tâm vương tâm 
sở của Bốn trí) và hoạt động tôn giáo (tu tập và thiền định) với dụng ý thuyết 
minh cái diệu lý "tu tánh bất nhị môn". Tánh là cái bản tánh tự nhiên không 
biến đổi của chúng sinh tức Phật tánh. Tu là sửa trị, tạo tác. Do sự tu mà hòa 
hợp với tánh, mà trở về Chân như, mà thấy Phật tánh, cho nên gọi là bất nhị. 
Nói cách khác, Phật tánh là tu hành Phật đạo. 


129 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


Tùy theo giai đoạn tu tập, Phật tánh có ba. Một, trụ tự tánh tánh hay tánh Phật 
tự tánh trụ, tức lý Chân như, tự tánh thường trụ mà không biến đối; hết thảy 
chúng sinh vốn có tánh đó. Hai, dẫn xuất tánh, hay tánh Phật dẫn ra: Chúng 
sinh nhờ nỗ lực tu tập trí tuệ thiền định mới dẫn phát ra được cái tánh Phật 
vốn có. Ba, chí dắc tánh hay tánh Phật tới khi đắc quả: Nhân duyên tu hành 
đầy đủ, tới khi được quả vị, thời cái tánh Phật hiển hiện rõ ràng. 


Phật tánh là Chân thật tánh. 


Ngoài thuyết Tam nhân Phật tánh, Phật tính luận còn dùng thuyết Tam tính 
Tam vô tính của Du già để thuyết minh bản thể của Phật tánh. Trong Luận, 
danh từ dùng để chỉ tam tính và tam vô tính có khác với danh từ thường dùng 
trong Duy thức, và Như Lai tính có nghĩa là Phật tánh (sẽ bàn đến trong phần 
"Phật tánh là Như Lai tạng”) 


Trước hết, Luận bàn đến ba vô tính của Phật tánh để xác quyết ngay bản thể 
vô vi của Phật tánh là tánh Không. Dưới đây là đoạn văn giải thích ba vô tính. 
"Ba vô tính là Vô tướng tính, Vô sinh tính, và Vô chân tính. Ba tính này thâu 
nhiệp hệt Như Lai tính. Vì sao? Vì ba tính này thông làm thê. 

Vô tướng tính là sự kiện tất cả các pháp chỉ là những cái được hiển lộ bởi 
danh ngôn, mà tự tính vôn không có tướng mạo. 

Vô sinh tính có nghĩa là tất cả các pháp do nhân duyên mà sinh, chứ không do 
tự nó mà sinh, tự và tha [sinh] đêu không thành tựu. 

Vô chân tính là vì tất cả các pháp lìa tướng chân; không có thật tính nào khác 
nữa đê có thê được nhận thức." (Đại 31. Tr. 794a-b. Tuệ SŸ dịch) 

Sau khi phóng chiếu cái nhìn như thật (Yathabhùtam) vào bản thể vô vi của 
Phật tánh trên quan điêm phi hữu, bây giờ Luận bàn đên Phật tánh trên quan 
điêm hữu. 

"Có ba tính: phân biệt, y tha và chân thật. 

Phân biệt tính là tùy giả thuyết của danh ngôn mà lập làm phân biệt tính. Nếu 
không có danh ngôn này, thì tính phân biệt không thành. Do đó, nên biệt tính 
này chỉ là cái được hiên thị bởi danh ngôn, thật không có thê tướng. 

Y tha tính là đạo lý được hiển thị bởi mười hai nhân duyên. Vì nó làm y chỉ 
cho tính phân biệt, nên lập làm y tha tính. 


130 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


Chân thật tính là Chân như của hết thảy các pháp, cảnh của trí vô phân biệt 
của Thánh nhân; vì để thanh tịnh hai tính (phân biệt và y tha), giải thoát thứ ba 
(chân thật), hoặc dẫn xuất hết thảy các đức, nên lập làm chân thật tính." (Đại 
31. Tr. 794b. Tuệ Sỹ dịch) 


Tính có nghĩa là gì? Ba tính là ba tính cách có, do quan sát mọi mặt của mỗi 
pháp hữu vi mà nói chứ không phải có riêng ngoài môi pháp ây. Giải thâm 
mật kinh, Thích Trí Quang dịch, cho thây Phật nói có thời cái có ây là thê nào: 


"Tánh của các pháp đại lược có ba mặt: một là biến kế chấp tánh, hai là y tha 
khởi tánh, ba là viên thành thật tánh. Biến kế chấp tánh là thế nào, là tự tánh 
và sai biệt của các pháp (nghĩa là đặc tính và cọng tướng), được giả thiết bởi 
danh từ, cho đến làm cho theo đó mà phát sinh ngôn ngữ. Y tha khởi tánh là 
thế nào, là đặc tính duyên sinh của các pháp, cái này có thời cái kia có, cái này 
sinh thời cái kia sinh, khởi từ 'vô minh duyên sinh hành', cho đến "Như vậy là 
toàn bộ khổ uấn tập khởi'. Viên thành thật tánh là thế nào, là Chân như nhất 
quán của các pháp, Chân như mà Bồ tát phải do các duyên tổ tinh tiến dũng 
mãnh, tác ý đúng lý và tư duy không ngược mới thông đạt, bằng vào sự thông 
đạt này mà tuần tự tu tập, cho đến vô thượng chánh biến giác mới chứng ngộ 
viên mãn." 


Như vậy, biến kế (Phân biệt tính) là vọng hữu, tức có một cách sai lầm. Y tha 
(Y tha tính) là giả hữu, tức có một cách tương đối, và viên thành (Chân thật 
tính) là thật hữu, tức có một cách đích thực. Nhưng ba tính â ấy là sắc thái của 
tâm giới hay của vật giới? Nhiếp luận nói ba tính là sắc thái của các pháp sở 
tr1. 


HT Thích Trí Quang giải thích: "Sở tri nghĩa là được biết đến. Pháp nghĩa là 
khái niệm, một pháp là một khái niệm. Cây bút là một pháp, mà cây bút dài 
hay ngắn, trắng hay đen, cũ hay mỚI, tốt hay xấu, cũng toàn là một pháp. Một 
ý tưởng là một pháp, mà ý tưởng ấy thiện hay ác, . đúng hay sai, lợi hay hại, mê 
hay ngộ, cũng toàn là một pháp. Thế nên pháp bao gồm tất cả có không, tâm 
vật, nhiễm tịnh, thiện ác, mê ngộ, thánh phàm. Các pháp ấy là những đối 
tượng được biết, và luận này (Nhiếp luận) nói là ba tánh, đó gọi là các pháp 
SỞ tI." 


"Nay hãy nói đơn giản nhất thời ba tánh là nói tính cách không gian của các 
pháp. Mỗi pháp đều cùng lúc có ba tánh, và được ví dụ như sau. Như sợi dây 
gai phải do chỉ gai mới có, đó là y tha (y tha tính; do yếu tổ mới có); sợi dây 
gai ây, trong đêm tối hay từ đăng xa, mắt nhìn không rõ thì thấy là con rắn, đó 
là biến kế (phân biệt tính; đối tượng chỉ tưởng tượng); sợi dây gai ấy nếu ban 

131 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


ngày và mắt nhìn rõ thì thấy là chỉ gai, đó là viên thành (chân thật tính; đối 
cảnh rât chính xác). Nhiệp luận nói sợi dây gai ây nêu được biệt rõ là sắc 
hương vị xúc, đó là viên thành." 


Bây giờ đặt câu hỏi ngược lại như trong đoạn văn sau đây trong Phật tính 
luận. 


"Hỏi: Nếu không có Chân thật tính, thì có lỗi gì? 


Đáp: Nếu không có Chân thật tính, thì hết thảy một cách toàn diện cảnh thanh 
tịnh không thê thành tựu được." (Đại 31. Tr. 795b. Tuệ Sỹ dịch) 


Chân thật tính có thể nhận chân như chủ thê hay khách thể, nên câu trả lời bao 
gồm hai nghĩa. Một, nếu không có chủ thể Chân thật tính, thời không bao giờ 
thành tựu sự chứng nghiệm sắc thái thanh tịnh của tâm thức. Hai, nếu không 
có khách thể Chân thật tính, thời sắc thái thanh tịnh của thế giới là phi hữu. 
Trả lời như vậy là không phân biệt thực tại khách quan và tâm thức chủ quan. 
Đó là một thí dụ điển hình về cách phát biểu kinh nghiệm quán tưởng vê sự 
không khác giữa thức và danh sắc, giữa tâm trong định và ấn tượng được thấy 
trong định. Trong kinh Giải thâm mật, có đoạn nói về sự không khác giữa 
kinh nghiệm tâm linh với kinh nghiệm giác quan. 


"Đại bồ tát Từ thị thưa Phật: Bạch đức Thế tôn, ấn tượng chánh định của quán 
cùng với tâm thức chánh định ấy nên nói có khác hay nên nói không khác? 
Đức Thế tôn dạy: Thiện nam tử, nên nói không khác. Bạch đức Thế tôn, vì sao 
không khác? Thiện nam tử, vì ấn tượng ấy chỉ là tâm thức. Như Lai nói cái gì 
thức biết thì cái ấy chỉ do thức hiện. Bạch đức Thế tôn, nếu ấn tượng tâm thức 
không khác tâm thức thì làm sao tâm thức trở lại nhận thấy tâm thức? Thiện 
nam tử, ở đây không có chút pháp nào nhận thấy chút pháp nào, nhưng chính 
tâm thức khi sinh ra thế nào thì hình thành đối tượng thế ấ Ấy. Như có kẻ 
nhờ mặt gương trong sáng rồi chính thân mình làm duyên tô mà thấy thân 
mình, nhưng bảo mình thấy hình ảnh, lại bảo hình ảnh đó biệt lập với thân 
mình. Tương tự như vậy, khi tâm thức sinh ra thì thấy như có ấn tượng chánh 
định biệt lập hình thành. Bạch đức Thế tôn, như vậy thì chúng sinh ở trong 
đặc chất của mình (chứ không phải ở trong chánh định) mà nhận thức sắc 
thanh hương vị xúc pháp, ân tượng ây với nhận thức ây cũng không khác nhau 
chăng? Thiện nam tử, cũng không khác nhau. Nhưng kẻ ngu ngơ thì vì ảo giác 
thác loạn, không nhận thức ấn tượng một cách đúng như sự thật của chúng chỉ 
là tâm thức, nên sinh ra ngộ nhận." 


132 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


Ba tính chỉ cho thấy những cách thức sự vật biểu hiện tùy theo hình thái nhận 
thức. Thật ra, sự vật trong thực tại là thế (như thị), nghĩa là hiện hữu theo cách 
thức của chúng. Nhưng khi được nhìn vào, chúng thường biểu hiện ứng với 
cách ta lượng biết chúng. Vật lý gia Heisenberg cũng công nhận như vậy. Ông 
viết: "Cái ta quan sát không phải là thực tại mà là cái thực tại biểu lộ ứng với 
cách ta đặt vấn đề." 


Trong mỗi tính, đều có cả nhận thức lẫn đối tượng hòa hiệp nhau. Trong một 
đoạn chú thích kinh Giải thâm mật, HT Thích Trí Quang nói đên sự biêu hiện 
của đôi tượng nhận thức như sau. 


"Thường nói các pháp thời chính chữ pháp nghĩa là khái niệm; mỗi pháp là 
một khái niệm, và khái niệm này phân tách mà nói thời là nhận thức của đối 
tượng vả đối tượng của nhận thức, nhưng thật ra hai phần này là nhận thức 
hóa đối tượng và đối tượng hóa nhận thức, hình thành lẫn nhau và toàn là 
nhận thức. Trong đối tượng của nhận thức gồm có đối tượng (tướng) và sự 
biểu thị của nó (danh), cùng với nhận thức của đối tượng nữa (phân biệt). " 


Như vậy, phân biệt tính chỉ cho thấy một chủ thể vọng tưởng phân biệt và một 
thực tại bị cắt thành từng mảnh vụn, mỗi mảnh được chỉ định một vị trí trong 
không gian và thời gian, khuôn vào một khái niệm, và gán cho một tên gọi. 
Đối tượng chỉ tưởng tượng, không thật, mà biểu hiện như thật có. Chủ thê đã 
lầm lẫn thời đối tượng cũng sai lạc. Y tha tính chỉ cho thấy một chủ thể biết 
nhìn thực tại dựa trên nguyên tắc vô thường và vô ngã và một thế giới duyên 
sinh, do yếu tố mới có, trong đó không có gì có thể tồn tại một mình. Tất cả 
mọi pháp đều nương vào nhau mà tồn tại. Vạn vật không có tự ngã riêng biệt. 
Chân thật tính chỉ cho thấy chủ thể là tuệ giác vô niệm và vô phân biệt và thực 
tại là thực tại, không thể diễn tả bằng khái niệm và ngôn từ. Thực tại không 
phải biến kế chấp cũng không phải không biến kế chấp, không phải y tha khởi 
cũng không phải không y tha khởi, không phải viên thành thật cũng không 
phải không viên thành thật. Thực tại viên mãn không thể phân biệt và bởi vì 
nó không viên thành thật nên nó mới thực sự là viên thành thật, nó là nó. 


Bàn đến bản thê của ba tính, Phật tính luận nói: 
"Trong ba tính, mỗi tính đều có thật nghĩa của nó. Thật nghĩa ấy là gì? 


Thể của phân biệt tính hằng không tôn tại (vô sở hữu). Nhưng nghĩa này trong 
phân biệt tính không phải là không được coi là thực. Vì sao? Vì danh ngôn 
không diên đảo (tức là không mâu thuân với sự vật). 


133 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


Thể của y tha tính có mà không thật, nhưng do thức, căn và cảnh bị (nhiễu) 
loạn mà có. Vì đó không phải là Chân như nên không thật. Vì sao? Nghĩa 
nhân duyên không bị điên đảo, do đó, đối với phân biệt tính thì nói là có; 
nhưng đối với chân thật tính thì không thật có (phi thật hữu; hữu bất chân 
thật). 


Thể của Chân thật tính, là có và không đều chân thật, vì thể của Như như 
không phải có cũng không phải không (phi hữu phi vô)." (Đại 31. Tr. 794c. 
Tuệ Sỹ dịch) 


Theo trên, mỗi tính đều có liên quan đến thực tại chứng nghiệm. Trong trường 
hợp phân biệt tính, thực tại chứng nghiệm chỉ là cái được hiển thị bởi danh tự 
giả tướng, không thật. Thế giới sai biệt này có đó, trước mặt kẻ trí cũng như 
người ngu. Kẻ trí không phủ nhận thế giới của những giả tướng nhưng khác 
với người ngu ở chỗ là bác bỏ tính chất khả thủ khả đắc của nó (vô sở hữu). 


Nói về y tha tính, Phật tính luận có đoạn: "Y tha tính có hai mặt: tịnh và 
nhiễm. Mặt nhiễm là do duyên hư vọng phân biệt mà sanh ra. Mặt tịnh thời 
hình thành y vào thể tánh Chân như" (Tr. 794c) Nói cách khác, y tha là các 
pháp do nhân duyên mà có, dầu là có một cách tương đối. Nơi y tha mà thấy 
ngã thấy pháp thời đó là phân biệt, có mà chỉ có với vọng chấp, gọi là tình có 
lý không. Nơi y tha mà ngã pháp vọng chấp không còn thời đó là chân thật, có 
mà là có với tuệ giác, gọi là tình không lý có. Tựu trung trong ba tính, y tha là 
chính. 


Cuối cùng, Chân thật tính là Chân như, là tánh Không của hết thảy các pháp. 
Tánh Không là phi hữu phi vô, là Không và Bất không. Chân thật tính không 
tương ưng với nhiễm pháp, mà chỉ tương ưng với tịnh pháp. Bởi vậy, đứng về 
đặc tính xa lìa tất cả nhiễm pháp mà nói thời gọi là Không. Nhưng đứng về tự 
tánh thanh tịnh mà nói thời thật thể là Có tức Bất không. Do đó, không và có 
đều thật. Đây là "như thật không" và "như thật bất không" được đề cập trong 
Luận Đại thừa khởi tín. Theo Luận này giải thích thời đứng trên phương diện 
lý tánh tuyệt đối, Chân như không thể kêu gọi là gì được (ly danh tự tướng), 
không thê dùng lời nói luận bàn (ly ngôn thuyết tướng), và cũng không thể 
dùng tâm suy nghĩ được (ly tâm duyên tướng). Song, nêu căn cứ trên văn tự 
lời nói mà luận, thời Chân như có hai nghĩa. 


Một, thật không, tức là "chỉ nói cái thể tánh rốt ráo chân thật của Chân như. 
Nghĩa là, từ hồi nào đến giờ, Chân như không có các tâm niệm hư vọng, 
không có tất cả các tướng sai biệt, nói chung là thật không có các pháp tạp 
nhiễm." 

134 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


Hai, thật có, "tự thê Chân như thật có đủ công đức vô lậu (tức nhất thế pháp). 
Bởi Chân như không có các vọng, nên tức là Chân tâm. Cái Chân tâm này 
thường còn không biến đổi và đầy đủ các pháp thanh tịnh, nên nói là thật có 
(bắt không). Nhưng cái cảnh giới thật có này cũng không có hình tướng gì để 
năm lấy được, vì nó lìa các vọng niệm, nên chỉ có người tu chứng mới biết 
được thôi." (Luận Đại thừa khởi tín. Thích Thiện Hoa dịch giải) 


Như vậy chân thật tính và y tha tính chăng phải khác chẳng phải một. Vì sao? 
Vì khác thời hóa ra Chân như không phải là thật tánh của y tha, còn không 
khác thời thật tánh Chân như hóa ra là vô thường như y tha. Chân như thời 
thuần tịnh, còn y tha thời thông cả tịnh và phi tịnh, bởi thế cho nên Căn bản trí 
duyên cảnh Chân như khác với Hậu đắc trí duyên cảnh y tha. Nếu Chân như 
và y tha đều là cảnh tịnh cả hoặc phi tịnh cả, thời hóa ra Trí căn bản và Trí hậu 
đắc có công dụng giống nhau! 


Giống như thí dụ tánh vô thường với các pháp vô thường không khác không 
một, vì nếu là khác thời các pháp kia chăng phải vô thường, và nếu là một thời 
tánh vô thường không phải là cọng tướng của các pháp kia. Pháp và pháp 
tánh, lý phải như thế. Thắng nghĩa và thế tục đối đãi với nhau mới có được. 


Nếu không chứng thấy tính Chân thật thời không thể thấy tính Y tha, vì nếu 
chưa đạt đến tính Phân biệt là Không thời không thể như thật biết được tính Y 
tha là có. Trí Vô phân biệt chứng Chân thật tính xong, Hậu đặc trí mới có thể 
liễu đạt tính Y tha như là huyễn sự. Đó là những giai đoạn tiến tu Bồ tát đạo 
mà Trung quán luận đã mô tả một cách ngắn gọn nhưng rất đầy đủ trong bài 
tụng XXIV.IS§: "Các pháp do Duyên khởi, nên ta nói là Không, là Giả danh, 
và cũng chính là Trung đạo". Đó cũng là quá trình tu chứng đã được nói đến 
trong thuyết Tam nhân Phật tánh. Theo thuyết Tam tính Tam vô tính, Phật 
tánh là Chân thật tính, là Viên thành thật tính, "là Chân như nhất quán của các 
pháp, Chân như mà Bồ tát phải do các duyên tố tinh tiến dũng mãnh, tác ý 
đúng lý và tư duy không ngược mới thông đạt, bằng vào sự thông đạt này mà 
tuần tự tu tập, cho đến vô thượng chánh biến giác mới chứng ngộ viên mãn." 


Phật tánh là Như Lai tạng. 


Trên phương diện từ nguyên, chữ Hán "Phật tánh” không dịch từ chữ Phạn, 
bởi thế cho nên mới có vân đề chọn chữ Phạn đồng nghĩa. Lúc đầu các học giả 
tưởng rằng chữ đó là buddhatà hay buddhatva, thông thường tiếng Anh dịch là 
Buddhahood hay Buddhaness. Nhưng sau khi so sánh các bản văn chữ Hán có 
chữ Phật tánh với các bản văn tương đương bằng chữ Phạn và chữ Tây tạng 
thời biết hai chữ buddhatà và buddhatva không cân xứng với chữ Phật tánh. 

135 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


Ogawa IchiJò đem so sánh hai bản văn chữ Hán và chữ Phạn của Cứu cánh 
Nhất thừa Bảo tánh luận (Ratnagotravibhàga) và thấy chữ Phật tánh thường 
được dùng để dịch những từ ngữ ghép với một trong ba chữ mà ông xem như 
đồng nghĩa, là chữ dhàtu (giới), như Buddha-dhàtu, Tathàgata-dhàtu, chữ 
gotra (dòng dõi), và chữ garbha (tạng). Ông đề nghị nên chọn duy nhất chữ 
Tathàgatagarbha (Như Lai tạng) xem như tương đối có nghĩa tương đương với 
chữ Phật tánh. Shinoda thời trái lại cho rằng chữ buddhadhàtu thích hợp hơn 
vì theo ông, dhàtu có nghĩa tương đương với dharmakàya, dharmatà, và 
tathatà, là những chữ hàm nghĩa cả nhân lẫn quả. Hiện nay số đông chấp nhận 
ý kiến của Shinoda và đồng ý chữ "Buddhadhàtu" tương đương với chữ "Phật 
tánh", bao gồm nghĩa cả nhân lẫn quả của sự tu hành Phật đạo. Tuy thế, chữ 
Tathàgatagarbha thường vẫn được dịch sang tiếng Anh là Buddha Nature tức 
Phật tánh. 


Để thuyên giải đầy đủ ý niệm Phật tánh, Phật tính luận đã sử dụng thêm 
thuyết Như Lai tạng ngoài thuyết Tam nhân Phật tánh và thuyết Tam tính Tam 
vô tính. Điều này không thể tránh được vì chữ Phạn Tathàgatagarbha (Như 
Lai tạng) có ý nghĩa gần giống chữ Hán Phật tánh. Theo Phật tính luận, Như 
Lai tạng có ba ý nghĩa: sở nhiếp tàng, ấn phú tàng, và năng nhiếp tàng. Ý 
nghĩa thứ nhất là tạng tức sở nhiếp. 


”Fạng tức sở nhiếp: Tạng được gọi là sở nhiếp. Phật nói, căn cứ trên sự an trụ 
nơi tự tính Như Như thì hết thảy chúng sinh đều là Như lai tạng. Như ở đây có 
hai nghĩa: trí Như Như và cảnh Như Như. Cả hai đều không điên đảo nên nói 
là Như Như. Nói là lai, là muốn nói răng đến từ tự tính. Đi đến sự chí đắc, đó 
gọi là Như lai. Do đó, Như lai tính tuy được gọi tên theo nhân, nhưng cần 
được hiểu tên theo quả." (Đại 31. Tr. 795c. Tuệ Sỹ dịch) 


Trong ý nghĩa "sở nhiếp tàng", tàng hay tạng tức sở nhiếp, là cái được nắm 
giữ, được duy trì. Phật gọi cái được năm giữ đó là "trụ tự tính Như Như". 
Điểm này nhắc nhớ lại trong thuyết Tam nhân Phật tánh, Chân như là ưng đắc 
nhân, nhân cần được chứng đắc, là cái nguyên động lực cầu mong Niết bàn 
thúc đầy mọi hành động. Trong nhân này, trụ tự tính tánh là Phật tánh vốn có 
sẵn trong mọi chúng sinh. Đoạn văn trên cũng nói như vậy: "Hết thảy chúng 
sinh đều là Như Lai tạng". Tóm lại, Chân như là bản tánh của mọi chúng sinh, 
là tự thê của Phật tánh, là sở y căn bản của Như Lai tạng. 


Ý niệm Chân như có thể quảng diễn gồm hai phần không lìa nhau, phần chủ 
thê Như Như trí và phần khách thể Như Như cảnh. Trí Như Như hay Pháp trí, 
là cái trí tuệ lìa khỏi các phiền não ô nhiễm, thong dong, tự tại, nhận thức trực 


136 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


tiếp các cảnh giới hiện tiền. Theo Thắng Man phu nhân, "trí của Như Lai tạng 
là Không trí của Như Lai", tức là trí nhận thức Không tánh của Như Lai. 


Cảnh Như Như là cảnh giới của Như Lai. Kinh Lăng già có đoạn: "Cảnh giới 
của Như Lai chính là cảnh giới của Như Lai tạng được gọi tên là thức a lại 
da". Giới có nghĩa là nhân. Theo Phật tính luận, "nhân, đó là nghĩa của tạng”. 
Có thể hiểu cảnh Như Như là Pháp giới tạng, vì đó là nơi cưu mang tất cả Như 
Lai, và vì Như Lai là nguồn của tất cả Chánh pháp, của hết thảy Ba thừa. Tất 
cả Pháp giới xuất sinh từ đó, và cũng tồn tại trong đó. Nhưng Pháp giới tạng 
cũng có nghĩa là "kho tàng Pháp giới”, kho chứa tất cả chủng loại pháp, tất cả 
thành tố và mầm giống của hết thảy các pháp. Thêm một nghĩa nữa, Pháp giới 
tạng là tự thể của Pháp giới đang bị bọc kín trong vỏ cứng phiền não. 


Do quảng diễn Chân như gồm hai phần chủ-khách trí-cảnh bố túc nhau mà 
không rời nhau nên Chân như còn được gọi là Như Như. Đó là ý nghĩa của 
chữ Như trong Như Lai tạng, nói lên tánh bất nhị của trí và cảnh trong quá 
trình tu chứng của Bồ tát. Cũng có thể nói, trí Như Như là sở hành của Bồ tát; 
cảnh Như Như là sở chứng của Bồ tát. 


Bàn đến chữ "Lai" trong Như Lai tạng tức là đề cập vấn đề lúc nào Như Lai 
tạng, và theo đó Phật tánh, được hiểu là nhân hay quả Bồ đề. Lai là đến từ tự 
tính (Chân như). Đã đến tức đi đến nơi, và cũng có nghĩa là đạt đến mục đích. 
Bởi thế chỗ nào có đến, chỗ đó có sự chứng đắc rốt ráo (chí đắc), chỗ nào có 
nhân, chỗ đó có quả. "Như lai tính tuy được gọi tên theo nhân, nhưng cần 
được hiểu tên theo quả." Vậy Như Lai tạng là đồng thời Phật nhân và Phật 
quả. Điều này giải thích câu nói hết thảy chúng sinh, kế cả phàm phu, đều là 
Như Lai tạng. 


Phật tánh luôn luôn bất nhị và bất biến, nơi thánh không thêm, nơi phàm 
không bớt, trước sau thường còn, không sanh không diệt, đầy đủ muôn công 
đức. Tuy nhiên, đối với hành giả, Phật tánh phát hiện từ đục qua trong chuyển 
biến theo địa vị tu chứng từ Sơ địa đến Thập địa. Đó là ý nghĩa của đoạn văn 
sau đây trong Phật tính luận. 


"Chí đắc (Như Lai tạng ở giai đoạn chứng đắc), thể của nó là không hai. 
Nhưng khác nhau do bởi trong và đục. Trong giai đoạn nhân, do trái với hai 
không mà khởi lên vô minh, bị tạp nhiễm bởi phiền não, nên nói là nhiễm đục. 
Tuy chưa được hiển lộ ngay nhưng chắc chắn sẽ có thể xuất hiện, nên nói là 
ưng đắc (có thê chứng đắc). Khi đạt đến quả, nó hợp với hai không, không còn 
lụy bởi mê hoặc, phiền não không làm ô nhiễm, nên nói là lắng trong. Vì quả 
đã được hiền hiện nên nói là chí đắc. 

137 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


“.e c“c SŸẰ 


Hai thứ Phật tánh này cũng như vậy. Cũng đồng một Chân như, không có thể 
dị biệt (dị thể). Nhưng do trái với lý không mà khởi lên nhiễm trước mê hoặc, 
bị ô nhiễm tạp loạn bởi phiền não, nên nói là đục. Nếu không trái với hai 
không, cùng một tướng với Như, thì không khởi vô minh, phiền não mê hoặc 
không nhiễm, do đó mà giả danh là trong." (Đại 31. Tr. 795c-796a. Tuệ Sỹ 
dịch) 


Phật tánh ví như tánh nước. Tánh nước thời không trong mả cũng không đục. 
Sở dĩ nói nước trong hay đục là đề nói đến sự văng mặt hay sự có mặt của bùn 
cặn ở trong nước mà thôi. Cũng vậy, nói đến Phật tánh trong hay đục là đề nói 
đến sự lìa xa “hay sự hiện hữu các ô nhiễm tạp loạn gây ra bởi chấp chướng, 
ngã chấp. phiền não chướng và pháp chấp sở tri chướng. Phật tánh trong là do 
lìa bỏ chấp trước thông nhập lý hai không. Phật tánh đục là do vọng tưởng mà 
khởi lên chấp trước. Phật tánh đục hay trong đều đồng thể tánh Chân như cho 
nên không sai khác. 


Về mặt ý nghĩa tạng tức sở nhiếp", tạng ví như hạt nhân, như cái phôi thai, 
cái mầm giông để nảy sinh Như Lai sau này. Phật tính luận giải thích: "Về 
chữ tạng, hết thảy chúng sinh đều được chứa đựng bên trong trí tuệ của Như 
Lai (tại Như Lai trí nội), vì thế gọi trí tuệ của Như Lai là "tạng". Bởi trí Như 
Như tương ưng với cảnh Như Như, nên chắc chăn không một chúng sinh nào 
bị xuất bỏ. Cảnh Như Như cũng là sở nhiếp trì của Như Lai, đo đó gọi là sở 
tàng. Chúng sinh "là" (chữ Hán: "vi") Như Lai tạng." (Đại 31. Tr. 796a) 


Trong đoạn văn trên, tạng được ví với trí tuệ của Như Lai. Bảo rằng "tất cả 
chúng sinh đều được chứa đựng bên trong trí tuệ của Như Lai" là muốn nói tất 
cả chúng sinh đều có Như Lai tạng, tất cả đều có trí tuệ Như Lai. Bởi cảnh và 
trí Như Như tương ưng nhau và vì Như Lai cũng nhiếp trì luôn cả cảnh Như 
Như, do đó không thể có một chúng sinh nào lọt ra ngoài sự nhiếp trì phổ cập 
Ấy. Như vậy, chúng sinh là cái được duy trì, cái được năm giữ trong tạng và 
đồng thời cũng chính là cái tạng đó: Chúng sinh là Như Lai tạng. 


Phật tính luận còn nêu ra ba ý nghĩa của tạng. "Một, chính cảnh vô tỷ, tối 
thượng về cảnh giới, vì ngoài cảnh giới Như Như, không tồn tại cảnh giới nào 
khác. Hai, chính hành vô tỷ, tối thượng về hành, vì ngoài trí này ra không còn 
trí nào cao hơn nữa. Ba, chính quả vô tỷ, tối thượng vê quả chứng, vì không 
có quả nào vượt qua quả này. Vì quả ấy nhiếp tàng hết thảy chúng sinh, nên 
mới nói chúng sinh là Như Lai tạng." (Tr. 796a) 


138 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


Vậy ý nghĩa Như Lai tạng bao gồm cảnh Như Như, sự tu hành Phật đạo, và 
quả chứng đắc. Trước nhất, vì một thành phần là cảnh Như Như cho nên Như 
Lai tạng không xa lhìa thực tại chứng nghiệm để thuần túy trở thành một 
nguyên lý về tự ngã nói trong các hệ thống triết học hay đồng với cái ngã của 
ngoại đạo. 


Thứ đến, sự tu hành Phật đạo được đồng đăng hóa với trí tuệ trong câu "chính 
hành vô tỷ, tối thượng về hành, vì ngoài trí này ra không còn trí nào cao hơn 
nữa." Như thế, trí tuệ không thể là cơ sở chủ quan tịch tĩnh hay có thực chất. 
Chữ trí tuệ ở đây được dùng để biểu hiện một thứ chủ thể có công năng tác 
dụng tiến trình tu tập. Nói cách khác, tu hành là một phương cách hành động 
và trí tuệ là một lỗi tu hành riêng biệt, gọi là chính hành. Theo kinh Thắng 
Man, chính hành có thê hiểu là tu hành "y nơi minh tín, bằng tùy thuận pháp 
trí mà đạt đến cứu cánh". Cứu cánh đây là cái cái giác tánh bản nguyên tức 
Phật tánh bị phiền não ô nhiễm. 


Cuối cùng, thành phần thứ ba của Như Lai tạng là quả chứng đắc, là thấy 
được Phật tánh với vô biên công đức. Quả này nhiếp tàng tất cả chúng sinh; 
tất cả chúng sinh đều là Như Lai tạng, nghĩa là xưa nay chúng sinh ai cũng có 
sẵn Phật tánh, ai cũng là Phật. 


Ý nghĩa thứ hai của Như Lai tạng là tạng tức ấn phú. 


"Tạng tức ấn phú: Như Lai tự ân, không hiện, nên nói là tạng hay tàng. Nói 
Như Lai, có hai nghĩa: (I) Có nghĩa là hiện Như mà không điên đảo. Nhưng 
do vọng tưởng mà nói là điên đảo; không vọng tưởng nói là Như. (2) Có nghĩa 
là hiện thường trụ. Như tính này từ tính trụ tự tính mà đi đến chí đắc. Thể của 
Như không hề đổi khác, đó là thường. Như lai tính trụ trước giai đoạn kiến 
đạo thì bị phiền não che lấp (ân phú), chúng sinh không nhìn thấy, do đó nói 
là tạng” (Tr. 796a. Tuệ Sỹ dịch) 


Ấn phú là bị che dấu, nghĩa là Như Lai hay Chân như, vẫn thường hằng hiện 
hữu ở đó theo nghĩa "chưa từng đến và cũng chưa từng bỏ đi". Nhưng phàm 
phu hoàn toàn không có chút ấn tượng gì về sự hiện diện ấy. Hàng Nhị thừa 
thời không hay biết, và cũng không tin là có. Hàng Bồ tát tùy theo trình độ tu 
chứng mà tin nhiều hay tin ít. Hàng địa thượng Bồ tát mới hoàn toàn tin là có. 
Tin chớ không thấy. Tin là vì nghe theo lời Phật nói, và bằng vào sự quán sát 
của mình mà tin. 


Phật tính luận nói, chính "Như Lai tự ẩn, không hiện, nên nói là tạng". Chữ 
"Như" vê mặt nhận thức, có nghĩa là không điên đảo [Phàm phu có bôn thứ 


139 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


điên đảo: vô thường, khổ, vô ngã, và bất tịnh mà tưởng là thường, lạc, ngã, 
tịnh. Tiêu thừa có bôn thứ điên đảo: Niệt bàn vôn là thường, lạc, ngã, tịnh 
nhưng lại thây ngược là vô thường, khô, vô ngã, và bât tịnh]. 


Về mặt tự thể, "Như" là tồn tại hiện tiền thường hằng bắt biến. Thầy Tuệ Sỹ 
viết trong Thắng Man giảng luận: "Tổng hợp mà nói, Như Lai tạng ở đây tức 
là lý tính duyên khởi, là Không tánh, quy luật mà từ đó các pháp tồn tại và 
được nhận thức, tùy theo trình độ nhận thức. Vì là lý tính, cho nên luôn luôn 
tàng ân. Và vì là lý tính của tồn tại nên nó thường hằng tôn tại. 


Tóm lại, Như Lai tính thường hăng hiện hữu ngay hiện tiền, trong mọi tồn tại, 
nhưng Như Lai tính â ấy bị màng phiền não che khuất nên chúng sinh không 
thấy. " 


Ý nghĩa thứ ba của Như Lai tạng là tạng tức năng nhiếp. 


“Tạng tức năng nhiếp: Đó là hết thảy công đức nhiều hơn cát sông Hằng. ở địa 
vị quả chứng, mà khi trụ nơi ưng đắc tính của Như lai, thì được thâu nhiếp hết 
hoàn toàn. Nếu, cho đến khi đắc quả (chí quả) mới nói là đắc tính (tính do 
chứng đắc), thì tính này là vô thường. Vì sao? Vì không phải là thủy đắc 
(chứng đắc về sau) cho nên biết rằng nó là bản hữu. Do đó, nói là thường." 
(Tr. 796a. Tuệ Sỹ dịch) 


Ý nghĩa này chỉ địa vị quả chứng tức Vô thượng Bồ đề hay Phật. Các đức 
Như Lai, chư Phật Thế Tôn cưu mang trong đại bi tâm vô lượng của các Ngài 
tất cả phẩm tính siêu việt, không phải chỉ riêng là những phẩm tính siêu viỆt 
của Như Lai, mà của tất cả mọi chúng sinh. Không nên lầm tưởng rằng những 
công đức của Như Lai phải đợi đến thành Phật mới sanh, nếu thế thời hóa ra 
mang tính chất vô thường! Nói cách khác, khi phát tâm Bồ đề thời đã trưởng 
dưỡng công đức, nghĩa là công đức thường hằng tăng trưởng từ khi mới phát 
tâm. Dù còn ở cương vị chúng sinh, người phát tâm Bỏ đề cũng đã có nền 
tảng nhiếp trì vô biên công đức tánh. Như Lai tạng xứng tánh công đức vốn có 
đầy đủ ở mỗi chúng sinh. 


Bây giờ hãy tóm lược những điểm trọng yếu về Như Lai tạng được nêu ra 
trong Phật tính luận. Trước hết, Như Lai tạng là Chân như. Giải thích: (1) Ý 
nghĩa của chữ Như trong từ Như Lai tạng được giải thích là Như Như, tên gọi 
khác của Chân như. (2) Ý nghĩa thứ nhất của Như Lai tạng là tạng tức sở 
nhiếp. Phật gọi cái được duy trì là "trụ tự tính Như Như”. Chân như bao gồm 
hai nghĩa, trí Như Như và cảnh Như Như. (3) Như Lai tạng được đồng nhất 
hóa với Phật tánh tức là với Chân như, vì dầu trong hay đục, Phật tánh vẫn là 


140 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


Chân như. Sự đồng nhất hóa Như Lai tạng với Chân như rất có ý nghĩa đôi với 
thuyêt Như Lai tạng. 


Vì Như Lai tạng là Chân như nên Như Lai tạng không thể là một nguyên lý về 
tự ngã trong một cái ngã biệt lập với thế giới. Lý do: Chân như là trí cảnh Như 
Như bắt nhị, nên chủ thể và khách thể hỗ tức hỗ nhập. Thêm nữa, đồng nhất 
Như Lai tạng và Chân như có nghĩa là thê tánh của Như Lai tạng là đối tượng 
trong sáng do tuệ giác trong sáng nhận thức. Do đó, Chân như và Như Lai 
tạng đều là nguyên lý của giác ngộ và của thực tại cứu cánh. 


Thứ đến, đem so sánh ba thành phần của Như Lai tạng là cảnh Như Như, sự tu 
hành Phật đạo, và quả chứng đắc, với ba nhân Phật tánh là ưng đắc nhân tức 
Chân như, gia hành nhân tức Bồ đề tâm, và viên mãn nhân tức gia hành, thời 
thấy ngay Chân như là tự thê của Phật tánh hay Như Lai tạng. Như vậy, Chân 
như là nên tảng cho sự tu hành chuyên y của Như Lai tạng, từ ô nhiễm trở 
thành thanh tịnh. Chúng sinh là Như Lai tạng, nên ba loại tạng: chính cảnh vô 
tỷ, chính hành vô tỷ, và chính quả vô tỷ, là ba giai đoạn trong quá trình tu 
hành chuyền y ấy. Đó là chúng sinh, Bồ tát, và Phật. 


Đoạn văn nói vê Phật tánh trong và đục nhặc lại sau đây hàm ý vân đê chuyên 
Ụ. 


"Hai thứ Phật tánh này cũng như vậy. Cũng đồng một Chân như, không có thê 
dị biệt (dị thể). Nhưng do trái với lý không mà khởi lên nhiễm trước mê hoặc, 
bị ô nhiễm tạp loạn bởi phiền não, nên nói là đục. Nếu không trái với hai 
không, cùng một tướng với Như, thì không khởi vô minh, phiền não mê hoặc 
không nhiễm, do đó mà giả danh là trong." (Tr. 796a) 


Hãy so sánh với đoạn văn nói về y tha tính dùng để thuyết minh tự thể của 
Phật tánh theo thuyết Tam tính Tam vô tính: "Y tha tính có hai mặt: tịnh và 
nhiễm. Mặt nhiễm là do duyên hư vọng phân biệt mà sanh ra. Mặt tịnh thời 
hình thành y vào thể tánh Chân như" (Tr. 794c) 


Cả hai đoạn văn giống nhau ở chỗ đều đề cập cặp mâu thuẫn đối nghịch, đục 
và trong của Phật tánh hay Như Lai tạng, nhiễm và tịnh của y tha tính. Tu 
dưỡng là để chuyển đục thành trong, chuyển bất tịnh thành thanh tịnh. Điều 
đáng lưu ý là Phật tánh hay Như Lai tạng, cũng như y tha tính chỉ có thể được 
nhận thức, được xác tín là hiện hữu, bằng vào trí Như Như, là trí tuệ quán 

chiếu Chân như hay Không tánh nơi hết thảy các pháp. Bằng trí tuệ quán 
chiếu này, tuy nói Phật tánh bị ô nhiễm tạp loạn bởi phiền não, hay nói nơi y 
tha tính mà có biến kế chấp, nhưng phiền não vốn không có tự tính, không 


141 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


thực hữu, biến kế chấp tính luôn luôn và vĩnh viễn không thật có và không đặc 
tính. Nhận thức về sự hiện hữu của Phật tánh và của Chân thật tính tức sự 
văng mặt vĩnh viễn của biến kế chấp nơi y tha tính trong trường hợp này được 
gọi là nhận thức về Không tánh nơi tự thể Phật tánh hay nơi bản thể y tha tính. 


Cuối cùng, điểm trọng yếu đặc biệt nhất về Như Lai tạng là Phật tính luận 
đồng nhất chúng sinh và Như Lai tạng: "Hết thảy chúng sinh là Như Lai 
tạng". Phát biểu như vậy có nghĩa là trước nhất đồng nhất hóa chúng sinh với 
Chân như hiểu theo nghĩa trí cảnh Như Như bất nhị, rồi sau đó mới có thể 
đồng nhất hóa chúng sinh với Như Lai tạng hiểu theo nghĩa tạng tức sở nhiếp. 


Phật tính luận kê ra sau đây năm đặc tính của Phật tánh để tóm lược những 
nhận định về Phật tánh tựa trên ba thuyết, Tam nhân Phật tánh, Tam tính Tam 
vô tính, và Như Lai tạng. 


"1, Chân thật hữu. 
2. Y phương tiện thì có thể được thấy. 
3. Được thấy rồi thì công đức không cùng. 


4. Là vỏ (trứng) tương ưng của không tương ưng vốn không có ban đầu. Giải 
thích: Không có ban đầu, vì phiền não, nghiệp, báo thảy đều vô thủy. Nói là 
không tương ưng, vì do ba cái này mà trái nghịch với Pháp thân. Nói là tương 
ưng, vì do y pháp thân mà ba cái này được khởi. Nói là vỏ (trứng) vì ba cái 
này hay tàng chứa Pháp thân. 


5. Thiện tính tương ưng vốn không có ban đầu là Pháp. Giải thích: Không có 
ban đầu, vì tính đắc (đạt được do tự tính) Bát nhã, Đại Bi, Thiền định, Pháp 
thân thảy đều là bản hữu. Thể và dụng chưa từng rời nhau nên nói là tương 
ưng. Tự tính của Pháp thân không biến cải, vì do Bát nhã. Tính có oai đức, vì 
do Thiền định. Tính có khả năng làm nhuần nhuyễn và trơn láng (nhuận hoạt), 
vì do Đại bị. Do đó gọi thiện tính là Pháp." (Tr. 811b-c. Tuệ Sỹ dịch) 


Đặc tính 1. Phật tánh được khẳng định là có một cách chân thật, là nơi nương 
tựa, là chỗ thường trụ quy y của hết thảy thế gian. Nhận thức về sự tồn tại bản 
hữu của Phật tánh là động lực chính cho mọi nỗ lực mong cầu giải thoát. 
Thường hằng hiện hữu, Phật tánh là chỗ điểm khởi đầu của Bồ tát đạo, và 
cũng là nơi điểm cuối cùng mà Bồ tát nhằm đến. Đó là cái đích cho những ai 
phát tâm Bồ đề luôn luôn tin tưởng hướng về trải qua những giai đoạn gian 
nan trên Con đường đến giác ngộ. 


142 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


Đặc tính 2. Y phương tiện thời có thể được thấy. Phương tiện đây là tu hành 
Phật đạo. 


Đặc tính 3. Trong quá trình tu tập, sau khi được nhận biết, Phật tánh hiện 
chứng trong sáng, thuần tịnh, đầy đủ trọn vẹn vô biên công đức, phát hiện như 
là một tự thê mới, gọi là thủy hữu. Kỳ thật, không phải là mới, vì vôn tàng ân 
trong tự tính từ tiên tế. Theo kinh Thắng Man, Như Lai tạng một mặt là 
Không, và mặt khác là Bất Không. Không Như Lai tạng hay Phật tánh trụ tự 
tính là căn cứ vào đặc tính của Như Lai tạng tuy bị phiền não ô uế trói buộc 
nhưng không phải vì vậy mà hợp nhất với phiền não. Bất Không Như Lai tạng 
có tất cả pháp bất tư nghị công đức vô biên và phẩm tính siêu việt của Phật. 
Đó chính là Pháp thân Phật hay chí đắc Phật tánh. 


Đặc tính 4. Như Lai tức Pháp thân là Phật tánh có sẵn trong mỗi chúng sinh. 
Tự tính bản lai thanh tịnh ấy bị bao bọc trong vỏ vô minh phiền não từ vô thi. 
Nếu phân tích tâm thể, thời tâm thể sinh diệt trong từng sát na, dòng tương tục 
của tâm chỉ tồn tại do vọng tưởng phân biệt. Chỉ có dòng tương tục của tâm 
được nhận thức là có bị nhiễm ô bởi vô minh phiền não, chứ tự thể của tâm là 
tánh Không không hè chịu ảnh hưởng tác động gì của vô minh phiền não ô 
nhiễm. Bởi thế mới nói tâm vốn không tương ưng với vô minh phiền não. Cứ 
theo đặc tính này, hành giả phải gia công tu tập phát sinh loại tuệ quán đặc 
biệt phân tích tánh Không để quán chiếu vô minh phiền não vốn không có tự 
tính, không thực hữu. 


Đặc tính 5. Phật tánh sẵn có trong mọi chúng sinh là bản thể của chân tâm, từ 
đó lưu xuất tất cả các pháp diệu dụng, Bát nhã, Đại Bi, và Thiền định. Đứng 
về mặt tánh thời thể dụng bất tương ly nên chẳng phải khác. Do đó, chính 
những tác động tác dụng Bát nhã, Đại Bi, và Thiền định là tự thể tướng của 
Phật tánh và tất cả những tác động tác dụng đó đều nhằm mục đích duy nhất 
là tự giác, giác tha. 


Tựa trên ba thuyết, Tam nhân Phật tánh, Tam tính Tam vô tính, và Như Lai 
tạng, Phật tính luận đã trình bày tư tưởng Phật tánh như là cơ sở của triết lý 
hành động của Bồ tát đạo. Nhờ vậy, ta hiểu rõ hơn tại sao ngay đầu sách câu 
hỏi "Vì lý do gì đức Phật tuyên thuyết Phật tánh?" đã được đặt ra. 

Trước hết, Phật tính luận giải thích Phật tánh là Như Lai tạng và tất cả chúng 
sinh là Như Lai tạng. Như vậy, "Phật tánh bình đăng trong tất cả chúng sinh", 
ngay đến Nhất xiến đề là hạng người chấp trước trong ba cõi, phi báng Đại 
thừa, cũng có Phật tánh. 


143 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


Không những hết thảy chúng sinh đều có Phật tánh, mà hơn nữa, hết thảy 
chúng sinh hiện là Phật. Phật là thể hiện cho thật tướng, pháp tánh của tất cả 
pháp, thế nên Phật xuất thế hay chẳng xuất thế giống nhau. Thật tướng, pháp 
tánh, hay Phật tánh, tuy tất cả chúng sinh bình đắng, nhưng chỉ Phật mới hay 
viên mãn chứng giác. Tại sao? Kinh Hoa nghiêm nói: "Tất cả chúng sinh đều 
có đầy đủ Như Lai trí tuệ đức tướng, nhưng vì vọng tưởng chấp trước mà 
không chứng đắc". 


Vậy muốn chứng nghiệm Phật tánh, cần phải trải qua một quá trình chuyền 
hóa từ thức ô nhiễm thành trí thanh tịnh. Kết quả của sự chuyển hóa gọi là 
chuyên y. Do đó, trên phương diện tu dưỡng, Phật tánh, Như Lai tạng, và 
chuyển. y có thể hiểu như gần đồng nghĩa. Bốn đặc tính sau đây của chuyền y 
được đề cập trong Phật tính luận có thể áp dụng cho Phật tánh: (1) Sinh y. Là 
điều kiện cho sự sinh khởi, làm phát sinh dòng tương tục của Như Lai qua 
suốt vô tận thời gian. (2) Diệt y. Là điều kiện cho sự diệt tận của tất cả phiền 
não căn bản. (3) Thiện thục lượng quả. Là quả sở trị đã được tư duy thành 
thục; sở tri tức đối tượng nhận thức, ở đây là pháp Chân như. (4) Pháp giới 
thanh tịnh tướng. Là tự thể của pháp giới vô cùng thanh tịnh. 


Với bốn đặc tính kề trên, Phật tánh biểu hiện quá trình tu tập từ khi khởi tâm 
tu hành đên lúc chứng quả. Nhận định này biện minh cho sự thành lập phương 
trình: 


Phật tánh = Tu hành Phật đạo 


Phương trình dẫn ra hai hệ quả quan trọng. Một, Phật tánh là hoạt động chứ 
không phải là chủ thể tâm lý thường nghiệm, không liên hệ gì với sự tôn tại 
của một tự ngã như là tác giả, mà các triết gia ngoại đạo thường tin tưởng. 
Hai, phương trình là một chứng lý để giải đáp thắc mắc của một số đông thiền 
sinh: "Tất cả chúng sinh sẵn có tánh Phật tức là nguyên sơ đã giác ngộ Chân 
tâm. Vậy chúng sinh xưa nay là Phật, tại sao còn phải khổ công tu hành?" 
Thắc mắc này tạo nên một mối nghi tình lớn đối với cái đích của tất cả mọi sự 
tu hành theo Đại thừa và cái bản thể của các sự tu hành ấy. Chính mối nghi 
tình này đã mãnh liệt thúc dục thiên sinh trẻ tuôi Đạo Nguyên, sau này là sáng 
tổ tông Tào Động Nhật bản, bạt thiệp hiểm nguy tìm đến Thiền sư hướng dẫn 
Như Tịnh ở Trung Hoa, tu tập cho đến khi chứng ngộ con đường tu hành chân 
chính theo Trung đạo đệ nhất nghĩa đề. 


144 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


9. Vô thường tức thị Phật tánh 


Bản giác và Thỉ giác. 


Trong kinh Vô thượng y, có ba từ được hiểu như gần đồng nghĩa: Bồ đề, Như 
Lai tạng, và chuyển y. Phật tính luận lại giải thích Phật tánh chính là Như Lai 
tạng, dẫn đến quan niệm Phật tánh là chuyên y với bốn đặc tính được đề cập 
trong Phật tính luận. Đó là (1) sinh y, nguyên nhân của Phật đạo, (2) diệt y, 
điều kiện cho sự diệt tận tất cả phiền não căn bản, (3) thiện thục lượng quả, 
biểu lộ thành thiện hạnh, tôn kính, và trí Như Như, và (4) Pháp giới thanh tịnh 
tướng, tự thể của Pháp giới chứng ngộ là vô cùng thanh tịnh. Như thế, Phật 
tánh được nhận thức một mặt là tự tính thanh tịnh của Pháp giới, và mặt khác 
là quá trình hoạt động tu tập từ khi phát khởi tâm Bỏ đề đến lúc chứng đạt quả 
vị. Sau này, thuyết tu chứng nhất đẳng của Đạo Nguyên có thể xem như bắt 
nguồn từ đó. 


Đạo Nguyên là người truyền nhập tông Tào Động (Sôtô) từ Trung Hoa vào 
Nhật bản năm 1127 và nhờ những nỗ lực đáng ghi nhận của ông trong việc 
khai sáng và dẫn đạo nên ông được tán dương như một sáng tổ xuất sắc của 
Thiền Nhật trong thời đại Kiếm thương (Kamakura). Ông bác bỏ hết thảy mọi 
hình thức sinh hoạt Phật giáo đương thời tại Nhật bản mà ông cho là không 
đích thật đúng như lời Phật dạy. Thay vào đó, ông truyền giảng giáo lý theo 
kinh nghiệm chứng ngộ của bản thân trong thời gian tu học với Như Tịnh, một 
thiền sư Trung Hoa đời Tống (1163-1228). Theo ông, giáo pháp mà ông thể 
nghiệm và truyền bá là chánh pháp được đức Phật và chư Tổ trực chỉ tâm 
truyền. Về phương pháp Thiền, ông chủ trương "tọa thiền" (zazen) là con 
đường chân chánh đưa đến chứng ngộ trọn vẹn lý tánh của pháp Phật. Tọa 
thiền được thừa nhận như một pháp môn chân truyền từ sơ tổ Thiền Trung 
Hoa là Bồ Đề Đạt Ma và bắt nguồn từ giáo lý Giác ngộ của đức Phật Thích 
Ca. Trái ngược với quan điểm của đa số đương thời định ninh đang sống vào 
thời mạt pháp, ông tin tưởng thời đại của ông vân là thời chánh pháp, có nghĩa 
là giáo lý Phật vẫn còn được truyền giảng, vẫn có hành giả tinh tấn tu tập, đạt 
được trí tuệ lớn, và chứng được Niết bản. Tuy ý nghĩ có hơi quá đáng, nhưng 
ta không thể không nghĩ rằng trong sự quyết tâm tạo dựng một dòng Thiền 
hợp với đời sông tâm linh của Nhật bản, Thiền sư Đạo Nguyên quả đã muốn 
noi gương Tổ Bồ Đề Đạt Ma, sáng tổ của tông Thiền Đông Độ ở Trung Hoa. 


145 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


Để biết rõ quan điểm của Đạo Nguyên về Phật tánh, tưởng nên tìm hiểu những 
kinh nghiệm tự thân tu chứng của ông từ khi mới xuất gia tu học theo Thiên 
thai tông (Tendai) ở núi Tỉ Duệ (Hiel). Trong thời gian mới tu học, Đạo 
Nguyên lúc ấy còn trẻ, phát hiện một mối nghi tình lớn đối với cái đích của tất 
cả mọi sự tu hành theo Đại thừa và cái bản thể của các sự tu hành Ấy. 


Tưởng cũng nên giải thích ý nghĩa của những danh từ giác, bất giác, bản giác, 
và thỉ giác liên hệ đến nghi tình của Đạo Nguyên. Theo luận Đại thừa khởi tín, 
tâm sinh diệt là mặt chuyển biến của Tâm chúng sinh. Nơi chúng sinh, mặt 
chuyên biến (sinh diệt) là Như Lai tạng chuyên danh a lại da thức, chủ thức 
làm căn bản y của các pháp. A lại da thức có hai mặt: tuệ giác và bất giác. Tuệ 
giác là tâm thể tách rời phân biệt, chỉ cho bản thể Chân tâm lìa các vọng niệm. 
Chính là tánh Phật thuần chơn, gọi là Pháp thân bình đăng của Như Lai. Pháp 
thân này là tuệ giác tất cả chúng sinh vốn có, nên gọi là Bản giác. Giác là tuệ 
giác chính xác. Bất giác là tuệ giác sai lầm hay không phải tuệ giác tức vô 
minh. Thỉ giác là tuệ giác mới có, hay tuệ giác phản giác, hay tự giác, bởi vì 
giác ngộ cái bất giác. Như vậy giác là giác ngộ tâm thể siêu việt phân biệt. 
Nói cách khác, giác là chính tâm thê ấy. Bất giác là chính phân biệt, là giác 
mà không giác tâm thể, giác mà giác sai. 


Thỉ giác có bốn trạng thái mà cũng là bốn giai đoạn tu hành. Một là giả danh 
giác, cái giác chưa thật là tuệ giác, chỉ mới là cái biết biết sự nghĩ xấu mà đình 
chỉ sự nghĩ ấy đi. Hai là tương tợ giác, cái giác biết các phạm trù đối kháng 
nhau là không phải tâm thể, nên chỉ phân biệt tâm thê mà thôi. Ba là tùy phần 
giác, cái giác biết phân biệt tâm thể là đối tượng hóa tâm thể, nên hủy cả sự 
đối tượng hóa ấy. Bốn là cứu cánh giác, tách rời phân biệt mà hội nhập tâm 
thể. Giả danh giác là cái giác của chúng ta. Tương tợ giác là của Nhị thừa và 
Bồ tát mới phát tâm. Tùy phân giác là của Bỏ tát trong mười địa. Cứu cánh 
giác là Phật địa. 


Tóm lại, do đôi đãi nhau nên giả lập ra có nhiêu tên: bản giác (tuệ giác vôn 
có) là đôi với thỉ giác (tuệ giác mới có) mà lập, thí giác nhân bât giác mà có, 
bât giác lại nhân bản giác mà sinh. Tựu trung chỉ có tánh giác mà thôi. 


Giáo lý của tông dạy rằng từ ban sơ, tâm chúng sinh vốn không bắt giác nên 
gọi là bản giác. Phật nghĩa là giác, tánh nghĩa là tâm. Do cái thể của tâm này 
không phải là bất giác nên gọi là giác tâm hay Phật tánh. Đạo Nguyên thắc 
mắc: "Tất cả chúng sinh sẵn có tánh Phật tức là nguyên sơ đã giác ngộ Chân 
tâm. Vậy chúng sinh xưa nay là Phật, tại sao còn phải khổ công tu hành?" Có 

146 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


thể hiểu ý ông muốn nói: Phật tánh là pháp tánh đồng nhất, là thật thê bất nhị, 
như vậy tại sao không chỉ nghĩ nhớ Phật tánh mà còn cân phải tu học thiện 
hạnh? 


Lật ngược vấn đề, ông lại đặt câu hỏi: "N ếu ý chí và tu tập quả thật cần thiết 
đề diệt vọng duyên chứng ngộ Chân tâm thời tại sao lại bảo chúng sinh sẵn có 
Phật tánh? Tại sao lại giảng dạy Phật tánh là bản giác, là tự tánh thanh tịnh 
tâm của hết thảy chúng sinh vốn không bất giác?" 


Câu hỏi được nêu ra như vậy có thể là do nhận thức Phật tánh hay Chân tâm 
như một thật thể tự hữu không nương nhờ tu tập. Có thê là do lầm tưởng rằng 
bản giác là một thật thể siêu việt thời gian và không gian, một cái gì nám bắt 
được mà không cần dùng vô số phương tiện để đẹp trừ phiền não và tu các 
pháp lành. Trên quan điểm nhận thức mọi hữu đều có tự tính, ngay cả ý chí 
mong cầu và nỗ lực tu tập để giác ngộ cũng bị đối tượng hóa thành những thật 
thê độc lập, đơn độc, tự hữu. Do đó mới kết luận là các pháp đều thật cho nên 
cái trí biết các pháp cũng thật, cần gì phải tu dưỡng. 


Lỗi lầm đối tượng hóa tu và chứng thành những thật thể có yếu tính quyết 
định cũng là do muốn tìm hiểu và phân tích cảnh giới thực chứng bằng ngôn 
thuyết (luận lý và ngôn ngữ) của thế giới phân biệt chấp trước, thuộc vào hệ 
thống nhân quả đối đãi nhị nguyên. Thế giới thực chứng này là thế giới vô 
phân biệt, chỉ được nhận biết phần nào qua hệ thống duyên khởi mà thôi. Tu 
và chứng không theo con đường nhân quả, nhân tu sanh chứng, nhân chứng 
phát tuệ. Cần hiểu răng chúng được thể hiện qua định thức duyên khởi, "cái 
này có thời cái kia có, cái này không thời cái kia không, cái này sanh thời cái 
kia sanh, cái này diệt thời cái kia diệt”. Đây là con đường của hiện khởi tùy 
duyên. Thời tiết nào có tu hành giới-định thời thời tiết đó có chứng ngộ Chân 
tâm. Thời tiết nào Phật tánh hiền thị thời thời tiết đó có tu hành giới-định. Sự 
hiện hữu của chúng luôn luôn tùy thuộc tất yếu vào nhau, không có cái nào 
trước, cái nào sau cả. 


Lại nữa, lỗi lầm sinh ra là vì không phân biệt rõ ràng giữa hai khái niệm, căn 
bản y hay nguyên nhân của sinh mệnh và điều kiện hay thời tiết để thành Phật. 
Theo Đại thừa Phật giáo, cả Phật tánh lẫn sự phát tâm Bồ đề và tinh tấn tu 
hành đều tối cần thiết trong tiến trình tu tập dẫn đến chứng ngộ. Tuy nhiên, 
cần thiết theo hai nghĩa khác nhau. Phật tánh thời cần thiết như là cội nguồn 
hay nguyên nhân, còn phát tâm Bồ đề và tinh tấn tu hành thời cần thiết như là 
điều kiện hay thời tiết của sự chứng ngộ. Vì quen thói thủ đắc theo nhị biên 
cho nên thường chỉ chú trọng đến ứng dụng của nghĩa này mà không quan tâm 


147 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


đến ứng dụng của nghĩa kia, hoặc hiểu lầm nghĩa này là nghĩa kia hay ngược 
lại. 


Chắng hạn như mối nghi tình của Đạo Nguyên phát xuất từ sự chấp trước Phật 
tánh là Thực tại siêu việt thời gian và không gian và căn bản y của sự chứng 
ngộ. Đạo Nguyên không tin rằng sự cần thiết quyết tâm tu tập và tĩnh tân hành 
trì bị ràng buộc trong giới hạn thời gian và không gian là điều kiện tất yếu để 
chứng nghiệm Phật tánh. Đối với Đạo Nguyên, Phật tánh là đương thể hiện 
thành của bản giác, tiên thiên chuyên cầu thành Phật, thời đâu cần phải qua 
trung gian của sự quyết tâm và hành trì mới giác ngộ được. 


Đối lập với thiên kiến bản giác của Đạo Nguyên là thiên kiến thỉ giác cho rằng 
sự quyết tâm tu tập và tinh tấn hành trì trong không gian và thời gian mới là 
nguyên nhân của sự chứng ngộ. Phật tánh trở thành chỗ đến của một quá trình 
tiễn tu đầy thử thách, là mục đích mưu cầu của sự quyết tâm và hành trì. Phật 
tánh tuy được chứng ngộ nơi biên tế của không thời gian nhưng vẫn không 
được xem là vượt ra ngoài giới hạn của không thời gian. 


Mỗi nghỉ tình về quan hệ giữa quyết tâm hành trì và Phật tánh, giữa tu tập và 
chứng ngộ theo yếu chỉ Thiên thai tông đã mãnh liệt thúc dục Đạo Nguyên bạt 
thiệp hiểm nguy tìm đến Thiền sư hướng dẫn Như Tịnh ở Trung Hoa, tu tập 
cho đến khi chứng ngộ con đường tu hành chân chính theo Trung đạo đệ nhất 
nghĩa đê. 


Trong tập ký sự HòkyÒki ghi lại những lần đối thoại với tôn sư Như Tịnh, Đạo 
Nguyên viết: "Tâm mong cầu giác ngộ dây khởi nơi tôi rất sớm. Trên đường 
tìm thầy học đạo tôi đã đến gặp nhiêu vị thiền sư trong nước tôi và học hỏi 
biết thêm được phần nào bản tánh nhân duyên sinh của thế giới. Nhưng đến 
nay mục đích trung thực của tam bảo đối với tôi vẫn chưa sáng tỏ. Tôi đã 
uống công chấp vào chỉ danh và tướng mà thôi." Nói như thế có nghĩa là Đạo 
Nguyên tự nhận đã bị cùm xích trong khuôn khổ nhận thức và ngôn ngữ văn 
tự của các giáo thuyết nên không làm sao chứng đạt được Chân tâm và cảm 
thấy cách biệt xa vời với cái thực thể của chính mình mà ông hăng tâm 
nguyện thể nghiệm, tự chứng. 


Tu chứng nhất đẳng. 


Ông dứt được nghi tình khi bản thân thực chứng trạng thái "thân tâm thoát 
lạc" (shinjin-datsuraku; thân tâm tan rã). Đề hiểu trạng thái tâm chứng này, 
hãy đọc đoạn văn tiếng Phạn trong kinh Hoa nghiêm diễn tả tâm trạng của 
Thiện Tài đồng tử thấy lâu các Tỳ Lô Giá Na Trang Nghiêm Tạng có bất tư 


148 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


nghì cảnh giới tự tại và được Tuệ Sỹ dịch: "Thiện Tài đồng tử tưởng chừng 
như thân và tâm của mình hoàn toàn tiêu giải; thấy răng hết thảy mọi tâm 
niệm rời khỏi tâm thức của mình; tâm không chút vướng mắc, và tất cả những 
ngây ngất tan biến hết" (Thiền luận. D. T. Suzuki. Tập Hạ). Cảm giác này 
được nói đến trong đoạn kinh Hoa nghiêm sau đây, bản chữ Hán, Phẩm 39: 
Nhập Pháp giới, Thích Trí Tịnh dịch: "Thiện Tài đồng tử thấy lâu các Tỳ Lô 
Giá Na Trang Nghiêm Tạng có bất tư nghì cảnh giới tự tại như vậy, lòng rất 
vui mừng, hớn hở vô lượng, thân tâm nhu nhuyền, rời tất cả tưởng, trừ tất cả 
chướng, diệt tất cả hoặc, chỗ thấy chăng quên, chỗ nghe đều nhớ, chỗ nghĩ 
chẳng tạp, chứng nhập môn vô ngại giải thoát, vận dụng tâm cùng khắp, thấy 
cùng khắp, kính lễ cùng khắp." 


Nhà hiền triết Liệt Tử hình dung tâm trạng ấy một cách bóng bẩy hơn: "Tôi để 
tâm trí tôi mặc tình muốn nghĩ gì thì nghĩ, miệng tôi mặc tình muốn nói gì thì 
nói; lúc ấy tôi không còn nhớ cái này hay cái kia là của tôi hay của người, 
không còn biết hơn thiệt thị phi gì nữa; thậm chí tôi không biết nót thầy tôi là 
ai, bạn tôi là ai. Trong và ngoài, tôi hoàn toàn đổi khác hết; lúc ấy tự nhiên 
mắt biến thành tai, tai biến thành mũi, mũi biến thành miệng, tất cả đều giống 
nhau hết. Tâm trí tôi ngưng tụ lại, còn hình thể thì tiêu tan, thịt xương hóa 
sương khói; tôi không còn biết thân hình tôi dựa vào đâu, chân tôi đứng chỗ 
nào; tôi cỡi gió mà đi, khắp chốn, đông tây, như chiếc lá lìa cành; tôi không 
biết tôi cỡi gió, hay gió cỡi tôi". (Thiền luận. D. T. Suzuki. Tập Thượng. Trúc 
Thiên dịch) 


Muốn hiểu trạng thái thân tâm thoát lạc một cách hiện thực, hãy đọc một đoạn 
bài Pháp dạy người của Thượng sỹ Tuệ Trung', trong đó Tuệ Sỹ giới thiệu 
Thượng sỹ Tuệ Trung là người hướng dẫn chúng ta quét sạch các thế lực vô 
minh đang bao phủ và thủ tiêu mọi kiến giải có được về khái niệm, về nhị 
nguyên, vê nhân quả, v..v... trong cuộc sông trần gian này của mỗi chúng ta. 
Tuệ Sỹ viết: "Vấn đề sai lầm của chúng ta là từ bỏ thế giới hiện thực đang 
sông để đi tìm một thế giới vĩnh cửu nào đó ở bên ngoài thế giới này. Từ đó 
chúng ta dựng lên một thế giới ngăn cách giữa phiền não và Bồ đẻ, giữa mê và 
ngộ, giữa phiền não trói buộc và giải thoát, giữa Phật và chúng sinh, giữa sanh 
tử và niết bàn, giữa sắc thân và pháp thân, giữa phàm phu và Thánh, cho nên 
đẻ ra quan niệm nhị nguyên, và chấp nhận chúng như là một thực tại cần phải 
vươn tới, mà không biết đó là giả danh do con người phân biệt đặt ra. Ở đây 
Thượng sỹ mời người đối thoại đi thắng vào thế giới hiện thực đang sống để 
thực chứng bằng cách tháo gỡ mọi bức tường phân biệt chấp trước đang vây 
quanh. Ông bảo ranh giới phân biệt là nguồn gốc của mọi sự ràng buộc sai 
lầm, nó là sợi dây ràng buộc chúng ta trong sanh tử luân hồi đau khô. Hãy phá 

149 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


tung mọi ranh giới chấp trước phân biệt, và sống với cái Đang-là hiện hữu, 
nghĩa là phải sông theo "Tùy duyên pháp hợp, xứng vật dụng thành; tùy duyên 
pháp biến, theo vật dụng thông". Ông nói tiếp: 


Từ không hiện có, có-không thông, 

Có có, không không cứu cánh đồng: 
Phiền não Bồ đề vốn không khác, 

Chân như vọng niệm thảy đều không. 
Thân như kính huyễn, nghiệp như ảnh, 
Tâm như gió mát, tánh giông bồng; 
Đừng hỏi tử sanh, ma giông Phật, 
Muôn sao hướng Bắc, thủy triều Đông." 


Khi còn học Thiền ở Trung Hoa, Đạo Nguyên thường được tôn sư bảo cho 
rằng: “hân tâm thoát lạc, thoát lạc thân tâm” (shinJin-datsuraku, datsuraku- 
shinjin; thân tâm tan rã, tan rã thân tâm). Ông lặp lại ý tưởng này trong các bài 
thuyết pháp của ông: "Tan rã! Tan rã! Hết thảy các ngươi phải một lần kinh 
nghiệm qua tình trạng này; nó như dồn trái cây vào một cái giỏ lủng đáy; hay 
rót nước vào một cái bát thủng lỗ. Dù các ngươi có dồn hay rót bao nhiêu, 
cũng chăng thể đầy được. Khi nhận Ta thế, chúng ta có thể nói, cái đáy thùng 
bị bề rồi. Bao lâu còn có một dấu vết tâm thức khiến các ngươi nói răng: Tôi 
lãnh hội như thế này hay tôi nhận thức như thế kia', thì các ngươi vẫn còn đùa 
với những cái bất thực." (Thiền luận. D. T. Suzuki. Tập Hạ. Tuệ Sỹ dịch giải) 


Đạo Nguyên giải quyết được vấn đề quan hệ giữa quyết tâm hành trì và Phật 
tánh ngay trong giây phút thực chứng "thân tâm tan rã, tan rã thân tâm". Hai 
mặt đối nghịch: chứng ngộ và tu hành, Phật tánh và Hiện thành Phật, đều cần 
yếu như nhau, và hỗ tương tác động theo lý nhân duyên. Bởi vậy, để mô tả 
theo định thức duyên khởi những quan hệ tác động giữa những trạng thái đối 
nghịch và cần yếu ấy, Đạo Nguyên thường nói "tu chứng nhất đẳng", "đồng 
thời chứng ngộ" Phật tánh và sự đắc Bồ đề, "sự luân chuyển không ngừng của 
quá trình tu hành liên tục”. Tóm lại, Hiện thành Phật thời mới thân chứng 
được Phật tánh, và đồng thời, do vốn sẵn có Phật tánh nên mới có thể Hiện 
thành Phật. Thấy được như thế thời chân để về tu chứng nhất đẳng mới hiển 
lộ. 


Để diễn tả một cách cụ thể hơn, ta có thể tưởng tượng một con đường ngang 
nào đó chạy dài vô tận trên mặt đất để hình dung căn bản y của thỉ giác. Nó 
biểu tượng sự diễn tiến liên tục trong không thời gian của quá trình tu tập khởi 
đầu từ sơ phát tâm, trải qua giai đoạn hành giải, và cuối cùng là chứng ngộ. 


150 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


Mặt khác, ta có thể xem mặt đất và bề sâu bên dưới tượng hình chiều sâu của 
bản giác siêu việt không thời gian. Hoạt động tu hành ví như bánh xe lăn trên 
Đạo lộ. Vào bất kỳ lúc nào, tại bất cứ đoạn nảo trên đường tu tập, bánh xe chỉ 
tiếp xúc Đạo lộ tại một điểm và một mà thôi. Đó là điểm gặp gỡ giữa hai 
chiều ngang và dọc, tu và chứng, biểu hiện ý nghĩa của hai câu: "ly niệm cảnh 
giới, duy chứng tương ưng". Tánh Phật dẫn ra tùy theo sự nhiệt thành, chánh 
niệm tỉnh giác, và nhiếp phục tham ưu ở đời của mỗi cá nhân. Nói theo phàm 
tục, nỗ lực tu tập trí tuệ thiền định đến mức nào thời chứng ngộ dẫn xuất Phật 
tánh đến mức đó. 


Đạo Nguyên thời còn trẻ, mới xuất gia, nhận thức bản giác là thực tại căn bản 
y của tự thân và nghi ngờ sự cần thiết phải tu hành để chứng đạt. Nói cách 
khác, lúc bấy giờ, Đạo Nguyên không quan tâm đến con đường ngang chạy 
dài trên mặt đất mà chỉ chú trọng nhìn theo chiều đọc xuyên thâu qua mặt đất 
mà thôi. Thật ra, cả hai chiều ngang dọc tượng hình nói trên đều cần thiết để 
thông hiểu về cơ sở của mọi sự tu tập. Tuy nhiên chiều dọc được xem căn bản 
đối vỚI chiêu ngang. Nghĩa là, chứng ngộ là căn bản y của quá trình tu tập, 
nguồn sốc mà từ đó hết thảy mọi pháp tu tập được bao quát và phát sinh và 
bất cứ điểm nào trong quá trình tu tập cũng quán thắng đến. 


Sau này, khi bản thân thực chứng tình trạng thân tâm thoát lạc thời Đạo 
Nguyên mới thông suốt rằng sự phát hiện tánh Phật của mình là do nhân 
duyên hội đủ, bên trong nhờ tánh Phật làm chánh nhân huân tập, và bên ngoài 
nhờ tu thiện hạnh thuần thục làm duyên tổ hỗ trợ. Dẫu có nhân tổ chính yếu là 
sức mạnh huân tập của Chân tâm, nhưng nếu không quyết tâm cầu đạo và tinh 
tấn tu hành thời không thể chứng ngộ. Ngược lại, dầu có duyên tố cần yếu làm 
sức mạnh ở ngoài, nhưng nếu chưa đủ sức mạnh ở trong là sự huân tập của 
Chân tâm thời không thể thăng đến tuệ giác vốn có. 


Như vậy, tu hành và chứng ngộ thật ra là hai mặt của một toàn thể hoạt lực mà 
trọng tâm là điểm gặp của chiều ngang (tu hành) với chiều dọc (chứng ngộ). 
Điểm ấy biểu tượng sát na tuệ giác, tu và chứng tuy đồng thời nhưng phi thời. 
Vì quá trình tu tập. diễn tiến trên một đường ngang nên không có khởi điểm, 
không có chung điểm. Bất cứ điểm nào của quá trình tu tập cũng có thể là giao 
điểm với chiều dọc chứng ngộ. 


Có thể nhìn vấn đề tu chứng theo hai phương diện. Trước hết đứng trên mặt 
tướng mà nhìn thời chứng (giác ngộ, hay Phật tánh) và tu (hành giải, hay Hiện 
thành Phật) đều cần yếu. Tuy nhiên, chứng ngộ cần yếu như một nguyên nhân, 


151 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


còn tu tập cân yêu như điều kiện hay thời tiết. Do đó, chứng ngộ là nguồn gôc 
của tu tập, và môi quan hệ này là quan hệ một chiêu, không đảo ngược được. 


Chính vì hành giả trẻ tuổi Đạo Nguyên nhận thức Phật tánh là nguyên nhân 
của sinh mệnh con người nên ông mới không tin tu tập là điều kiện cần để 
thành Phật. Đó là vì ông nhìn tu tập và chứng ngộ cùng trong một chiều, 
không phân biệt nguyên nhân và điều kiện hay thời tiết. Dầu ông phân biệt 
được chúng theo hai chiều khác nhau, một chiều siêu việt, một chiều giới hạn 
bởi không thời gian, nghĩa là dầu ông thấy quá trình tu thành Phật giống như 
sự chứng ngộ là tự hữu, thời ông cũng phải nhớ rằng chúng liên quan nhau 
theo quan hệ một đạt thân tâm thoát lạc, ông mới nói: "Pháp tánh phổ biến 
vốn săn đủ ở nơi mỗi người, nhưng chỉ hiển thị khi có tu hành, chỉ chứng đạt 
khi có chứng ngộ”. 


Nếu lật ngược vấn đề lại thời câu hỏi đặt ra là tại sao trong khi công nhận phát 
tâm Bỏ đề và tinh tấn tu hành là nguyên nhân của sự chứng đạt Phật quả mà 
vẫn cứ chú trọng chỉ dạy Phật tánh như là đối tượng căn bản của mọi sự tu 
tập? Do tâm chứng trạng thái thân tâm thoát lạc, Đạo Nguyên thấy rõ sự sai 
lạc của quan niệm lấy tu tập làm nguyên nhân và Phật tánh làm mục tiêu. Đó 
cũng chỉ là một thiên kiến sai lầm, đối nghịch với thiên kiến xem bản giác như 
căn bản y và tu hành như điều kiện không quan trọng. 


Bây giờ đứng trên phương diện tánh (bản thể) mà nhìn thời Phật tánh là đệ 
nhất nghĩa Không, nghĩa là Phật tánh tức thực tại cứu cánh là Không. Không 
đây là Chân không, tên khác của Chân như. Trong đó, không tất cả hình 
tướng, không tất cả vọng tưởng, nhưng không phải là không hắn (không ngo). 
Nó tùy duyên mà khởi ra vô vàn diệu dụng. Thế nào là diệu dụng của Chân 
không? 


Câu chuyện bà già hiện thần thông sau đây giải thích "trên chơn thê diệu dụng 
hiện tiền, chắng ngại mọi trường hợp đều được diệu", nghĩa là "trong tất cả 
thời, động dụng thi vi, đi đông đi tây, ăn cơm mặc áo, v..V... đều là diệu dụng 
hiện tiền" (Chơn tâm trực thuyết giảng giải. Thiền sư Thích Thanh Từ) 


Ba vị Thiền sư vô quán uống trà. Bà nói: "Nếu quý vị hiện thần thông cho tôi 
thấy thời tôi đem trà cho uống". Ba vị Thiền sư ngồi ngó nhau không đáp. Bà 
liền châm một bình trà ra, bà nói: "Để già này hiện thân thông cho xem". Bà 
liền cầm chung, nghiêng bình trà châm vô từng chung. Đó là hiện thần thông 
của bà già. Bà già quả đã ngộ nên mới biết mọi hành động đều là thần thông, 
đều là diệu dụng. Cũng nên nhớ rằng khi sáng thời mọi hành động đều là diệu 
dụng. Khi mê thời mọi hành động đều là nghiệp chướng, chớ không có diệu 

152 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


dụng. Tại sao? Bởi vì tất cả những hành động đó gốc từ Tâm mà ra. Nếu Tâm 
ây không loạn, không nghĩ tưởng, không bị vọng dây lên thời hành động nào 
cũng là diệu dụng hết. Còn nếu hành động mà chạy theo vọng tưởng, ... thời 
đó không phải là diệu dụng nữa, mà đó là nghiệp! 


Từ Không khởi lên hai diệu dụng. Những diệu dụng dấy lên gọi là diệu hữu. 
Một, do Không mà có thế giới sum la vạn tượng. Hai, từ Không mà khởi lên 
tất cả tác dụng viên minh, tự tại, thực hành các hạnh nguyện ba la mật. Vậy 
chứng ngộ (Phật tánh), nguồn gốc của tu tập, là Không (Chân không), và tu 
tập, điều kiện để thành Phật, là diệu hữu. Do đó, quan hệ giữa chứng ngộ 
(Phật tánh) và tu tập (Hiện thành Phật) là quan hệ giữa thể và dụng. Nói vê 
dụng thời tùy duyên mà ứng hóa. Khi ứng hóa ra rồi thời hình như có hình 
tướng. Vì dụng có tướng trạng mà thể thời không có, cho nên thể và dụng 
chăng phải một. Mặt khác, dụng từ thể phát ra, dụng không lìa thể. Thể hay 
phát dụng, thể chắng lìa dụng. Nhằm vào cái lý bất tương ly này nên thể và 
dụng chắng phải khác. Như thế, đứng về mặt tướng, chứng ngộ và tu tập 
không phải là một. Quan hệ giữa căn bản y và điều kiện là quan hệ một chiều 
không đảo ngược được. Nhưng đứng về mặt tánh, chúng không phải là hai. 
Không còn có sự phân biệt giữa hữu tướng và vô tướng, giữa chứng ngộ và tu 
tập, giữa căn bản y và điều kiện hay thời tiết. Cái gì trước kia được xem như 
là điều kiện nay được chứng nghiệm như căn bản y và tánh bất khả đảo của 
quan hệ giữa chúng đã được siêu quá. Bởi hữu tướng là vô thường, chỉ cho 
diệu dụng hiện ra những hình tướng hư dối biến chuyển tùy duyên và vô 
tướng là chỉ cho diệu thể Phật tánh bắt biến, cho nên Đạo Nguyên mới nói 
“Tánh vô thường của vạn hữu là Phật tánh". 


Nói cách khác, do thực chứng mà biết rằng tánh vô thường giới hạn trong thời 
không gian chính là tánh Phật siêu việt thời không gian. Như vậy, thỉ giác 
trong diễn trình từ sơ phát tâm Bỏ đề đến giác ngộ không những là điều kiện 
hay thời tiết để hội nhập Phật tánh mà còn đồng nghĩa với bản giác, nguồn gốc 
của chứng ngộ. Kinh Hoa nghiêm đặc biệt chú trọng đến ý ý nghĩa trọng đại của 
sự phát tâm Bồ đề. Mọi khóa trình tu tập thật ra đều đã được xác định trọn vẹn 
và chắc chắn ngay khi phát khởi Bồ đề tâm. Cho nên trên phương diện bản 
thể, quan hệ giữa tu và chứng, hay đúng hơn, giữa khát vọng giác ngộ vì kẻ 
khác và giác ngộ, trở thành một quan hệ hai chiều. Hãy đọc đoạn văn Thiền sư 
D.T. Suzuki viết về quan hệ này (Thiền luận, Tập Hạ. Tuệ Sỹ dịch): 
"Khi khảo sát về quá trình hiện thực của giác ngộ, Đại thừa thấy ra rằng nó 
gồm có hai bước quyết định. Khởi đầu cần phải tạo nên một khát vọng giác 
ngộ vì kẻ khác, thì mục đích tối hậu mới có thể thành tựu được. Khát vọng đó 
153 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


cũng quan trọng và rất có ý nghĩa như sự thành tựu, vì không thể có thành tựu 
nếu không có khát vọng kia; quả thực, sự thành tựu luôn luôn được xác định 
bởi khát vọng; tức là thời gian, nỗ lực, hiệu quả, v..v... của giác ngộ hoàn toàn 
dựa trên phẩm chất của ý nguyện ban sơ được phát khởi cho sự thành tựu chủ 
đích tối hậu. Động lực xác định diễn trình, cá tính, và năng lực của hành động. 
Mong cầu giải thoát được thúc bách kịch liệt có nghĩa rằng, quả vậy, cái phần 
lớn và khó khăn của sự nghiệp đã được làm xong. Người ta cũng nói, khởi sự 
tức là hoàn tất. 


Dù vậy, các nhà Đại thừa ý thức rõ giá trị của tâm nguyện ban sơ, khát vọng 
chứng thành giác ngộ. Sau cuộc phát tâm lần đầu này, vẫn còn nhiều cuộc tu 
tập; nhưng khóa trình mà Bồ tát bấy giờ phải hạ thủ đã được xác định trọn vẹn 
và chắc chăn. Công trình quả là tân khổ, nhưng các ngài không còn ở trong 
bóng tối của nghi ngờ và ngu dốt. Vì vậy, trong các kinh điển Đại thừa, sự trồi 
dậy ban sơ của khát vọng giác ngộ đó được coi là một biến cố trọng đại trong 
đời sống của một Phật tử, và được nhắc nhở một cách đặc biệt." 


Trong kinh Đại bát Niết bàn, Phẩm 23: Bồ tát Sư tử hồng, có đoạn Phật dạy về 
Phật tánh: "Tất cả chúng sinh đã có Phật tánh, vì sao lại phải tu tập vô lượng 
công đức? Người đời thường sử dụng ba cách đáp, một là chuyển đáp như đáp 
câu hỏi tại sao giữ giới mà nói vì được Đại Niết bàn, hai là nín thinh, ba là 
nghi đáp. Nay Ta chuyền đáp rằng: có chúng sinh, có Phật tánh vì lẽ Phật tánh 
sẽ được thấy, giống như Ta nói có sữa, là có chất mỡ sữa, có đất sét là có cái 
bình. 


Phật tánh của chúng sinh chưa gọi là Phật. Phải do tu tập nhiều công đức mới 
thấy được Phật tánh, sau đó mới thành Phật. Sở dĩ chúng sinh, dù đã sẵn có 
Phật tánh, chưa thấy Phật tánh là vì các duyên công đức chưa được đầy đủ. Do 
đó ta mới nói có chánh nhân và duyên nhân. Chánh nhân gọi là Phật tánh, 
duyên nhân là phát tâm Bồ đê. Có đủ hai nhân duyên này mới được vô thượng 
Bồ đề." 


Chứng đạt Phật tánh là siêu việt quan hệ hai chiều giữa tu và chứng nên Đạo 
Nguyên nói: "Trong pháp Phật, tu tập và chứng ngộ đồng nhất. Bởi tại tu tập 
trong hiện tại là tu tập nơi sự chứng [Chứng là cái biết mà chính mình tự làm 
chứng lấy, chứ không phải cái biết nghe thấy, suy luận. Sự chứng thường 
được ví như "ầm thủy lãnh noãn tự trí", nghĩa là khi uống nước lạnh hay ấm 
thời chỉ tự mình biết lẫy mà thôi, và thườnE định nghĩa là khế hợp: tuệ giác 
với chân lý ăn khớp với nhau; còn gọi là tánh khế chứng], cho nên sơ phát tâm 
Bồ đề (Thỉ giác) tự nó là toàn giác, là tuệ giác vốn có (Bản giác). Do đó, ngay 


154 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


cả trong khi được hướng dẫn tu tập, hành giả được nhắc nhở đừng dự kỳ hành 
chứng riêng biệt, tại vì tu hành là trực chứng bản giác. Vì là đã chứng trong 
khi tu tập nên chứng ngộ là vô chung; vì là tu tập nơi sự chứng nên tu tập là 
vô thỉ." 


Cùng lý do trên, Đạo Nguyên xác quyết: "Trong Đạo lớn của chư Phật và chư 
Tổ, liên tục tu hành luôn luôn là tôi thượng. Ngay một khoảng trống cực nhỏ 
cũng không chen vào giữa sự phát tâm, tu tập, giác ngộ, và niết bàn. Con 
đường tu hành liên tục luân chuyển không bao giờ ngừng." Vậy tu là tu nơi sự 
chứng, gọi là "bản chứng diệu tu” (honshò myòshu). Đạo Nguyên giải thích 
như sau: "Không thấy được Phật tánh trước khi chứng đạt Phật quả; thấy Phật 
tánh ngay khi chứng đạt Phật quả. Phật tánh hiển thị đồng thời với chứng quả. 
Chân lý này phải thiền quán thông nhập một cách thâm sâu. Phải trải qua một 
quá trình tinh tấn hành Thiền dải hai mươi hay có thể ba mươi năm." Đạo 
Nguyên gọi đó là chân lý về Phật tánh. 


Tóm lại, chính do thực chứng tánh vô thường là Phật tánh nên mới khế hội 
được lý tu chứng nhất đẳng. Để chứng nghiệm tánh vô thường là Phật tánh, 
cần phải quán quá trình tu chứng trên hai phương diện tướng và tánh. Một, 
quán sát răng chứng ngộ (Phật tánh) là căn bản y và tu tập (Hiện thành Phật) 
là điều kiện, cả hai đều cần yếu và sai khác nhau. Hai, quán sát rằng chứng 
quả là khế chứng được tánh vô thường là Phật tánh. Sau đó hành giả mới thấy 
được trong quá trình tu dưỡng liên tục luân chuyển không ngưng, chứng và tu, 
Phật tánh và Hiện thành Phật, chẳng phải một, chắng phải khác. Hành giả luôn 
luôn sống từng sát na tuệ giác kế tục không ngừng, tựa hồ như bánh xe đang 
lăn trên con đường Trung đạo, chạy theo giao điểm chuyên động của chiều 
ngang thời không gian biêu tượng căn bản y của tuệ giác mới có (thỉ giác) và 
chiều dọc siêu thời không gian biểu tượng căn bản y của tuệ giác vốn có (bản 
giác). 


155 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


10. Phật tánh tức thị vô thường 


Giải thoát đại đồng. 


Trong tác phẩm Chánh Pháp nhãn tạng (Shòbògenzò) của Thiền sư Đạo 
Nguyên (Dògen. 1200-1253), phần mở đầu Phẩm Phật tánh (Busshò) có trích 
một đoạn rất quen thuộc trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Phẩm Bồ tát Sư tử 
Hồng: "Nhất thiết chúng sinh tất hữu Phật tánh. Như Lai thường tính vô 
hữu biến dịch". Nhưng thay vì hiểu theo mọi người là "Tất cả chúng sinh đều 
có Phật tánh. Như Lai tính thường hằng không có thay đổi" (Issai no shujò wa 
kotogotoku busshò o yùsu; Nyorai wa JòJùnishite henyaku arukoto nash1), Đạo 
Nguyên lại đọc hiểu là "Issai wa shujò nari, shitsuu wa busshò nari; Nyorai wa 
jòjùnishite mu nari, u nari, henyaku nari". Chuyển sang tiếng Việt, "TẤt cả là 
chúng sinh, hết thảy mọi hữu là Phật tánh; Như Lai là thường hằng, phi 
hữu (vô), hữu, và biến dị". Đáng lưu ý ở đây là ông không chịu hiểu bốn chữ 
ở cuối câu đầu, "tất hữu Phật tánh" như là "hết thảy (chúng sinh) đều có Phật 
tánh", ông lại đọc "Hết thảy mọi hữu là Phật tánh". Như vậy theo ông, chữ "tất 
hữu" có nghĩa "hết thảy hữu tình và vô tình", bao gồm hết thảy mọi sự vật 
trong hữu tình thế gian và khí thế gian. Nguyên nhân nào đã thúc đây Đạo 


156 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


Nguyên không chịu đọc hiểu như mọi người, mà trái lại đọc hiểu một cách 
khác thường như vậy? 


Thông thường khi nói "Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh" thời chúng sinh 
nghĩa là gì? Trong Câu xá Quang ký Quyền I1, chúng sinh (Nhật: shujò; Phạn: 
sattva) được định nghĩa là: "Thọ chúng đa sinh tử cô viết chúng sinh". Thọ rất 
nhiều sinh tử nên gọi là chúng sinh. Thọ mãi sinh tử đời này qua đời khác nên 
gọi là chúng sinh. Trong kinh Đại thừa Đồng tánh nói rằng: "Do lấy năm uân 
làm duyên giả hợp sinh ra nên gọi là chúng sinh." Kinh Bắt tăng bất giảm giải 
thích sự khác biệt giữa chúng sinh và Pháp thân: "Pháp thân bị phiền não ràng 
buộc mà sinh tử qua lại trong ba cõi nên gọi là chúng sinh." Pháp thân tức là 
cái thể tánh thanh tịnh bình đăng. Bình đắng là vì thê tánh thanh tịnh ấy Phật 
và chúng sinh y như nhau. Nhưng Pháp thân không bị phiền não ràng buộc, 
không vãng lai sinh tử, thời đó là Phật. Còn thể tánh ấy bị phiền não ràng 
buộc, vãng lai sinh tử thời đó là chúng sinh. Tóm lại, chúng sinh dâu nói theo 
nghĩa hẹp là nhân loại, hay nói theo nghĩa rộng là hữu tình, tất cả vẫn còn luần 
quân trong vòng sinh diệt, chưa giải thoát khỏi luân hồi nghiệp báo. 


Như vậy, theo câu "Nhất thiết chúng sinh tất hữu Phật tánh", không chỉ con 
người mới có Phật tánh. Trong phạm vi rộng lớn hơn, hết thảy hữu tình đều 
có Phật tánh, tất cả đều có khả năng tánh căn bản thành Phật. Câu kế tiếp 
"Như Lai thường tính vô hữu biến dịch" phát biểu chân lý thường hằng, bất 
biến mà đức Phật chứng ngộ. Đại khái mà nói, cái tâm của chúng sinh tuy bị 
mọi phiền não trói buộc, che lấp, nhưng trong đó vẫn có đầy đủ đức tánh của 
Như Lai, mà cái tâm tánh đó dù Phật có ra đời hay không, nó cũng không 
thêm không bớt, cho nên gọi nó là "pháp tự nhiên như thế" (pháp nhĩ như thị). 
Cái chủng tử thành Phật bản lai vẫn nằm sẵn trong tâm chúng sinh. Chỉ vì 
phiền não che lấp, nên tâm đó không thể hiển hiện ra được, và chính vì muốn 
làm cho nó sáng tỏ trở lại nguyên thê của nó nên Phật mới ra đời. 


Nếu nhân loại và những hữu tình khác đều giống nhau ở chỗ đều có Phật tánh 
và khả năng chứng ngộ thời tất nhiên nhân loại lẫn những hữu tình khác qui 
chiếu cùng chung một chiều kích căn bản. Chiều kích này được gọi là sinh 
diệt tính (Phạn: utpàdanirodha. Nhật: shòmetsuset). Do đó, sinh diệt tính của 
hết thảy hữu tình bao gồm trong nó tánh sinh tử của loài người. Mặc dầu sinh 
tử được xem như vấn đề căn bản trọng yếu nhất trong mọi khảo sát về sinh 
mệnh con người, Phật giáo không tìm cách giải quyết nó trong chiều kích 
nhân loại, mà thấy đó là thuộc vấn đề sinh diệt trong chiều kích hữu tình rộng 
lớn hơn. Nói cách khác, nếu không được giải thoát khỏi kết sử của tánh sinh 


157 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


diệt phố biến khắp hết thảy hữu tình, thời con người không thể nào giải thoát 
khỏi luân hồi sinh tử. 


Trong trường hợp vấn đề sinh diệt được qui định một cách đơn giản để trở 
thành hình thức luân hồi thời nếu lẫy bản ngã cá biệt tức sinh mệnh con người 
làm trung tâm, ta có thể thu vào ba điểm chính là: Hoặc, Nghiệp, và Khổ. Do 
phiền não mà có những hành vi thiện ác, và do hành vi thiện ác mà có quả 
báo. Đem những hành vi đó phối hợp với quá khứ, hiện tại, vị lai, thuyết 
duyên sinh chia thành mười hai nhân duyên để thuyết minh hình thức luân 
hồi. Có sinh, lão, bệnh, tử là do mười hai nhân duyên. Vô minh (Hoặc), Hành 
(Nghiệp) thay cho tất cả phiền não và nghiệp tập ở quá khứ. Thức là tinh thần 
chủ thê đi đầu thai sau khi chết và trước khi sinh. Danh sắc, lục nhập, xúc, 
thọ, là những cơ quan sinh lý và tâm lý, hoạt động phát triển mà thành một 
hữu tình độc lập, đó là quả báo hiện tại. Do ái dục và thủ (chấp trước) mà duy 
trì đời sống hiện tại, đồng thời gieo nhân cho sự sống trong tương lai, và qui 
định rõ rệt kiếp sống tương lai. Lại tiến lên bước nữa là Hữu. Từ đây, sau khi 
chết, sinh vào một cảnh giới nhất định, một mặt hưởng thụ vui, hay chịu đựng 
khổ, mặt khác chịu định luật ø1là, ốm (đau), và chết. Đó là sự sống tương lai. 


Nếu ta cứ theo trạng thái trở đi trở lại như kế ở trên mà khảo sát, ta sẽ thấy hết 
thầy sự tổn tại tuy vô thường biến thiên, nhưng không bao giờ hoàn toàn đoạn 
diệt cả. Nghĩa là nếu nhân duyên tức quan hệ của sinh mệnh còn tồn tại thời 
sự biến hóa của nó sẽ luân hồi vô cùng. Đó là pháp tắc sinh mệnh kế tục, tức 
là cái ý chí muốn sống lấy vô minh hay khát ái (dục) làm động cơ căn bản, 
sinh mệnh tự nó lại tích tụ những kinh nghiệm để tạo thành tính cách của 
chính nó, rồi thích ứng với tính cách ấy mở ra vận mệnh, cảnh giới, và tính 
cách mai sau. 


Sự tích tụ của kinh nghiệm được gọi là nghiệp, tuy vô ý thức nhưng là căn để 
của tính cách người ta, và là động lực qui định những hành vi tương lai. Do đó 
bảo rằng nghiệp tương tục thời chắng qua cũng chỉ là sự liên tục của kinh 
nghiệm, và dĩ nhiên, chỉ là y vào kết quả của kinh nghiệm và sự lưu chuyển 
của tính cách. Phương hướng của sinh mệnh do nghiệp qui định, đồng thời 
nghiệp lại y vào nội dung hoạt động của sinh mệnh, luôn luôn gây nghiệp mới 
in sâu vào tự thể và bảo tồn những nghiệp cũ đã có. Trong sự biến hóa bất 
tuyệt, sinh mệnh hấp thụ những kinh nghiệm quá khứ rồi lây đó làm nguyên 
động lực mà biến hóa tính cách, lưu động liên tục một cách tuần hoàn. 


Trong chiều kích sinh diệt của hữu tình, chu kỳ sinh tử của một đời sống có 
thê ghi nhận qua bôn giai đoạn, sanh, lão, bệnh, tử, hoặc thành, trụ, dị, diệt 


158 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


của mỗi một chúng sinh. Đối với sinh mệnh con người, sinh và chết là sự tụ 
tập và tan rã của các thủ uấn, của những vật chất ô nhiễm và dòng sinh mệnh 
tiếp nối nương vào đó mà hoạt động. Với thực trạng sinh tử này, phiền não 
chủng tử tồn tại trong a lại da thức phát hiện thành hiện hành, và những phiền 
não hiện hành tác động không một sát na nào tách rời các hoạt động tâm lý. 
Mỗi một tác động của chúng huân tập trở lại tập khí phiền não (vàsanàbhùmi- 
klesa), làm bền chặt thêm gốc rễ của các phiên não chủng tử. Chính các phiền 
não chủng tử này dẫn đến thực trạng sinh tử phần đoạn. 


Như vậy, căn cứ vào hình thức trên, các loài hữu tình là do nghiệp tập mà có, 
và bất cứ loài nào, chính cái đương thể của sự biến hóa là luân hồi chứ không 
có linh hồn luần quần trong không gian đề đi đầu thai chịu các thân phận. Sinh 
mệnh là cái đương thể biến hóa thụ sinh trong ba cõi Dục, Sắc, và Vô sắc, 
thành súc sinh, thành quỷ đói, thành a tu la, sa địa ngục, sinh cõi người, hay 
lên cõi trời, tất cả đều không ngoài cái được mệnh danh là nghiệp, tất cả đều 
tự biến hóa thành luân hồi. 


Trong vòng luân hồi, cõi người quan hệ sâu xa với nhiều cõi khác cho nên vấn 
đề sinh tử và giải thoát sinh tử không còn đơn giản là vấn đề của riêng nhân 
loại, mà trở thành vấn đề sinh diệt của hữu tình thế gian. Ta không thể nhất 
quyết. lấy chính mình làm trung tâm điểm cho toàn thể quá trình luân hồi mà 
cho răng mọi sự luân chuyên đều bắt đầu từ cõi người vào cõi các loài động 
vật, và rôi từ động vật thụ sinh vào những nẻo đường khác. Bởi vì theo cách 
hiểu như vậy, tất nhiên không thấy có căn bản nào chung giữa cõi người và 
các cõi khác, thử hỏi làm thế nào chúng sinh ở cảnh giới người có thể đầu thai 
qua cảnh giới khác trong lục đạo? Do đó, nhân loại không thể là điểm trung 
tâm của quá trình luân hồi, và luân hồi thực sự diễn ra trong chiều kích sinh 
diệt của hữu tình, sâu rộng hơn chiều kích sinh tử của loài người. 


Tuy nhiên, giải thoát khỏi các khổ của phần đoạn sinh tử chưa phải là hoàn 
toàn được giải thoát. Còn một nỗi khổ khác vi tế vô cùng cần được nhận thức 
trong chiều kích rộng lớn hơn, chiều kích vô thường có không của vạn hữu. 
Đó là bắt tư nghị biến dịch sinh tử. Hết thảy hiện tượng, bất luận là tâm hay 
vật, đều sinh diệt biến chuyển trong từng sát na, chúng không bao giờ đứng 
yên ở cùng một trạng thái. Tuy trước sau liên tục không có hình tướng sinh 
diệt, nhưng từng sát na từng sát na sinh diệt biến hóa, nhỏ nhiệm, sâu kín, khó 
thấy, khó biết. 


Trong thực trạng biến dịch sinh tử, các thế lực điều động những khát vọng 
sinh tôn của cá thê là những tàn dư của tập quán hay di truyền quá khứ, từ lâu 


159 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


đời xông ướp trong a lại da thức, luôn luôn chỉ tổn tại như là chủng tử, không 
tùy thuộc vào hoạt động trên cơ sở chủ quan của các chức năng tâm lý. Vì các 
chủng tử được huân tập bởi ác tập hư ngụy từ vô thủy tác động như là bức 
màn bao phủ một cá thể trong bóng tối, ngăn cách cá thể ấy với đời sống bao 
la vô tận trong thế giới của những quan hệ phổ biến, nghĩa là pháp giới trùng 
trùng duyên khởi, cho nên chúng được gọi là vô minh trụ địa. Vô minh và 
nghiệp là hai yếu tố tác động đồng thời tạo ra thực trạng sinh tử biến dịch. 
Muốn chứng nghiệm Phật tánh là chân lý toàn diện, phổ quát, là sự thực 
không chỉ liên hệ đến bản thân cá biệt, tất phải đoạn trừ vô minh trụ địa. Cũng 
nên biết rằng trụ địa là mảnh đất tâm thức được xông ướp. Ngoài mảnh đất 
tâm ấy, không có tự thể tâm thức nào khác. Khi mê gọi là thức. Khi ngộ gọi là 
trí. Chuyên mê thành ngộ, chuyển thức thành trí, đó là công phu tu tập cho 
quá trình chuyên y nhằm hiện thực sự giác ngộ ngay trong cuộc sông. 


Trong chiều kích vô thường có không của vạn hữu, sự luân chuyển bất tuyệt 
trong các nẻo luân hôi tương ưng với thực trạng biên dịch sinh tử. Tính cách 
vô cùng tận của luân hôi được xem như thời gian tính của luân hôi. 


Mặt khác, lục đạo không phải gồm các cảnh giới riêng biệt đồng thời hiện hữu 
bên cạnh nhau, mà tất cả cùng ở trong một thế giới. Cái thế giới này thường 
gọi là thế gian (loka). Cũng nên biết đức Phật vốn không phân biệt thế giới và 
người nên cùng gọi là thế gian, vì thế gian thật ra chính là kết hợp thức và 
danh sắc, tức chủ quan và khách quan làm một mà gọi đó là hữu. Nếu đứng về 
phương diện hữu mà quan sát thời thức là tự thân, mà danh sắc cũng là tự 
thân, trong đó không có sự phụ thuộc tự hay tha. Nhưng tại sao được gọi là thế 
gian? "Phật bảo Tam di l¡ đề: 'Nguy khốn, hư hoại, đó gọi là thế gian. Thế nào 
là nguy khốn, hư hoại? Này Tam di li đề, mắt là pháp nguy khốn, hư hoại. 
Nếu sắc, mắt, và thức, ba sự hòa hợp thành nhãn xúc, nhãn xúc làm nhân 
duyên sinh ra cảm thọ bên trong biết hoặc khổ, hoặc vui, hoặc không khổ 
không vui; tất cả thứ ấy cũng là nguy khốn, hư hoại. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý 
cũng lại như thế. Đó là những pháp nguy khốn, hư hoại, nên gọi là thế gian." 
(Tạp A hàm, kinh số 231. Đại tạng kin Việt Nam) Mọi luân chuyển trong lục 
đạo cùng diễn tiến trong thế gian. Đối với người thời đó là thế gian của người, 
trong đó động vật và các hữu tình khác đang chung sống. Tuy nhiên, đối với 
động vật thời đó là thế gian của động vật, trong đó người và các hữu tình khác 
đang chung sống. Vậy nên hiểu thế gian đó là chân trời vô biên của chiều kích 
sinh diệt mở rộng dung thông các cách thụ sinh vận mệnh khác nhau. Đây là 
tính cách vô biên đặc trưng không gian tính của luân hồi. Và như vậy, luân hồi 
trong đó nhân loại không là trung tâm điểm có tính cách vô biên và vô cùng 
tận trong không gian và thời gian. Luân hồi chính là chiều kích vô biên và vô 

160 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


cùng tận của sinh diệt, trong đó nhân loại và các loài hữu tình khác đều bình 
đăng trên phương diện bản thê và cứu độ. 


Tuy nhiên, con người vẫn có một ý nghĩa đặc biệt so với các sinh vật khác 
trong thế gian hữu tình. Là vì duy chỉ người mới có tâm ý để chứng đạt sự 
bình đẳng giữa người và các hữu tình khác. Các hữu tình khác tuy luân 
chuyền trong các nẻo luân hồi, nhưng không hề hay biết đó là luân hồi nghiệp 
báo. Chỉ có người mới biết sợ hãi về sống và chết. Nhờ có tâm ý, con người 
có thể thấy biết bản chất của sinh tử, đặt thành vấn đề giải thoát ra khỏi vòng 
luân hồi sinh tử, ý thức về khả tính của giác ngộ, và biết mưu cầu một cuộc 
sống tự do chân chánh vĩnh viễn. Chỉ có người mới có khả năng nhận biết 
tính cách vô thường của sắc thân, mới có khát vọng mong thoát khỏi hữu hạn 
tính của hiện hữu, và nhiệt tình nỗ lực cố phát khởi Phật tánh, phát Bỏ đề tâm, 
tu tập luyện tâm triển khai tuệ quán đặc biệt nhìn thăng vào bản chất hiện hữu 
của mình. Chỉ có người mới nhận biết vấn đề sinh tử của mình là một thành 
phần trọng yếu của vấn đề sinh diệt sâu rộng của tất cả chúng sinh. 


Như vậy, tìm hiểu về luân hồi là trách nhiệm của cá nhân. Không có sự chứng 
nghiệm của bản ngã cá biệt về luân hồi thời không có vấn đề sinh và chết, sinh 
và diệt. Tự mình phải biết phản quan tự kỷ, bằng vào tri giác nội tại mà nhận 
định thực chất của đời sống, hiểu khổ, đoạn tập, chứng diệt, và tu đạo mới có 
thê giải quyết vấn đề luân hồi sinh diệt đạt đến tịnh lạc tuyệt đối, như được nói 
đến trong đoạn kinh Pháp Cú sau đây: : 


"Tự mình làm điều ác 

Tự mình sanh nhiễm ô 

ự mình không làm ác 

Tự mình thanh tịnh mình 

Thanh tịnh, không thanh tịnh 

Đầu do tự chính mình 

AI thanh tịnh cho ai?" (Dhammapàda, 165. Thích Minh Châu dịch) 


Nhưng cá thể liên hệ mật thiết với nhau, không những chỉ trong đời sống cộng 
đồng mà cả trong toàn thể hiện hữu. Cá biệt tính chỉ là một phương diện của 
hiện hữu. Thật ra, cá biệt tính là một hư cấu, vì không thể qui định những giới 
hạn của nó, không thê biết chắc tầm rộng và bờ mé của nó. Cá thể chỉ là cá thể 
bao lâu người ta nghĩ đến chúng trong tương quan với nhau và với toàn bộ cơ 
cấu mà chúng hợp thành. Một làn sóng một khi bị khuấy động không thể 
không gây ảnh hưởng toàn phần của nước. Nhận xét này phù hợp với tính pha 
bất tương ly trong thuyết lượng tử vật lý học. David Bohm, nhà vật lý từng 


161 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


cộng tác với thiên tài Albert Enstein, đã tựa vào tính tương quan vô tận và vô 
ngại này đê khai triên một triệt lý vê toàn thê tính của tât cả hiện hữu, một 
hình thái của thuyêt Pháp giới Hoa Nghiêm. 


Theo Đại thừa, kỷ luật đạo đức và thành tựu tâm linh của đức Phật không nằm 
yên nơi Ngài như một biến cô cô lập trong đời sông cộng đồng mà Ngài tham 
dự. Khi Ngài giác ngộ, toàn thể vũ trụ đều dự phần vào trí tuệ và đức lý của 
Ngài. Lúc bấy giờ, theo kinh Hoa Nghiêm, giác ngộ của Ngài đưa đến sự thấy 
biết tất cả chúng sinh đều có trí huệ của Như Lai, tức Phật tánh, và do đó tất 
cả chúng sinh như Phật không khác: "Phật tử! Trí huệ của Như Lai không chỗ 
nào là chăng đến. Vì không một chúng sinh nào mà chăng có đủ trí huệ của 
Như Lai, nhưng chúng chăng chứng đặng để thật hiện ra, là vì bởi chúng còn 
vọng tưởng chấp trước". (Kinh Hoa Nghiêm. Phẩm 37: Như Lai xuất hiện) 


Thiền sư D. T. Suzuki viết trong Thiền luận, Tập Trung, Tuệ Sỹ dịch: "Với 
quan niệm Phật tánh, đức Phật lịch sử trở thành một đức Phật siêu việt. Ngài 
hết còn là ấn sĩ của dòng họ sàkyas, giờ đây Ngài là sự biểu lộ của đức Phật 
vĩnh cửu, một hóa thân của Phật tánh, và như thế Ngài không còn là một nhân 
cách cá biệt giới hạn trong không gian và thời gian. Bản thể tâm linh của Ngài 
vượt ra khỏi Ngài, và mọi năng lực của nó đều ảnh hưởng đến đồng loại của 
Ngài trong sự tiến bộ hay tiến triển của chúng hướng tới Phật quả. Ảnh hưởng 
này sẽ xảy ra cân xứng với cường độ khát vọng và thành tín nỗ lực mà chúng 
thúc đầy để đạt tới mục đích. Mục đích đó là tẩy sạch tội lỗi, và tội lỗi là do 
tin có thực tại bản ngã (svabhàva), do chấp nhận những đòi hỏi của nó là cùng 
đích, và không ý thức về sự tiềm ấn của Phật tánh trong chính mình. 


Do đó, tây sạch tội lỗi, trên khía cạnh trí năng, là nhìn vào cái chân lý rằng 
trong cái mà người ta cho là bản ngã còn có cái hơn thế nữa; và trên khía cạnh 
thực hành là muốn và thực hiện ý chí của cái siêu việt bản ngã nhưng tác động 
qua cái bản ngã ấy." 


Tóm lại, trong luân hồi, ngoài cái mệnh danh là bản ngã cá biệt, còn có một 
năng lực gia trì hỗ trợ tương quan nội tại với bản ngã, nhưng siêu việt những 
hạn cuộc của bản ngã, không bị ràng buộc vào những giới hạn của cá biệt tính. 
Đó là Phật tánh, là khả tính của giác ngộ, là tinh thể của Phật quả. Không có 
Phật tánh thời Phật quả không bao giờ đạt được trong thế gian. Phật tánh là 
một thực tại siêu bản ngã nhưng nằm trong bản ngã của hết thảy mọi chúng 
sinh. Chứng ngộ là tri kiến về bản ngã cá biệt và đồng thời, về thực tại siêu 
bản ngã Phật tánh. Đối với những ai chỉ mới chứng đạt sự giải thoát cho chính 
mình ra khỏi vòng luân hồi sinh diệt mà không thấy kẻ khác đồng thời giác 


162 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


ngộ và giải thoát như mình, thời đó chưa phải là giải thoát trọn vẹn. Theo Đại 
thừa, giác ngộ không phải là một công việc riêng tư chắng can dự gì đến khối 
lớn cộng đồng. Điểm tựa của nó được đặt ngay trong lòng vũ trụ. "Khi mà tôi 
giác ngộ thời trọn cả Pháp giới (Dharmadhàtu) cũng giác ngộ. Thực sự cái lý 
giác ngộ của tôi là cái lýcủa Pháp giới, cả hai buộc trói lẫn nhau rất ư sít sao." 
(D. T. Suzuki. Thiền luận. Tập Hạ) Khi một người chứng đạt viên mãn Phật 
tánh, người ấy đồng hóa mình với Phật tánh trong sinh mệnh của chính mình 
tức là với toàn thể hiện hữu. Do đó, thấy biết hết thảy chúng sinh mỗi mỗi 
đồng thời chứng đạt Phật tánh như mình. Bởi vì lúc bấy giờ vượt lên trên 
chiều kích sinh diệt của thế gian hữu tình, thực tại siêu bản ngã Phật tánh hiển 
thị phổ biến cùng khắp. Đó là ý nghĩa của câu kinh "Nhất thiết chúng sinh tất 
hữu Phật tánh”. 


Tất Hữu là Phật tánh. 


Theo truyền thông, câu "Tất hữu Phật tánh" có nghĩa là Phật tánh hiện hữu 
trong môi môi chúng sinh như là khả tính thành Phật. Hàm ý rằng ngay bây 
giờ tuy đang bị đăm chìm trong bể sinh tử luân hồi, vì phiền não mà bị trói 
buộc, mất tự do, nhưng trong tương lai, vào một lúc nào đó, chúng sinh có thể 
giác ngộ và giải thoát, chính vì có sẵn chủng tử thành Phật. Như thế, Phật tánh 
được hiểu như một đối tượng vốn có và là mục đích nhằm đến của mọi nỗ lực 
tu tập. Theo Đạo Nguyên, cách hiểu như vậy bị dính mắc vảo tư tưởng phân 
hai chủ thể và đối tượng, tiềm tại và thật tại, trong và ngoài, hiện tại và vị lai, 
v..v... Đó là sản phẩm của phân biệt, chấp trước, và phân biệt, chấp trước là 
nguyên nhân của sinh tử luân hồi, là hành trạng thuận dòng của thế gian (chỉ 
cho sinh tử) trói buộc, không theo đúng lời Phật dạy: "Muốn bước vào con 
đường của các bậc Thánh thời phải lội nghịch dòng sinh tử”. 


Bởi thế, mặc dầu trái nghịch qui tắc văn phạm, Đạo Nguyên nhất quyết làm 
sáng tỏ ý nghĩa của Phật tánh đúng theo cách ông hiểu Chánh Pháp. Theo ông, 
"Tất Hữu" là hết thảy mọi hữu, hữu tình và vô tình, và "tất hữu Phật tánh" là 
"Hết thảy mọi hữu là Phật tánh". Đạo Nguyên đọc hiểu "Tất Hữu là Phật tánh" 
làm đảo ngược toàn diện sự tương quan liên hệ giữa Phật tánh và chúng sinh. 
Phật tánh không là một tiềm năng, giông như hạt giông nằm sẵn trong tâm của 
hết thảy chúng sinh để nây mầm trong tương lai. Trong Chánh Pháp nhãn tạng 
(Shòbògen2ò), Phẩm Phật tánh (Bussho), ông phản bác tư tưởng sai lầm cho 
răng: “Phật tánh là như hạt giống của cỏ cây; nhờ mưa Pháp (tỷ dụ để gọi đạo 
lý của Phật) tắm nhuận và nuôi dưỡng, nên đâm chổi, nây mầm, khởi sinh 
cành, lá, hoa, và quả, và quả ấy có hạt giống bên trong." Đây chỉ là quan điểm 
Phật tánh theo mục đích luận (teleology). Theo ông, Phật tánh là chân thể tánh 


163 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


của vạn hữu. Hữu tình và vô tình, bản nguyên là Phật tánh. Có bốn đặc điểm 
đáng đề cập đề tìm hiểu lập trường của Đạo Nguyên về Phật tánh: ý nghĩa vũ 
trụ của Phật tánh, Phật tánh không thực chất, Tất Hữu và Phật tánh không hai, 
và tư tưởng đầy động lực Vô-thường-Phật-tánh. 


Ý nghĩa vũ trụ của Phật tánh. 


Như trình bày ở trên, chính trong chiều kích hữu tình mà khái niệm luân hồi 
và giải thoát khỏi luân hồi tức niết bàn được thi thiết. Nhưng Đạo Nguyên còn 
muốn vượt lên trên chiều kích hữu tình, khẳng định "Tất Hữu là Phật tánh", 
xác quyết một chiều kích rộng lớn hơn nữa. Đó là chiều kích Hữu bao gồm 
vạn hữu trong hữu tình thế gian và khí thế gian. Chiều kích Hữu vượt lên trên 
chiều kích sinh diệt và được gọi là chiều kích khởi diệt (kimetsu) hay chiều 
kích có không (umu). Ở đây, sinh diệt có nghĩa sinh ra và biến mất trên 
phương diện sinh học; còn khởi diệt thời nói đến sự thành và hoại, sự có và 
không, đối với tạo vật hữu tình và vô tình. Như vậy, theo Đạo Nguyên, vấn đề 
sinh tử của con người thật sự được hoàn toàn giải quyết chỉ khi nào vượt lên 
trên chiều kích sinh diệt của hữu tình mà đặt nó vào trong chiều kích khởi diệt 
hay có không chung cho toàn thể vạn vật trong vũ trụ. Đạo Nguyên đặt cơ sở 
giải thoát con người trong chiều kích vũ trụ bao la. Giải thoát không hạn cuộc 
riêng loài hữu tình, mà bủa rộng lên khắp mọi loài tạo vật. Nhẫn đến súc sinh, 
cây, đá, sông, núi, đều được bao gồm trong công trình giải thoát, nghĩa là 
trong sự thành đạt Phật quả. Ông nhấn mạnh "thiên gIỚI. bất tăng tàng" 

(henkaifusòzò), nghĩa là chẳng bao giờ có sự vật gì bị che dấu trong toàn vũ 
trụ. Tức có ý muốn nói đến sự hiển lộ toàn diện của Tất Hữu, bao hàm người, 
hữu tình, và vô tình mà căn bản sở y cứu cánh là toàn vũ trụ vô biên và vô 
cùng tận. 


Phật tánh không thực chất. 


Theo Đạo Nguyên, chứng ngộ thực tại cứu cánh bao la tức Phật tánh là chứng 
ngộ bản chất nguyên sơ của chiều kích Hữu trong đó hết thảy mọi thực tại cá 
biệt tồn tại với tính cách như thị, "nó là nó". Trong Phẩm Phật tánh, Đạo 
Nguyên giải thích: "Đức Thế Tôn dạy 'Nhất thiết chúng sinh tất hữu Phật 
tánh', cốt yếu là muốn nói lên điều gì? Đó là lời chỉ giáo về 'Cái gì đến như 
vậy? (Thập ma vật nhằm ma lai)" 


Câu hỏi "Cái gì đến như vậy?" được ghi lại trong Truyền đăng lục khi Nam 
Nhạc Hoài Nhượng đến tìm và lần đầu tiên gặp Lục tổ Huệ Năng. Tổ hỏi: 
"Nhà ngươi từ đâu đến?" Trả lời: "Từ Tung sơn đến." Tổ hỏi thêm: "Cái gì 
đến như vậy?". Nam Nhạc lúc ấy không biết trả lời như thế nào. Ông bỏ tám 

164 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


năm trường vật lộn với câu hỏi và cuối cùng đi đến giải quyết bằng câu đáp: 
"Nói tợ như vật gì đều chăng đúng" (Thuyết tự nhất vật tức bất trúng). 


Câu hỏi "Cái gì đến như vậy?" mà Nam Nhạc mắt tám năm để tìm cách trả lời 
là một nghi vấn về tự tánh (svabhàva) của thực tại, căn cơ trên đó mỗi cá thể 
đều có lý tánh tuyệt đối của mình. Trong trường hợp Đạo Nguyên, nó chỉ vào 
ý nghĩa trọng yếu của lời ông đoan quyết "Tất Hữu là Phật tánh". Ngay câu 
hỏi lúc khởi đầu, "Từ đâu đến?", cũng không phải là một câu hỏi tầm thường 
khách sáo. Các Thiền sư thường hỏi tăng chúng "cái gì?", "từ đâu đến?", là cốt 
dò biết sở ngộ của họ về chân lý cứu cánh của Phật pháp. Sử dụng những nghỉ 
vấn từ "cái gì?", "từ đâu đến?", hay những cách ngôn phủ định, hay những xác 
nhận phản lý là phương cách Thiền phát biểu nhằm đánh thức giác quan nội 
tại trực quán bản tánh thực tại, soi thấy yếu tính của sự vật như thế là như thế 
(yathàbhùtam). Những nghi vấn từ "cái gì?", "từ đâu?" mang bản tướng của 
như thật tính (yathàbhùtatà), hay nói đơn giản, là phát biểu của Chân như 
(Tathatà). Chúng thay thế những từ ngữ như: Bất khả đắc, Bất khả tư nghị, 
Nan giải, Viễn ly (lìa xa mọi nhận thức) Bắt khả liễu tri (hoàn toàn không thể 
hiểu thấu), v..v... thường gặp trong kinh Bát nhã ba la mật xuất phát từ cõi 
tánh Không, và dùng diễn tả thế giới nội tại của vạn hữu, một thế giới vượt ra 
ngoài môi trường của tri thức tương đối, đối đãi. 


Như vậy, "cái gì" hay "từ đâu" không thể lãnh hội bằng trí óc, không thể gọi 
tên, không là vật đối tượng, không thể nắm giữ, và vì thế mà vô biên và vô 
hạn. Phật tánh cũng thế, vô biên và vô hạn, không có phẩm tính, danh tính, 
thuộc tính, hay sắc tướng, bởi vậy cho nên có thể dùng những nghi vấn từ trên 
mà phát biểu. Đó là lý do khiến Đạo Nguyên nhận thấy câu hỏi "Cái gì đến 
như vậy?" đúng là yếu chỉ của lời ông xác quyết "Tất Hữu là Phật tánh". 


Với Đạo Nguyên, Phật tánh không phải là cái gì đó bất khả danh và bất khả 
đắc, cái gì đó vô biên và vô hạn. Nếu Phật tánh là cái gì không thể gọi tên thời 
nó quả là sự vật có tên là "bất khả danh". Nếu Phật tánh là cái gì không có 
biên giới, thời trong thực tế nó không phải hoàn toàn vô biên, mà thật ra đã bị 
giới hạn bởi hay phân biệt với cái khác có biên giới. Như vậy, Phật tánh 
không phải là "cái bất khả danh", mà Phật tánh là "bất khả danh". Đồng thời, 
"bất khả danh" là Phật tánh. Phật tánh không phải là "cái vô biên", mà là "vô 
biên". Đồng thời, "vô biên" là Phật tánh. Nói cách khác, Phật tánh không thực 
chất (non-substantial), vô tự tính, vô nhất vật (Không có vật, đây muôn nói: 
Không có sinh diệt). Do đó, nghi vấn từ "cái gì" hay "từ đâu" không biểu 
tượng Phật tánh. Vì nếu nó liễu tượng Phật tánh thời đăng sau từ "cái gì" tất 
còn có một sự vật được "cái gì” biểu tượng. Bởi Phật tánh không thực chất, 


165 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


cho nên chính ngay "cái gì" là Phật tánh, và đồng thời, chính ngay Phật tánh là 
"cái gì". Hiêu như vậy thời câu "cái gì đên như vậy” không duy chỉ một câu 
hỏi mà còn là một sự chứng đạt Phật tánh. 


Như thế, thử hỏi đối với Phật tánh, các vật thể đặc thù hay phẩm tính riêng 
biệt có ý nghĩa như thế nào? Vì Phật tánh không thực chất, cho nên không có 
vật thể đặc thù hay phẩm tính riêng biệt nào trong vũ trụ tương ưng với hay 
biểu tượng bởi Phật tánh. Ta có thể bảo một vật thể đặc thù là một tác pháp 
(mode) của "cái gì”; một phẩm tính riêng biệt là một thuộc tính (attribute) của 
"cái gì". Ví như nói đến một cây tùng là nói đến tác pháp của "cái gì", tức là 
một tác pháp nhưng không tác giả. Cây tùng là "đến như vậy" từ "cái gì" trong 
câu hỏi "Cái gì đến như vậy?". Vậy cây tùng là đương thể cây tùng, không 
hơn không kém. Nói đến tư tưởng là nói đến thuộc tính của "cái gì", tức là 
một tính chất không tòng thuộc bất cứ sự vật nào. Vậy tư tưởng là vật tự thân 
tư tưởng, không hơn không kém. Chính là "đến như vậy" của tư tưởng trong 
câu hỏi "Cái gì đến như vậy?". 


Khi Lục tổ Huệ Năng hỏi Nam Nhạc, "Cái gì đến như vậy?", câu hỏi chỉ thắng 
vào nhân cách cá biệt của Nam Nhạc. Nhân cách này là tác pháp của "cái gì”, 
tác pháp nhưng không tác giả. Nếu Nam Nhạc thông chứng cái nhân cách ấy 
là "đến như vậy" từ "cái gì”, tất nhiên Nam Nhạc chứng đạt Phật tánh của 
mình. Nhưng Nam Nhạc đã mất tám năm công phu và cuối cùng thốt lên "Nói 
tợ như vật gì đều chăng đúng"! 


kVật tự thân Huệ Năng là "Cái gì đến như vậy". Cả anh và tôi cũng chính là 
"Cái gì đến như vậy". Thân và tâm, cây và cỏ, trời và đất cũng vậy, đều là 
"Cái gì đến như vậy". Hết thảy mọi sự vật trong vũ trụ đều là "Cái gì đến như 
vậy". Đó chính là ý nghĩa của câu "Tất Hữu là Phật tánh". Hơn nữa, Đạo 
Nguyên nhắn mạnh rằng trong toàn vũ trụ chăng bao giờ có sự vật gì bị che 
dấu. Vì Phật tánh không thực chất, mà là "cái gì", cho nên tự tánh của mỗi 
mỗi sự vật đặc thù trong vũ trụ hiển lộ dưới sắc thái Chân như của chúng. Vậy 
theo Đạo Nguyên, chứng ngộ Phật tánh là một khẳng nhận bao la hiện hữu. 
Tất hữu và Phật tánh không hai. 

Theo chủ trương Tất Hữu là Phật tánh của Đạo Nguyên, muốn hoàn toàn giải 
quyết vấn đề sinh tử một cách chính đáng và chứng đạt Phật tánh một cách 
viên mãn thời trước hết phải đủ khả năng đột phá mọi ngăn che phân ly cá thể 
với toàn thể vạn vật đề vượt lên trên chiều kích sinh diệt của hữu tình đặt cá 


166 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


thể vào trong chiều kích Hữu, chiều kích vô thường có không của vũ trụ. Sau 
đó là nỗ lực vứt bỏ cứ điểm tương đối tính được dựng lên trên lưỡng nguyên, 
siêu thoát ra khỏi chiều kích Hữu ấy. Nhưng mong câu giác ngộ là vì lợi ích 
không chỉ riêng cá thể mà vì lợi ích của tất cả, cho nên không những chỉ là 
siêu thoát ra khỏi mà đồng thời chối từ sự vượt ra khỏi đó. Như vậy, sự vượt 
lên trên chiều kích Hữu đồng thời là sự trở về lại chiều kích ấy, thành tựu sự 
thực chứng Tất Hữu như Tắt Hữu. 


Nói một cách cụ thể hơn, hiện thực sự giác ngộ và giải thoát là bằng những 
tâm linh cá biệt của mỗi người. Muốn chứng đạt Phật tánh, con người phải 
phá bỏ ngã chấp, lìa xa tư tưởng con người và các loài hữu tình khác là trung 
tâm của luân hồi, và đồng hóa mình với toàn thể hiện hữu, tức là đặt sinh 
mệnh của mình trong chiều kích vô thường có không của Tất Hữu. Thấy biết 
tính cách vô thường có không của Tất Hữu là điều kiện cần thiết và quan trọng 
nhất để chứng đạt Phật tánh. 


Khi lưu ý chúng ta đến quan điểm "đồng thời thành đạo" (dòji jòdò) của ông, 
Đạo Nguyên muốn thuyết minh rằng nếu ngộ được Phật tánh trong bản ngã 
bằng cách đặt cá thể hữu hạn vào trong chiều kích Hữu vô hạn và tu tỉnh tự 
giải thoát mình ra khỏi tánh vô thường có không của vạn hữu, thời lúc ấy mọi 
sự vật trong vũ trụ đều cùng chứng đạt Phật tánh như mình. Đó là do cá thể 
nhìn nỗi khổ của bản thân trong mối quan hệ ràng buộc chặt chẽ với cả thế 
giới, cho nên chân lý được chứng nghiệm ở đây là chân lý toàn diện, phổ quát, 
là sự thật không chỉ liên hệ đến bản thân cá biệt, mà đến hết thảy mọi hữu 
trong vũ trụ. Nói cách khác, sự giác ngộ không mang tính chất cá biệt, mà là 
sự giác ngộ toàn diện, đại đồng, nghĩa là sự giải thoát và giác ngộ luôn luôn 
nằm trong quan hệ mật thiết giữa cá thể và toàn thể vạn vật. 


Biến có đại đồng giải thoát mở tung chân trời bao la vạn tượng của Phật tánh 
cùng khắp mọi phương và quyết định cơ Giác ngộ ở mỗi người do giải hoặc 
nghiệp thoát ra ngoài quả khổ Tam giới (Dục giới, Sắc giới, và Vô sắc giới). 
Cách Đạo Nguyên hiểu "Tất Hữu là Phật tánh" diễn tả đúng cái cảm giác siêu 
thoát thành công bẻ gãy giới hạn phân biệt cá thể, vượt ngoài đối đãi, nhận 
thức được như ước muốn cái chừng như không trực thuộc bản ngã, và thành 
tựu một tính chất bất khả. 


Trong chứng nghiệm "Tất Hữu là Phật tánh" của Đạo Nguyên, Phật tánh là 
nơi quy hướng của chiều kích có không của Tắt Hữu, chiều kích này vô biên 
và vô cùng tận. Mặt khác, do cá thể tự giải thoát mình ra khỏi luân hồi có 
không của vạn vật, Phật tánh chứng đắc không thực chất, vô nhiễm, vô tướng, 


167 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


không có pháp đối đãi, luôn luôn có mặt. Bởi thế cho nên, mệnh đề "Tất Hữu 
là Phật tánh" không trực tiếp đồng nhất hóa vạn hữu và Phật tánh. Sự đồng 
nhất giữa Tất Hữu và Phật tánh hiện thực chỉ khi nào thành tựu chứng ngộ 
"cái gì", nghĩa là chỉ khi nào chứng được tính không thực chất của Phật tánh 
và đồng thời chứng được tính vô biên và vô hạn của chiều kích Hữu. Vậy do 
thiền quán giác nghiệm và chứng thực, Tất Hữu và Phật tánh không hai. 
Trong Phẩm Phật tánh, Đạo Nguyên khẳng định: "Phật tánh luôn luôn là Tất 
Hữu, tại vì Tất Hữu là Phật tánh". 


Để làm sáng tỏ tính không thực chất của Phật tánh, Đạo Nguyên hay nhắc đến 
từ ngữ "vô-Phật-tánh" (mubusshò) [Xin lưu ý hai ngang nối, giữa vô và Phật, 
giữa Phật và tánh] trong những lần kể lại và giải thích theo cách riêng của ông 
những lời nói và câu chuyện trao đổi giữa các Thiền sư đời trước. Trong một 
trường hợp như vậy, ông thuật lại câu nói của Qui Sơn Linh Hựu (771-853): 
"Tất cả chúng sinh không có Phật tánh" và nói: "Đức Phật Thích Ca dạy rằng 
'Nhất thiết chúng sinh tất hữu Phật tánh.' Qui Sơn nói rằng 'Nhất thiết chúng 
sinh vô Phật tánh.' Trên nguyên tắc, hai tiếng hữu và vô hoàn toàn khác biệt. 
Nảy sinh nghi ngờ không biết câu nào đúng thời đó là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, 
trong Phật đạo, duy câu "Nhất thiết chúng sinh vô Phật tánh' là ưu việt." 


Đạo Nguyên đọc hiểu cụm từ "vô Phật tánh" của Qui Sơn là "vô-Phật-tánh" 
(mubusshò). Ông giải bày: "Chân lý như thị của 'vô-Phật-tánh' được truyền 
thụ đã lâu, vang động ra khỏi thánh đường của Tứ Tổ. Nó được thấy và nghe 
tại Hoàng Mai, truyền đạt đến Triệu Châu, và xướng tụng ở Qui Sơn. Các 
người phải không ngớt chuyên tâm vào chân lý của 'vô-Phật-tánh', chớ bao 
ø1ờ xao lãng." 


Các đoạn văn trên gây bất ngờ rất lớn nếu đem so với những lần Đạo Nguyên 
đoan quyết "Tất Hữu là Phật tánh". Càng ngạc nhiên hơn nữa khi nghe ông 
bình luận về câu nói của Qui Sơn như sau: "Chân lý của ngôn từ Qui Sơn là 
chân lý của câu 'Nhất thiết chúng sinh vô Phật tánh'. Nói như vậy không phải 
muốn nói 'vô Phật tánh' của Qui Sơn là vô biên và vô định. Chân lý ấy Qui 
Sơn thâu nhận được từ các kinh điển ông ta đã thâm nghiệm. Các người phải 
tầm căn vấn đề sâu xa hơn nữa. Làm thế nào hết thảy chúng sinh là Phật tánh? 
Làm thế nào hết thảy chúng sinh đều có Phật tánh? Giả thử một chúng sinh 
nào đó bắt buộc phải có một Phật tánh, thời chúng sinh ấy thuộc bọn tà giáo 
ma qui. Như thể đem một yêu quái đến rồi tìm cách phủ nó lên đầu của một 
chúng sinh.” 


168 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


Mới nghe thoáng qua, những lời phát biểu như vậy quả là một sự chối bỏ hoàn 
toàn quan niệm truyền thống cho rằng trong mỗi mỗi chúng sinh đều có Phật 
HC Nhưng nếu suy nghĩ kỹ càng hơn, ta hiểu ngay Đạo Nguyên dùng cụm 

"vô-Phật-tánh" không phải để đối lập Phật tánh, mà để chỉ vào cái "vô Phật 
nả ' đạt được do sự thức tỉnh của giác quan nội tại vốn là Bát nhã hay Nhất 
thiết trí. Vậy theo cái nhìn của tâm vô phân biệt dung hội thông suốt tự tại, 
"vô-Phật-tánh" không bị chỉ phối bởi lưỡng tính của có và không, vì thế chăng 
liên quan đến "Phật tánh" hay "vô Phật tánh". 


Câu chuyện sau đây cho thấy một lần nữa cách đọc hiểu văn tự kinh điển khác 
thường của Đạo Nguyên. Đạo Nguyên kê lại buôi Huệ Năng đên tham bái 
Ngũ tô Hoăng Nhân đê xin học Thiên. 


Tổ sư hỏi: "Ông từ đâu đến?" 

Huệ Năng đáp: "Lĩnh Nam” 

Tổ hỏi: "Ông muốn cầu gì?" 

Đáp: "Chỉ câu làm Phật". 

Tổ nói: "Người Lĩnh Nam không có tánh Phật (vô Phật tánh), sao làm Phật 
được?" 

Huệ Năng đối lời: "Người có Nam Bắc, nhưng Phật tánh đâu có phân biệt Bắc 
Nam?" 


Đạo Nguyên bình luận: "Câu Tổ nói "Người Lĩnh Nam vô Phật tánh' không có 
nghĩa là người Lĩnh Nam không có Phật tánh hay có Phật tánh. Tổ muốn nói 
người Lĩnh Nam, vô-Phật-tánh.' Câu 'sao làm Phật được?' có nghĩa là 'Phật 
nào nhà ngươi mong thành?" 


Ở đây, Đạo Nguyên không quan tâm đến có hay không có Phật tánh. Ông chú 
trọng duy chỉ Phật tánh, Phật tánh không thực chất, Phật tánh vô tự tính. 
Chúng ta hay bận tâm về vấn đề có hay không có Phật tánh. Như thế, một 
cách vô ý thức chúng ta tích cực hay tiêu cực biến Phật tánh thành một đối 
tượng của tri thức. Vì Phật tánh là "cái gì" vô thủ trước, bất khả đắc, và bất 
khả tư nghị, nên nói có hay không có Phật tánh là vô nghĩa. Theo Đạo 
Nguyên, Hoăng Nhẫn nói vô Phật tánh, tại vì Phật tánh là Không tánh. 


Ông nhấn mạnh thêm: "Đây là chân lý về Phật tánh: Không thấy được Phật 
tánh trước khi chứng đạt Phật quả; thấy Phật tánh ngay khi chứng đạt Phật 
quả. Phật tánh hiển thị đồng thời với chứng quả. Chân lý này phải thiền quán 
thông nhập một cách thâm sâu. Phải trải qua một quá trình tỉnh tắn hành Thiền 
dài hai mươi hay có thể ba mươi năm." Nói một cách ngắn gọn, không hành 
Thiền không có Ngộ. Không Ngộ chăng phải Thiền. Ngộ là thấy tánh (Kiến 

169 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


tánh). Tánh là Phật tánh. Trong tác phẩm "Sáu cửa Thiền thất", Trúc Thiên 
dịch, ghi lại những giáo lý căn bản của Thiền Đạt Ma, bài Huyết mạch luận 
luận về kiến tánh có đoạn phát biểu ý nghĩa tương tợ: "Nếu thấy tánh tức là 
Phật. Không thấy tánh tức là chúng sinh. Nếu lìa tánh chúng sinh thời không 
có tánh Phật nào khác chứng được. Phật nay tại nơi đâu? Tánh chúng sinh tức 
là tánh Phật vậy. Ngoài tánh không Phật. Phật tức là tánh. Trừ tánh ấy ra, 
không Phật nào có được. Ngoài Phật, không tánh nào có được." 


Nếu chứng được bản nguyên chúng sinh là Phật tánh, thời không cần phải nói 
là có Phật tánh. Nói đơn giản chúng sinh là chúng sinh cũng đủ. Nói chúng 
sinh có Phật tánh chẳng khác nào vẽ răn thêm chân. Vì thế, Đạo Nguyên mới 
nhận xét: "Làm thế nào hết thảy chúng sinh là Phật tánh? Làm thế nào hết 
thảy chúng sinh đều có Phật tánh? Giả thử một chúng sinh nào đó bắt buộc 
phải có một Phật tánh, thời chúng sinh â ấy thuộc bọn tà giáo ma qui. Như thể 
đem một yêu quái đến rồi tìm cách phủ nó lên đầu của một chúng sinh." 


Nhắc đến ý niệm vô-Phật-tánh của ông, Đạo Nguyên tiếp tục: "Vì Phật tánh 
chỉ là Phật tánh, cho nên chúng sinh chỉ là chúng sinh." Khi nhận thấy chung 
cùng Phật tánh là Phật tánh và chúng sinh là chúng sinh, thời chứng được Phật 
tánh và chúng sinh là hai mặt của cùng một thực tại đầy động lực. Trên 
phương diện tu dưỡng, thấy được Phật tánh tức là trực nghiệm Phật tánh và 
chúng sinh không hai. Nhưng chớ có hòng không chứng quả Bồ đề mà thấy 
được Phật tánh. Đó là lý do vì sao Đạo Nguyên đọc hiểu câu 'Người Lĩnh 
Nam vô Phật tánh' của Tổ là 'người Lĩnh Nam, vô-Phật-tánh.' Ý ông muốn nói 
cái nhìn như thật chính nó của những người ở Lĩnh Nam không bị ràng buộc 
vào tư tưởng phân hai là họ có hay không có Phật tánh. Vô-Phật-tánh tự thân 
là tự do, là giải thoát, là chân thật chứng ngộ. Bởi thế, đối với Đạo Nguyên, 
truyền giảng có Phật tánh hay không có Phật tánh là phi báng Phật pháp. Quan 
điểm vô-Phật-tánh của ông làm sáng tỏ tính không thực chất của Phật tánh, 
bác bỏ cả hai biên kiến xem Phật tánh là thực chất, một đăng thường kiến 
khẳng định Phật tánh, và đằng kia, đoạn kiến phủ định Phật tánh. 


Giống như Phật tánh không thực chất, Tất Hữu (shitsuu) có thể ví như "thùng 
sơn lủng đáy", nghĩa là vô thủ trước, bất khả đắc, và vô biên. Với cách đọc 
hiểu câu "Nhất thiết chúng sinh tất hữu Phật tánh" là "Tất cả là chúng sinh, 
Tất Hữu (hết thảy mọi hữu) là Phật tánh", Đạo Nguyên muốn quảng diễn ý 
nghĩa của hai chữ Phật tánh (busshò) và chúng sinh (shuJò) theo một chiều 
kích rộng lớn hơn. Trong Phẩm Phật tánh, ngay sau khi bảo "Tất Hữu là Phật 
tánh", ông tiếp tục viết: "Tôi gọi toàn bộ Tất Hữu là shujò (chúng sinh). Chỉ 
khi nào sự vật là như vậy thời cả trong lẫn ngoài, shujò tự nó là Tất Hữu của 


170 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


Phật tánh." Điều này có nghĩa là tất cả chúng sinh (shujò), hữu tình hoặc vô 
tình, đương thể là Phật tánh. Ông giải thích: "Giống như trường hợp hữu tình, 
trong Phật đạo, mọi sự vật có tâm đều gọi là chúng sinh (shuJò). Đó là do bởi 
tâm tự nó là chúng sinh. Những sự vật không có tâm cũng là chúng sinh, tại vì 
hết thảy chúng sinh đương thể là Phật tánh. Cỏ và cây, quốc độ và lãnh thổ, 
đều là tâm. Vì chúng là tâm nên chúng là chúng sinh. Bởi tại chúng là chúng 
sinh nên đương thể chúng là Phật tánh. Mặt trời, mặt trăng, và tính tú là tâm. 
Bởi chúng là tâm nên chúng là chúng sinh. Bởi tại chúng là chúng sinh nên 
đương thê chúng là Phật tánh." 


Như vậy, đối với Đạo Nguyên, chúng sinh(shujò), Tất Hữu (shitsuu), tâm, và 
Phật tánh chung cùng đều đồng một nghĩa. Tuy nhiên, Đạo Nguyên nhấn 
mạnh nhiều nhất đến quan điểm "Tất Hữu là Phật tánh". Tất Hữu không đối 
lập với phi hữu. Tất Hữu vượt ngoài phân biệt, chấp trước, và không có tự 
tính, như được Đạo Nguyên cắt nghĩa trong đoạn văn sau đây. 


"Các người phải hiểu rằng, hết thảy mọi hữu (Tất Hữu), một và tất cả, phát 
sanh từ Phật tánh không phải là cái hữu của có và không. ... Chữ Tất Hữu 
(shitsuu) không chỉ vào thỉ hữu (shiu), hay, bản hữu (honnu), hay diệu hữu 
(myòu), hay bất cứ sự vật gì tương tợ. Và Tất Hữu cũng không phải là duyên 
hữu (en-u) hay vọng hữu (mòu). Chữ â ấy không liên quan đến tâm và vật, thực 
chất và sắc tướng, v..V..." 


Có điều đáng thắc mắc ở đây là tại sao Tất Hữu hay hết thảy mọi hữu một 
đăng chỉ số nhiều, mà đăng khác lại đồng nhất với Phật tánh? Đề giải đáp vẫn 
đề, hãy trở lại với câu Tổ Huệ Năng hỏi Nam Nhạc: "Cái gì đến như vậy?" 

(Hán: Thập ma vật nhằm ma lai. Nhật: kore shimobutsu immorai) Đạo 
Nguyên cho rằng chữ "như vậy" (nhẫm ma; immo n¡) là từ ngữ thích đáng để 
mô tả Phật tánh. Trong Phẩm Immo (nhẫm ma), ông vin vào lời Nam Nhạc 
lưu ý chúng ta rằng "như vậy" (immo) là bất khả đắc, "không như vậy" là bất 
khả đắc, cả "như vậy" và "không như vậy" đều bất khả đắc. Điều này chứng tỏ 
chữ "như vậy" trong câu "Cái gì đến như vậy?" không hắn đơn giản là khắng 
định. Thật ra, "như vậy" không khẳng định, không phủ định, không bị ràng 
buộc vào sự chấp có, chấp không. Sự thể hiện hết thảy mọi hữu đến "như vậy" 
từ "cái gì" chính là cái biểu hiện của tâm vô phân biệt. Bởi thế cho nên câu 
"Cái gì đến như vậy?" được xem như biểu trưng yếu chỉ của câu "Tất Hữu là 
Phật tánh". Do đó, Tất Hữu đương nhiên đồng một nghĩa với "như vậy".Diễn 
tả cái nhìn như thật chính nó, cái nhìn của tâm vô phân biệt, văn học Thiền có 
những câu: Trời xanh, mây trắng, liễu lục, bông hồng, hay núi chỉ là núi, nước 
chỉ là nước. Nhất là hai câu thơ nỗi tiếng của thi hào Tô Đông Pha, một đại 


171 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


phu đời nhà Tống trong bài thơ Lô sơn yên tỏa Triết giang triều: "Đến rồi đích 
thật không gì khác, Khói tỏa Lô sơn sóng Triết giang." (Đáo đắc hoàn lai vô 
thị sự, Lô sơn yên tỏa Triết giang triều) Cũng vậy, qua cái nhìn của tâm vô 
phân biệt khi mắt đã được mở ra (giác ngộ), chúng ta nói: "Anh chỉ là anh, tôi 
chỉ là tôi. Và ngay bây giờ, hết thảy mọi hữu đương là Phật tánh." 


Vô-thường-Phật-tánh: một tư tưởng đầy động lực. 


Đạo Nguyên đọc hiểu "Tất Hữu là Phật tánh" và "vô-Phật-tánh" như nói trong 
phần trên là nhằm mục đích đả phá quan niệm thông thường nhận thức Phật 
tánh và chúng sinh như những đối tượng có thực chất. Với ý niệm "vô-Phật- 
tánh", ông đã đạt được mục tiêu là phủ nhận cả hai biên kiến, thường kiến và 
đoạn kiến, nhận lầm Phật tánh là thực chất. Tiến xa hơn nữa, để làm sáng tỏ 
hiện tướng bản thể vũ trụ và bản thể vũ trụ là một, Tất Hữu và Phật tánh 
không hai, ông đề xướng "Vô thường (mujò) tức Phật tánh". 


Vô thường cùng với khổ, không, và vô ngã là bốn đặc tính của mọi hiện hữu, 
là những yếu tô căn bản thường được gọi là Bốn pháp ấn của toàn bộ giáo lý 
đức Phật. Theo nguyên lý "Chư hành vô thường", tất cả hiện hữu đều thoáng 
chốc và giả tạm, không có gì giữ nguyên dạng trong hai khoảnh khắc kế tiếp 
nhau. Sở dĩ thấy các pháp đổi thay vô thường là vì ta nhìn chúng qua tướng 
trạng biểu hiện bên ngoài. Đó là đứng về mặt biểu dụng, các pháp hiện hữu 
theo giả hợp về hiện tướng qua giả danh. Vì chúng hiện hữu qua tướng giả 
hợp nên được coi như là tướng Giả, không thật, không có tự tính độc lập ngoài 
các duyên, nên về mặt thẻ, chúng là Không. Mặt khác, vì tướng Giả luôn luôn 
thê hiện tính chất vô thường bất định của các pháp, nên giả tướng luôn luôn 
hóa dịch đổi mới không ngừng qua luật tắc Duyên khởi mà hiện hữu. Vậy 
đứng về mặt giả định tương đối, Vô thường chính là tướng giả hợp (Tướng) 
và Duyên khởi là tướng hóa dịch của các pháp (Dụng). Theo ngài Thiên Thai, 
chính ngay nơi dụng và tướng là thể, chính nơi thể là tướng là dụng bất tương 
ly. Nghĩa là, Giả và Không không tách biệt riêng, ngoài Giả có Không, ngoài 
Không có Giả, mà chính Giả là Không, Không là Giả. Đó là Trung đạo đề, 
đúng theo lời phát biểu của Bồ tát Long Thọ trong bài tụng Trung luận, 
XXIV.I§: "Các pháp do duyên khởi, nên ta nói là Không, là Giả danh, và 
cũng chính là Trung đạo." 

Ngoài ra, nói đến tánh vô thường tức là đã thời gian hóa các pháp, nghĩa là 
đóng khung chúng vào trong một thời gian nào đó, biến chúng thành biểu 


tượng, và gán chúng những tên gọi. Một khi trên thực tế các pháp đã bị thời 
gian chi phôi, thời chúng đã mât đi tính viên dung hóa dịch, trở thành sự vật 


172 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


không còn sống động biến dịch trong từng sát na như chúng đang hiện hữu 
hay chúng đang là. Trong trường hợp này, chúng ta không nhìn thấy được 
Trung đạo là vì chúng ta chỉ nhìn có một khía cạnh, khía cạnh vô thường đối 
lập với khía cạnh thường, chứ không thấy được vô thường trong thường và 
thường trong vô thường. Ý niệm vô-thường-Phật-tánh của Đạo Nguyên siêu 
việt tông hợp hai khái niệm Phật tánh và Tất Hữu là một phương tiện biểu 
hiện tính viên dung hóa dịch của thể-tướng-dụng của các pháp, đúng theo 
chân lý Trung đạo. 


Bài kệ tám câu sau đây trích từ Phẩm Phương tiện, kinh Pháp Hoa, HT Thích 
Thiện Siêu dịch giải, có thê giúp hiệu phân nào ý niệm Vô-thường-Phật-tánh 
của Đạo Nguyên. 


"Chư Phật lưỡng túc tôn, Tri pháp thường vô tánh, Phật chủng tùng duyên 
khởi, Thị cô thuyêt nhât thừa. Thị pháp trụ pháp vị, Thê gian tướng thường 
trú, U đạo tràng trí dĩ, Đạo sư phương tiện thuyết." 


Dịch: "Các đức Phật lưỡng túc tôn, biết pháp thường vô tánh, giống Phật theo 
duyên mà hiện khởi, cho nên mới nói pháp nhất thừa là pháp trụ pháp vị, 
tướng thế gian tiường trú, đức Phật ở nơi đạo tràng chứng biết rồi, đẳng Đạo 
sư phương tiện nói ra." 


"Chư Phật lưỡng túc tôn": Phước đức và trí tuệ, hay Đại Bi và Đại Trí, hai đức 
tánh tôn quý đó Phật đã thành tựu, nên Ngài được tôn xưng là Lưỡng Túc 
Tôn. 


"Tri pháp thường vô tánh": Đức Phật biết rõ các pháp thường vô tự tính, có 
nghĩa rằng chúng sinh chỉ biết các pháp trên mặt giả tướng. Bất cứ một pháp 
nào, tự nó cũng đủ chân lý ba mặt là Không, Giả, và Trung. Chúng sinh không 
biết được nghĩa thật tướng của các pháp là Không, là Giả, là Trung đạo. Biết 
các pháp thường vô tánh tức là biết các pháp trọn vẹn ở trong ba thật tướng, 
Không, Giả, và Trung, của các pháp. 


"Phật chủng tùng duyên khởi, Thị cố thuyết nhất thừa.": Đức Phật biết giống 
Phật phải theo cơ duyên mà hiện khởi. Giống Phật, chủng tử Phật, Phật tánh, 
nếu không gặp duyên để phát khởi thời vẫn nằm yên dưới lớp bùn dơ phiền 
trược. Phát khởi đây là phát khởi tướng chứ không phát khởi tánh. Ngài Thiên 
Thai do đó chia Phật tánh ra làm ba thứ: Chánh nhơn Phật tánh, duyên nhơn 
Phật tánh, và liễu nhơn Phật tánh. Chánh nhơn Phật tánh tức là lý tức Phật, 
nghĩa là Phật trên lý. Dù rằng chúng sinh không biết gì tới Phật cũng đều là 
chánh nhơn Phật tánh, bởi vì tự bản tánh của chúng sinh vốn có trí giác ngộ 


173 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


thành Phật. Lại phải có duyên nhơn Phật tánh, như gặp Phật, nghe được giáo 
lý nhất thừa thời chánh nhơn Phật tánh mới thành tựu được. Khi duyên nhơn 
Phật tánh thành tựu đây đủ thời chánh nhơn Phật tánh hiển lộ một cách trọn 
vẹn, cho nên gọi là liễu nhơn Phật tánh. Cái duyên làm phát khởi Phật chủng 
là nhất thừa giáo, cho nên đức Phật nói lý nhất thừa. 


"Thị pháp trụ pháp vị": Pháp nhất thừa là Chân như, pháp trụ pháp vị, đồng 
nghĩa với Chân như thật tướng, chỉ tánh bình đắng nhất như, tánh thường hằng 
trong tất cả các pháp. Thị pháp là chỉ cho chư pháp thường vô tự tính, tức thật 
tướng. Chính "Vô tự tính" là cái tướng thường còn không biến dịch, không 
thay đổi, vẫn luôn luôn ở trong lý thật tướng, ở trong bản vị của nó, mặc dầu 
hiện hữu mà ở trong bản vị lý tánh. Tướng lửa đỏ chỉ hiện lên trong tánh 
nóng, chứ không thể hiện lên trong tánh ướt. Sóng chỉ hiện lên trên nước, chứ 
không hiện lên trên đất. Pháp trụ pháp vị có nghĩa là tất cả mọi hiện tướng đều 
hiện lên trong lý thể, lý tánh của chúng. Như vậy, tất cả những tướng thế gian 
đều trụ pháp vị, hiện lên trên tự thể bản vị của chúng, đều y tánh duyên khởi. 


"Thế gian tướng thường trú”: Bởi Lý tức Sự, Sự tức Lý, cho nên quy tướng về 
tánh, quy sóng về nước thời sóng tức nước, nước tức sóng. Nước là thường, 
sóng ở trong nước sóng là thường. Đó là thế gian tướng thường trú. Đây là 
theo nghĩa của Hiển giáo. Theo Mật giáo, thời tức tướng tức tánh, tướng tánh 
bất ly, như mặt trời và ánh sáng. Mặt trời là tánh là thể, mà ánh sáng là tướng 
là dụng. Thẻ, tướng, dụng đó bất tương ly. Do đó, mặt trời là thường thời ánh 
sáng mặt trời là thường. Cũng vậy, những hiện tướng của thế gian vẫn ở trong 
tự thể bản vị của thế gian, bất tương ly, cho nên gọi thế gian tướng thường trú. 


"Ư đạo tràng trí dĩ, Đạo sư phương tiện thuyết.": Đức Phật ở nơi đạo tràng, 
chứng ngộ được lý thật tướng đó, nhưng tự giác thánh trí lia tướng ngôn 
thuyết, lìa tướng tâm duyên, tự chứng được ở bên trong, chăng phải chỗ hiển 
bày của vọng tưởng ngôn thuyết, cho nên Ngài phải phương tiện giảng thuyết. 


1 


Trong bài kệ trên, câu "Thế gian tướng thường trú" có thể giúp ta thông đạt ý 
nghĩa kiến giải "Vô-thường-Phật-tánh" của Đạo Nguyên. 


Thông thường ai cũng hiểu rằng đặc tính vô thường đối nghịch với đức 
thường ba la mật của Pháp thân tức Như Lai tạng, hay Phật tánh. Nhưng Đạo 
Nguyên không nghĩ như thế và chủ trương vô thường tức Phật tánh. Trong 
Phẩm Phật tánh, ông tựa vào Lục tổ Huệ Năng để viết: "Lục tổ dạy đệ tử Hành 
Xương: 'Vô thường tự nó là Phật tánh. Thường tự nó là tâm phân biệt thiện 
pháp và bất thiện pháp." 


174 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


Một lần nữa, Đạo Nguyên không chịu theo truyền thống hiểu rằng tu theo đạo 
Phật là cốt để giải thoát mình ra khỏi vô thường, hay luân hồi, và ngộ Phật 
tánh hầu chứng đắc niết bàn. Theo ông, nếu niết bàn chứng đắc siêu việt thế 
giới vô thường thời đó chưa phải là niết bàn chân thật, bởi vì như vậy thời niết 
bàn đối lập với vô thường, do đó vẫn còn tương quan liên hệ và giới hạn bởi 
vô thường. Chứng đắc niết bàn chân thật là khi nào thoát ra khỏi cái niết bàn 
siêu việt vô thường â ấy. Nghĩa là, không trụ niết bàn chứng đắc đó mà quay trở 
về trong thế giới vô thường sau khi đã giải thoát mình ra khỏi hai tướng vô 
thường và thường, cái gọi là luân hồi và cái gọi là niết bàn. Đây là vô trụ xứ 
niết bàn được định nghĩa trong Thành duy thức luận là "Chân như xuất khỏi 
sở tri chướng, luôn luôn vận chuyền với hai cánh Đại Bi và Đại Trí cho nên 
không chìm trong sinh tử cũng không an trụ Niết bàn..." 


Như thế, niết bàn chân thật là tuy lấy Chân như bình đăng giới làm lý tưởng 
tối hậu, nhưng không trụ ở bình đăng giới, mà trái lại trụ ở sai biệt giới để 
cùng với hết thảy chúng sinh cùng tiến tới mục đích cuối cùng là đạt đến giải 
thoát. Đây là giai đoạn Thập địa Bồ tát khi đã hoàn thành được ngôi thứ tám 
bình đẳng giới, cảnh giới vô sinh pháp nhẫn, nếu không chuẩn bị thích ứng 
với ngôi thứ chín sai biệt giới tức sinh hoạt hiện thực, thời không thể nào 
thành tựu được quả vị Phật. 


Như vậy, tuy ở trong thế giới luân hồi, nhưng điều đó không phải là kết quả 
của nghiệp lực trói buộc, mà ngược lại, một mặt thường ở trong luân hồi, tức 
là hiện thực giới, mặt khác lại hoạt động một cách tự do, tự tại, và tích cực 
cứu độ chúng sinh. Niết bàn chân thật là cái đương thể mà một mặt là vĩnh 
viễn luân hồi, mặt khác lại là vĩnh viễn giải thoát. Lời của tổ Huệ Năng được 
Đạo Nguyên nhắc lại ở trên là một phương thức ngôn ngữ Thiền phát biểu ý 
niệm “không trụ sinh tử, không trụ niết bàn". 


Trong Nhiếp luận, HT Thích Trí Quang dịch giải, có đoạn nói về niết bàn vô 
trú của Bồ tát như sau: "Đoạn đức là niết bàn vô trú của Bồ tát. Thể tướng của 
niết bàn ấy là xả bỏ tạp nhiễm mà không xả bỏ sinh tử, chuyển y chỗ dựa của 
hai phần (sinh tử và niết bàn). Ở đây, sinh tử là phần tạp nhiễm nơi y tha, niết 
bàn là phần thanh tịnh nơi y tha, chỗ dựa của hai phần là y tha thông cả hai 
phần. Chuyên y là chính y tha khi nổi lên sự đối trị thời chuyển bỏ phần tạp 
nhiễm mà chuyền được phân thanh tịnh." 


Đại ý nói niết bàn là chính nơi y tha mà chuyền bỏ biến kế tạp nhiễm, chuyển 
được viên thành thanh tịnh. Niệt bàn vô trú là bỏ tạp nhiễm (phiên não) mà 


175 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


không bỏ sinh tử, nên không trú nơi sinh tử mà cũng không trú nơi niết bàn. 
Do vậy, niệt bàn là chuyên y. 


Động lực dẫn đến sự chứng đạt quan hệ hỗ tức hỗ nhập giữa Tất Hữu và Phật 
tánh, giữa Phật tánh và Vô thường, cùng với ý chí quay ngược trở lại thế giới 
vô thường ngay khi chứng đắc niết bàn, bắt nguồn từ vị trí tồn tại của con 
người trên giao tuyến của hai trật tự, Chân như và Hiện tướng. Một mặt, 
đương thê con người là Chân như, nhưng mặt kia, Hiện tướng, bị chỉ phối bởi 
luật tắc Vô-thường-Duyên-khởi. Theo Đạo Nguyên, khi nào tu tỉnh vượt thoát 
ra khỏi mà đồng thời trở lại chiều kích vô thường có không của Hiện tướng, 
thấy được tất cả mọi hiện tượng chăng qua cũng chỉ là những biểu tượng khác 
nhau của Chân như mà thôi, thời chỉ khi ấy mới có thể đồng thời thực chứng 
"vô thường tức thị Phật tánh" và "Phật tánh tức thị vô thường”. Chính do kinh 
nghiệm tu chứng như vậy mà Đạo Nguyên phát sinh kiến giải "Vô-thường- 
Phật-tánh”. 


Thấy "Vô-thường-Phật-tánh" là thấy bằng tuệ nhãn, con mắt Bát nhã nhờ đó 
mà các bậc giác ngộ trực nhận thực tại như thật. Hãy nghe Thiền sư D. T. 
Suzuki nói về tuệ nhãn trong Thiền luận, Tập Hạ, Tuệ Sỹ dịch: “Tuệ nhãn khi 
lập cước trên giới tuyến giữa Nhất thể và Đa thù, giữa Không và Bất không, 
giữa Bồ đề và Phiền nảo, giữa Trí và Bi, giữa Phật và Chúng sinh, giữa Giác 
ngộ và Vô minh, giữa Định và Nghiệp, rọi thắng vào hai thế giới đó coi như 
một Thực tại duy nhất. "Trí Bát nhã không ở bên này hay bên kia, cũng không 
ở quãng giữa; khi lệ thuộc phân biệt, Bát nhã bị xa lìa, Bát nhã không còn đó 
nữa.' [Câu này Suzuki trích từ Tiểu bản, 58b] 


Trí năng tuợng hình Bát nhã như đang cưỡi ngựa trên hai lãnh vực của hiện 
hữu, nhưng nếu Bát nhã thực thụ được xét đến, nó không lưu tâm về lỗi phân 
chia như thế, nó dong ruỗi theo kinh nghiệm riêng của chính nó. Tánh Không 
không hình dung như là tách biệt với Luân hồi, và Luân hồi không khác với 
tánh Không. Khi Bát nhã lộ diện, tánh Không và Luân hồi cùng được kéo lên 
trong một đường dây." 


Đạo Nguyên giải bày quan điểm ấy bằng cách quảng diễn lời của Lục tổ như 
sau: "Do đó, tánh vô thường của cỏ và cây, bụi và rừng, tự nó là Phật tánh. 
Tánh vô thường của người và vạn vật, của thân và tâm, tự nó là Phật tánh. 
Quốc độ và lãnh thổ, núi và sông, đều vô thường bởi vì chúng là Phật tánh. 
Trạng thái giác ngộ tròn đầy vì là Phật tánh, nên vô thường. Đại Bát Niết bàn 
vì vô thường, nên là Phật tánh. " 


176 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


Ý nghĩa "Vô-thường-Phật-tánh" có thể tìm thấy trong phẩm Đại Như, Đại 
Phẩm Bát nhã, luận Đại trí độ, Quyền 72, HT Thích Thiện Siêu dịch, đoạn 
ngài Long Thọ giải thích: "Trong Bát nhã ba la mật hoặc có khi phân biệt các 
pháp không, ấy là cạn; hoặc có khi nói thế gian pháp tức đồng Niết bàn, ấy là 
sâu. Các pháp sắc, v..v... tức là Phật pháp". Với công dụng triển khai "điệu 
hữu quan" của Bát nhã, giống như lập trường "Phiền não tức Bỏ đề" của Thiền 
tông, hay tư tưởng "Pháp giới vô tận duyên khởi" trong kinh Hoa nghiêm, 
"Vô-thường-Phật-tánh" của Đạo Nguyên diễn tả cùng một ý nghĩa với câu 
"Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc" trong Tâm kinh, cũng như với tiêu 
ngữ "Thượng cầu Bỏ đề, hạ hóa chúng sinh" của Bồ tát đạo. 


Ngay việc niệm Phật đề cầu "Vãng sinh Tịnh độ”, theo tư tưởng "Vô-thường- 
Phật-tánh", thời trong tướng vãng trở về Cực Lạc, cần phải có tướng hoàn, tức 
hồi chuyển Ta Bà. Trong quan niệm đó, người đã được vãng sinh trở về, lấy 
chân tướng Cực Lạc làm mô hình, nỗ lực cực lạc hóa Ta Bà, đó mới là ý nghĩa 
vãng sinh chân chính. 


Thật là thiếu sót lớn nếu tìm hiểu quan điểm của Đạo Nguyên về Tất Hữu và 
Phật tánh chỉ trên phương diện triết học và bản thể luận. Bởi vì Đạo Nguyên 
trước hết là một Đạo sư suốt đời xả thân hành trì và thực chứng, lấy chỉ quán 
đả tọa (shikantaza) làm pháp môn tu tập duy nhất để chứng ngộ trọn vẹn lý 
tánh của pháp Phật. Chính do thực chứng Tất Hữu là Phật tánh Đạo Nguyên 
mới khế hội được lý tu chứng nhất đẳng và thành tựu ý niệm Vô-thường-Phật- 
tánh. "Nếu chính do vốn không bắt giác mà gọi là Phật thời phàm phu tức là 
Phật rồi, còn cần phải tu làm gì?", đó là câu hỏi đã tạo nên mối nghỉ tình lớn 
thúc dục Đạo Nguyên bạt thiệp hiểm nguy vượt biển qua Trung Hoa cầu học 
Thiền với tôn sư Như Tịnh. Khi bản thân thực chứng trạng thái thân tâm thoát 
lạc, ông thức tỉnh, dứt hết nghi tình về sự chọn lựa giữa hai thiên kiến đối lập, 
thí giác và bản giác, s1ữa tu và chứng. 


Với lập trường tu chứng nhất đẳng và Tất Hữu là Phật tánh, Đạo Nguyên phá 
bỏ cái nhìn phân hai giữa chủ thê và đôi tượng, giữa tiêm tại và thật tại, giữa 
phương tiện và cứu cánh. 


Trước nhất, trong cách đọc hiểu "Tất Hữu là Phật tánh" trái ngược với cách 
đọc hiểu theo truyền thống là "Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh", Đạo 
Nguyên dùng chữ "là" để bảo rằng Tất Hữu và Phật tánh không hai. Phật tánh 
không phải là một vật sở hữu mà tất cả chúng sinh mỗi mỗi đều có và cần 
được nhận thức bởi chủ thể Tất Hữu. Tất Hữu là Hiện tướng của Phật tánh, 


177 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


"đến như vậy" từ "cái gì", cho nên Tất Hữu là tác pháp của "cái gì", tức là một 
tác pháp nhưng không có tác giả. 


Thứ đến, theo cách đọc hiểu của Đạo Nguyên, Phật tánh không phải là một 
tiềm tại cần công phu tu dưỡng đề hiện thành thật tại. Vì Phật tánh là bản chất 
nguyên sơ của mỗi sự vật cá biệt, nên bất kỳ khi nào, mỗi phút mỗi giây, trong 
tiễn trình hóa dịch, tự thân như thực của vạn hữu luôn luôn hiển lộ Phật tánh. 
Bởi thế, Đạo Nguyên mới nói về chân lý của Phật tánh như sau: "Không thấy 
được Phật tánh trước khi chứng đạt Phật quả; thấy Phật tánh ngay khi chứng 
đạt Phật quả. Phật tánh hiển thị đồng thời với chứng quả." Vậy Phật tánh và 
chứng quả thể nghiệm được đồng thời chỉ ngay bây giờ và ở đây, vào mỗi và 
mọi lúc. 


Cuối cùng, vì chứng đạt Phật tánh là siêu việt quan hệ hai chiều giữa tu và 
chứng nên trong Phẩm Phật tánh, Đạo Nguyên viết: "Trong pháp Phật, tu tập 
và chứng ngộ đồng nhất. Bởi tại tu tập trong hiện tại là tu tập nơi sự chứng, 
cho nên sơ phát tâm Bồ đề (Thi giác) tự nó là toàn _giác, là tuệ giác vôn có 
(Bản giác). Do đó, ngay cả trong khi được hướng dẫn tu tập, hành giả được 
nhắc nhở đừng dự kỳ hành chứng riêng biệt, tại vì tu hành là trực chứng bản 
giác. Vì là đã chứng trong khi tu tập nên chứng ngộ là vô chung; vì là tu tập 
nơi sự chứng nên tu tập là vô thỉ." 


Một đoạn khác: "”Irong Đạo lớn của chư Phật và chư Tổ, liên tục tu hành luôn 
luôn là tối thượng. Ngay một khoảng trống cực nhỏ cũng không chen vào giữa 
sự phát tâm, tu tập, giác ngộ, và niết bàn. Con đường tu hành liên tục luân 
chuyên không bao giờ ngừng." Vậy tu là tu nơi sự chứng, gọi là "bản chứng 
điệu tu” (honshò myòshu). Phương tiện và cứu cánh như vậy là không hai. 


178 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


IV. Hữu tình 


11. Đitìm Ngã 
T111 TẤT stáii066104221411010064G4)325633231444300455404004.9 2x80 
HH H112 000002006ii606166i00i06420ee 
14. HữU (nh: Tầm, Tổ SƠ-.........c.vccdA k2 1661 14261244. ,s2 
15. Hữu tình: Xúc động và Lý trí 


179 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


11. Đi tìm Ngã 


Có Ngã hay không có Ngã. 


Đức Thế Tôn thường nói: "Cái gì vô thường là khổ. Cái gì khổ là vô ngã. Cái 
gì vô ngã cần phải như thật quán với chánh trí tuệ là 'Cái này không phải của 
tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi.” Một câu hỏi 
được đặt ra: Tại sao tư tưởng vô ngã lại được diễn đạt như là hệ quả từ thực tế 
khổ? Lý do để giải thích có thể rút ra từ Tiểu kinh Saccaka (Cùlasaccaka 
Suffa), Trung Bộ kinh. 


Kinh này ghi lại cuộc tranh luận nỗi tiếng giữa đức Phật và du sĩ ngoại đạo 
Saccaka về giáo lý vô ngã của Phật giáo. Cơ sở lý luận của Saccaka được đặt 
trên tiền đề là "giống như các hột giống, các cây cỏ được lớn lên, được trưởng 
thành, được hưng thịnh là vì tất cả chúng y cứ vào đất, nương tựa vào đất. 


180 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


Nhờ vậy, các công nghiệp nặng nhọc này được tạo tác. Cũng vậy, như người 
này mà tự ngã là sắc, nhờ nương tựa sắc làm thiện sự hay ác sự; như người 
này mà tự ngã là thọ, v..v...; như người này mà tự ngã là thức, nhờ nương tựa 
thức làm thiện sự hay ác sự." Nghĩa là bất cứ hành động gì dù thiện hay bất 
thiện đều hoàn toàn tùy thuộc vào năm uân. Do đó, Saccaka kết luận năm uẫn 
cầu thành tự ngã của con người. 


Để phản bác quan điểm sai lầm ấy, đức Phật hỏi Saccaka: "Ông nghĩ thế nào? 
Một vị vua Sát để ly đã làm lễ quán đảnh, như vua Pasenadi nước Kosala, vua 
Ajatasattu con bà Vedehi nước Magadha, vua này có quyền hành hay không 
trong quốc gia của mình, muốn giết những ai đáng bị giết, muốn tước đoạt 
những ai đáng bị tước đoạt, muốn trục xuất những ai đáng bị trục xuất?" Khi 
Saccaka chấp nhận các vua ấy có và xứng đáng có quyền hành như vậy, đức 
Phật tiếp tục hỏi: "Ông nghĩ thế nào? Như ông nói 'Sắc là tự ngã của ta', thời 
ông có quyên hành gì đối với sắc ấy và có nói được rằng 'Sắc của tôi phải như 
thế này, sắc của tôi không phải như thế này' không?" Câu hỏi này được lặp lại 
với thọ, tưởng, hành, thức, và chỉ cho Saccaka thấy TỐ rằng mặc dầu ông 
khẳng định năm uấn chính là ông, mà thật ra ông đâu có thắm quyền đối với 
chúng, ông đâu có thể kiểm soát chúng để bảo chúng phải như thế này, không 
phải như thế này. Saccaka đành chấp nhận rằng nếu có bất cứ cái gì được gọi 
là tự ngã của con người thời con người phải có trọn quyền điều động và sai 
khiến nó. 


Qua cuộc tranh luận thuật lại trên, nếu có tự ngã thời tự ngã có thể hiểu như 
một vật sở hữu của con người và con người trọn quyền điều động và sai khiến 
vật sở hữu ấy. Chính vì trong thực tế chúng ta không có trọn quyền kiểm soát 
các vật sở hữu của mình nên chúng ta thường xuyên bị chúng ám ảnh và vì 
vậy mới đau khổ. Đức Phật đã đề cập quyền làm chủ này trong bài kinh rất 
quan trọng, kinh Năm vị hay Vô ngã tưởng (Anatta Lakkhana Sutta), trong đó 
Ngài nói đến năm uẫn lần đầu tiên và sử dụng chúng để giảng lý Vô ngã cho 
năm vị Tỷ kheo sau khi đã thuyết lý Tứ đề ở tại Vườn Nai. Tất cả lý Vô ngã 
diễn dịch về sau đều bắt nguồn từ bài kinh này. 


"Này các Tỷ kheo, Sắc là vô ngã. Nêu Sắc là ngã, thời Sắc không thê dân đên 
khô não và có thê mong răng Sắc của tôi là như thê này, Sắc của tôi không 


181 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


phải như thế này. Này các Tỷ kheo, vì Sắc là vô ngã, nên Sắc dẫn đến khổ não 
và không thể mong rằng Sắc của tôi là như thế này, mong rằng Sắc của tôi 
không phải như thế này." Sắc như vậy, thọ, tưởng, hành, thức, cũng đều vô 
ngã như vậy. 


"Này các Tỷ kheo, các Thầy nghĩ thế nào, Sắc là thường hay vô thường? 

- Bạch Thế Tôn, là vô thường. 

- Cái gì vô thường là khổ hay vui? 

- Bạch Thế Tôn, là khô. 

- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng khi quán cái ấy là 
'Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi? 

- Bạch Thế Tôn, không. 

- Thọ, tưởng, hành, thức là thường hay vô thường? 


- Do vậy, này các Tỷ kheo, phàm Sắc gì quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc trong 
hay ngoài, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, cần phải được như thật quán 
với chánh trí tuệ là 'Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái 
này không phải tự ngã của tôi. 


- Phàm thọ gì, tưởng øì, hành gì, thức gì .... cần phải được như thật quán với 
chánh trí tuệ là Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải tự ngã của tôi. ” 


Cần lưu ý rằng vô thường tự nó không khổ không vui, cho nên phải hiểu quan 
hệ giữa vô thường và khổ trong câu Phật hỏi là "Cái gì vô thường, cái đó đưa 
đến khổ hay vui?" và trong câu các Tỷ kheo trả lời là "Bạch Thế Tôn, cái gì 
vô thường, cái đó đưa đến đau khổ." Nhưng tại sao vô thường dẫn đến đau 
khô? 


Nếu hiểu chữ khổ dịch từ tiếng Phạn Duhkha chỉ có vỏn vẹn một nghĩa là đau 
khổ thời đạo Phật là bi quan yếm thế. Phải hiểu chữ khổ (Duhkha) qua bốn 
hành tướng: vô thường, khổ, không, vô ngã. Sự tiếp xúc với ngoại trần phát 
sinh ba cảm giác: khổ thọ, lạc thọ, và bất khổ bát lạc thọ tức xả thọ, do đó mới 
có ba cái khổ tương ưng: khổ khổ, hoại khổ, và hành khổ. Với khổ thọ thời là 
khổ khổ, tức cái khô thông thường. Với lạc thọ thời là hoại khổ, vì bây giờ tuy 
vui nhưng lát nữa không còn vui. Với xả thọ thời là hành khổ. Đó là một biến 

182 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


chuyền ngắm ngầm trong từng sát na cho nên có vui đi nữa thời chính ngay 
trong cái vui đã ngắm ngầm có cái không vui. Vì nó bao trùm cả tánh vô 
thường bên trong cho nên gọi là hành khổ. Tiếng khổ là tiếng chỉ chung vừa 
thể chất vừa tinh thần, những điều nghịch ý, trái ý không thuận lòng đều gọi là 
khổ. Đau cũng làm mình khổ, đói cũng làm mình khổ, ..., sự ngắm ngầm biến 
chuyển, vô thường, trống rỗng, không có thực ngã, không có thực thể cũng 
làm mình khổ. 


Có thể nói một cách khác, bất cứ gì vì mê lầm mà chấp là sở hữu của ta đều là 
đối tượng của sự biến dịch không ngừng. Chúng không vận hành theo cách ta 
muốn chúng vận hành. Do đó, chúng đều là nguồn gốc khổ đau. Bởi thế, bất 
cứ cái gì mà ta chấp trước một cách sai lầm là tự ngã đều bị luật tắc vô thường 
chi phối, không vận hành theo cách ta muốn, do đó hàm chứa khổ đau. Kết 
luận: Khổ đau là vì có tâm ngã ái nên mới chấp cái này là của tôi, là vì có tâm 
ngã mạn nên mới chấp cái này là tôi, là vì có tâm ngã kiến nên chấp cái này là 
tự ngã của tôi. Như vậy, muốn được giải thoát thời cần phải lìa bỏ lối nhìn 
điên đảo "Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi" mà như 
thật quán với chánh trí tuệ là "Cái này không phải của tôi, cái này không phải 
là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi". 


Trong kinh Vô ngã tưởng, đức Phật phủ nhận mỗi uẫn là một thực thể có ngã, 
nghĩa là không có nhóm nào trong năm uâẫn cấu thành con người thực nghiệm 
có thể được đồng hóa như là cái tự ngã của con người. Nhưng nếu mỗi một 
nhóm không thể được đồng hóa như thế thời thử hỏi sự phối hợp của chúng 
theo luật duyên khởi có cung cấp nền tảng nào cho một sự đồng hóa tương tợ 
hay không? Câu trả lời dứt khoát là: Vô ngã luận Phật giáo tuy chủ trương 
sinh mệnh hay tâm lý của người ta là tổng thể của năm uẫn, nhưng khẳng 
quyết không có tự ngã cô định hiện hữu ở trong tổng thể ấy. Tổng thể của năm 
uân còn được gọi là pudgala, dịch là nhân cách. Vì do duyên sinh nên nhân 
cách là giả hữu. Vấn đề tổng thể của năm uẫn được đề cập trong kinh 
Khemaka, Kinh Tương Ưng bộ, II, 126. 


Một tu sĩ Phật giáo tên Khemaka đã phát triển tuệ quán thấy rõ không hề có 
ngã hay bất cứ gì thuộc về ngã trong bất cứ nhóm nào của năm uâẫn. Tuy 
nhiên, Khemaka tin rằng cái không có trong mỗi uấn có thể tìm thấy trong sự 


183 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


hòa hợp do nhân duyên của năm uân. Ông nói: "Ví như, này chư Hiền, hương 
thơm của hoa sen xanh, hay hoa sen hồng, hay hoa trắng, nếu có người nói: 
'Hương thuộc về lá, hay thuộc về sắc, hay thuộc về nhụy hoa', nói như vậy có 
nói đúng không? 


- Thưa không. 
- Vậy chư Hiên, trả lời như thế nào là trả lời một cách đúng đắn?" 


Rồi ông tiếp: "Chư Hiền, hương là của hoa. Trả lời như vậy là trả lời một cách 
đúng đắn." 


Theo thuyết hệ thống, đây là trường hợp xuất hiện một phẩm tính đặc biệt, gọi 
là xuất hiện tánh (emergent property), khi hệ thống hội đủ một số thành tố cần 
thiết để làm căn cứ sở y cho phẩm tính ấy. Phẩm tính này chỉ xuất hiện khi hệ 
thống ở vào một mức độ phức tạp xác định và không tìm thấy trong các thành 
tố của hệ thông. 


Điều đáng lưu ý ở đây là đức Phật không phủ định cái tổng thể giả hữu của 
năm uân. Nhưng chúng sinh không hiểu rõ năm uân kết hợp thành một cái giả 
tướng nên lầm tưởng mà chấp đó là Tự ngã, rồi sinh tham ái, chấp thủ, và cứ 
thế, ái, thủ, hữu, ..., như vậy mà tiếp tục mãi trong vòng sinh tử luân hồi. Bởi 
vậy, đức Phật thuyết giảng pháp môn Ngũ uấn vô ngã là để dạy chúng sinh 
phá trừ gốc rễ chấp ngã hầu được giải thoát khỏi luân hồi. 


Trong Phật tính luận, có đoạn đức Phật giải thích vì sao ngang qua chính tiến 
trình phủ nhận “Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải tự ngã của tôi" mà người ta siêu việt năm uẫn và khám phá ra cái 
Chân ngã của mình. 


"Bởi vì, hết thảy ngoại đạo ở nơi năm uẫn gồm sắc, v..v..., vốn không có ngã 
tánh mà suy diễn chấp là ngã. Nhưng, các pháp, sắc, v..v..., mâu thuẫn với cái 
mà các người chấp là ngã tướng. Chúng hăng thường vô ngã. Chư Phật, Bồ 
tát, do Chân như trí, mà đạt được ba la mật vô ngã của tất cả pháp. Bởi vì, ba- 
la-mật vô ngã này không mâu thuẫn với tướng vô ngã mà các người nhận 
thấy, cho nên Như lai nói đó là thường hằng vô ngã. Vì đó là chân thể tánh 

184 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


của tất cả pháp, cho nên nói ba la mật vô ngã là Ngã. Như bài kệ được nói 
trong kinh: 


Hai Không đã thanh tịnh 

Đắc vô ngã thắng ngã (tức Ngã thù thắng của Vô ngã) 
Vì Phật đắc tánh tịnh 

Vô ngã chuyền thành Ngã. 


Các ngoại đạo chấp thấy có ngã trong năm thủ uẫn. Để trừ sự hư vọng do chấp 
ngã này nên tu tập Bát nhã ba la mật, cho đến đạt được Vô ngã tối thắng, tức 
Ngã ba la mật. Đó là quả của nó, nên biết." (Phật tính luận, trang 79&c, Tuệ Sỹ 
dịch) 


Thầy Tuệ Sỹ nói có hai cách giải thích đoạn văn trên về Vô ngã và Chân ngã. 


1. Phật không hoàn toàn bác bỏ Ngã. Do phàm phu, ngoại đạo chấp ngã trên 
những cơ sở sai lầm, nên Phật dạy Thanh văn diệt trừ ngã chấp (nơi năm thủ 
uân). Thanh văn sau khi chứng vô ngã, cần phải quán Niết bàn là Chân ngã. 
Giải thích này bị chỉ trích là đưa Phật pháp trở về với ngoại đạo (Đại Ngã của 
Upanishad). 


2. Niết bàn có bốn đức: Chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Phàm 
phu, đối với pháp vô thường mà cho là thường, ..., đối với pháp bất tịnh mà 
cho là tịnh, thành bốn thứ điên đảo. Còn Thanh văn, thời tự tánh Chân như 
vốn thường hằng mà không biết, chấp pháp tướng, mà cho rằng chứng pháp 
vô thường, vô ngã là chứng Niết bàn. Đó là bốn thứ điên đảo nơi Thanh văn. 
Như vậy có tám thứ điên đảo nơi Phàm phu và Thanh văn. 


Đoạn văn trên nói, Chân ngã là Ngã tối thắng, siêu việt, của Vô ngã. Thanh 
văn do tu quán bốn Thánh đề (mà Thắng Man gọi là Thánh đế hữu tác) nên 
chứng đắc Vô ngã. Bồ tát quán Chân như (Thắng Man gọi là quán Vô biên 
Thánh để) thấy được Như tính của các pháp, nên chứng Chân ngã. Thuyết 
Chân ngã này được nói trong các kinh Niết-bàn, Thắng Man, và các kinh liên 
hệ như được biết. Lăng Già còn ảnh hưởng thuyết này, nhưng tránh nhằm lẫn 
với Ngã ngoại đạo nên không quảng diễn. Duy thức về sau cũng tránh không 
đề cập minh nhiên. 


185 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


Đối với các nhà khoa học Tánh biết, ngã là một lỗi nhìn, một quan điểm nhất 
trí và thống hợp, một vị trí thuận lợi vững chắc và thường hằng, căn cứ dẫn 
xuất tư duy, cảm giác, và hành động. Từ lâu đời cái vọng tưởng về một cái 
ngã như vậy hiện hữu nơi mỗi một chúng ta đã trở thành một xác tín, nên ta có 
thái độ chống đối mãnh liệt đối với những ai nghi ngờ và chối bỏ sự hiện hữu 
của cái ngã không thật có đó. Tuy nhiên, nếu lâm vào tình thế phải quán sát sự 
thật hữu của cái ngã huyễn hoặc ấy, thời không cách gì tìm thấy được nó. 
Daniel Dennett, một nhà khoa học Tánh biết, mô tả kết quả quán sát một cách 
nhí nhỏm như sau: "Bạn ổi vào não qua con mắt, ngược lên dây thần kinh thị 
giác, quanh quân chung quanh cái vỏ, quán sát từng tế bào, và trước khi hay 
biết thời bạn đã xuất hiện dưới ánh sáng mặt trời ở trên đầu nhọn của một 
xung động thần kinh cơ vận, gãi đầu, và ngạc nhiên không biết cái ngã nó ở 
phương nào." (Elbow Room. Trang 74-75) 


Tôi có thật hay không? Ai cũng thấy rằng mình đang hiện hữu và đang sống 
rất cụ thê trên mặt đất, cớ sao lại đặt ra câu hỏi vớ vẫn như vậy? Tôi cảm thấy 
tôi có thật vì mỗi giây phút sông là một kinh nghiệm tôi đang trải qua. Thấy, 
nghe, ngửi, nếm, sờ, tưởng. Yêu đương, thù hận, sợ hãi, dật đờ, lo lắng, và 
nhất là lúc trải qua tám cơn gió đời, được và thua, danh thơm và tiếng xấu, ca 
tụng và khiến trách, hạnh phúc và đau khổ [Pàli: Attha loka đhamma: làbha, 
alàbha; yasa, ayasa; pasamsà, nindà; sukha, duhkha. Tám pháp thế gian. Hán: 
Bát phong: Hưng thịnh và suy sụp, danh dự và hủy bảng, xưng dương và cơ 
bài, an lạc và phiền não]. 


Bảo răng tôi có thật, có thể đó chỉ là một ý nghĩ về tôi do tôi tưởng nghĩ về 
tôi, hoặc do kẻ khác tưởng nghĩ về tôi, hoặc chỉ khi nào tôi cần nghĩ rằng tôi 
có thật. Cũng có thể một ý nghĩ hay cảm giác của tôi được thể hiện và thực 
hiện qua ngôn ngữ và khái niệm đã tạo ra cái "tôi có thật" ấy chăng? 


Cái tự ngã của con người như thế nào mà khi hiện khi biến, tưởng như thường 
hăng mà thật ra tồn tại mong manh, thấy rất quen thuộc mà sao khó bắt gặp? 
Trong từng giây phút sống, chúng ta phải đối đầu với vấn đề nhận thức mâu 
thuẫn, có và không có tự ngã. Một mặt, dầu chỉ thoáng qua cũng thấy ngay 
kinh nghiệm của ta luôn luôn biễn đổi và hơn nữa, luôn luôn tùy thuộc vào 
một cảnh huống riêng biệt. Sống là luôn luôn đang ở trong một cảnh ngộ, 


186 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


trong một tình trạng. Không một ai có kinh nghiệm về một sự vật thường tại 
và độc lập đối với những trạng huống đó. Thế mà mặt khác, hầu hết chúng ta 
đều tin vào sự tồn tại về một cái ngã bất biến. Ta nhắm mắt chấp nhận rằng 
chính cái ngã đó lưu chuyền trong vòng sinh tử, là chủ thể nhận thức, ghi nhớ 
hay nhận thức lại những sự việc đã kinh nghiệm, trì tục cái tánh cách của con 
người, tạo nghiệp, và chịu báo. 


Trong thực tế, từ trước đến nay, suốt lịch trình tiến triển của tư tưởng nhân 
loại, khắp mọi ngành, triết học, khoa học, phân tâm học, tôn giáo, thiền định, 
chưa bao giờ có một ngành nào phát hiện một tự ngã bất biến, độc lập, đơn 
nguyên ở trong thế giới thường nghiệm. Triết gia David Hume đã nói lên sự 
thật đó như sau: "Về phân tôi, khi đi vào gần gũi mật thiết nhất cái mà tôi gọi 
là "tự ngã của tôi” thời tôi luôn luôn tri nhận một đặc thù cảm giác này hay nọ 
về nóng hay lạnh, ánh sáng hay bóng tối, yêu thương hay oán ghét, đau khô 
hay khoái lạc. Tôi không bao giờ không một cảm giác mà có thể năm bắt được 
cái "tự ngã của tôi" vào bất cứ khi nào và không bao giờ quán sát được điều gì 
ngoài cảm giác. Như vậy cái thấy do trực cảm trái ngược hãn với cái tri giác 
hiện có về tự ngã." 


Ở phương Tây, vấn đề mâu thuẫn có ngã nếu căn cứ vào kinh nghiệm thông 
thường và không có ngã khi tìm nó bằng tư duy và luận lý được giải quyết 
hoặc bằng cách tảng lờ xem như không có vấn đề, hoặc chấp nhận con người 
sinh ra đã bị "kết án" phải tin vào tự ngã. Cũng có thuyết chủ trương một siêu 
ngã tri thức thường nghiệm không thể thấy biết được. Theo Phật giáo, sở dĩ 
không giải quyết một cách thỏa đáng vấn đề mâu thuẫn đó được là vì không 
thấu hiểu về tính cách vô thường, vô ngã, và duyên sinh của ngũ uẫn. Phương 
pháp thực nghiệm mà đức Phật khuyến khích áp dụng để thấy và hiểu tường 
tận tánh cách vô thường, vô ngã, và duyên sinh của tất cả các hiện tượng, vật 
lý, sinh lý, cũng như tâm lý, là phép quán niệm. 


Phép quán niệm. 


Chúng ta thường cho rằng thân thể này là tôi, là của tôi, răng các cảm thọ 
sướng hay khổ là có liên quan với cái tôi, răng cái tâm đang quán sát chính là 
linh hồn của tôi, rằng các đối tượng của tâm như là ý nghĩ và hành thức là Tự 
ngã, là tôi, là của tôi. Mục đích của phép quán niệm là ra khỏi vô minh, không 

187 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


còn mơ hồ trong ảo tưởng, thấy được cái giả, chấm dứt si mê. Nhờ quán niệm, 
ta khám phá ra cái ảo tưởng đã được ngụy trang khéo léo của cái gọi là Tự 
ngã, và từ đó thấy được điều mà đức Phật đã chứng ngộ: Chân lý Tánh 
Không. 


Kinh Niệm, Tương Ưng bộ, V.180, ghi lại lời đức Phật giảng về trú chánh 
niệm và tỉnh giác như sau. 


"- Này các Tỷ kheo, Tỷ kheo hãy trú chánh niệm, tỉnh giác. Đây là lời giáo 
giới của Ta cho các Ông. 


- Và này các Tỷ kheo, thế nào là Tỷ kheo chánh niệm? Ở đây, này các Tỷ 
kheo, Tỷ kheo trú, quán thân nơi thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp 
phục tham ưu ở đời, .... Như vậy, này các Tỷ kheo, là Tỷ kheo chánh niệm. 


- Và này các Tỷ kheo, thế nào là Tỷ kheo tỉnh giác? Ở đây, này các Tỷ kheo, 
Tỷ kheo biết rõ ràng các cảm thọ khởi lên, biết rõ ràng các cảm thọ an trú, biết 
rõ ràng các cảm thọ đi đến hủy diệt; biết rõ ràng các tưởng khởi lên, biết rõ 
ràng các tưởng an trú, biết rõ ràng các tưởng đi đến hủy diệt. Như vậy, này 
các Ty kheo, là Tỷ kheo tỉnh giác." 


Vậy quán niệm là trú chánh niệm, là tỉnh giác, là để thực sự sống "bây giờ và 
ở đây". Kinh Tứ niệm xứ nói về bốn phép quán niệm: về thân thể, về cảm 
giác, về tâm ý, và về những đối tượng của tâm ý. Niệm (Smrti), pháp chủ thể 
trong Tứ niệm xứ, có nghĩa là duy trì ý thức về một đối tượng, là ghi nhận rõ 
ràng về sự hiện hữu của đối tượng. Quán (Vipasyana) có nghĩa là suy xét về 
bản chất của đối tượng, là đi sâu vào lòng đối tượng ấy mà thâm sát. Quán 
niệm như vậy có nghĩa là ý thức và quán chiếu. Chủ thể quán chiếu là chánh 
niệm. Chánh niệm là một hiện tượng phát xuất từ tâm ý nhưng có tác dụng soi 
sáng và chuyển hóa. Chánh niệm là tâm quán chiếu. Tâm quán chiếu không 
đứng bên ngoài đối tượng quán chiếu. Nó thể nhập đối tượng quán chiếu, 
nghĩa là đi vào trong và đồng nhất hóa với đối tượng quán chiếu. Tuy vậy, tâm 
quán chiếu không tự đánh mất mình trong đối tượng bởi vì nó là chánh niệm, 
chứ không phải là thất niệm. 

Tâm quán chiếu không những tham dự vào mà còn chuyển hóa đối tượng nó 


quán chiếu, dù ta muốn hay không. Cũng như trong thí nghiệm chiếu ánh sáng 
188 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


vào đối tượng lượng tử để nghiên cứu, ánh sáng không những soi sáng mà còn 
biến đổi đối tượng lượng tử Ấy. Với sự có mặt của tâm quán chiếu, đối tượng 
quán chiếu càng lúc càng hiền lộ cội nguồn và thật tướng của nó và từ từ được 
chuyển hóa. Có nghĩa là không còn có tác dụng ràng buộc nữa. Đối tượng 
hiển lộ toàn vẹn thời tâm quán chiếu cũng đạt tới mức sáng tỏ toàn vẹn. Thấy 
rõ pháp cũng là thấy rõ tâm. Khi pháp trở thành chân như thời tâm trở thành 
trí. Đối tượng và chủ thể nhận thức không lìa nhau. 


Điều cần nhắn mạnh ở đây là chớ có bao giờ đồng hóa tâm với Tự ngã. Lối 
nhìn điên đảo “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi" là 
đặc trưng của loạn tâm. Thật đáng tiếc sau khi đưa ra nhận xét "Tôi suy nghĩ", 
Descartes đã quá vội vàng kết luận "Tôi hiện hữu" với ý nghĩa là hiện hữu như 
một vật thể đang suy nghĩ (res cogitans). Nếu ông có chánh niệm và tỉnh giác, 
thời ông nhận biết ngay "suy nghĩ" là một hiện tượng tâm lý, không phải là 
một đối tượng biệt lập được nhận thức bởi một chủ thể bất biến có tính cách 
đồng nhất là "tôi". Đáng lý ông phải quán chiếu: "Đó là suy nghĩ, suy nghĩ là 
sự tiếp nối của những chuỗi nhân duyên hiện hành vô chủ." 


Tu tập quán niệm chỉ cần chú tâm, tỉnh giác, nhận diện, quán chiếu thường 
trực bốn niệm xứ trong sinh hoạt hàng ngày cũng như trong giờ thiền tọa. Chớ 
có một định kiến nào, một tư tưởng phê phán nào, và một thái độ nào cả đối 
với các pháp đang quán chiếu. Chánh niệm nhận diện những gì xảy ra trong 
thân tâm, soi sáng, và quán chiếu những đối tượng ấy một cách bình thản, tự 
nhiên, không thiên vị. Những thuộc tính vô thường, vô ngã, bất tịnh, có tác 
dụng gây đau khổ, v..v... của các pháp tự nhiên hiển lộ dưới ánh sáng quán 
chiếu. Có như thế ta mới đạt tới những cái thấy mâu nhiệm như bắt sinh, bất 
diệt, bất cầu, bắt tịnh, bất tăng, bất giảm, tương nhập và tương tức. 


Nói một cách cụ thể, khi đối duyên xúc cảnh hay đối diện với tâm ý, chánh 
niệm tỉnh giác là quán sát và ghi nhận các hiện tượng vật lý và tâm lý một 
cách khách quan, sáng suốt định tĩnh, không cho các phiền não như tham, sân, 
s1 chỉ phối, xâm chiếm, sai sử. Đây chính là tu theo bốn chữ Phật đạy: "Bất 
tùy phân biệt", đối cảnh không khởi phân biệt. Tâm không khởi phân biệt, thời 
vọng niệm chẳng sanh, vọng niệm không sanh, thời chân tâm tự hiện. Có hai 
hiện tượng song song cần theo dõi và ghi nhận. Một, chú tâm quán sát và ghi 


189 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


nhận đối tượng. Hai, theo dõi và ghi nhận diễn biến của tâm quán chiếu đối 
tượng ấy. Nếu ghi nhận kịp thời ngay khi chúng xuất hiện thời đặc tính riêng 
của thân và tâm, của sắc và danh sẽ hiển lộ. Tiếp đó, sẽ hiển lộ đặc tính nhân 
duyên hay điều kiện. Nghĩa là thấy được ba giai đoạn: khởi lên, diễn biến hay 
kéo dài, và biến mất. Khi đặc tính nhân duyên hiển lộ thời sẽ thấy ba tướng, 
vô thường, khổ, vô ngã. 


Quả vậy, sự hiện hữu của hoại diệt tiếp theo sinh khởi là dấu hiệu hoặc đặc 
tính của tánh không thường tồn. Nếu muốn xác định sự vật gì đó không 
thường tồn hay vô thường, thời phải cô gắng quán niệm xem sự vật đó có phải 
là đối tượng của một tiến trình sinh khởi rồi hoại diệt hay không. Nếu nhờ 
chánh niệm tỉnh giác mà thấy được sự sinh diệt của hiện tượng, thời lúc đó 
mới có thể quyết định hiện tượng quán chiếu là vô thường. 


Chắng hạn, khi bước đi, quán sát được sự hiện hữu của chuyển động dở chân 
và nhận thức chuyển động dở chân, rồi ghi nhận chuyển động đó biến mất, 
nhường chỗ cho chuyền động đưa chân ra trước, và nhận thức về chuyển động 
đưa chân ra trước. Sự thấy biết tiến trình sinh khởi và hoại diệt của các động 
tác này là do tự mình quán chiếu thông hiểu chứ không cần phải chấp nhận 
hay tin tưởng qua một quyên lực ngoại vi nào hay dựa vào sự thấy biết của 
một tha nhân. 


Sự thấy rõ vô thường phải do quán sát một cách thuần túy sự biến mắt của các 
hiện tượng trong hiện tại mà không qua suy nghĩ hay lý luận. Khi thấy rõ vô 
thường thời ta mất hắn ảo tưởng về sự thường còn. Lúc bấy giờ ngã mạn sẽ 
văng mặt. Ngã mạn cũng giảm thiểu rất nhiều ngay trong lúc hành giả chánh 
niệm chú tâm quán sát tánh vô thường. 


Khi thông hiểu danh và sắc là vô thường thời tiếp theo, sẽ thấy chúng là 
những gì bất toại ý bởi vì chúng luôn luôn bị trạng thái sinh diệt áp bức và đẻ 
nén. Chăng hạn, có một cảm giác đau nhức nơi lưng. Nếu chú tâm quán sát 
thời sẽ thấy sự nóng bỏng của chỗ đau biến thành sức ép, rồi biến thành sự 
đập mạnh thình thịch. Sự đập mạnh này cũng biến chuyền, thay đổi cường độ 
và tính chất một cách liên tục. Cuối cùng, khi sự biến đối lên đến cực điểm 
thời tâm quán chiếu thấy được sự vỡ vụn, phân tán của cái đau. Lúc bấy giờ 
tâm không còn bị sự đau nhức hành hạ nữa. Bản chất đau khổ của các cảm 

190 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


giác hiên lộ rõ ràng vì sự thây rõ cơ thê này chỉ là một khôi đau khô và bất 
toại ý không ngừng biên đôi. 


Thật vậy, vì tất cả sự vật đều sinh và diệt không ngừng từ sát na này sang sát 
na khác, nên chúng ta không thể năm giữ gì được cả, và phải sống trong một 
hoàn cảnh bị nhiều áp lực lớn lao chi phối. Ta muốn chúng vững bền mà 
chúng không vững bền như ý ta muốn. Sự vật sinh khởi rồi hoại diệt theo luật 
thiên nhiên. Mỗi khi sinh xảy ra thời không cách gì ngăn cản sự diệt. Bởi thế 
mới sinh bất toại ý tức là khổ. Thấy biết tánh vô thường và bất toại ý của vạn 
vật tức là nhận thức được rằng không thể làm chủ được chúng. Nghĩa là trực 
nhận không có một bản ngã hay linh hồn nào bên trong thân tâm để ra lệnh 
chúng phải thường tồn. Ghi nhận sự xuất hiện của khổ não và quán chiếu sự 
khổ não cho thấy rõ không có một sự vật gì ta có thể bám víu nương tựa, nhờ 
cậy được. Kết quả là tác dụng loại trừ sự hiểu biết sai lầm rằng sự vật là tốt 
đẹp, đáng yêu, bền vững. Khi các ảo tưởng sai lầm này biến mất thời tham ái 
cũng không hiện khởi. 


Bây giờ, tự nhiên sẽ thấy được vô ngã, nghĩa là không có ai ở đằng sau mọi 
tiền trình, không có một quyên lực, một thực thể, hay linh hồn nào có thể làm 
chủ được bản thể của vạn vật. Từ sát na này sang sát na khác, các hiện tượng 
xuất hiện theo một tiến trình tự nhiên. Vô ngã liên quan đến danh sắc hay tất 
cả những hiện tượng vô thường không có tự ngã. Đặc tính của vô ngã là thấy 
được sự sinh và diệt không diễn ra theo ý muốn của ta. Mọi hiện tượng tâm 
vật lý diễn ra trong ta, đến rồi đi một cách tự động, theo một luật tắc tự nhiên, 
ngoài sự kiểm soát của ta. Hãy nhìn vào đời sông khi ta ngã bệnh, đau khổ, rồi 
chết. Những tiến trình này có vận hành theo ước muốn của ta chăng? Có 
quyên lực hay thực thể nào kiểm soát các tiến trình này hay không? Sự thấy 
biết rõ ràng vô ngã phát sinh ngay từ lúc ta quán chiếu sự sinh diệt của các 
hiện tượng, chứ không đến từ sự suy nghĩ hay lý luận, và không hề bị ảnh 
hưởng hay bị điều khiển hoặc bị tác động bởi một nguyên nhân nào bên ngoài. 
Khi không thấy được sự sinh diệt của mọi hiện tượng thân và tâm, thời rất dễ 
có tư tưởng lầm lạc rằng có một cái ngã, một cá nhân, hay một cái tôi trường 
tồn vĩnh cữu ở trong thân và tâm này. Các quan kiến sai lầm như vậy sẽ tạm 
thời loại bỏ bằng phép quán niệm. 


191 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


Mặc dầu bốn lãnh vực quán niệm trong kinh Tứ niệm xứ đều có liên quan đến 
năm uân được nói đến trong Bát nhã Tâm kinh: quán niệm thân thể nơi thân 
thể liên quan đến Sắc uấn, quán niệm cảm thọ nơi cảm thọ liên quan đến Thọ 
uân, quán niệm tâm ý nơi tâm ý liên quan đến Tưởng và Hành uấn, quán niệm 
đối tượng tâm ý (pháp) nơi đối tượng tâm ý liên quan đến Thức uân, phương 
pháp thực hành có điều khác biệt với pháp môn Tích Không quán của Tâm 
kinh. 


Tích Không quán là dùng quán sát phân tích để thấy các pháp không tự có mà 
do nhân duyên hòa hợp mới có, có một cách giả tạo, trống rỗng, không có tự 
tính. Tâm kinh mô tả pháp này trong mấy câu: "Xá lợi tử! Sắc bất dị Không, 
Không bắt dị Sắc. Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc. Thọ, tưởng, hành, 
thức, diệc phục như thị." 


Như đã nói trong phần trên, đức Phật chỉ cho thấy mỗi uân chẳng có gì là ngã 
và năm uân kết hợp cũng chẳng có gì là ngã. Ngài chỉ rõ ngũ uẫn là vô ngã, 
nghĩa là không có Tự ngã, hay nhơn vô ngã, hay sanh vô ngã, với mục đích là 
để phá cái chấp nhơn ngã. Chữ "nhơn" ở đây chỉ hữu tình, bao gồm con người 
trong đó. Bởi thế để khỏi hiểu lầm nên nói sanh vô ngã hay hữu tình vô ngã. 


Xét về tướng, ngũ uân hư huyễn, giả dối, không thật, vô thường, khổ, không, 
vô ngã, như đức Thế Tôn nói kệ (Tạp A hàm. I.265. Kinh Hoa nghiêm, Phẩm 
Ly thế gian): 


"Quán sắc như bọt nước, 
Thọ như bong bóng nước, 
Tưởng y như sóng nắng, 
Các hành như cây chuối, 
Các thức là vô ngã. " 


Nhưng xét về tánh, thời Tâm kinh nói: "Ngũ uẫn giai không". Nói ngũ uẫn vô 
ngã thời có nghĩa là trong ngũ uân không có một ngã nào. Bây giờ nói ngũ uẫn 
giai không thời chính ngay ngũ uẫn là Không, là vô tự tính. Tự thân của pháp 
năm uẫn không thể có được (bất khả đắc), bởi vì năm uân do nhân duyên điều 
kiện mà tồn tại. Cho nên không thể chấp năm uấn là thật có như chủ trương 
của một số học giả vào thời bấy giờ. Nói vô ngã là chú trọng về hữu tình. Nói 


192 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


Không là nói tất cả các pháp, gồm cả hữu tình lẫn vô tình. Bởi vậy, thay vì 
dùng chữ vô ngã đề hàm ý cả nhơn vô ngã lẫn pháp vô ngã, có kinh nói rõ hơn 
là vô ngã có hai thứ. Chắng hạn, lý chủ yếu ở trong kinh Lăng Già được phát 
biểu là: "Ngũ pháp tam tự tính, bát thức nhị vô ngã". Dịch là: Năm pháp 
(danh, tướng, vọng tưởng, chánh trí, như như), Ba tự tính (biến kế sở chấp, y 
tha khởi, viên thành thật), Tám thức (Năm thức thân: thấy, nghe, nếm, ngửi, 
và xúc chạm; ý thức, Mạt na, A lại da), Hai vô ngã (nhơn vô ngã và pháp vô 
ngã; hay hữu tình vô ngã và pháp vô ngã). 


Bộ Đại Bát nhã 600 cuốn và Bát nhã Tâm kinh, bài kinh tóm tắt tỉnh yếu của 
600 cuốn ấy, có thể thu gọn lại trong câu chủ yếu này: "Quán Tự Tại Bồ tát 
hành thâm Bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uần giai không, độ nhất 
thiết khổ ách". Dịch là: Vị Bồ tát đã có sức quán tự tại khi thực hành cái Bát 
nhã ba la mật đa, chiếu soi rõ năm uân đều không, vượt qua tất cả khổ ách. 
(Ngũ uẫn Vô ngã. HT. Thích Thiện Siêu) 


Quán Tự Tại Bồ tát, danh hiệu của Bồ tát Quán Thế Âm, có thể hiểu theo hai 
nghĩa. Một, quán thế âm là quán tiếng kêu cứu khổ của chúng sinh, cầu xin 
cứu vớt, giải thoát cho họ. Hai, quán tự tại là quán nhất thiết không, tự tại vô 
ngại, không bị vướng mắc. Quán tự tại là tự lợi, thuộc về trí. Quán thế âm là 
lợi tha, thuộc về bi. Danh hiệu này gồm cả tự lợi, lợi tha, trí và bi. 


Quán tự tại còn có một nghĩa khác, chỉ chung cho tất cả chứ không riêng gì 
cho Ngài Quán Thế Âm. Theo nghĩa này, quán tự tại là quán các pháp một 
cách dung thông, vô ngại, không còn vướng mắc, không còn chấp ngã. Đây là 
nghĩa của dòng chữ Quán Tự Tại đặt lên đầu kinh. Lý do: Vì Bát nhã Tâm 
kinh được coi như một bộ kinh trích lục ý và lời của bộ kinh Đại Bát nhã, chứ 
không phải là bộ kinh Phật thuyết trọn vẹn, có phần tựa, phần chánh tông, và 
phần lưu thông y như các bộ kinh khác. 


Hành, chiếu kiến, độ, ba chữ ấy đi với nhau. Hành tức thực hành, tu tập những 
pháp môn nảo đưa tới định để sinh tuệ. Chiếu kiến tức là soi rõ và thấy rõ. 
Khổ ách phát sinh từ sự chấp năm uân là ngã. Bây giờ có hành mới có khả 
năng soi rõ và thấy rõ năm uẫn là Không, do đó khổ ách không chỗ nương tựa 
để phát sinh. Bởi năm uân đều Không cho nên khổ ách không còn nữa. Tại 
sao gọi là Thâm Bát nhã? 

193 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


Trí tuệ nếu mới chứng được Sanh không (nhơn không) mà chưa chứng được 
Pháp không thời gọi là Thiển Bát nhã ba la mật đa. Khi chứng được lý Pháp 
không nữa, trí tuệ ấy gọi là Thâm Bát nhã ba la mật đa. Theo Phật giáo, làm 
việc gì mà có trí Bát nhã trong đó thời việc ấy đã đạt được một cách trọn vẹn, 
hoàn tất một cách rốt ráo, tức là vượt qua bờ bên kia, bước qua bờ giác, gọi là 
độ. Tóm lại, thực hành cái thâm Bát nhã ba la mật thời có khả năng chiếu soi 
thấy rõ năm uẫn đều không và vượt qua tất cả khổ ách một cách trọn vẹn. 


Trong sách Vô ngã, Thượng tọa Thích Trí Siêu giới thiệu và trình bày tuy 
ngắn gọn nhưng rất đầy đủ, kỹ càng, và rành mạch hai phương pháp tu tập về 
Vô ngã mà chính Ông được học và thực hành. Một phương pháp là pháp 
thiền Tứ niệm xứ và phương pháp thứ hai dùng lý trí suy luận theo biện chứng 
pháp Trung Quán. Đây là tập sách rất hữu ích cho những ai đang học hỏi và 
thực hành phép quán chiếu về Vô ngã. 


194 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


12. Hữu tình 


Hữu tình. 

Bản thể hữu tình được đề cập trong hai bài kinh, số 1202 và số 1203, Tạp A 
hàm, Đại tạng Việt Nam, qua câu chuyện ma Ba Tuần hóa thân thành một 
thanh niên dung mạo đoan chánh đến quấy nhiễu hai Tỳ kheo ni, Vajirà và 
Selà, tọa Thiền ở rừng An Đà. 

Trong kinh số 1202, Ma hỏi Tỳ kheo ni Vajirà: "Chúng sinh sanh thế nào?,/ 
Ai là người tạo tác?/ Chúng sinh khởi chỗ nào?/ Đi đâu và đến đâu?//" 


Tỳ kheo ni Vajirà biệt chắc đó là ác ma muôn đên nhiêu loạn, bèn nói kệ: 


"Sao Ngươi lại nói hoài,/ Đến hai chữ chúng sinh?/ Phải chăng, này Ác ma,/ 
Ngươi rơi vào tà kiến? Đây quy tụ các hành,/ Chúng sinh được hình thành.// 
Như bộ phận quy tụ./ Tên xe được nói lên./ Cũng vậy, uấn quy tụ, Thông tục 
gọi chúng sinh.// 

Chỉ có khổ được sanh, Khổ tôn tại, khổ diệt./ Ngoài khổ, không gì sanh,/ 
Ngoài khổ không gì diệt.//" 

Trong kinh số 1203, Ma hỏi Tỳ kheo ni Selà: "Tại sao có thân này?/ Ai là 
người tạo tác?/ Thân này có từ đâu?/ Thân đi đến chỗ nào?//" 


195 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


Tỳ kheo mi Selà đáp: 


"Thân này không tự tạo, Cũng chẳng phải tha tạo./ Nhân duyên hòa hợp 
sanh,/ Duyên tan thời hoại diệt.// 


Hột giống gieo vào ruộng,/ Được nây mầm sinh lộc,/ Khi nhiễm thấm cả hai,/ 
Vị đất và khí ướt.// 


Cũng vậy, uẩn và giới,/ Cùng với sáu xứ này,/ Do nhân duyên quy tụ,/¿ Chúng 
sẽ được hình thành./ Do nhân duyên tán ly,/ Chúng bị hoại, tiêu diệt.// 


Ta biết Ngươi, Ác ma./ Hãy tự biến mất đi.//" 


Sau này, thí dụ cỗ xe của Đại đức Na Tiên (Nagasena) nói về vô ngã luận cho 
vua Di Lan Đà chính đã phát xuất từ bài kệ có tiếng của Tỳ kheo ni Vajirà. 
Chúng sinh chỉ do chư hành tập hợp lại mà thành, trong đó không có cái gì có 
thể được gọi là hữu tình. Cũng như các bộ phận tập hợp lại mà gọi là xe, cũng 
thế, chỉ dựa vào năm uẫn mà tạm có cái tên chúng sinh mà thôi. Thật ra, sự kết 
hợp của các yếu tố hữu tình không thể xem giống như sự kết hợp cơ giới của 
cỗ xe. Các bộ phận của cỗ xe được chế tạo trước, rồi đem sắp ráp với nhau 
thành một cấu trúc có thành phần nhất định, không thay đổi. Về hữu tình hữu 
cơ thời trước là toàn thê rồi sau mới là bộ phận. Theo Phật, hữu tình tuy là 
một hợp thể gồm nhiều thành tố tụ tập, chứ không phải là một thể thuần nhất, 
đơn độc, và cô định, nhưng bất cứ thành tố nào cũng đều niệm niệm sinh diệt. 
Nhất là hiện tượng tâm lý luôn luôn lưu chuyển biến đổi, trong đó không có 
cái gì được gọi là ngã thể thường trụ cả. Sinh mệnh chỉ là một hiện tượng 
quan hệ. Không dễ dàng hợp thành và tiêu hoại như cỗ xe, hữu tình được 
thành lập do kết hợp nhiều yếu tô hoạt động lại với nhau thành đơn vị hữu cơ, 
rồi cá thể hóa, đặc thù hóa, tích tụ tất cả kinh nghiệm ở quá khứ, và lấy đó làm 
cơ sở quy định và sáng tạo quá trình cho những hoạt động đặc thù trong tương 
lai. Do đó, sự kết hợp các thành tô được nối tiếp, không gián đoạn. Chính nhờ 
sự tương tục bất đoạn, vô thủy vô chung ấy mà sinh mệnh được liên tục. 


Đức Phật thường đứng trên nhiều lập trường khác nhau để phân tích và quan 
sát các yếu tô cầu tạo hữu tình. Phương pháp phân tích của Phật cực kỳ tinh tế 
và chặt chẽ. Mục đích chia chẻ hữu tình thành nhiều yếu tố không những là để 
biết rõ tổ chức tâm lý và tình hình hoạt động của nó mà cốt yếu là để chuyền 

196 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


mê khai ngộ, chuẩn bị nó cho mục đích tu dưỡng. Nói theo nghĩa hẹp, tu 
dưỡng là nhằm ức chế tâm ác và bồi dưỡng tâm thiện. Nói rộng ra thời có 
nghĩa là ức chế phiền não, phát huy trí tuệ để cuối cùng đạt đến giải thoát. 
Thiện, ác, mê, ngộ, rốt ráo không ngoài những hoạt động tâm lý. Bởi vậy, nếu 
muốn tiến tu thời trước hết cần biết rõ những hoạt động tâm lý một cách như 
thực. 


Lục đại. 


Chăng hạn, trong kinh Giới phân biệt (Dhatuvibhangasuttam), Trung Bộ 140, 
khi đức Phật chú trọng thuyết minh về tổ chức của thân thể tức về yếu tố vật 
chất thời Ngài nói đến sáu đại (giới): đất, nước, lửa, gió, không, và thức. Năm 
đại đầu biểu hiện các cơ quan của thân thể và tác dụng của chúng. Thức giới 
(thức đại) biểu hiện các hoạt động tinh thần. Ngài chia chẻ và thuyết minh về 
tổ chức thân thể một cách rất chỉ li tường tận. Sau đây là những đoạn kinh mô 
tả năm đại đầu. 


"Này Tỷ kheo, thế nảo là địa giới? Có nội địa giới và ngoại địa giới. Thế nào 
là nội địa giới? Cái gì thuộc nội thân, thuộc cá nhân, kiên cứng, thô phù, bị 
chấp thủ, như tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, 
hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bao tử, phân, và bất cứ vật gì 
khác, thuộc nội thân, thuộc cá nhân, kiên cứng, thô phù, bị chấp thủ. Như vậy, 
này Tỷ kheo, được gọi là nội địa giới. Những gì thuộc nội địa giới và những gì 
thuộc ngoại địa giới đều thuộc về địa gIỚI." 


là thủy giới? Có nội thủy giới và ngoại thủy giới. Thế nào là nội thủy giới? 
Cái gì thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc nước, thuộc chất lỏng, bị chấp thủ 
như mật, đàm (niêm dịch), mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước 
miếng, nước mũi, nước ở khớp xương, nước tiêu, và bất cứ vật gì khác, thuộc 
nội thân, thuộc cá nhân, thuộc nước, thuộc chất lỏng, bị chấp thủ. Như vậy, 
này Tỷ kheo, được gọi là nội thủy giới. Những gì thuộc nội thủy giới và 
những gì thuộc ngoại thủy giới đều thuộc về thủy giới." 


"Này Tỷ kheo, thế nào là hỏa giới? Có nội hỏa giới và ngoại hỏa giới. Thế nào 
là nội hỏa giới? Cái gì thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc lửa, thuộc chất 
nóng, bị chấp thủ. Như cái gì khiến cho hâm nóng, khiến cho hủy hoại, khiến 


197 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


cho thiêu cháy, cái gì khiến cho những vật được ăn, uống, nhai, nếm, có thể 
khéo tiêu hóa, hay tất cả những vật gì khác, thuộc nội thân, thuộc cá nhân, 
thuộc lửa, thuộc chất nóng, bị chấp thủ. Như vậy, này Tỷ kheo, được gọi là 
nội hỏa giới. Những gì thuộc nội hỏa giới và những gì thuộc ngoại hỏa giới 
đều thuộc về hỏa giới." 


"Này Tý kheo, thế nào là phong giới? Có nội phong giới và ngoại phong giới. 
Thế nào là nội phong giới? Cái gì thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc gió, 
thuộc tánh động, bị chấp thủ. Như gió thối lên, gió thôi xuống, gió trong ruột, 
gió trong bụng dưới, gió thôi ngang các đốt, các khớp, hơi thở vô, hơi thở ra, 
và bất cứ vật gì khác, thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc gió, thuộc tánh 
động, bị chấp thủ. Như vậy, này Tỷ kheo, được gọi là nội phong giới. Những 
gì thuộc nội phong giới và những gì thuộc ngoại phong giới đều thuộc về 
phong giới." 


"Này Tỷ kheo, thế nào là hư không giới? Có nội hư không giới và ngoại hư 
không giới. Thế nào là nội hư không giới? Cái gì thuộc nội thân, thuộc cá 
nhân, thuộc hư không, thuộc hư không tánh, bị chấp thủ. Như lỗ tai, lỗ mũi, 
cửa miệng, do cái gì người ta nuốt, những gì được nhai, được uống, được ăn, 
được nếm, và tại chỗ mà những gì được nhai, được uống, được ăn, được nếm, 
được giữ lại, và ngang qua chỗ mà những gì được nhai, được uống, được ăn, 
được nếm, và được tông xuất xuống phần dưới để ra ngoài, và bất cứ vật gì 
khác, thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc hư không, thuộc hư không tánh, bị 
chấp thủ. Như vậy, này Tỷ kheo, được gọi là nội hư không giới. Những gì 
thuộc nội hư không giới và những gì thuộc ngoại hư không giới đều thuộc về 
hư không giới." 


Sau mỗi lần mô tả một giới, Ngài luôn luôn nhắn mạnh: "Giới ấy phải được 
quán sát như thực với chánh trí tuệ như sau: 'Cái này không phải của tôi, cái 
này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Sau khi như thực 
quán sát mỗi giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh yêm ly đối với giới ấy, 
tâm từ bỏ giới ấy." 


Tuy phân loại Sáu giới không trọng yếu bằng thuyết Ngũ uân, nhưng cách 
phân loại này đã có nhiều ảnh hưởng trên chủ trương Lục đại duyên khởi của 
Chân Ngôn tông. 

198 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


Tứ thực. 


Một cách phân loại khác: thuyết Bốn loại thức ăn. Thuyết này đứng trên lập 
trường duy trì sinh mệnh tức hữu tình thể chia sự thành lập hữu tình làm bốn 
yếu tố để quan sát. 


"Này các Tỷ kheo, có bốn loại đồ ăn này khiến cho các loại sinh vật hay các 
loại chúng sinh được tỒn tại hay khiến cho các loại sắp sanh thành được thọ 
sanh. Thế nào là bốn? Một là đoàn thực hoặc thô hoặc tế, hai là xúc thực, ba là 
tư niệm thực, bốn là thức thực." (Moliya Phagguna. Tương Ưng Bộ XII.12) 


Đoàn thực là yếu tố nhục thể, bộ phận nhờ vào thực vật để nuôi sống, tương 
đương với cái gọi là "nhờ ăn mà sống". Xúc thực là do sáu căn, mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân, và ý tiếp xúc với sáu trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, và pháp. Tư 
niệm thực là những nỗi ước ao ta muốn thực hiện cho đời ta. Đề hiểu thế nào 
là thức thực, cần biết rằng chúng ta là sự biểu hiện của thức, gồm có y báo và 
chánh báo. Chánh báo là con người gồm năm uẩn của ta và y báo thuộc hoàn 
cảnh chung quanh ta. Vì hành động từ nhiều kiếp xưa nên bây giờ ta có chánh 
báo này, với y báo này. Chánh báo và y báo đều là sự biểu hiện của tâm thức. 
Khi nhận thức, tâm cũng giống như cơ thể đón nhận các món ăn. Món ăn đó 
gọi là thức thực. Như vậy, xúc thực, tư niệm thực, và thức thực là nhũng yếu 
tố tinh thần, từ thô đến tinh. Chúng sinh nhờ bốn cách ăn nói trên mà được cấu 
thành. Ngoài ra, cũng nên nhớ rằng câu kinh nói "hết thảy chúng sinh nhờ ăn 
mà sống" rất tương đồng với câu "hết thảy chúng sinh nhờ vào hành mà 
sống". Bởi thế, không nên chấp chặt vào văn tự một cách thái quá. Tuy nói là 
ăn, nhưng không nên cho đó là trung tâm của mùi vị. 


Đức Phật dùng thuyết Tứ thực để nói về tổ chức của hữu tình nhưng cốt yếu là 
để giải thích tứ thực là do nhân duyên sinh. Điều này thấy rõ trong đoạn văn 
kế tiếp. 

"Tôn giả Moliya Phagguna bạch Thế tôn: 

Õ Bạch Thế tôn, ai ăn thức thực? 

Õ Câu hỏi ấy không thích hợp, Thế tôn đáp. Ta không nói: 'Có ai ăn'. Nếu Ta 
nói: 'Có kẻ ăn), thời câu hỏi: 'Có ai ăn' là câu hỏi thích hợp. Nhưng Ta không 


199 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


nói như vậy. Và vì Ta không nói như vậy, nếu có ai hỏi Ta: 'Bạch Thế tôn, 
thức thực là duyên cho gì?', thời câu hỏi ấy thích hợp. Ở đây câu trả lời thích 
hợp là: "Thức thực là duyên cho sự sanh thành, cho sự tái sanh trong tương la. 
Khi cái ây hiện hữu, có mặt, thời sáu xứ có mặt. Do duyên sáu xứ, xúc có 
mặt.' 


Õ Bạch Thế tôn, ai cảm xúc? 


Õ Câu hỏi ấy không thích hợp, Thế tôn đáp. Ta không nói: 'Có kẻ cảm xúc'. 
Nếu Ta nói: 'Có kẻ cảm xúc', thời câu hỏi: 'Ai cảm xúc?" là câu hỏi thích hợp. 
Nhưng Ta không nói như vậy. Và vì Ta không nói như vậy, nếu có ai hỏi Ta: 
'Bạch Thế tôn, do duyên gì xúc sanh khởi?', thời câu hỏi ấy thích hợp. Ở đây 
câu trả lời thích hợp là: Do duyên sáu xứ, xúc sanh khởi. Do duyên xúc, thọ 
sanh khởi.' 


“°° sec °Ằ°Ằ 


Õ Bạch Thế tôn, ai chấp thủ? 


Õ Câu hỏi ấy không thích hợp, Thế tôn đáp. Ta không nói: 'Có kẻ chấp thủ'. 
Nếu Ta nói: 'Có kẻ chấp thủ', thời câu hỏi: 'Ai chấp thủ?' là câu hỏi thích hợp. 
Nhưng Ta không nói như vậy. Và vì Ta không nói như vậy, nếu có ai hỏi Ta: 
'Bạch Thế tôn, do duyên gì thủ sanh khởi?', thời câu hỏi ấy thích hợp. Ở đây 
câu trả lời thích hợp là: 'Do duyên ái, thủ sanh khởi. Do duyên thủ, hữu sanh 
khởi." ... Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này tập khởi. 


Nhưng này Phagguna, do ly tham, đoạn diệt một cách hoàn toàn sáu xúc xứ 
nên xúc diệt. Do xúc diệt nên thọ diệt. Do thọ diệt nên ái diệt. Do ái diệt nên 
thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. Do hữu diệt nên sanh diệt. Do sanh diệt nên 
già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não diệt. Như vậy là toàn bộ khổ uẫn này đoạn diệt." 


Thập nhị xứ và Thập bát giới. 


Đứng trên căn bản nhận thức luận, A tỳ đạt ma Phật giáo áp dụng phân loại 
thập nhị xứ và thập bát giới. Thập nhị xứ bao gồm sáu căn xứ: nhãn, nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, và ý căn xứ, và sáu cảnh xứ: sắc, thanh, hương, vị, xúc, và pháp 
xứ. Sự phân loại này căn cứ vào quan hệ giữa sáu căn và đối tượng của chúng. 
Năm căn đầu đều có ý nghĩa vừa tâm lý vừa sinh lý. Căn không phải là mắt, 

200 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


tai, .. biểu hiện bên ngoài thường được gọi là phù trần căn mà có nghĩa chỉ vào 
tác dụng tiềm ấn bên trong được gọi là thăng nghĩa căn hay tịnh sắc căn, 
tương đương với hệ thần kinh nói theo ngôn ngữ khoa học. Đức Phật giảng: 
"Nội nhập sở (căn) là gì? Mắt là nội nhập sở, là tịnh sắc do tứ đại tạo thành mà 
không thể thấy được, vì có chướng ngại (hữu đối). Nội nhập sở của tai, mũi, 
lưỡi, thân cũng thế." (Tạp A hàm, 13) 


Như vậy, năm căn là do bốn yếu tố: đất, nước, lửa, ø1Óó tạo thành. Tuy chúng 
là những cơ quan nhận thức ngoại giới, nhưng đối tượng của chúng đều hạn 
định trong phạm vi nhất định: nhãn căn chỉ đối với sắc cảnh, không thê đối 
thanh cảnh, tỷ căn với hương cảnh chứ không thể thông sắc cảnh, v..v... Cơ 
quan thống nhiếp toàn thể năm căn và tiếp thu hết thảy nhận thức là ý căn 
(mana). Trong Đại kinh Phương quảng, Trung Bộ 43, có đoạn: 


"Này Hiền giả, năm căn này, có cảnh giới sai khác, có hành giới sai khác, 
không có lãnh thọ cảnh giới, hành giới lẫn nhau, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân. Này Hiền giả, giữa năm căn này, có cảnh giới sai khác, có hành giới sai 
khác, không có lẫn lộn cảnh giới, hành giới với nhau. Ý làm sở y cho chúng, 
và ý lãnh thọ cảnh giới và hành giới của chúng." 


Ý căn ở đây đồng nghĩa với ý thức thứ sáu và được gọi là căn, được xem như 
một cơ quan nhận thức đối tượng. Quan hệ giữa ý căn thứ sáu và pháp cảnh 
được gọi là pháp, có nghĩa như là hết thảy pháp, bao quát tất cả nhận thức do 
năm căn trước đưa đến. Đồng thời, nếu là vật đối tượng của nhận thức chủ 
quan thời bất cứ hiện tượng tâm hay là vô vi, thời ý căn lẫy đó làm hiện tượng 
khách quan để làm sáng tỏ quan hệ nhận thức. Như vậy, pháp xứ không phải 
là đối tượng của năm căn đầu mà chỉ là đối tượng của ý thức mà thôi. Về mặt 
nhận thức luận, pháp xứ bao gồm vô vi pháp, bất tương ưng hành pháp, và 
những hiện tượng tinh thần khách quan, do đó có nghĩa là bao hàm hết thảy. 
Ngoài quan hệ tương đãi và tương thành giữa sáu căn và sáu cảnh hầu như bao 
hàm hết thảy mọi nhận thức, tất cả đều là vô thức. Theo Phật, cái gọi là thế 
giới chăng qua chỉ thành lập trên quan hệ nhận thức giữa sáu căn và sáu cảnh. 
Hãy nghe đức Phật giảng thế nào là hết thảy: "Hết thảy nghĩa là mười hai 
nhập xứ, mắt đối với sắc, tai đối âm thanh, mũi đối với mùi, lưỡi đối với vị, 


201 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


thân đối với xúc, ý đối với pháp, đó gọi là hết thảy." (Tạp A hàm. Kinh số 
319) 


Trên hình thức, do sáu căn đôi sáu cảnh mà sinh ra sáu thức. Như vậy, sáu 
thức chăng qua chỉ là tên gọi kêt quả do quan hệ sáu căn và sáu cảnh sản sinh 
trên phương diện hình thức mà thôi. 


"Các Tỷ kheo! Hết thảy thức do nhân duyên sinh mà có tên gọi, tức lẫy nhãn 
căn làm duyên mà sinh sắc thức thời gọi là nhãn thức; lẫy nhĩ căn làm duyên 
mà sinh thanh thức thời gọi là nhĩ thức; lấy tỷ căn làm duyên mà sinh hương 
thức thời gọi là tỷ thức; lấy thiệt căn làm duyên mà sinh vị thức thời gọi là 
thiệt thức; lấy thân căn làm duyên sinh ra xúc thức thời gọi là thân thức; lẫy ý 
căn làm duyên sinh ra pháp thức thời gọi là ý thức; lửa nhờ cây làm duyên 
thời gọi là lửa cây; lửa nhờ rơm làm duyên thời gọi là lửa rơm ...." (Tạp A 
hàm, 13) 


Thuyết Thập bát giới được thành lập do cộng sáu thức với mười hai xứ. Mười 
tám giới bao quát hết thảy (sabba), và gồm nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới, 
nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới, tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới, thiệt giới, 
vị giới, thiệt thức giới, thân giới, xúc giới, thân thức giới, ý giới, pháp giới, và 
ý thức giới. Có sự sai khác giữa ý giới và ý thức giới. Ý giới chuyên chỉ tâm ở 
phương diện bị động, còn ý thức giới, thời phán đoán, suy lý, v..v..., không 
nhiều thời ít, bao hàm phương diện chủ động của tâm. Nền tảng của sự phân 
loại này thuần là nhận thức luận. Những quá trình mà hình thức nhận thức 
luận phải trải qua để trở thành những hiện tượng tâm lý phức tạp thường được 
đức Phật diễn tả như sau. 


"Mắt và sắc làm duyên sanh nhãn thức, ba sự hòa hợp sanh xúc, xúc cùng 
sanh thọ, tưởng, tư;.... Tai, mũi, lưỡi, thân, làm duyên sanh thân thức, ba sự 
hòa hợp sanh xúc, xúc cùng sanh thọ, tưởng, tư, ... Duyên ý và pháp sanh ý 
thức, ba sự hòa hợp sanh xúc, xúc cùng sanh thọ, tưởng, tư. Những pháp này 
gọi là người. Đối với những pháp này, tưởng là người, chúng sinh." (Tạp A 
hàm. Kinh số 306) 


"Thế nào là duyên các thứ giới, sanh ra các thứ xúc ... ? Nghĩa là duyên nhãn 
giới sanh nhãn xúc. Duyên nhãn xúc sanh nhãn thọ. Duyên nhãn thọ sanh 


202 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


nhãn tưởng. Duyên nhãn tưởng sanh nhãn dục. Duyên nhãn dục sanh nhãn 
giác. Duyên nhãn giác sanh nhãn nhiệt. Duyên nhãn nhiệt sanh nhãn cầu. 
Cũng thế, nhĩ, tý, thiệt, thân, ý giới làm duyên sanh ý xúc. Duyên ý xúc sanh ý 
thọ. Duyên ý thọ sanh ý tưởng. Duyên ý tưởng sanh ý giác. Duyên ý giác sanh 
ý nhiệt. Duyên ý nhiệt sanh ý cầu. Này Tỷ kheo, đó gọi là duyên các thứ giới 
nên sanh ra các thứ xúc ... duyên các thứ nhiệt sanh ra các thứ mong cầu." 
(Tạp A hàm. Kinh số 454) 


Các đoạn kinh trên nói nhãn căn duyên với sắc mà sanh thức, tuy có vẻ như 
đối căn mà sanh thức, nhưng thật ra, tác dụng ấy vốn đã có sẵn và phát động 
từ trong tâm thức. Nếu không thế thời tâm lý luận Phật giáo sẽ mang khuynh 
hướng duy vật luận và không phù hợp với sinh mệnh quan Phật giáo. Đó là 
nhận xét rất có ý nghĩa của Kimura Taiken, tác giả ba bộ sách Nguyên thủy, 
Tiểu thừa, và Đại thừa Phật giáo tư tưởng luận. Sự hòa hợp ở đây chính là 
hiện lượng, tác dụng năng động của thức lần đầu tiên, bắt đầu sự tri nhận ngay 
ở sát na đầu tiên của quá trình nhận thức, sát na hiện tại. Thật vật hữu xuất 
hiện trong hạn kỳ rất ngăn này chính là tự tướng (svalaksana), đối tượng của 
hiện lượng. Trong một sát na hiện tại có đủ cả ba hình thức sinh diệt là sinh, 
trụ, và diệt. Hết thảy sự vật đều là những chuỗi sát na sinh diệt, tức thời, riêng 
biệt. 


Tiếp ngay sau sát na tri giác hiện tại là sát na tác ý, tác dụng năng động của 
thức lần thứ hai, nhằm thức tỉnh giác quan, làm cho căn chuyên chú vào cảnh, 
tức là gây nên sự chú ý. Quá trình này mới chỉ là sự chuẩn bị cho tâm phát 
sinh nhận thức cảm giác, chứ vẫn chưa đạt đến nhận thức cảm giác đích thực. 
Vì cả ba căn, cảnh, và thức hòa hợp mới sanh xúc tức cảm giác, thời thức đây 
phải là thức có trước nhận thức cảm giác. Thức này một mặt có ý nghĩa thụ 
động, mặt khác phát huy ý nghĩa chủ động, do đó hoạt động tâm lý cụ thể mới 
thật sự khởi đầu. 


Nói cách khác, sát na tác ý là điểm khởi đầu của phân biệt (kalpanà). Phân 
biệt hàm ngụ ý nghĩa so sánh, suy tầm, căn cứ vào ấn tượng quá khứ và hiện 
tại. Tri giác phân biệt sinh khởi đúng vào lúc trực giác hoàn tất nhiệm vụ cảm 
nhận đối tượng. Nhờ kết quả tác ý của tác dụng năng động của thức lần thứ 
hai này mà phát sinh nhận thức cảm giác tức ý thức. Vào thời điểm nhận thức 


203 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


cảm giác bắt đầu, tự tướng phân ngay làm đôi. Một bên là chủ thể cảm thọ và 
bên kia là ảnh tượng của tự tướng, đối tượng và nguyên nhân của sự cảm thọ. 
Tưởng (sanna) là lấy những gì cảm thọ để cấu thành hình thức biểu hiện tri 
giác. Những gì cảm thọ đồng thời làm duyên cho ý chí hành động (cetanả; tư) 
sinh khởi. Đối tượng nhận thức trở nên có tính cách đáng ưa thích hay không 
đáng ưa thích. Cứ như thế những hoạt động tâm lý nội bộ bắt đầu trở nên phức 
tạp. Vậy tâm của người ta là do nhân duyên sinh. Sinh mệnh có khả năng tính 
trình hiện mọi tác dụng của tâm. Tuy nhiên, hoạt động tâm lý trong thực tế có 
chỗ bắt đồng bởi tại cảnh ngộ và địa vị sai khác. 


Ngũ uân. 


Ngoài hai thuyết Thập nhị xứ và Thập bát giới, thuyết Ngũ uân là phân loại 
pháp rất quen thuộc và có ưu thế từ thời đại Phật giáo Nguyên thủy. Cả ba 
thuyết trở thành "tam khoa phân loại", là những phân loại cơ bản và tiêu 
chuẩn của A tỳ đạt ma. Thuyết Ngũ uấn bao hàm một yếu tố vật chất (sắc uần) 
và bốn yếu tô tinh thần (thọ uẫn, tưởng uẫn, hành uân, thức uân). Đức Phật nói 
đến năm uẫn lần đầu tiên cho năm vị Tỷ kheo ở tại Vườn Nai tiếp sau thời 
pháp Tứ đề. Bài thuyết giảng được ghi lại trong kinh Năm Vị hay Vô ngã 
tưởng (Anatta Lakkhana Sutta). Đức Phật thường sử dụng thuyết Ngũ uấn để 
giảng sâu vào lý Vô ngã. 


Uâấn là chữ Hán do ngài Huyền Trang phiên dịch từ tiếng Phạn "skandha". 
Uấn có nghĩa là sự tụ tập, tích tập theo từng loại, nhóm họp theo từng loại, 
cùng với tính chất giông nhau. Uẫn thường mệnh danh là "thủ uân", bởi vì uẫn 
luôn luôn gắn liền với chấp Thủ, với Ái thủ. Truyện kê lại rằng đức Phật dùng 
những đống hạt đề hình dung các uẩn trong lần đầu tiên nói đến năm uẫn. 


Ngài Cưu Ma La Thập dịch chữ skandha là "ấm". Âm có nghĩa là ngăn che 
chân tánh, không cho nhận thức được tánh của pháp giới là vô thường, vô ngã. 
Đó là dịch ý, vì năm thứ đó có tính cách ngăn che làm cho người ta không liễu 
đạt thực tánh bình đẳng của vạn pháp. Trong kinh, thỉnh thoảng gặp chữ "thọ 
ấm". Chăng hạn, trong Tạp A hàm Tập 1, kinh số 61 có đoạn: "Thế nào là sắc 
thọ ấm? Những gì thuộc về sắc, tất cả đều là bốn đại và bốn đại tạo sắc. Đó 
gọi là sắc thọ ấm. Lại nữa, sắc đó là pháp vô thường, khổ, biến dịch. ... 


204 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


Thế nào là thọ thọ ấm? Nghĩa là sáu thọ thân. Những øì là sáu thọ thân? Nghĩa 
là thọ sinh ra bởi nhãn xúc, thọ sinh ra bởi nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc. Đó gọi là 
thọ thọ ấm.........." 


Thọ âm cùng nghĩa với "thủ uân”. 


Bốn nhóm thọ, tưởng, hành, thức thuộc về tâm. Sắc là vật chất. Theo A tỳ đạt 
ma, sắc hay vật chất, được định nghĩa là "những cái biến hóa hình thể và có 
chất ngại tính". Sắc là "biến ngại vi nghĩa", lẫy sự biến ngại làm nghĩa. Biến là 
biến dịch, thay đổi, không đứng yên một chỗ, chuyển biến vô thường. Ngại là 
đối ngại. Ngăn ngại giữa cái này với cái khác, giữa căn và trần, giữa trần này 
với trần kia. Chữ tâm và chữ sắc dùng ở đây tương đương với hai chữ danh 
sắc trong Mười hai nhân duyên. Khi phân tích thời gọi là ngũ uẫn, gom lại 
thời gọi là danh sắc hay sắc tâm. Theo ngôn ngữ thông thường, sắc pháp và 
tâm pháp chỉ vào hai phương diện thể chất và tâm hồn của con người. Mục 
đích của sự phân chia theo loại là nhằm quán thấy rằng những gì chấp là bản 
ngã thật ra chỉ là những yếu tố sắc pháp và danh pháp, "tất cả đều chăng phải 
ngã, chăng phải ngã sở". 


Theo lý duyên khởi, mọi hiện tượng đều do quan hệ hỗ tương mà thành lập. 
Vì nhân duyên chỉ sự quan hệ giữa những yếu tố cấu thành và nguyên động 
lực làm chất keo dính những yếu tô ấy lại với nhau, nên tự nhiên đưa đến câu 
hỏi: "Nguyên động lực nào đã kết hợp năm uấn?" Về vấn đề này, đức Phật đã 
dùng nhiều danh từ để biểu hiện, như là nghiệp, vô minh, dục, ... Ngài đặc biệt 
hay gọi tô chức của hữu tình là năm thủ uấn, tức là năm yếu tố do chấp trước 
làm nhân mà được kết hợp. 


Trong Tạp A hàm, 13, có đoạn nói đến vô minh làm nhân tích tụ các uẫn như 
sau: "Các nghiệp ái lẫy vô minh làm nhân mà tích tụ các ấm (uẩn) của đời 
khác." Một đoạn khác trong kinh số 58 nói đến dục làm sốc, làm tập, kết hợp 
năm thọ âm: "Năm thọ ấm này lẫy dục làm gốc, do dục tập, dục sanh, dục 
xúc." 


Ái trược, dục, hay chấp trước, tất cả là phiền não. Nguồn gốc của phiền não là 
vô minh. Trong thuyết Mười hai nhân duyên, vô minh được gọi là hành, tức 
205 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


căn để của ý chí. Thuyết Tứ đế lại gọi cái nguyên lý tương đương với vô minh 
là ái, tức khát ái. Như vậy, ái dục hay chấp trước chăng qua chỉ là phiên dịch 
vô minh thành ý chí, cùng một tác dụng nhưng khác nhau về cách thức quan 
sát mà thôi. Tóm lại, nguyên động lực thứ nhất để kết hợp năm uấn là vô 
minh, là ý chí sinh tồn. Dựa vào ý chí nguyên thủy, tức năng lực vô minh, 
hoạt động ý thức phát khởi. Những hoạt động này không phải là vật ngoài tự 
thân tác dụng khiến cho hiện tượng sinh mệnh phát khởi, mà chính từ trong tự 
thể cơ quan triển khai ra, rồi tạm y theo cái đặc trưng ấy mà chia thành những 
yếu tô để quan sát và phân tích. Nói cách khác, trong bản thân vô minh đã có 
đầy đủ khả năng tính tương đương để trở thành những yếu tố năm uân. Khi cái 
đương thể của trạng thái nguyên thủy chưa được triển khai thời gọi là vô 
minh. Khi được triển khai rồi thời gọi đó là năm thủ uấn. 


Hoạt động ý thức hình thành tính cách của tự thể hữu tình, tạo ra những mẫu 
hình tổ chức đặc trưng của sinh vật, quy định quá trình mà tự thể ấy trải qua 
trong vị lai. Đó tức là nghiệp. Bởi thế, bảo rằng y vào nghiệp mà hữu tình 
tương tục lưu chuyên, tức là y vào bốn thức ăn, sáu đại, và năm uân mà thành 
lập đơn vị hữu tình, cá thể hóa nó, chấp chặt lẫy tính cách đặc thù, tích tụ tất 
cả kinh nghiệm ở quá khứ rồi dựa vào đó để quy định và sáng tạo quá trình 
trải qua trong vị lai. Đó là nguyên động lực thứ hai. Bởi vô minh và nghiệp là 
nhân duyên căn bản của năm uấn nối tiếp không ngừng, chăng bao giờ đoạn 
tuyệt, cho nên sự kết hợp của năm uẫn cũng nối tiếp vô thủy vô chung, tương 
tục bất đoạn. Chính do sự biến hóa bất tuyệt ấy mà hình thức và vận mệnh của 
hoạt động sinh mệnh lưu chuyển như "dòng thác". 


Cùng một chiều hướng giải thích như vậy, theo thuyết tiến hóa hiện đại, 
nguyên động lực của sự sống tiễn hóa không tìm thấy được trong các biến cố 
đột biến ngẫu nhiên (random mutations), mà ngay trong xu hướng tạo tác tân 
phẩm của sự sống, qua sự xuất hiện tự phát mẫu hình tổ chức (pattern of 
Organ1zation) đôi mới của sinh vật với phức độ và trật tự gia tăng. Lịch sử của 
sự sống được đánh dấu bằng một chuỗi cải cách đổi mới. Mỗi lần đổi mới là 
một lần phức độ và trật tự của các cấu trúc sinh học biến chuyển tăng gia. Và 
các nhà khoa học có nhiệm vụ phải tìm ra những định luật vật lý và hóa học 
thích hợp để giải thích. Xu hướng tạo tác tân phẩm chính là vô minh hay ý 
chí sinh tồn của sự sống. Mẫu hình tổ chức đổi mới của sinh vật tương ứng 

206 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


với khái niệm nghiệp của Phật giáo. Con người là sản phâm giai đoạn trong 
quá trình tiên hóa của sự sông. Những sinh học câu trúc là dầu tích của các 
tiên hóa biên cô xa xưa. Chúng là những hình tướng của nghiệp. 


Sắc uân. 


Trong kinh điển, dụng ngữ phổ thông nhất để giải thích sắc uẫn là "tứ đại 
chủng cập tứ đại chủng sở tạo". Nghĩa là, sắc uân là tứ đại chủng và tứ đại sở 
tạo. Tứ đại là đất, nước, lửa, gió. Chủng là hạt giống. Tất cả sự vật, tất cả vật 
chất đều do tứ đại mà có nên gọi là chủng. Tứ đại là cái gốc, từ đó sanh ra tất 
cả sự vật khác, vật chất khác, nên gọi là tứ đại chủng, gọi tắt là tứ đại. Các 
luận sư A tỳ đạt ma chủ trương bản chất của tứ đại: cố (cứng), dịch (lỏng), 
nhiệt (nóng), và động, là những yếu tô thực thể, chứ không phải là do tính chất 
của đất, nước, lửa, gió mà ra, nên xem chúng là tứ đại thật, còn đất, nước, lửa, 
gió hiện thực là tứ đại giả. Gọi là "đại" bởi vì bốn yếu tổ thực thê ấy có công 
dụng lớn lao nhờ đó mà hết thảy mọi vật mới được tạo thành. Nghiệp dụng 
của tứ đại là nắm giữ (đất), thu nhiếp (nước), thành thục (lửa), trưởng dưỡng 
(gió). Tất cả mọi hiện tượng vật chất đều lẫy đặc chất cứng, lỏng, nóng, động, 
trì, nhiếp, thục, trưởng làm khả năng tính, duy chỉ căn cứ vào những đặc chất 
hiển trứ ấy mà trở thành những hiện tượng đặc thù. 


Tứ đại sở tạo bao gồm năm căn, năm cảnh. Thực chất của năm căn và năm 
cảnh là do bốn đại tạo ra nên năm căn, năm cảnh được gọi là sắc sở tạo. Vẫn 
đề được nêu lên là tại sao cùng là tứ đại mà lại phân hóa thành năm căn? Theo 
Đại tỳ bà sa luận, sự câu thành năm căn là do sự bất đồng về cách phối trí 
cũng như hình trạng của các tế bào cực vi. 


Song năm căn và năm cảnh đồng thời cũng lại là cơ quan cảm giác (năm căn) 
và đôi tượng của chúng (năm cảnh). Do đó, căn vừa là tác dụng sinh lý cho 
nên căn có đặc trưng của vật chất, vừa là cơ quan tâm lý cho nên căn có công 
dụng siêu vật chất. Tóm lại, năm căn là những cơ quan thuộc cả hai lĩnh vực 
sinh lý và tâm lý. Chúng là cái cửa chịu sự kích thích từ ngoại giới, nhưng 
đồng thời, chúng cũng có tác dụng nhận thức đối tượng. 


Theo Phật giáo Nguyên thủy, năm căn là sự tồn tại vật chất, tác dụng của 
chúng dù có vi diệu đến đâu chăng nữa thời cũng là vật hậu thiên và có thể 


207 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


hủy hoại. Vả lại, có thể dùng sự dinh dưỡng sinh lý để tác thành, bởi vậy năm 
căn là một trong những bộ phận của nhục thể, cùng chung với thọ mệnh trong 
một kỳ hạn, là năng lực của chính bản chất sinh mệnh. Do đó, Xá lợi phất đã 
giải thích rất đúng khi ông nói với Đại Câu hy la: "năm căn do duyên tuổi thọ 
mà chúng an trú” (Trung bộ kinh 43. Đại kinh Phương quảng). 


Nói một cách thông thường, sắc uân là thân thể và môi trường sống bao 
quanh. Theo Duy thức học, A lại da thức là bản chất hiện hữu của sinh mệnh 
và của môi trường trong đó sinh mệnh tổn tại. Vì vậy, sinh mệnh và môi 
trường sinh hoạt của sinh mệnh là những phát hiện của A lại da thức tùy thuộc 
theo bản chất và giá trị của nghiệp. Nghiệp là hành động. Hành động tức là 
nhân. Có nhân thời có quả. Nghiệp quả hay nghiệp báo là sự phát hiện. Trước 
hết là căn thân (chánh báo), nghĩa là thân thể có giác quan từ đó năm thức đầu 
và ý thức có thể phát hiện. Nhưng thân căn chưa phải là tổng thể của nghiệp 
báo. Thế giới trong đó thân căn sinh hoạt (y báo) cũng là một phần của nghiệp 
báo ấy. Đây là thế giới hữu chất tánh cảnh, tướng phần của A lại da, là sở 
duyên, nghĩa là đối tượng cho kiến phần. Sinh mệnh và thế giới là do hai loại 
phát hiện tựu thành: phát hiện cá nhân, tự biến, và phát hiện tập thể, cọng 
biến. Trong thế giới hữu chất tánh cảnh, hiện tượng tồn tại hoặc trên căn bản 
tự biến, hoặc trên căn bản cọng biến. Có những hiện tượng thuần tự biến, 
không có ảnh hưởng gì đến tha nhân, như tịnh sắc căn chăng hạn. Những pháp 
như mắt, tai, mũi, lưỡi, óc, v..v... thời vừa tự biến vừa cọng biến. Người khác 
có thể trông thấy chúng và chúng có thể ảnh hưởng tới họ. Còn những hiện 
tượng trời, mây, sông, núi, thời gian, không gian, mặt trăng, sao, ... thời được 
xem hoàn toàn cọng biến. 


Khi cá nhân chết đi, thế giới tánh cảnh vẫn còn tôn tại như là sự phát hiện 
cộng đồng của tất cả A lại da thức khác. Sinh mệnh của người chết cũng như 
phần tham dự của người ấy trong thế giới tánh cảnh bây giờ trở về trạng thái 
chủng tử, tức là trạng thái hạt giống tại A lại da. Thân thể, năm căn, năm trần 
đều trở về A lại da thành chủng tử. Năm thức cảm giác và ý thức cũng đều trở 
về thành chủng tử tại A lại da. Tất cả những nghiệp cá nhân đã tạo bây giờ 
đều hiện hữu trong A lại da trong thế tiềm tàng. Tuy nhiên, những chủng tử đó 
vẫn tiếp tục biến chuyền, nghĩa là tiếp tục sinh hoạt dưới định luật nghiệp báo. 
A lại da là tổng thể của tất cả các thứ đó và ở đây, được nhận định là bản thân 

208 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


của nghiệp. Tất cả nghiệp nhân đều ở trong A lại da, ngầm chuyền tác động 
trong A lại da. Khi các nghiệp nhân ấy chín tới, một giai đoạn phát hiện mới 
sẽ được bắt đầu. Thuận theo tổng thể và giá trị của mọi nghiệp nhân, tất cả các 
chủng tử phát hiện thành một hình thái đời sống gồm có một thân mạng mới 
và một sự tham dự hoặc phát hiện mới vào thực tại cọng nghiệp. 


Theo ngôn ngữ khoa học, sắc uân có thể mô tả như là cấu trúc (structure) của 
sinh vật, hình thù vật lý hóa thân của mẫu hình tổ chức (pattern of 
Organization) của sinh vật gồm những giao liên tương tác giữa các bộ phận tạo 
nên sinh vật. 


Mô tả câu trúc của sinh vật tức là mô tả câu trúc của các bộ phận vật lý tạo 

^ s ^¿ T ` Ả ` Ầ T La 2 /... ^ ^ Á * _. 
nên sinh vật, hình thê, thành phân hóa học, ... của những bộ phận ây, cùng với 
quan hệ giữa các bộ phận và chức năng của chúng. 


Mẫu hình tổ chức sinh vật còn được gọi là mạng lưới sống (living network), là 
câu hình các mối quan hệ xác định những tính chất đặc thù của sinh vật. Có 
thể áp dụng định nghĩa cổ điển của chữ "pháp" vào trường hợp mẫu hình tổ 
chức sinh vật: "nhậm trì tự tánh quỹ sinh vật giải", nghĩa là: tất cả những gì có 
đặc tính của nó, không khiến người ta lầm lẫn với cái khác, có những khuôn 
khổ riêng của nó đề có thể làm phát sinh trong óc ta một khái niệm về nó. Đặc 
điểm của mạng lưới sống là nó liên tục tự tạo tự sanh (autopolesIs; self- 
making). Nghĩa là luôn luôn tự duy trì, tự thay thế đối mới. Chẳng hạn, dạ dày 
chúng ta cứ năm ngày là đổi mới lớp lót. Cứ hai tháng, ta có một lá gan mới. 
Mỗi sáu tuần qua là lớp da cũ được thay bởi lớp da mới. Sau mỗi năm, 98% 
các nguyên tử trong thân thể chúng ta được thay thế. Thực hiện được sự tự 
duy trì, tự thay thế đổi mới là nhờ hiện tượng chuyển hóa (metabolism) trao 
đổi chất qua các phản ứng hóa học phát sinh trong cơ thê sinh vật. 


Một cơ thể tự tạo tự sanh luôn luôn chuyển hóa, do đó, tiêu thụ năng lượng, 
trao đổi vật chất, và tống xuất đồ phế thải. Hiện tượng chuyển hóa một mặt 
bảo toàn tính đồng nhất của sinh vật, và mặt khác, liên tục hay gián đoạn bố 
trí lại, hủy diệt và tái tạo, phá vỡ và sửa chữa các thành phần của sinh vật. 
Theo định luật thứ hai của nhiệt động học, sự liên tục tự tạo tự sanh như vậy 
bảo toàn hay gia tăng trật tự nội giới nhưng phải trả giá đắt là làm tăng gia sự 
rôi loạn ngoại giới, do tống xuất đồ phế thải và nhiệt vô dụng. 

209 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


Một hệ quả quan trọng của quan điểm sinh mệnh liên tục tự tạo tự sanh là sinh 
vật và môi trường sinh hoạt của sinh vật kết dệt vào nhau rất chặt chẽ, hỗ 
tương giao tiếp rất mật thiết, không thê độc lập riêng biệt. Điều này cho thấy 
mạng lưới sống của sinh vật là một hệ thống tự trị, kín về phương diện tổ 
chức, nghĩa là nó tự phối trí tự tổ chức lẫy nó, trật tự và tập tính không do môi 
trường áp đặt mà do chính nó dựng lên. Tuy thế, mẫu hình tổ chức không cô 
lập với môi trường. Nó cần trao đổi vật chất và năng lượng với môi trường để 
tồn tại. Sự trao đổi ấy không xúc phạm đến tính tự trị của sinh vật. Sinh vật 
bảo dưỡng mình và đổi mới nhờ vào năng lượng và vật chất trao đổi. Ngoài 
ra, khả năng đặc biệt liên tục tự sanh của sinh vật còn có thể tạo nên nhiều cấu 
trúc mới, nhiều mẫu hình tập tính mới. Nhờ vậy, sinh vật mới phát triển và 
tiên hóa. 


Câu trúc của một cơ thể liên tục tự tạo tự sanh tất nhiên phải là một câu trúc 
tiêu tán (dissipative structure). Danh từ cấu trúc tiêu tán là do Ilya Prigogine, 
nhà khoa học sốc Nga, giáo sư tại Đại học Free ở Bỉ, giải Nobel 1977, đặt tên 
cho một loại hệ thống hở, tuy không cân bằng (non equilibrium) nhưng vẫn 
tạm thời tồn tại, giữ được trạng thái bền vững (stability) trong một thời gian 
do thu nhận những dạng năng lượng hữu ích từ ngoài vào và phóng xả hay 
tiêu tán những dạng năng lượng xuống cấp, nhiều nhất là nhiệt. Do đó, các cấu 
trúc tiêu tán không có tuổi thọ lâu dài. Thực trạng sinh diệt của cấu trúc tiêu 
tán theo thuật ngữ Phật giáo có thể gọi là phần đoạn sinh tử. Thuyết cấu trúc 
tiêu tán được áp dụng để giải thích tập tính không những của sinh mệnh mà 
còn của những hiện tượng vô tri như xoáy nước, cơn lốc, ngọn lửa. 


210 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


13. Hữu tình: Trí, tình, ý 


Biến dịch sinh tử. 


Tế bảo là đơn vị cấu trúc cơ sở của mọi sinh vật. Chỉ có tế bào, cơ thể tế bào 
cầu tạo, và sinh quyền do cơ thê hợp thành là có đặc tính của sự sống: liên tục 
tự tạo tự sanh (autopolesIs) và có khả năng chuyển hóa (metabolism). Nếu 
một tế bào ngưng tự tạo tự sanh, tế bào ây không thể tồn tại. Đối với cơ thể đa 
bào như cơ thể con người, nếu quá nhiều tế bào thành tố chết, phần cơ thể bao 
gồm chúng sẽ không đủ khả năng chuyển hóa và sẽ chết theo. Bất kỳ tế bào 
hay cơ thể nào còn đủ khả năng tự duy trì thời sinh trưởng, và bắt buộc phải 
sinh sản. Bên trong các tế bào của tất cả mọi sinh vật do tế bào hợp thành, 
phản ứng hóa học liên tục phát sinh và trao đổi chất, chuyển hoán năng lượng, 
tạo ra các axit nucleic DNA và RNA, và các protein. 


Thành phần hóa học của tế bảo trong cơ thể con người gồm hạt nhân, ion, 
nguyên tử, hay phân tử, đến từ khắp nơi trong vũ trụ. Nhiệt năng của tế bào là 


211 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


do chuyển động ngẫu nhiên của các thành phần ấy, do tác dụng của cấu trúc 
tiêu tán, và do các phản ứng thải nhiệt của tế bào. Sáu nguyên tố cơ bản, 
cacbon, hydro, nitơ, oxy, photpho, và lưu huỳnh, được xem như nên tảng từ 
đó sinh khởi vô số hợp chất của tế bào hiện ra dưới mọi trạng thái, cứng, lỏng, 
và khí. Từ 60% đến 80% thể tích của các tế bào là nước. Nước là do oxy và 
hydro tạo thành. Số hạt nhân của hydro chiếm 90% tổng số hạt nhân trong vũ 
trụ. Chính sự tổng hợp các hạt nhân hydro ở trung tâm mặt trời đã tạo nên các 
hạt nhân heli và phát sinh năng lượng ánh sáng mặt trời. Một phần không 
đáng kể nhưng tối cần thiết của năng lượng này được tế bào tàng trữ và biến 
đổi trong tác dụng chuyển hóa, gia trì sự tăng trưởng, và dục phát sự sinh sản. 
Cũng vậy, các chất liệu hóa học căn bản khác của tế bào như oxy, cacbon, 
nitơ, và những nguyên tố nặng khác, đều dosự tổng hợp hạt nhân tạo ra ở 
trung tâm các vì sao có khối lượng lớn. Những vì sao này về già nổ bùng khi 
hoại diệt (supernova) và phân tán các nguyên tố nặng ấy trong không gian, 
góp phần tạo nên những yếu tố cần thiết cho sự sống. Nói một cách triết lý, 
mỗi một con người ngoài tính cách nó là nó, còn phản chiếu trong nó tất cả vũ 
trụ, và đồng thời, nó chính là nó vì có những cá thể khác nó. 


Tế bào có hai thứ: tế bào nhân sơ (prokaryotes) trong đó vật liệu nhân không 
có màng tách biệt khỏi chất tế bào và tế bào nhân chuẩn (eukaryotes) trong đó 
vật liệu nhân được bao bọc bằng màng nhân. Vị khuẩn là sinh vật nhân sơ. 
Mọi động vật và thực vật bậc cao là sinh vật nhân chuẩn. 


Sự sống hình như bắt đầu từ nơi những vật gì được coi là tổ tiên của các vi 
khuẩn hiện đại. Đó là những hệ thống hóa học đã biến thành những hệ thống 
sinh học. Những hệ thống sinh học đầu tiên biết chuyển hóa, thu nhiếp năng 
lượng, các chất dinh dưỡng, nước, và các chất muối để sinh trưởng. DNA, hay 
RNA tự riêng nó không thÊ tạo ra sự sống. Theo nhà sinh vật lý học Harold 
Morowitz, tất cả những phương thức chuyển hóa và sự tổng hợp các protein 
và các axit nucleic tiến hóa chỉ sau khi các tiền thể của các tế bào có lớp màng 
bọc lại. Hãy xem đó là sự hiện thực cá thể bắt rễ từ trong vũ trụ. Chắc chắn là 
màng tế bào xuất hiện trước tiên, trước protein hay axit nucleic trong tiến trình 
hình thành sự sống. TẾ bào phát sinh từ đó và sự sống bắt đầu ngay khi tế bào 
được thành lập. 


212 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


Thường nói đến vi khuẩn làm ta nghĩ đến nhiều bệnh hiểm nghèo do vi khuẩn 
gây ra như dịch hạch, thổ tả, lao phối, bệnh hủi, v..v... Thật ra, số vi khuẩn 
gây bệnh không đáng kế so với số vi khuẩn vô hại hay hữu ích hiện tràn lan 
khắp nơi, từ ruột người, đến nước muối của những biển khô cạn, và trong 
nước sôi núi lửa phun ra. Ngay từ đầu, quả đất đã là nơi cư trú và sinh sôi nây 
nở đủ các thứ vi khuẩn. Đất là nơi nhiều vi khuẩn nhất đang phân hủy các thây 
chết, tái lập chu trình hoạt dụng của những thành tố của sự sống. Đến nay, bất 
cứ một sinh vật nào, nếu không phải là một vi khuẩn sông thời theo cách này 
hay cách khác, đều thuộc dòng dõi của một vi khuẩn hay của những kết hợp vi 
khuẩn thuộc nhiều loại. Tuy là những dạng sông bé nhỏ nhất trên quả đất, 
nhưng vi khuẩn đã thực hiện những bước tiến hóa không lồ. Chính vi khuẩn 
đã phát minh tất cả những cơ sở hóa học cần thiết cho sự sống: sự quang hợp 
(photosynthesIs), sự lên men (fermentation), sự hô hấp dưỡng khí, sự giữ chặt 
nitơ của khí quyền vào trong protein, và nhất là sự kết hợp đa bào, từ đó sinh 
khởi các loài động vật, thực vật, và nấm. 


Nhiều dòng dõi vi khuẩn đã phát triển vào trong nhiều loại cơ thể sinh vật 
khác, kể cả cơ thể con người. Hiện giờ trong tế bào của chúng ta đang sinh 
hoạt những vi khuẩn thời trước, sử dụng oxy để sản xuất năng lượng. Những 
vi khuẩn thời trước ấy nay gọi là ty thể (mitochondrion) hoạt động bên ngoài 
màng nhân, liên quan chủ yếu với sự hô hấp ưa khí. Ty thể là nơi sản xuất 
ATP (adenosine triphosphate), nguồn năng lượng thiết yếu cho mọi phản ứng 
hóa học thu nhiệt bên trong tế bào. Ty thể có vật liệu di truyền riêng của 
chúng, có protein của ty thể tích trữ trong DNA chứa trong ty thể, và những 
protein ấy được tổng hợp ngay trên ribosom bên trong ty thể. Nhà sinh học 
Lynn Margulis cho rằng ty thể nguyên là những vi khuẩn đã xâm chiếm vào 
bên trong các vi sinh vật khác, rồi định cư vĩnh viễn ở trong đó. Quá trình tiến 
hóa đã chuyền biến hai sinh vật hòa nhập sống chung lâu ngày trong trạng thái 
cọng sinh (symbiosis) thành một dạng sống mới, dạng sống hô hấp dưỡng khí. 
Hãy nghĩ đến trường hợp nếu không có vi khuẩn sống chung trong ruột của 
chúng ta thời không thể nào phát sinh sự tổng hợp những vitamin B hay K 
trong cơ thể. 


Hiện tượng cọng sinh là một biến cô đổi mới trong quá trình tiến hóa. Sự đổi 
mới ở đây kết hợp nhiều dạng sống khác nhau, dạng này ở trong dạng kia, và 
213 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


lâu ngày biến thành một dạng sống mới. Triết gia Arthur Koestler gọi sự hiệp 
trợ chung sống các vật thể nhỏ bên trong những vật thể lớn hơn như vậy là 
"holarchy", dịch là toàn hệ. Toàn hệ có ý nghĩa khác với khái niệm tăng hệ 
(hierarchy). Trong toàn hệ, không có thành tô cấp cao kiểm soát thành tố cấp 
thấp, không có thành tố lớn chế ngự thành tô nhỏ. Thành tố của toàn hệ có tên 
là "holons", là những toàn bộ (wholes) đồng thời tác dụng như những bộ phận 
(parts). TẾ bào là một toàn bộ vì gồm trong nó những vi khuẩn, những hợp 
chất hóa học. Nhưng tế bào cũng là bộ phận của cơ thể con người. Cũng vậy, 
cơ thể con người là một toàn hệ. Là toàn bộ, cơ thể con người là một sinh vật 
do tế bào hợp thành. Đồng thời, cơ thể con người là một bộ phận của toàn bộ 
sinh quyền. 


Đúng là một cách quảng diễn nguyên lý Tương dung Vô ngại, nền tảng triết lý 
Hoa nghiêm. Sự hiệp trợ sống chung quả là một bằng chứng hiển trứ của 
Mười huyền môn của Hoa nghiêm tông. Cõi nào hoạt dụng trong cảnh giới 
của cõi ấy và đồng thời tương quan giao thiệp hòa điệu với các cõi khác. Nhất 
thể và phức thể bao hàm dung nạp lẫn nhau mà không hề xảy ra sự ngăn ngại 
hay hủy diệt lẫn nhau. Tất cả với một, lớn và nhỏ, cao hay thấp, cùng vận 
chuyển nhịp nhàng với nhau. Bởi vậy, xin đề nghị dịch chữ "holon" là "thuần 
tạp thể" đúng theo lý huyền diệu thứ hai: theo Trí Nghiễm, "Chư tạng thuần 
tạp cụ đức", nghĩa là, từng mỗi bộ phận vừa thuần vì giữ tính cá biệt của nó, 
vừa tạp vì liên hệ các bộ phận khác, hoặc theo Pháp Tạng, “Quảng hiệp tự tại 
vô ngại", nghĩa là, lớn rộng và nhỏ hẹp tự do tương g1ao không ngăn ngại. 


Một điều khác đáng nêu lên về hiện tượng cọng sinh. Do phân tích quan sát sự 
hiện hữu và tập tính của các ty thể trong các tế bào mà nhà sinh học Lynn 
Margulis đưa ra chủ trương hiệp trợ sống chung là một dấu chuẩn của xu 
hướng tạo tác tân phẩm của sự sống. Đó là dấu tích của một biến có đổi mới 
trong quá trình tiến hóa. Nói cách khác, cấu trúc và mẫu hình tổ chức của sinh 
vật trong hiện tại là nghiệp quả, kết quả của tất cả nghiệp nhân tạo ra trong 
quá khứ. Chúng mang ấn chứng các biến cỗ đổi mới qua những giai đoạn tiến 
hóa của sự sống. Mỗi cơ quan (organ) là một viện bảo tàng sinh hóa. Mỗi tế 
bào là một ống nghiệm trong đó những tác dụng hóa học sinh khởi từ thời xa 
xưa vẫn còn tiếp diễn. Đó thật là một điều rất may cho các nhà khoa học đi 
tìm nguồn sốc của sự sống. Do kinh nghiệm họ nhận thấy rằng các sinh vật 

214 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


đang sống giúp họ hiểu biết quá trình tiến hóa của sự sống nhiều hơn là các 
sinh vật đã chết, hóa thạch (fossils). Hầu hết lịch sử của sự sống được ghi lại 
trong các cơ thể hiện đang tỒn tại và công việc của họ là tìm cách đọc và giải 
thích những trang lịch sử đó. Lynn Margulis và Dorion Sagan đã viết trong 
What ¡is Life? (Thế nào là sự sống?): "Người và tinh tỉnh (chimpanzee) có 
cùng chung hơn 98% gen, mô hôi nhắc nhở nước biển thuở trước, và đường 
ngọt là năng lượng tổ tiên ta được cung cấp ba tỉ năm về trước, cho đến ngày 
tiến hóa phát sinh trạm vũ trụ. Chúng ta mang quá khứ chúng ta trong người 
của chúng ta." 


Những tế bào mới cần thiết cho sự sinh trưởng và tu bổ các mô đều do sự 
phân bào (cell division) sinh ra. Cơ thể con người có hai thứ tế bào: tế bào 
thân (somatic cells) và tế bào sinh dục (sex cells), chứa số nhiễm sắc thể 
(chromosomes) khác nhau. Nhân tế bào thân gọi là thể lưỡng bội (diploid) 
gồm 46 nhiễm sắc thể. Nhân tế bào sinh dục gọi là thể đơn bội (haploid) chỉ 
có 23 nhiễm sắc thể, một nửa số lượng nhiễm sắc thể của nhân tế bào thân. 


Số 46 nhiễm sắc thể trong nhân tế bảo thân được tổ chức thành 23 cặp nhiễm 
sắc thể, gồm 22 cặp thể thường nhiễm sắc (autosomes) và một cặp nhiễm sắc 
thể giới tính (sex chromosomes). Mỗi cặp thể thường nhiễm sắc gồm hai 
nhiễm sắc thể cùng dạng, có cấu trúc giống nhau. Một đến từ cha, một đến từ 
mẹ. Riêng cặp nhiễm sắc thể giới tính, thời đó là cặp XX, nếu là nữ giới. 
Nghĩa là, gồm hai nhiễm sắc thể giống nhau, mỗi nhiễm sắc thể gọi là nhiễm 
sắc thể X. Nếu là nam giới, thời đó là cặp XY, gồm hai nhiễm sắc thể khác 
nhau. Một là nhiễm sắc thể X, nhiễm sắc thê kia gọi là nhiễm sắc thể Y nhỏ 
hơn. 


Hết thảy các tế bào thân đều do nguyên phân (mitosis) sanh ra. Nguyên phân 
là quá trình nhờ đó nhân tế bào và chất tế bào được chia thành hai phần. Các 
nhiễm sắc thể nhân đôi trước khi được phân chia. Sau đó, tách nhau ra, mỗi 
nhân con được hưởng bộ máy di truyền giống hệt của tế bào nguyên thủy, 
nghĩa là DNA trong mỗi nhân con có cùng số lượng và cùng mẫu chuẩn như 
trong nhân nguyên thủy. 


Tế bào sinh dục là do giảm phân (meiosis) sanh ra. Khác với nguyên phân, 
giảm phân quên nhân đôi số nhiễm sắc thể trước khi được phân chia. Vì thế sự 
215 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HA 


phân chia tế bào dẫn đến sự tạo thành những nhân tế bào mới với nửa số 
lượng nhiễm sắc thể của tế bào nguyên thủy mà thôi. Những tế bào hình thành 
sau giảm phân phát triển thành các giao tử (gametes) cần thiết cho sự sinh sản. 
Có hai loại giao tử: tỉnh bào (sperm cells) của nam giới và tế bào trứng 
(oocytes) của nữ giới. Sau đó, sự thụ tính sẽ phục hồi lại bộ nhiễm sắc thể 
chuân. 


Giảm phân không những giảm số lượng nhiễm sắc thể từ 46 xuống 23, mà còn 
là nguyên nhân gia tăng sự phát triển đa dạng của sự sống. Bởi vì trong quá 
trình giảm phân, do sự phân phối ngẫu nhiên các nhiễm sắc thể và do sự trao 
đổi chéo (crossing over) các phân đoạn nhiễm sắc thê, số lượng giao tử có vật 
liệu đi truyền khác nhau trở nên vô hạn. 


Nói cách khác, kết quả của sự thụ tinh là không hai cá thể nào có vật liệu di 
truyền giống nhau. 


Thực vật và động vật sinh sản theo chiều thẳng đứng, nghĩa là, cái và đực, mỗi 
phía cho một số gen cân nhau họp lại thành một tân phẩm. Vi khuẩn tế bào 
không bao giờ hòa lẫn với nhau như trường hợp thụ tỉnh do tỉnh bào và tế bào 
trứng. Trái lại, chúng sinh sản theo chiều ngang, bằng phép tiếp hợp 
(conjugation), tức là bằng cách trao đổi gen. Các vi khuẩn tế bảo thường có 
những dải DNA để dành, có thể đem trao đổi với những vi khuẩn tế bào khác. 
Virut (virus; siêu vi trùng) là những gen trao đổi có một lớp protein bao ngoài. 
Tiếp hợp là quá trình một chiều không bao giờ đảo ngược từ phía "vi khuẩn 
cho" đến phía "vi khuẩn nhận". Sự trao đôi gen tạo ra những vi khuẩn mới, do 
sắp xếp lại các vật liệu di truyền đến từ nhiều vi khuẩn cho. Với lối sinh sản 
theo chiều ngang như vậy, nếu không bị nhiệt, chất muối, sự sấy khô, hay sự 
đói bức hại thời tế bào thân vi khuẩn sinh trưởng, phân chia, nhưng không già, 
bệnh, chết như thân tế bào thực vật và động vật. 


Được nhận định qua tính cách tỒn tại và hủy diệt của tế bào thân trong cơ thể 
hữu tình, thực trạng sinh diệt của tế bào có thể gọi theo thuật ngữ Phật giáo là 
biến dịch sinh tử. Nói theo ngôn ngữ máy vi tính hiện đại, thời sự chết đã 
được lập (chương) trình (programmed death) ngay trong sự sống. Sự sai khác 
giữa những phần đang chết và những phần có tiềm năng tái sinh của cơ thể là 
sự sai khác giữa tế bào thân và tế bào sinh dục. Tế bào sinh dục (tinh bào và tế 

216 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


bào trứng) là tế bào duy nhất sinh ra con để truyền sự sống qua thế hệ kế tiếp. 
Còn tế bào thân thời sinh, già, bệnh, chết. Tại sao vậy? 


Tế bào bắt buộc phải sinh sản; ngưng sinh sản thời chết. Chăng hạn, khi còn 
trong tử cung, não bộ phát triển đủ số tế bào thần kinh (neuron) cần thiết cho 
đời sống con người năm tháng trước khi đứa bé lọt lòng. Các neuron phát triển 
thêm không thể làm gia tăng số đó nên phải ngưng sinh sản và chết. Số tử bào 
lên đến hàng trăm ngàn mỗi ngày. 


Hơn nữa, các tế bào tham gia cấu tạo các cơ quan và mô thường gia tăng biệt 
hóa (differentiation), nghĩa là thay đối hình thái và cách thức tác dụng, trở 
thành những tế bào chuyên hóa (specialized cells), để thích ứng với hoàn 
cảnh, thích nghi với chức năng mới, ví như để đáp ứng sự phân công trong tổ 
chức một cơ thể đa bào. Thí dụ: tinh bào và tế bào trứng đều là tế bào đơn bội 
chuyên hóa để hòa nhập thụ tính thành hợp tử lưỡng bội (zygote). Vì sự 
chuyên hóa tế bào không ngừng tiếp diễn trong các cơ thể mà sự tiến hóa gia 
tăng kích thước, trật tự, và phức độ, nên khả năng tự tu bồ và tự tái tạo của các 
tế bào giảm thiểu rất mau chóng. Cuối cùng, các tế bào chuyên hóa không còn 
phân chia được nữa. Thay vì tự tái tạo nay chỉ còn là những trường hợp tu bổ 
thay mới các mô khi cần chữa trị các vết thương mà thôi. Tế bào mất khả năng 
tự tái tạo tất nhiên đưa đến kết quả là cơ thể già yếu và cuối cùng chết. Tuy 
nhiên, sau mỗi chu kỳ sinh, trụ, diệt, một sinh mệnh mới lại hình thành từ một 
hợp tử duy nhất, trứng thụ tính. Sự sinh sản hữu tính (sexual reproduction) là 
một phát minh của sự sống nhằm nối tiếp không ngừng hình thức và vận mệnh 
của hoạt động sinh mệnh. Tế bào lưỡng bội cuối cùng đã lấy sự chết đề truyền 
lại các giao tử đơn bội hầu tái tục sự sông. 


Như vậy, chính ngay khi đang diệt (mất khả năng tự tái tạo vì chuyên hóa) có 
sinh (phát triển giao tử phối hợp phát sinh sự sông) và khi sinh (trứng thụ tinh 
phát triển thành phôi thành thai thành trẻ sơ sinh) đã có diệt (tế bào chuyên 
hóa không phân chia được nữa). Đúng theo tư tưởng Phật giáo Đại thừa, 
đương thê của Sắc bản tính là Không, nghĩa là chính ngay trong khi sinh đã có 
diệt, vậy sinh ấy không phải thật sinh, cho nên đương thể là bất sinh. Trong 
khi diệt, kỳ thật trong diệt ấy có sinh, vậy diệt ấy không phải thật diệt, nên 


217 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


đương thể là bất diệt. Vậy đương thể của Sắc, cái thể đương thời, hiện tiền 
trong hiện tại, là Không, là bất sinh bất diệt. 


Tịnh sắc căn. 


Tế bào chuyên hóa của não bộ nói riêng và của hệ thần kinh nói chung có tên 
gọi là neuron (tế bào thần kinh). Neuron căn bản là một chiếc máy thu phát 
tinh diệu, nhận kích thích và truyền thế tác động (action potentials) đến các 
neuron khác hay đến các cơ quan phản ứng [Thế tác động là tín hiệu thay đổi 
điện thế do các xung động thần kinh gây ra khi xuyên qua màng neuron]. Mỗi 
neuron có một thân (soma) với chức năng "lo việc nhà” cần thiết cho sự tồn tại 
của tế bào. Từ thân này duỗi tua ra những đọt nhánh (dendrites) thu nhận kích 
thích. Sự truyền thế tác động phải nhờ đến sợi trục (axon) chạy dài từ thân 
neuron đến các diện tiếp hợp (synapse), tức là chỗ tiếp nối với neuron khác 
hay với một cơ quan phản ứng như cơ (muscle cell), hay tuyến (gland). Thân 
tế bào thần kinh tập trung ở não, tủy sống (spinal cord), và các hạch thần kinh 
(ganglion), còn các đọt nhánh thời tạo thành các dây thần kinh (nerve). Khi 
đọt nhánh bị quấy nhiễu, màng tế bào bị khử cực (depolarIzation) liền phát xạ 
(firing), tạo ra một xung thần kinh. Xung động được sợi trục truyền dẫn đến 
diện tiếp hợp, nhả ra những chất hóa học truyền tin, và gây phản ứng nơi cơ 
quan thu nhận. Phản ứng có thể là một sự co rút (contraction) nếu cơ quan 
phản ứng là cơ tế bào, một sự phân tiết (secretion) nếu là tuyến tế bào (gland 
cell), một sự kích thích hay ức chế phát xạ nếu là một neuron khác. 


Đặc điểm của não bộ là mạng lưới chẳng chịt các đường dây liên kết mà 
neuron thiết lập giữa chúng với nhau. Hàng triệu tỉ đọt nhánh và sợi trục tìm 
đến với nhau, nối kết nhau, tạo nên những diện tiếp hợp tác động có hiệu quả. 
Trên đại cương cách nối đường dây liên kết neuron trong các não bộ giống 
nhau một cách tổng quát, nhưng về chi tiết thời hoàn toàn khác nhau. Không 
bao giờ có sự giống nhau giữa mạng lưới não của hai cá nhân, dầu là một cặp 
sinh đôi. Các đường dây liên kết biến đổi và phát triển không ngừng từ khi 
còn ở trong thai cho đến khi sanh ra và lớn lên. 


Mặc dầu chỉ có một hệ thần kinh duy nhất, nhưng để mô tả một cách dễ hiểu 
nên thường hay phân biệt hai hệ, hệ thần kinh trung ương và hệ thần kinh 
ngoại biên, làm tưởng lầm như đó là hai hệ riêng biệt. Hệ trung ương gồm não 

218 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


bộ và tủy sông nhận các thông tin cảm giác từ tất cả các bộ phận của cơ thể và 
qua nhiều mối quan hệ nối tiếp hình thành nên các xung động thần kinh truyền 
đến các cơ và các cơ quan khác. Hệ ngoại biên gồm các dây thần kinh tủy 
sông và dây thần kinh não bộ với các đọt nhánh của chúng. Chúng chuyên các 
xung động từ các thụ quan về để phân tích trong hệ trung ương và truyền các 
xung động vận động phù hợp tới các cơ, các tuyến, v..v... 


Vỏ đại não hay vỏ não (cerebral cortex) là lớp vỏ của hai bán cầu não chứa 
hàng tỉ thân neuron và được gọi là chất xám. Vỏ não có chức năng điều khiến 
cảm giác: nhìn, nghe, ngửi, nếm, xúc giác, và kích thích sự co bóp của các cơ 
vân (skeletal muscle) cũng như các hoạt động thân kinh cao cấp như tiếng nói 
và trí nhớ. Các quá trình truyền cảm giác về não từ các bộ phận của cơ thê đều 
chiếu vào những vùng chuyên biệt của vỏ não gọi là vùng nhận cảm sơ cấp 
(primary sensory areas). Mỗi cảm giác như thị giác, thính giác, khứu giác, vị 
giác, và cƠ thể, chiếu vào một vùng nhận cảm riêng biệt. Năm vùng nhận cảm 
này theo ngôn ngữ Phật giáo, có thể xem như tương đương với năm căn. Mỗi 
vùng xử lý đối tượng nhận cảm riêng của nó, như lời Phật dạy: "Này Hiền giả, 
năm căn này, có cảnh giới sai khác, có hành giới sai khác, không có lãnh thọ 
cảnh giới, hành giới lẫn nhau, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân." (Đại kinh 
Phương quảng, Trung Bộ 43) 


Chăng hạn, ảnh mắt nhìn thấy được xử lý tại vùng thị giác, không phải trong 
cách thế toàn bộ, mà trái lại, mỗi yếu tố của ảnh như màu sắc, hình dạng, và 
chuyên động, đều được xử lý riêng rẻ. Mọi cảm giác tuy hợp nhất với bên 
trong não nhưng được tri nhận phát xuất từ những vị trí biểu hiện bên ngoài 
như mắt, tai, mũi, lưỡi, và da là nơi tác nhân kích thích hỗ tương tác dụng với 
thụ quan tức phù trần căn theo ngôn ngữ Phật giáo. 


Sự phối trí các vùng nhận cảm trong vỏ não giống như trong một bản đồ địa 
hình đương nhiên được quyết định bởi bộ gen, nhất luật như nhau đối với tất 
cả mọi người. Nói theo Phật giáo thời đó là sự phối trí do nghiệp báo nên có 
tính cách quyết định của luật nhân quả. Thí dụ, vùng thị giác sơ cấp được chia 
thành những phiến mô xen kế thu nhận xung động kích thích từ một con mắt. 
Hãy tưởng tượng đó là mô hình các sọc trắng đen xen kế như trên thân của 
một con ngựa vẫn, các sọc đen nối kết với mắt phải và các sọc trắng với mắt 


219 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


trái. Cũng vậy, vỏ não của mọi người đều có các vùng thị giác bồ trí theo cùng 
một khuôn mẫu như thế. Nhưng giới hạn chính xác của các vùng thị giác của 
mắt này hay mắt kia thời biến thiên tùy theo trạng huống, bộ gen không chút 
liên can. Điều này được hai nhà sinh học Hoa kỳ, David Hubel và Torsten 
Wiesel, giải Nobel năm 1981, chứng minh bằng thí nghiệm trên những vùng 
thị giác của mèo. Khi mí một con mắt bị khâu kín lại thời vùng nhận cảm của 
mắt ấy tiêu biến, trong lúc vùng nhận cảm của mắt kia mở rộng lớn thêm. 


Như vậy, sự phát triển các đường dây liên kết neuron, một phần phát triển vô 
hạn chế của não, có tính cách vừa quyết định vừa tùy duyên. Có những mạch 
dây neuron đã hoàn thành ngay khi mới sinh ra. Chúng liên hệ đến sự bảo 
dưỡng sinh mệnh và thực hành các chức năng cơ bản như nuốt, thở, điều tiết 
huyết áp, v..v... Ta bảo đó là những mạch chăng cứng (hard-wired) bởi vì 
chúng phản ảnh bản tính tự nhiên của chúng ta. Trái lại, có những mạch chăng 
mềm (soft-wired) dễ uốn, phản ảnh sự sinh trưởng theo cách nuôi dưỡng. Nếu 
không có những mạch chăng mềm thời hoạt động sinh mệnh không tiến triển 
đến hoạt động tâm lý, rồi phát đạt mà thành lý tính trong đó con người tự sinh 
khởi ý thức. Nếu không có những mạch chăng mềm thời các Thiền sư không 
thể trải qua những kinh nghiệm tìm tòi, săn đuổi, chín mềm, và nứt vỡ. 


Vấn đề thường được bàn cãi về mâu thuẫn giữa tự nhiên và nuôi dưỡng 
(nature / nurture), hay nói theo thuật ngữ Phật giáo, giữa tự nhiên và nhân 
duyên, được vi sinh vật học hiện đại giải quyết phần nào ồn thỏa trên phương 
diện khoa học tức theo tục đề. Tất cả những gì ta có thể làm đều đã định sẵn 
trong gen của chúng ta. Tuy nhiên, những øì ta làm với khả năng cho phép 
thời tùy thuộc tổng ảnh hưởng của môi trường. Nhưng trên phương diện chân 
đế, nếu đem những danh từ nhân duyên, tự nhiên mà tìm hiểu tâm tính, thời 
rốt cuộc cũng chỉ luân quân trong vòng vọng tưởng mà thôi. Tại sao như vậy? 


Thật tính của vạn pháp là trùng trùng duyên khởi. Do duyên khởi mà sự vật có 
sinh ra (sinh), dừng lại (trụ), thay đổi (dị), và tiêu diệt (diệt). Khi nói sinh và 
diệt thời hay nói đến nhân duyên, khi nói đến trụ và dị thời hay nói đến hòa 
hợp, nhưng ý nghĩa vẫn không khác nhau. Vì sinh, trụ, dị, diệt đều là duyên 
khởi như huyễển không thật, nên Phật bác các nghĩa nhân duyên, tự nhiên 
(Kinh Thủ lăng nghiêm. Tâm Minh Lê Đình Thám dịch giải. Quyên Hai. Mục 


220 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


IV). Tâm tính của chúng sinh thường trụ, không thay đổi, chỉ vì bệnh bất giác 
lầm nhận có sinh có diệt, nên mới nhận có nhân duyên hòa hợp mà sinh, có 
nhân duyên tan rã mà diệt. Trót nhận cái sinh diệt là nhân duyên, thời nhận cái 
không sinh diệt là tự nhiên. Do những nhận thức sai lầm như vậy, mới sinh ra 
những danh từ đối đãi giả dối nhân duyên và tự nhiên, không có gì là thật thê. 
Thật ra, sự vật duyên khởi như huyễn nên khi sinh, không có gì đáng gọi là 
sinh, do đó mà nói rằng không phải nhân duyên. Sự vật duyên khởi không thật 
có, nên không có tự tính, do đó mà nói rằng không phải tự nhiên. Nếu trực 
nhận bản tánh bất sinh bất diệt, thời chính nơi sinh, không có gì gọi là sinh, 
chính nơi diệt, không có gì đáng gọi là diệt. Thiết thực ra ngoài các danh từ 
đối đãi giả dối, ra ngoài những cái sinh diệt và không sinh diệt, thời không 
thấy gì đáng gọi là nhân duyên và tự nhiên cả. Chúng sinh quanh lộn trong 
vòng danh từ đối đãi, không nhận có sinh thời nhận có diệt, không nhận có 
nhân duyên, thời nhận có tự nhiên. Chỉ khi nào giác ngộ cả diệt lẫn sinh, cả 
nhân duyên lẫn tự nhiên đều như huyễn như hóa, không có tự tính, thời mới 
thật chứng pháp giới tính tuyệt đối, ra ngoài vòng danh tướng. 


Các neuron thường xuyên phát xạ để thiết lập sự nối kết qua diện tiếp hợp với 
các neuron khác hay đúng hơn là để duy trì những nối kết ấy. Nét đặc thù của 
sự phát triển quan hệ giữa các neuron là lúc khởi đầu neuron tạo ra một cách 
rất ngẫu nhiên vô số đường dây nối kết lỏng lẻo. Nhưng sau đó lần hồi cắt bỏ 
những đường dây không cần thiết và củng cố các đường dây thường hay được 
sử dụng. Có nhà sinh học đã phát biểu: "Thuyết tiến hóa Darwin về các diện 
tiếp hợp đã thay thế thuyết tiễn hóa Darwin về gen". 


Để giải thích câu nói ấy, tưởng cũng nên biết rằng cơ cấu chọn lọc tự nhiên 
theo thuyết tiến hóa Darwin gồm ba giai đoạn. Trong giai đoạn đầu, do đột 
biến ngẫu nhiên có rất nhiều thể biến dị mới xuất hiện trong loài. Rồi qua giai 
đoạn hai, những phần tử thích nghi với ngoại cảnh được chọn lọc. Đến giai 
đoạn ba, các thể biến dị đã được chọn lọc gia tăng SỐ lượng nhờ sinh sản 
nhanh chóng. Áp dụng ba giai đoạn ấy để xét đến sự phát triển quan hệ 
neuron, thời giai đoạn đầu tương ứng với sự thành lập vô số đường dây nối kết 
một cách ngẫu nhiên. Đến giai đoạn kế tiếp sự chọn lọc tựa trên tiêu chuẩn 
hữu dụng được thực hiện. Cuối cùng, trong giai đoạn ba, có sự đôi khác: thay 
vì tăng cường số lượng như trường hợp các gen, các nối kết neuron năng dụng 

221 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


được củng có thành các diện tiếp hợp thường trực. Điều đáng lưu ý là cả ba 
giai đoạn đều nhăm thành tựu một phản ứng tùy duyên thích nghi với cảnh 
huống để tôn tại và phát triển, không chủ tâm, không theo một kế hoạch định 
trước, và không có sự can thiệp hay chỉ thị củabất cứ quyền lực nào. Đây cũng 
là quan điểm Phật giáo cho răng vô minh tức ý chí sinh tồn và nghiệp là nhân 
duyên căn bản của sự biến hóa bất tuyệt. 


Trở lại với đề mục Sắc uẫn, hãy nghe Phật khuyên: "Cái gì không phải của các 
Ông, này các Tỷ kheo, hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc cho 
các Ông. 


- Này các Tỷ kheo, cái gì không phải của các Ông? 


- Sắc, này các Tỷ kheo, không phải của các Ông, hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ 
đưa lại hạnh phúc, an lạc cho các Ông." (Kinh Tương Ưng bộ. Phẩm Không 
phải của các Ông) 


Theo những điều vừa trính bày về Sắc uấn trên đây, quả đúng như lời Phật 
dạy: "Những gì thuộc về sắc hoặc quá khứ, hoặc hiện tại, hoặc vị lai, hoặc thô 
tế, hoặc trong ngoài, hoặc đẹp xấu, hoặc xa gần, tất cả chúng đều chắng phải 
ngã, chăng khác ngã, chẳng ở trong nhau." Trong đoạn kinh sau đây, Tương 
Ưng 22.99, đức Phật giảng rằng những người nảo chưa thấu hiểu bản chất vô 
ngã của năm uân thời vẫn chịu sinh tử luân hồi như con chó bị cột bởi sợi dây 
thừng và chạy vòng quanh cây cột đó. 


"Vị như, này các Tỷ kheo, có con chó bị dây thừng trói chặt vào một cây cột 
hay cột trụ vững chắc, chạy vòng theo, chạy tròn xung quanh cây cột ấy hay 
cột trụ ấy. Cũng vậy, này các Tỷ kheo, kẻ vô văn phàm phu không thấy rõ các 
bậc Thánh, không thuần thục pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc 
Thánh, không thấy rõ các bậc Chân nhân, không thuần thục pháp các bậc 
Chân nhân, không tu tập pháp các bậc Chân nhân, quán sắc như là tự ngã, hay 
tự ngã như là có sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong sắc........... 


Người ấy chạy vòng theo, chạy tròn xung quanh sắc, ...; người ấy không giải 
thoát khỏi sắc, ..., không giải thoát khỏi sanh, già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. 


† 1 


Ta tuyên bồ rằng: 'Vị ấy không giải thoát khỏi khổ đau'. 


222 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


Những lời Phật thuyết giảng về sắc uấn trên đây cũng lại như vậy đối với tâm 
uấn gồm bốn uấn còn lại là thọ, tưởng, hành, thức. 


Trí, tình, ý. 


Trong vỏ não, nằm kế cạnh các vùng nhận cảm là những vùng liên hợp 
(association areas), liên can đến quá trình nhận biết. Trong trường hợp con 
mắt chăng hạn, mắt hình cầu, phía ngoài có một màng cứng (sclera) bảo vệ 
màu trắng với giác mạc (cornea) trong suốt ở phía trước. Phía trong, là màng 
mạch mềm với thể mi (ciliary body) và lòng đen (iris) ở phía trước. Thể mi 
bao quanh và gắn với thủy tỉnh thể (lens) bằng các dây chẳng chéo. Các cơ 
của thể mi rất quan trọng trong việc thay đổi độ lồi lõm của thể thủy tinh để 
điều tiết sự nhìn xa hay gần của mắt. Giữa lòng đen là con ngươi (pupil), qua 
đó ánh sáng lọt vào trong và hội tụ bởi thể thủy tính trên võng mạc (retina). 
Lòng đen có thể co giản như một màn chăn làm thay đổi kích thước của con 
ngươi để điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào mắt. Võng mạc năm ở trong cùng 
mắt, chứa những tế bào nhạy cảm với ánh sáng (cone; thê nón, và rod; thể 
que). Thủy tinh thể cùng với giác mạc tạo nên hình ảnh ở võng mạc. 


Khi các thế tác động hướng tâm phát xuất từ võng mạc truyền đến vùng nhận 
cảm thị giác sơ cấp là nơi thọ nhận ảnh mắt nhìn thấy, chúng liền được chuyển 
qua vùng liên hợp thị giác. Tại đây, những thông tin hiện tại được đem so 
sánh với kinh nghiệm quá khứ ("Vật này trước kia đã được nhìn thấy chưa?"). 
Tựa trên sự so sánh đó, vùng liên hợp thị giác quyết định có nhận biết hay 
không những tín hiệu vào mắt và xác định ý nghĩa của những tín hiệu vào ấy. 
Thí dụ: Một người không hề quen biết ở trong một đám đông không làm ta 
chú ý nhiều cho bằng một người ta quen biết từ trước. 


Vùng liên hợp thị giác giống như mọi vùng liên hợp khác đều tương quan liên 
hệ với nhiều bộ phận khác của vỏ não và chịu ảnh hưởng của các bộ phận này 
những khi quyết định. Chắng hạn, nếu tín hiệu vào mắt được truyền từ thùy 
trán (frontal lobe) thời tín hiệu ấy gây xúc động khi tri nhận. Vì quan hệ với 
nhiều bộ phận khác của vỏ não và vì mỗi bộ phận gán một ý nghĩa riêng, nên 
mọi thông tin mắt chuyển đến vùng liên hợp thị giác tất nhiên mang theo 


223 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


nhiêu ý nghĩa. Do đó, ta có thê hiêu vì sao hai người chứng kiên cùng một 
biên cô mà tri nhận và giải thích theo hai cách khác nhau vê những sự việc 
xảy ra. 


Trải qua nhiều triệu năm tiến hóa, não người là một thuần tạp thể (holon) phát 
triển từ thấp lên cao, những trung tâm cao là toàn bộ đối với các trung tâm 
thấp. Quá trình tiến hóa phát triển của não có thể suy ra bằng cách quán sát sự 
sinh trưởng từng phần của não theo thời gian khi còn ở trong phôi. Theo nhà 
thần kinh học McLean, não con người tiến hóa hình thành từ não loài bò sát 
(reptilian), phát triển thêm chung quanh não nguyên thủy một hệ viên (limbic 
system) trở thành não loài cổ thú (paleomammalian), và sau đó, thành hình 
não loài thú mới (neomammalian), do sinh khởi thêm một bộ phận mới nữa từ 
hệ viền với nhiều nếp cuộn lớn. Não hiện nay của con người là não loài thú 
mới, gồm ba bộ phận nói trên, cân nặng đến 3 pao (gần một kilôgam rưỡi) và 
kích thước lớn hơn ba lần so với não của loại linh thú (primate) như đười ươi, 
anh chị họ hàng gần nhất của loài người. Tất cả ba bộ phận đều dự phần cấu 
tạo cái thế giới khái niệm (đới chất cảnh) mà vọng tưởng tin là thế giới thực 
tại khách quan. 


Não nguyên thủy chỉ gồm cuống não (brain stem) là phần hiện bao quanh phía 
đầu tủy sống. Đó là não của loài bò sát: rắn, thằn lăn, ..., phú bắm một hệ thần 
kinh tôi thiểu. Cuống não điều hòa mọi chức năng căn bản của sự sống như 
thở, chuyền hóa, thân nhiệt, cảm đau, đói, dục tính, và kiểm soát hầu hết phản 
ứng và chuyền động thông thường. Bộ phận não nảy không suy tưởng, không 
học hỏi. Đó chỉ là một tập hợp các chất điều hòa đã được lập trình nhằm giúp 
cơ thể vận hành tổn tại và phản ứng thích nghỉ với ngoại cảnh để thoát nạn. 
Người mà chỉ có não loài bò sát thời khi thọ nhận cái vui chỉ biết vui, thọ khổ 
chỉ biết khổ, thọ buồn chỉ biết buồn, chứ không so sánh, phân biệt gì cả. 


Từ vùng viền quanh cuống não của loài cổ thú (paleomammal) là loài động 
vật mới xuất hiện trong quá trình tiến hóa của sự sống, sinh khởi những trung 
tâm thần kinh xúc động tạo nên hệ viền (limbic system) hay não cổ thú. Não 
cổ thú xuất hiện vào thời đại khủng long (dinosaur). Các đường dây liên kết 
neuron của não cô thú có phần phức tạp hơn đối với não bò sát. Do đó não cổ 
thú có nhiều khả năng hơn để ứng phó với hoàn cảnh thường xuyên biến đồi. 


224 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


Nhờ phát sinh những năng lực mới như ghi nhớ và học hỏi, loài cổ thú biết so 
sánh kinh nghiệm trong hiện tại với trong quá khứ, do đó mà tránh không tái 
phạm những hành động sai lạc. Cách thức vận hành và tác dụng của não cô 
thú trở thành cái mà ta gọi là tâm trạng hay tác dụng tâm. Nhờ hệ viên, loài cô 
thú phân biệt được những mức độ khác nhau của sự sợ hãi hay phản ứng tùy 
cơ ứng biến. 


Tuy sinh trưởng bên trên não loài bò sát là não chỉ biết lãnh thọ, não cổ thú 
tức là những trung tâm thân kinh xúc động không hoàn toàn kiểm soát được 
não loài bò sát mà trái lại chỉ có thể tác dụng trong vòng ảnh hưởng kiềm tỏa 
của nó. Nghĩa là, chính do thọ khổ hay thọ vui mà ta ưa thích hay ghét bỏ, 
chấp cái này như thế này, cái kia như thế kia. Đức Phật thường dạy: "Danh sắc 
duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên 
thủ, ...'. Do lạc thọ mà sinh tham, do khổ thọ mà sinh sân, và do xả thọ mà 
sinh sĩ. Mười loại tâm tiểu phiền não: phẫn, phú, xan, tật, não, hại, hận, siễm, 
cuống, và kiêu, tất cả đều do duyên thọ (não loài bò sát) mà sinh khởi. 


Não bộ tiếp diễn tiến hóa, trong sọ của loài thú mới xuất hiện, loài linh thú 
(primate), nhiều lớp neuron sinh khởi thêm bên trên não cổ thú tức những 
trung tâm thần kinh xúc động và tạo thành một bộ phận mới gọi là vỏ não mới 
(neocortex). Vỏ não mới là những trung tâm thần kinh suy tưởng. Rõ ràng 
trong sự tương quan liên hệ giữa tư tưởng và cảm xúc, não xúc động sinh khởi 
trước khi có não suy tưởng. Vỏ não mới chắng những phát triển khả năng ghi 
nhớ và học hỏi, mà còn gây nơi linh thú một ý thức về mình là một cơ sở hoạt 
động cá biệt. Đáng ngạc nhiên nhất là chỉ cách đây mấy triệu năm thôi, khi 
loài người xuất hiện, vỏ não mới bành trướng rất nhanh, sinh khởi thêm rất 
nhiều nhóm tế bào, nhất là trong vùng thùy trán (frontal lobes). Sự bành 
trướng của não bộ lần này mang lại cho con người một lối nhìn và một quan 
niệm hành động mới, cách biệt rõ ràng người với các linh thú khác. Do vỏ não 
mới, con người biết sử dụng ngôn ngữ để phát biểu và truyền thông, có khả 
năng lập kế hoạch lâu dài, thi thiết khái niệm,và cảm nhận sự hiện hữu của 
mình như một cá thể tách biệt với ngoại giới, ý thức khả năng đối phó và 
khống chế cái thế giới bên ngoài ấy để tồn tại và sinh trưởng. 


225 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


Vỏ não mới là trụ sở của tư tưởng, trong đó hoạt động những trung tâm thống 
giác có chức năng tập trung, liên kết, thống hợp, và xử lý tất cả đữ kiện cảm 
quan thu nhận. Có thể dùng danh từ "tư" của Phật giáo để biểu thị mọi phương 
diện hoạt động của những trung tâm thống giác này. Trong Câu xá quyền 13, 
có đưa ra ba trạng thái của tư: thâm lự, quyết định, và động phát. Một cách 
tóm tắt, Phật giáo gọi đó là nghiệp, và phân làm thân nghiệp, khẩu nghiệp, và 
ý nghiệp. Kinh bộ chủ trương hai nghiệp thân khẩu chẳng qua là sự sai biệt 
của ý nghiệp. Thành thật luận quyên 6, Tư phẩm 84, thời cho rằng tư lấy tham 
ái làm động cơ (nhân) rồi sinh nguyện cầu mà khởi tạo tác. Bởi vậy, xét về 
mặt biểu diện tư là một bộ phận của ý thức, nhưng mặt khác do phương diện 
hoạt động ý thức mà có, cho nên tư và ý cứu cánh chỉ là một. Nói một cách 
đại thể, ái, dục, tư, hành, nghiệp, ... là những tác dụng tâm có liên quan mật 
thiết với nhau, đại biểu cho quan niệm hoạt động ý chí. Theo các nhà thần 
kinh học, vỏ não mới là cơ cầu phát động của ý chí. 


Nhiều nhận xét tâm lý học được đưa ra vin vào sự sắp đặt trên dưới của ba bộ 
phận trong não: não loài bò sát ở dưới đáy, não loài cố thú ở bên trên, và trên 
chóp cùng là não loài thú mới. Có thuyết cho răng do vị trí của nó, não trên 
chóp có khả năng tiết chế bản năng hành trạng của loài có máu lạnh và loài có 
vú. Nó được ví như cái nắp đậy phần vô thức của con người mà Freud gọi là 
Id (Di Ngã), tức là phần con người gồm những động lực bị dồn ép, những dục 
vọng bản năng luôn luôn tìm cách giải tỏa. Nhưng cũng có nhiều nhà tâm lý 
học nhận xét rằng con người thường sử dụng bộ phận não chóp bu để biện 
minh các hành động do hai bộ phận bên dưới gây ra. Đó là vì con người 
không muốn có ý nghĩ thuộc loài bò sát hay cổ thú nên thường rất bối rối 
những khi hành động giống chúng. 


Với nhận xét sâu sắc và chính xác của một triệt g1a khoa học, Thây Tuệ Sỹ nói 
đên quá trình tiên hóa của con người như sau. 


"Trong quá trình tiến hóa, từ một vi sinh vật tồn tại và phi hành trong ánh 
sáng, xuất hiện vào một thời điểm nhất định trong một chu kỳ thành trụ hoại 
không của thế giới, con người cũng chỉ là một sinh vật trong các sinh vật 
khác, nhưng do thừa hưởng kết quả quá khứ mà bâm sinh với một hữu thể tồn 
tại được phát triển dân thành hai yếu tố vừa độc lập vừa bất phân là danh và 


226 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


sắc. Trên cơ sở đó, ý thức được phát triên càng lúc càng cao do vừa lây ngoại 
giới làm đôi tượng vừa phản chiếu trên chính nó như là chuỗi tôn tại liên tục 
của một tự ngã. 


Cho đến khi ý thức về sự tồn tại của một tự ngã được hình thành, con người tự 
tách mình ra khỏi thế giới quanh mình, phân biệt những gì thuộc về ta và 
những øì không thuộc về ta. Cũng như để tăng lớn thể tích của thân xác, con 
người, cũng như các sinh vật khác, cần hấp thụ các dưỡng chất từ ngoại giới, 
cũng vậy, để tăng lớn tự ngã, con người cần chinh phục và chiếm hữu. Từ đó 
hình thành một ý thức về sự tích lũy. Tích lũy như vậy không phải là một khái 
niệm tiên thiên, không phải là ý thức tiên nghiệm, mà là một hình thái đặc biệt 
của ý thức xuất hiện vào một thời điểm có ý nghĩa trong quá trình tiến hóa. 


Tích lũy tất nhiên dẫn đến xung đột, cạnh tranh. Mâu thuẫn xã hội bắt đầu, trật 
tự cũ bị đảo lộn. Một định chế mới cần được thiết lập để điều hòa những mâu 
thuẫn, xung đột, do hệ quả của cạnh tranh. Chính quyền đầu tiên được gọi 
theo tiếng Pali là Mahàsammato, được bầu lên bởi đại chúng. Người đứng đầu 
cơ cầu mới này được gọi là Ràjà, mà sau này thường được hiểu là vua, hay 
người cai trị. Nhưng theo định nghĩa của Pali, ràjà có nguồn gốc từ động từ 
ràjati, "nó làm vui lòng". Như vậy, chính quyền hay vua là trọng tài xã hội, 
được bầu lên và được ủy quyền điều hòa những mâu thuẫn xã hội." (Giới 
thiệu Duy ma cật. Chương IV: Thực tiễn hành đạo) 


Nhiều nhà thần kinh học tin rằng hiện nay con người chưa sử dụng trọn vẹn 
khả năng của não. Nếu quả thật như vậy, thời hiện nay con người là một thuần 
tạp thể đang ở trong thời kỳ biến dị. Quá trình tiến hóa đang tiếp diễn sẽ 
chuyển biến con người thành một thuần tạp thể mới với một mức độ ý thức 
mới tương ứng với cái phần khả năng của não chưa tận dụng. 


227 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


14. Hữu tình: Tâm, Tâm sở 


Phân loại tâm sở 


Các luận sư A tỳ đạt ma gọi hết thảy tác dụng nội tâm một cách tóm thâu là 
tâm sở. Vấn đề được đặt ra là mỗi quan hệ giữa tâm và tâm sở như thế nào. 
Trước hết cần phân biệt ý nghĩa của danh từ và khái niệm về tâm và tâm sở 
trong Phật giáo và trong khoa thần kinh học. Đến nay, các nhà khoa học chưa 
đạt được một sự thỏa thuận nhất trí phải định nghĩa như thế nào những danh 
từ và khái niệm chủ yếu về tâm và tâm sở, ngoại trừ trong phạm vi tri giác 
(tưởng uấn), nhất là thị giác, đa số đồng ý về một số khám phá mới. Đối với 
các nhà khoa học nặng óc duy vật, tâm chỉ là tác dụng của một guồng máy 
không có tâm. Bấy lâu họ gia công thực hiện nhưng vô hiệu quả nhiều chương 
trình rất tốn kém để thiết lập những bộ máy tính hoạt dụng có ý thức gọi là 
thông minh nhân tạo. Với sự hiểu biết rất hạn định về tâm, nhiều nhà sinh học 
thiên hướng đang tự hỏi ý thức (consciousness) có thật cần yếu cho cơ thể 
sinh hoạt và tôn tại hay không. Một SỐ chấp nhận ý thức chỉ do tưởng tượng 
mà có chứ trong thế giới vật chất họ khảo sát không hiện hữu một vật thể nào 
là ý thức cả. 


Ở Tây phương xưa kia đã có thời kỳ tôn giáo và khoa học sánh đôi hòa hợp. 
Quan niệm chung cho rằng mọi sự vật trong vũ trụ được câu tạo, tồn tại, và 
228 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


biến hóa đều theo một mục tiêu đã định trước (teleology; mục đích luận). 
Quan niệm ấy phỏng theo cách giải thích của bộ môn sinh học cho rằng chức 
năng của các bộ phận cơ thể là đóng góp vào sự vận hành của sinh vật. Thí dụ: 
cấu tạo và tập tính của tim là do chức năng góp phần vào sự tuần hoàn máu. 
Chủ trương như vậy rất thích hợp với đường lối thuyết minh về sự hiện hữu 
của một đẳng tạo hóa có đủ quyền năng tạo tác mọi sự vật và thống quản mọi 
vận chuyển. 


Đến nay, kiến giải theo mục đích luận đã bị thuyết tiễn hóa đánh đồ. Khoa học 
càng tiến triển thời càng trở thành đối lập với nhiều đạo giáo trong đường lối 
mô tả cách thức vật thể hiện khởi không phù hợp với luận chấp giải thích lý 
do tại sao. Khoa học cổ điển giáo điều quan niệm thế giới và con người vận 
hành như máy móc, mọi hiện tượng đều là hiện tượng vật lý, trái ngược với 
chủ trương có một quyền năng siêu vật chất tác dụng tạo tác, cứu rỗi, và phán 
xét mọi hình tướng sinh, thành, hoại, diệt ở trong vũ trụ này. 


Quan hệ giữa tâm và vật thường được luận giải theo ba quan điểm triết học 
sau đây. Một, phân biệt quá trình vật lý khách quan và quá trình tâm lý chủ 
quan. Cả hai quá trình đều được xem có yếu tính quyết định, tự hữu, độc lập. 
Thuyết này không giải thích nổi làm thế nào hai tự thể độc lập như vậy có thể 
hỗ tương tác dụng. 


Hai, thuyết duy tâm chủ trương tâm thức sẵn có định tánh nơi tự tính của nó 
và là nguyên nhân của mọi hiện tượng vật lý. Thuyết này không giải thích nổi 
làm thế nào các hiện tượng vật lý tác dụng gây ảnh hưởng trên yếu tính quyết 
định của tâm thức. 


Ba, thuyết duy vật chủ trương vật chất có tự tính, không cần lệ thuộc các 
duyên mà hiện hữu và là nguyên nhân của mọi quá trình tâm lý. Thuyết này 
bất lực không giải thích được làm thế nào các hiện tượng tâm lý ảnh hưởng 
thân xác vật chất. 


Cả ba thuyết không giải thích nồi sự hỗ tương tác dụng giữa tâm và vật bởi tại 
một khi tâm và vật có bản ngã chân thực và tự tính thường hằng thời chúng 
độc lập nhau, không cách nào thiết lập một tương quan nhân quả đối xứng 


229 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


giữa chúng. Cả ba thuyết đều đưa đến sự nhận định một vũ trụ không có ý 
nghĩa, không có gốc rễ. 


Phật giáo không vướng vào duy tâm, chắng mắc vào duy vật, nhưng cũng 
không chủ trương một thuyết nhị nguyên. Năm uẫn tức là toàn thể những hiện 
tượng vật lý, tâm lý, theo Duy thức, đều là những thứ phát hiện của chủng tử 
tiềm tại trong A lại da thức mà thôi. Chúng đều đứng về thế hiển phát tức là 
hiện hành. Khi chưa hiển phát, trong thế tiềm tàng thời chúng gọi là chủng tử. 
Mỗi hiện hành sinh diệt trong từng sát na, nên hiện hành luôn luôn trở về 
chủng tử và chủng tử luôn luôn trở về hiện hành. Các hiện hành sinh khởi theo 
luật tương quan tương duyên. Chắng hạn, ý thức, lý trí, tình cảm sinh khởi 
nương nhờ vào các hiện tượng sinh lý vật lý. Nương vào để phát sinh mà thôi 
chứ không phải các hiện tượng sinh lý vật lý sinh ra các hiện tượng tâm lý. 
Nói cách khác, vật không sinh tâm, tâm không sinh vật. Chúng nương vào 
nhau mà câu sanh câu hữu và do chủng tử ở A lại da thức. Chủng tử là một 
thứ năng lực nguyên nhân hay đúng hơn là bản chất của tất cả hiện tượng tinh 
thần hay vật chất, nghĩa là của mọi hiện hành.Toàn thê chúng là A lại da thức. 
Vậy A lại da thức là căn bản cho mọi hiện tượng tâm và vật. 


Mặt khác, ngay từ thời kỳ A tỳ đạt ma, cả danh và sắc, hai thành phần tâm 
linh và vật chất cấu tạo guồng máy phức tạp của con người đều được phân 
tích rất tỉ mi. Tất cả những trạng thái tâm hay tâm sở đều được ghi rõ từng 
khoản. Thành phần cầu tạo của mọi loại tâm đều được trình bày tường tận. 
Những tiến trình tâm phát sinh qua sáu căn được mô tả với đầy đủ chỉ tiết. 
Tuy nhiên, sự mô tả những tác dụng tâm lý trong Phật giáo không có tính cách 
máy móc như trong khoa học. Chắng hạn, khoa học mô tả sự thấy là sự truyền 
dẫn xung động thân kinh từ các tế bào của thủy tỉnh thể và giác mạc đến các tế 
bào của võng mạc. Sau đó hình ảnh được chuyền đến vỏ não. Ở đây, thông tin 
truyền đến được xử lý ngang qua rất nhiều vùng nhận cảm thị giác và vùng 
liên hợp thị giác. Mỗi vùng ví như một bản đồ. Có bản đồ vẽ màu sắc, có bản 
đồ vẽ hình dạng, có bản đồ vẽ chuyên động, hoàn toàn giống như những bản 
đồ về thời tiết, về dân số, về địa chất của cùng một quốc gia. Các bản đồ đó 
được sắp xếp thành tầng lớp, từ thấp lên cao. Càng cao thời bản đồ biểu hiện 
càng phức tạp hơn. Trên cùng là bản đồ của toàn thể vật bị thấy hiện ra với 
đầy đủ khung cảnh bao quanh. Như vậy, hình ảnh nhận thấy nơi bản đồ ở tầng 

230 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


lớp cao nhất là do sự thống hợp các bản đồ ở các tầng lớp dưới, và sự thấy là 
kết quả tác dụng của hệ thần kinh, chứ không do một chủ thể thấy. Khoa học 
tựa trên những xung động điện kích thích những đọt nhánh và được các sợi 
trục truyền dẫn qua nhiều tầng lớp vùng nhận cảm thị giác và vùng liên hợp 
thị giác để giải thích sự thấy do ánh sáng tác động trên con mắt. Ánh sáng 
nhận vào từ con ngươi phát động những chuỗi phản ứng hóa học trong hệ thị 
giác và phát sinh nhiều hóa chất có nhiệm vụ truyền tín hiệu đến các tế bào. 
Lối giải thích theo kiểu máy móc đó tuy rất khoa học, nhưng tiếc thay không 
đủ khả năng phát đạt tận cùng đề nắm bắt tâm thức. Nói một cách tổng quát, 
khoa học giải thích các hiện tượng tâm lý một cách máy móc và nghiên cứu 
phương cách kiểm soát và chế ngự chúng. 


Trái lại, sự mô tả những tác dụng tâm lý trong Phật giáo chủ yếu là nhằm mục 
đích giáo hóa. Hành giả trực quán phân tích phê phán là để nhận thức về thể 
tính của vô minh, thù hận, và dục vọng, để biết rõ chúng chính là chân tính 
của giải thoát, và cuối cùng giác ngộ bốn pháp ấn, chư hành vô thường, chư 
pháp vô ngã, chư hành khô, và nhất thiết pháp không. Bởi thế hành giả không 
hề bận tâm đến cơ cấu vật chất của sự biến chuyền mà chỉ chú tâm đến hành 
động như thế nào để biến chuyên mà thôi. Như vậy, Phật giáo đặc biệt chú 
trọng ở kết quả của những hành vi, không phải những hành vi bên ngoài mà 
chú trọng ở phương diện tâm căn, căn bản của hành vi đạo đức. 


Về quan hệ giữa tâm và tâm sở, đại khái có hai quan điểm. Một cho rằng 
ngoài tâm ra không có tâm sở độc lập. Tác dụng của tâm tuy có nhiều thứ, 
nhưng bắt cứ thứ nào cũng chỉ là sự sai biệt của cùng một tâm. Đó là chủ 
trương của phái nhất thể luận. Phái đối lập chủ trương biệt thể luận, tâm và 
tâm sở khác nhau. Tâm là tâm vương, tâm sở là bẩy tôi của vua. Lý do: Phật 
bảo tô chức tâm lý, sinh lý của người ta là năm uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, và 
thức. Như thế, trong bốn yếu tô tâm, thức là tâm vương, còn ba yếu tổ kia, thọ, 
tưởng, hành, là tâm sở. Nếu tất cả tác dụng tâm đều là sự sai biệt của tâm, thời 
tại sao ngoài thức là tâm còn kiến lập thêm những tâm sở là thọ, tưởng, hành? 
Vả lại, tác dụng tâm có nhiều tướng bất đồng. Tướng của thức là ở sự biết, 
tướng của thọ là cảm thọ lạc, khổ, tướng của tưởng là sự nhận thức sai biệt, 
tướng của hành là ở sự tạo tác. Tất cả những cái đó không thể chỉ là sự sai biệt 
của cùng một tâm. 

231 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


Đa số bộ phái thừa nhận tâm, tâm sở khác biệt. Tâm vương là sở hữu chủ của 
tâm sở, tâm sở từ tâm vương mà ra, là vật sở thuộc của tâm vương. Trên khái 
niệm thông thường có thể phân biệt để khảo sát. Về phương diện tác dụng, 
theo Câu xá luận, "Mỗi mỗi liễu biệt cảnh giới của nó, thủ tông cảnh tướng 
nên gọi liễu biệt. " Nghĩa là, tâm vương tác dụng thu nhận tướng chung (thủ 
tổng tướng), còn tâm sở không những thủ tổng tướng mà còn thu nhận tướng 
riêng (biệt tướng) của các pháp. Mặt khác, tâm vương và tâm sở cùng y chỉ 
vào căn, tức có sở y, cùng có đối tượng tức có sở duyên, và về phương diện 
kinh doanh hoạt động thời cùng hòa hợp tức tương ưng. Tâm vương và tâm sở 
khi kết hợp với nhau thời đồng nhất thể, không thể tách rời. Nhưng tâm 
vương, nhất là ý thức thứ sáu, thường là chủ nhân ông của những hiện tượng 
tâm lý, mà tâm sở thời có loại tương ưng, có loại không tương ưng với tâm 
vưong. Cuối cùng, đa số đồng ý chấp thuận răng tâm sở tuy khác loại với tâm 
vương nhưng vẫn được coi là vật sở hữu của tâm vương. 


Tâm và tâm sở nói riêng và tất cả pháp nói chung được phân loại như thế nào? 
Theo Câu xá luận, tất cả pháp trong vũ trụ, cả tâm và vật, cũng như không 
phải tâm, không phải vật, có thể quy kết trong năm loại là sắc, tâm, tâm sở, 
tâm bắt tương ưng hành, và vô vi. Trừ vô vi là pháp thường hằng không biến 
hóa sinh diệt, bốn loại kia thuộc pháp hữu vi nên đều câu sanh tức duyên sanh, 
nghĩa là không thể đơn độc riêng sanh, mà phải có những pháp khác đồng thời 
nương nhau mới phát sanh. Pháp hữu vi lại được chia thành bốn loại. 


(1) Sắc pháp: có 11, gồm 5 căn (giác quan), 5 trần (những đối tượng của tri 
giác), và vô biểu sắc. Duy thức thêm Pháp trần, và nhiếp vô biểu sắc vào đó. 
Pháp trần là cái bóng dáng của năm trần còn lưu lại trong ý thức. Nghĩa là khi 
mắt không còn thấy sắc, tai không còn nghe tiếng, cho đến thân không còn 
biết xúc, mà trong ý thức vẫn nhớ lại bóng dáng của năm trần. Duy thức gọi 
đó là lạc tạ ảnh tử, cái bóng rớt lại. Đây là cảnh bị biết của ý thức. Pháp trần 
có 5 loại: cực lược sắc tức sắc rất nhỏ như vi trần; cực hành sắc tức sắc rất xa, 
như thấy tăm tăm mù mù; định quả sắc tức những sắc tướng do tu định hiện 
ra; vô biểu sắc tức sắc không nêu bày ra được, còn gọi là thọ sở dẫn sắc tức 
sắc do thọ giới dẫn sanh; và biến kế sở chấp sắc tức sắc do ý thức vọng tưởng 
phân biệt sanh, chăng thật. 


232 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


(2) Tâm pháp: có 1. Dù chỉ có một nhưng nó hành sự qua 5 ngả đường tương 
ứng với 5 căn. Duy thức nói có § món: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, 
thân thức, ý thức, Mạt na thức, và A lại da thức. Tâm pháp là pháp thuộc về 
Tâm. Chữ Tâm có nhiều nghĩa, nhưng tóm lại có 6: 


(a) Tập khởi: Chứa nhóm và phát khởi. Nghĩa này thuộc thức thứ tám, A lại 
da thức hay Tàng thức. Thức này có công năng chứa nhóm chủng tử của các 
pháp rồi phát khởi ra hiện hành. 


(b) Tích tập: Chứa nhóm. Nghĩa này thuộc về bảy thức trước, vì chúng có 
công năng chứa nhóm các pháp hiện hành để huân tập vào A lại da thức. Tuy 
nhiên, bảy thức trước cũng có nghĩa tập khởi vì có công năng chứa nhóm các 
hiện hành để huân vào A lại da thức, khởi thành chủng tử. A lại da thức cũng 
có nghĩa tích tập vì chứa nhóm chủng tử của các pháp. 


(c) Duyên lự: Duyên cảnh, khởi phân biệt. Tám thức đều tự duyên cảnh tướng 
phần của mình rồi khởi ra phân biệt (lự). 


(d) Thức: Hiểu biết phân biệt. Cả tám thức đều hiểu biết phân biệt. 


(e) Ý: Sinh diệt tương tục không gián đoạn. Cả tám thức đều niệm niệm sinh 
diệt tương tục không gián đoạn. 


( Tâm, Ý, Thức: Y theo đặc tánh của mỗi thức, thời thức thứ tám về nghĩa 
"tập khởi" thù thắng nên gọi là Tâm. Thức thứ bảy về nghĩa "sinh diệt tương 
tục" thù thắng nên gọi là Ý. Sáu thức trước về nghĩa "phân biệt" thù thắng nên 
gọi là Thức. 


Tám món Tâm kê trên có công năng thù thắng hơn hết như ông Vua có oai 
quyền thế lực, thống trị thiên hạ, nên cũng gọi là Tâm vương. Trong tám thức, 
ý thức "công vi thủ, tội vi khôi", nghĩa là nói về công suy nghĩ làm việc phải, 
thời thức này hơn hết, còn luận vẻ tội tính toán tạo tác việc ác thời nó cũng 
đứng đầu. Về ý thức, bài thơ Bát thức có câu: "Độc hữu nhất cá tối linh ly", 
dịch là: riêng có một cái thức này rất lanh lẹ. 


Tại sao thức thứ sáu và thức thứ bảy (Mạt na thức) cũng đều gọi là ý thức? 
Theo Đại thừa bá pháp minh môn luận chuế ngôn, thức thứ sáu nương ý căn 


mà khởi ra phân biệt nên gọi là ý thức. Trong trường hợp này, thức là năng y 
233 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


và ý là bị y, hai phần khác nhau. Về trường hợp thức thứ bảy gọi là ý thức, 
chữ ý ở đây có nghĩa là sinh diệt tương tục không gián đoạn. Vì thức thứ bảy 
sinh diệt tương tục không gián đoạn nên ở đây "thức" tức là "ý" không khác. 
(3) Tâm sở pháp: có 46, được chia thành 6 cấp, lấy ba tính thiện, ác, và vô ký 
làm tiêu chuẩn. Cấp đầu tiên là đại địa pháp. Chữ Phạn là mahàbhùmika, 
nghĩa là thuộc về căn cơ phổ quát. Căn cơ tức địa ở đây chỉ cho Tâm. Thứ 
đến, đại thiện địa pháp bao gồm những tác dụng tâm tổng quát làm cơ sở cho 
thiện tâm. Sau đó, đại bất thiện địa pháp và phiền não địa pháp bao gồm 
những tác dụng tâm kết hợp ác tâm hay làm cơ sở cho mê vọng. Về cách phân 
loại phiền não, ngoài đại phiền não còn có tiêu phiền não hay tùy phiền não là 
muốn nói rõ các tác dụng tâm đã bị chinh phục. Đó là cơ sở của lập trường 
chuyển mê trong Phật giáo. Cuối cùng là loại bất định bao gồm hết thảy các 
tác dụng tâm không biết xếp vào loại nào vừa kể. Sau đây là chỉ tiết về 6 cấp 
tâm sở pháp. 


(a) Đại địa pháp, là những nhiệm vụ tổng quát, có 10 pháp. Bất cứ khi nào tâm 
hoạt động thời những đại địa pháp luôn luôn cùng xuất hiện. Về sau, Duy thức 
chia 10 đại địa pháp thành 5 tâm sở biến hành: Xúc, tác ý, thọ, tưởng, tư, và 5 
tâm sở biệt cảnh: Dục (sự thèm khát ham muốn), thắng giải (Sự quyết tâm 
quyết định), niệm (sự tưởng nhớ, hoài tưởng), định (sự định tâm định thần), 
huệ (trí tuệ; prajnà). 


Biến hành nghĩa là đi khắp, khắp thời gian quá khứ, hiện tại, vị lai, khắp 
không gian ba cõi, chín địa, khắp tám thức tâm vương, và khắp ba tính thiện, 
ác, và vô ký. Biệt cảnh là mỗi cảnh riêng khác, mỗi tâm sở biệt cảnh duyên 
mỗi cảnh riêng khác. Điều đáng nêu lên ở đây là khi cắt đôi loại 10 đại địa 
pháp của Câu xá thành hai thứ là biến hành và biệt cảnh, Duy thức tông đã bỏ 
mati (huệ) trong Câu xá tông mà thay thế lại bằng prajnà (trí tuệ). Mặc dầu 
trong kinh Bát nhã Phật mẫu Bảo đức tạng (Ratnaguna-samcayagàthà), tiền 
thân của Bát nhã Bát thiên tụng, có nói rõ: "Không thể nắm lấy (na upalabdhi; 
bất khả đắc) Bát nhã tối thượng ba la mật, không thể năm được bằng tâm, 
cũng không thể bằng trí (sattvabodhi; hữu tình giác)", nhưng đây quả là sự cố 
ý thiên chấp của Duy thức do phản ứng đối với ý nghĩa của chữ Bát nhã 
(prajnà) mà đem xếp prajnà vào loại tâm sở thứ yếu phụ thuộc. Prajnà đúng lý 


234 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


ra là pháp vô vi thứ 100 trong Đại thừa Bách pháp của Duy thức tông, vì 
prajnà là trí Bát nhã, là Chân như. 


(b) Đại thiện địa pháp, là những tác vụ tổng quát thuộc thiện, có I0 pháp hiện 
hành với tất cả tâm sở thiện: Tín, tàm, quí, vô tham, vô sân, tinh tấn, khinh an, 
bất phóng dật, hành xả, bất hại. Duy thức thêm vô si, vị chỉ tất cả là 11 thiện 
pháp. Thiện tâm là tác dụng tâm xả ly ngã chấp, ngã dục khiến cho tâm được 
trong sáng. Ba tác dụng vô tham, vô sân, vô si được gọi là thiện căn. Kỳ thật, 
nếu xét kỹ, thời tàm và quí mới đích thực là căn nguyên của hết thảy thiện 
tâm. Tàm có thể nói là tâm trọng đạo đức hay là tâm tự thấy hỗ với mình, quí 
là tâm sợ tội ác hay là tâm thẹn với người. Quan niệm như vậy gần giống tư 
tưởng lương tâm, theo cách nói thông thường. 


(c) Đại phiền não địa pháp, có 6 pháp là những thứ bị nhiễm ô tham dục: Vô 
minh, phóng dật, giải đãi, bất tín, hôn trầm, trạo cử. Duy thức cũng nói 6 pháp 
giống Câu xá nhưng nội dung hoàn toàn khác hắn và gọi đó là Căn bản phiền 
não: Tham, sân, s1, mạn, nghi, ác kiến. Tham có nghĩa là chấp chặt lẫy. Chấp 
trước đôi với Dục giới là dục tham, chấp trước đối với Sắc giới và Vô sắc giới 
là hữu tham. Sân là sân hận, cơ bản của ác hạnh. S1 là vô trí, có nghĩa là tâm 
ngu độn. Mạn là tâm kiêu mạn. Nghi là sinh lòng nghi ngờ đối với chân lý Tứ 
đế. Ác kiến là thấy biết sai lầm, chia làm năm: thân kiến, tức chấp năm uân là 
ta, là của ta; biên kiến tức chấp thường chấp đoạn; tà kiến tức không tin lý 
nhân duyên; kiến thủ kiến tức là tin một cách mù quáng không chân chính; 
giới cắm thủ kiến tức làm theo những pháp kỳ quái mà cho đó là tu đạo. 


Phiền não chỉ toàn bộ tác dụng tâm lấy ngã chấp, ngã dục làm cơ sở, lấy việc 
thỏa mãn ngã chấp, ngã dục làm mục đích một cách ý thức hay vô thức. Theo 
Phật, sự tu dưỡng nói một cách tích cực thời ở sự tăng trưởng trí tuệ, nhưng 
nói một cách tiêu cực, lại ở sự đoạn trừ phiền não. 


(d) Đại bất thiện địa pháp, có 2 pháp cùng xuất hiện với tất cả những tư tưởng 
xấu xa: Vô tàm và vô quí. Duy thức loại bỏ Đại bất thiện địa pháp, đem hai 
pháp này xếp vào loại trung tùy phiền não, sắp nói đến trong đoạn Tiểu phiền 
não địa pháp sau đây. 


235 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


(e) Tiểu phiền não địa pháp, có 10 pháp, là những pháp thuộc đặc chất tham 
dục thông thường: Phẫn, hận, não, hại, phú, siểm, cuống, kiêu, tật, xan. Chúng 
luôn luôn đi theo tâm xấu xa cũng như với tâm vô ký chướng ngại thánh đạo. 
Chúng cần phải bị loại trừ dần dần trên đường tu tập, chứ không đoạn trừ ngay 
do con đường của thị kiến tức kiến đạo. Duy thức xếp 10 pháp tiểu phiền não 
vào loại tiểu tùy phiền não, thêm vào đó 2 pháp trung tùy là vô tàm và vô quí, 
cọng thêm 8 pháp đại tùy nữa và đem nhiếp tất cả vào Tùy phiền não. Tám đại 
tùy gồm có: Trạo cử, hôn trầm, bất tín, giải đãi, phóng dật, thất niệm, tán loạn, 
bất chánh tri. 


Phẫn là giận, hận là ấp ủ niềm giận tức trong lòng, não là sinh buôn bực, hại là 
làm hại kẻ khác. Đó là những tướng khác nhau của sân. Phú (che dấu), siễm 
(nịnh hót), cuống (dối trá), có nghĩa là vì tư lợi mà che dấu sự thật, nịnh hót 
và hùa theo người. Đó là tâm lý dối trá do tham sỉ mà ra. Kiêu là dương dương 
tự đắc. Tật là ganh ghét sự thành công của người khác. Xan là tính bủn xỉn 
keo kiệt. Trạo cử là trái với xả. Hôn trầm là tính khí nặng nề, trái với khinh an. 
Bất tín là trái với tín. Giải đãi là lười biếng, trái với siêng năng. Phóng đật là 
càn dỡ, trái với bất phóng dật. Thất niệm, tán loạn, bắt chính tri là trạng thái 
của những tác dụng niệm, thắng giải, định trong Đại địa pháp không được 
hoàn thành. 


Nếu phân loại một cách đơn giản thời tất cả phiền não không ngoài hai loại. 
Một, kiến hoặc, tức trí mê chấp, phán đoán sự thực một cách sai lầm. Hai, tư 
hoặc hay tu hoặc, tức tình ý mê chấp. Nghĩa là, tuy đã hiểu biết về mặt trí 
thức, nhưng không thể ức chế được về mặt tình ý. 


( Bất định địa pháp, có §: - Tác (truy hối, ăn năn), thụy miên (tâm mờ mịt, 
thân không tự tại), tầm (sự quan sát thô), tứ (sự quan sát tế), tham, sân, mạn, 
nghi, là những pháp không thể sắp xếp vào bất cứ đâu trong năm tác vụ nói 
trên. Duy thức loại bỏ tham, sân, mạn, nghi, vậy chỉ còn 4: hối, miên, tầm, tứ. 
Trong thực tế, còn rất nhiều tác dụng tâm loại này không thể kế hết. 


(4) Tâm bắt tương ưng hành pháp, trong đó chữ hành pháp có nghĩa là những 
pháp thuộc hành uân, một trong năm uầấn. Hành uẫn gồm có hai loại. Một, 
tương ưng hành uân tức là các tâm sở pháp vừa dề cập ở trên, "tương ưng" là 
ưng thuận với Tâm vương. Hai, bất tương ưng hành uân là những pháp không 

236 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


tương ưng với tâm, chỉ y ba phần: Tâm vương, tâm sở, và sắc pháp mà giả 
thành lập. Có thể nói chúng không thuộc Sắc mà cũng không thuộc Tâm. Theo 
Câu xá, có 14 món: Đắc, phi đắc (Duy thức gọi là dị sanh tánh), chúng đồng 
phần, vô tưởng quả, vô tưởng định, diệt tận định, mệnh căn, sinh, trụ, dị, diệt, 
danh thân, cú thân, văn thân. 


Đắc là năng lực ràng buộc một vật thể đạt được với kẻ đạt được nó; ph đắc là 
năng lực làm phân ly một vật thể với chủ hữu của nó; chúng đồng phần, là 
năng lực tạo ra những đặc loại hay một bộ loại để có những hình thức tương 
tợ của sự sống. Vô tưởng quả, vô tưởng định, diệt tận định, tất cả đều là những 
kết quả không tư tưởng và không điều kiện, chỉ đạt được băng thiền định. 
Mệnh căn hay sinh lực là năng lực kéo dài đời sông. Sinh, trụ, dị, diệt bao 
gồm sự sống và sự chết của sinh thể, tức là những quá trình sinh hóa. Ba pháp 
cuối cùng, là những bộ phân của danh, cú, và văn, tất cả đều liên hệ với ngôn 
ngữ. 


Duy thức thêm vào 10: lưu chuyên, định dị, tương ứng, thế tốc, thứ đệ, 
phương, thời, số, hòa hợp tánh, bất hòa hợp tánh. Ngoài ra hai pháp lão, vô 
thường được Duy thức đem thay vào hai pháp dị, diệt của Câu xá. Như vậy, 
đối với Duy thức, tất cả có 24 pháp bất tương ưng hành. 


Pháp vô vi có 3: (a) Hư không, là pháp không chướng ngại và thâm nhập qua 
tất cả mọi chướng ngại một cách tự do, và không biến chuyền. (b) Trạch diệt 
pháp. là sự tịch diệt đạt được bằng năng lực trí tuệ như Niết bàn. (c) Phi trạch 
diệt pháp, là sự tịch diệt được tạo ra do khuyết duyên. Duy thức thêm 3: bất 
động diệt, tức là trạng thái đệ tứ thiền đã lìa được ba định dưới không còn bị 
mừng, giận, thương, ghét, ... làm dao động nơi tâm; thọ tưởng diệt tức là được 
diệt tận định, diệt trừ hết thọ và tưởng tâm sở; và Chân như tức thật tánh của 
các pháp hay Viên thành thật. 


Tất cả pháp nói trên, 75 theo Câu xá, 100 theo Duy thức, mặc dầu phân ly 
nhau trên phương diện phân tích khảo sát, hết thảy đều liên kết nhau trong thế 
giới hiện thực. 


Tâm bắt khả đắc. 


237 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


Kinh Bát nhã đã nói về Tâm như thế nào? Chữ Tâm (Citta) trong Kinh Bát 
Nhã có thể hiểu theo hai bình diện, tục đề và chân đề. 


Theo lối nhìn tục đế, Phạm Công Thiện viết: "Tâm (citta) chỉ là cái tâm có tác 
dụng ý niệm hóa, cái tâm kiến thức ý niệm, cái ý thức biệt biện, cái lý trí phán 
xét, cái trực giác nhận thức, sự tự tri nhận, cái ý thức về bản thân, sự tự ý thức 
ý tưởng tư tưởng, suy tưởng xúc cảm, cảm giác, tư duy, tinh thần, tâm linh, 
thần thức, linh thức, thông minh, thông tuệ, lý luận, diễn dịch, quy nạp, linh 
hồn, tâm hỗn, tâm trạng, tất cả những gì mình có thể nghĩ, có thể ý niệm, có 
thể cảm biết, có thể định đoạt, có thể cảm thông và thông cảm, những gì mình 
có thể suy tư và trầm tư, có thể lãnh hội thấu dạt, tất cả những gì mình có thể 
hiểu biết và ý thức, và chính cái ý thức và vô thức hay cả hạ thức, tiềm thức, 
hiện thức và thượng thức, tất cả những cái này đều thuộc về "Tâm' (citta) hiểu 
theo nghĩa tục đề, cái 'citta' này không có tác động gì đến sự phát sinh Trí huệ 
Bát Nhã, như chúng ta thấy trong kinh Bát Nhã Suvikràn-tavikràmì- 
paripricchà: “Trí huệ Bát Nhã hoàn toàn không có tâm"; "Con đường thực 
hành Trí huệ Bát Nhã thì không thể phát sinh từ cái Tâm"; "Kẻ nào không 
hiểu được sự tách rời của tâm và sự tách rời ra khỏi đối tượng của tâm thì mới 
bị ràng buộc ám ảnh bởi cái tâm (citta) như vây: 'tôi là citta, cái citta của chính 
tôi, cái citta về cái này, cái citta là cái này'. Vì bị ràng buộc ám ảnh như thế 
bởi citta, họ ám ảnh bởi cái mà họ cho là cái citta lành thiện, cái citta bất 
thiện, cái citta dễ chịu, cái citta khó chịu, sự tiêu diệt citta và sự tồn tại thường 
còn của citta, v.v... ". Chúng ta thấy đoạn kinh này đã phủ nhận cái 'citta 
(tâm) và những cái gọi là caitasika' (tâm sở) của truyền thống Câu Xá tông: Ï 
tâm vương và 49 tâm sở trong Thành Thật tông; 8 món tâm vương và 5Ï món 
tâm sở trong Duy Thức tông. Hiền nhiên, hầu hết những trường phái Câu Xá 
(Abhidharma-Kosa) đều xuất hiện có lẽ khoảng sau kỳ Kiết Tập của Asóka 
(khoảng 240 trước Tây lịch), và kinh Bát Nhã lâu đời nhất (kinh 
Astasáhasrikà) và những kinh kế tiếp của Bát Nhã đều xuất hiện khoảng thế 
kỷ thứ nhất trước Tây lịch, cho nên đoạn trích dẫn trên từ kinh Bát Nhã 
Suvikràn-tavikràmì-paripricchà có tính cách phủ nhận tư tưởng về Tâm vương 
và tâm sở của Câu Xá. Và sự phủ nhận này cũng có thể áp dụng vào luôn cho 
cả những tông phái thành lập sau đó, như Thành Thật tông (Satyasiddhi) và 
Duy Thức tông (ViJnapri-màtratà). " (Trích từ trang nhà Đạo Phật ngày nay: 


238 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


Sự chuyền động toàn diện của tâm thức trong ánh sáng bắt tận của Phật A Di 
Đà.) 


Theo nghĩa chân đề, Tâm (Citta) tức Chân tâm chính là Vô tâm. Kinh Bát nhã 
Bát thiên tụng (Astasáhasrikà; 8 ngàn thính tiết) trong đoạn nói về "Tâm Vô 
tâm", về "tự tính của Tâm Vô tâm bừng sáng lên một cách lộng lẫy trong 
suốt", có thuật lại khi Xá lợi phất đặt câu hỏi: "Vậy cái Tâm ấy chính là Vô 
tâm, thế thời cái Vô tâm ấy có thực hay không?", Tu bồ đề mới hỏi lại: "Cái 
Tâm ấy có thực hay không, hoặc có thể nào hiểu cái Tâm Vô tâm ấy là có thực 
và không có thực?" Xá lợi phất liền trả lời dứt khoát: "Không, không thể nào 
hiểu theo điệu như vậy." Vậy cái Tâm Vô tâm của Bát nhã không hữu thẻ, 
không vô thể, không thực có, không thực không. 


Đạt Ma Tổ sư cũng nói Vô tâm là Chân tâm, Chân tâm là Vô tâm. Thay vì Vô 
tâm, Huệ Năng và Thân Hội dùng chữ Vô niệm. Đại châu Huệ Hải, đồ đệ của 
Mã Tổ, coi cả hai đồng nghĩa và căn cứ theo đó giải thích Bồ đề và giải thoát: 
"Bồ đề chỉ là giả danh, và không có (thực tại cá biệt tương ưng làm đối tượng) 
chứng đạt. Trong quá khứ chưa từng có ai chứng đạt, trong vị lai không hề có 
người chứng đạt; vì nó là cái vượt ngoài tính cách chứng đạt. Như thế không 
có gì để niệm, ngoại trừ chính Vô niệm. Đây gọi là niệm chân chính. Bồ đề 
không có nghĩa là có một tư tưởng gì về một vật nào đó (nghĩa là, không bận 
tâm đến cái chi hết). Không bận tâm đến cái chi hết tức là vô tâm trong mọi 
trường hợp. ... Khi đã hiểu như vậy, chúng ta đạt được Vô niệm, và khi đã 
chứng đạt Vô niệm, tức là đã giải thoát." (Thiền luận. Tập Hạ. Tuệ Sỹ dịch 
giải) 

Thực tại rốt ráo vượt lên hết thảy mọi phạm trù, và do đó, vượt ngoài khả 
năng tư duy và sở đắc, do đó không thể diễn tả, ngoại trừ gọi nó là "vô tâm" 
với hai ý nghĩa là hình dung và danh tự. Tóm lại, Tâm bắt khả đắc. 


Huệ Khả thiền sư đến cầu pháp với Đạt Ma tổ sư tưởng răng có tâm khả đắc, 
mà kỳ thật chỉ là mối tâm lo buôn bắt an không có tự tại. Thế nên khi Đạt Ma 
tô sư hỏi: "Tâm đâu, dem tâm đến đây ta an cho”, Tổ sư muốn đánh thức Huệ 
Khả quán lại tự tâm, cầu tướng của tâm. Sau một phút lưỡng lự, Huệ Khả thú 
nhận: "Tôi đã tìm nó trong nhiều năm rồi mà vẫn chưa bắt được nó." Nghĩa là, 
do câu hỏi của Tổ sư mà Huệ Khả liễu đạt "Cầu tâm không thể được". 

239 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


Đại Huệ giải rằng: "Huệ Khả đã hiểu rõ tình cảnh của mình sau khi đã học hết 
kinh điển và hay thay! Ngài đã trả lời thích đáng cho Tổ sư. Ngài biết rõ là 
đừng đi tìm "vật" vì một mục đích hay không mục đích, đừng đạt đến bằng lời 
cũng không bằng suy nghĩ mà thôi; không bắt băng lý, cũng không giải thích 
băng vô lý. Nó không ở đâu cả. Đừng suy ra từ đâu hết. Nó không ở nơi năm 
uấẫn, nơi mười tám giới. Ngài đã trả lời khéo léo bằng cách ấy." Đây chính là 
Bắt nhị pháp môn an tâm giải thoát. 


Trong kinh Bảo tích, đức Phật khuyên nhủ Bồ tát chuyên cần gia công tỉnh 
tấn tu quán, quán tất cả pháp không mà cầu tâm tướng, tức là quán sát tìm cầu 
tự tính của tâm: "Bồ tát như thế mà cầu tâm. Những gì là tâm? Có phải tham 
dục, sân hận, ngu sĩ là tâm không? Hay là quá khứ, hiện tại, vị lai là tâm? Nếu 
tâm quá khứ thời đã tận diệt rồi; tâm vị lai thời chưa sinh chưa đến; tâm hiện 
tại thời không thường trụ. Tâm này chẳng ở trong, chắng ở ngoài, cũng chẳng 
ở chặng giữa. Tâm này không sắc, không hình, không đối, không thức, không 
tri, không trụ, không xứ. Như thế tâm này mười phương ba đời tất cả chư Phật 
đã chăng thấy, nay chẳng thấy, và sẽ chẳng thấy. Nếu tất cả Phật quá khứ, vị 
lai, hiện tại đều không thấy, thời sao gọi là có tâm? Ấy bởi vì vọng tưởng điên 
đảo vậy. Tâm sinh các pháp sai biệt. Tâm này như huyễn, do vọng tưởng phân 
biệt mà khởi các thứ nghiệp để rồi chịu lẫy các thứ thân (hình tướng)." (Kinh 
Bảo tích. Thích Đức Niệm dịch giảng) 


Thé nào là cầu tự tính của tâm? Theo đoạn kinh văn trên, có ba cách quán sát 
cầu tâm: tam độc cầu, tam thời cầu, và tam xứ cầu. Trước hết, ba độc là tham 
dục, sân hận, và si mê. Nếu như tâm là một trong ba độc thời hai độc kia 
không phải là tâm. Giả sử tham si hoặc sân si có thể tương ưng nhau đồng thời 
có mà không trở ngại, do đó tham và sân hoặc si đồng thời tồn tại hiện khởi. 
Nhưng như vậy thời không tránh khỏi lỗi lầm tham và sân chống đối nhau. Vả 
lại, cả hai đều tương ưng cùng có thời đó là do các duyên hòa hợp chứ chẳng 
phải là tự tính của tâm. Nếu tự tính của tâm thời tự thể không hai. Vậy nếu từ 
tam độc mà truy cầu thể tánh, thời bất cứ điều gì cũng không thể nói là tâm. 
Áp dụng vào ba tánh thiện, ác, và vô ký, ta thấy ngay tâm không thể hạn cuộc 
vào một tánh, lại cũng không thể cùng một lúc thông cả ba tánh. Vì vậy dùng 
ba tánh để truy cầu tâm thời tâm bất khả đắc. 


240 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


Thứ đến, y cứ vào thời gian để quán tâm, nếu tâm ở quá khứ, thời quá khứ đã 
qua, tâm đã tận diệt nên bất khả đắc. Nếu ở vị lai thời vị lai chưa sinh chưa 
đến chắng khác nào không? Nếu tâm ở hiện tại không lìa quá khứ và vị lai, 
thời đó chỉ là giả danh. Hiện tại không có một niệm an trụ bất động. Vì thế 
kinh nói: "Tức sinh tức diệt”. Vậy hiện tại là tức sinh tức diệt, sinh sinh diệt 
diệt không có tướng trụ. Do đó, tam thời cầu mà quán sát tâm thời tâm bất khả 
đặc. Kinh Kim Cang nói: "Quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, 
vị lai tâm bất khả đắc." 


Sau cùng, nếu như tâm không có thực tánh thời tâm ở chỗ nào? Truy tầm quán 
sát cho cùng trong ba xứ thời tâm không có ở trong thân và cũng chắng chỉ 
được tâm ở một chỗ nào trong thân. Vả lại, nếu ở trong thân thời làm sao biết 
được ngoại cảnh? Đương nhiên tâm không ở ngoài thân vì nếu ở ngoài thời 
thân và tâm không liên hệ nhau, như vậy làm sao biết được thân tâm mình? 
Nếu ở chặng giữa, thời giữa là cái giả danh của sự đối đãi nên vẫn không chỉ 
được đích xác chỗ nào là giữa. 


Kết luận: Ước cứ vào ba độc, ba thời, và ba xứ để quán sát thời không có một 
định pháp nào gọi là tâm, không thấy tâm có tự tính, khế nhập được tâm 
không. 


Do quán tánh của tâm vốn không mà thể nhập hiện chứng vô phân biệt tánh. 
Ở đây phân làm bảy phần để hiển thị tướng của tâm bắt khả đắc: Tâm không 
sắc vì chắng có sắc căn, không có sắc tướng. Tâm không hình vì tâm không 
giống năm trần: sắc, thanh, hương, vị, xúc. Không có hình tướng nên không 
có sự đối đãi. Tâm không thức vì vô thức không phải là ý căn thức hay hiểu 
biết phân biệt. Tâm không tri vì vô tri không phải là cái thức tạp nhiễm hữu 
lậu hay biết. Tâm không trụ vì không phải y trụ nơi căn mới có. Mà tự thân 
của tâm vốn là tâm. Tâm không xứ vì không ở bất cứ chỗ nào, cũng chẳng 
nương tựa vật nào trong thế gian. 


Như thế tâm không có chỗ sở đắc, bản tánh của tâm như như vô phân biệt. Bởi 
vậy đức Phật mới nói không phải vì trí lực yếu kém mà quán sát không đến 
nhưng là bởi chân tướng của tâm bản lai vốn như thế. Mười phương ba đời 
chư Phật quán tâm bất khả đắc, thế thời tại sao chúng sinh nhất định rằng tâm 
khả đắc? 

241 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


Trước kia có ngái Đức Sơn Tuyên giám học kinh Kim Cang đọc thấy câu, tâm 
quá khứ, hiện tại, vị lai bất khả đắc, rồi nghĩ rằng chắng có tâm, nên muốn 
đem sự hiểu biết của mình xuống miền Nam Trung Hoa để vấn nạn đả phá 
Thiền tông phương Nam. Đi giữa đường, Đức Sơn ghé vào quán hỏi mua thức 
ăn điểm tâm. Bà chủ quán hỏi: "Kinh Kim Cang nói ba tâm đều bất khả đắc, 
vậy thầy muốn điểm tâm nào?" Đức Sơn hoang mang chăng biết đáp làm sao. 
Vì lầm nhận không có tâm, nên chân tục chăng hay vô ngại, giải không chẳng 
thê thông đạt, đành phải câm miệng không lời. 


Đối với vẫn đề này, đức Phật giải đáp: "Do vọng tưởng điên đảo nên tâm sinh 
các pháp sai biệt." Và Ngài nói tiếp một cách rõ ràng hơn: "Tâm này như 
huyền, do vì ức tưởng phân biệt nên tâm và phiền não đồng sinh khởi, theo đó 
các nghiệp thiện ác sanh. Ở trong hư vọng huyễn hóa mà dệt thành ba giới sáu 
đường huyễn hóa, sinh tử luân hồi." Nếu cho rằng nhất định có tâm khả đắc, là 
chân thật, thời vấn đề đặt ra đến cùng là: Tâm là cái gì? Làm sao có? Có từ lúc 
nào? v..v... Cứ như thế mà truy cầu quán sát bất tận vẫn chẳng thấy tâm ở đâu. 
Một khi thông đạt tâm bất khả đắc, tức là hiện chứng chân chánh, giải thoát tự 
tại. 


Trong đoạn kinh kế tiếp, đức Phật đưa ra hai mươi bốn thí dụ để nói về tính 
chất mê hoặc thấp kém của vọng tâm. 


"Lại nữa, này Đại Ca Diếp! Tâm thoáng đi như gió không thể bắt được. Tâm 
như nước chảy sinh diệt không ngừng. Tâm như đèn cháy do các duyên mà 
có. Tâm như điện chớp niệm niệm sinh diệt. Tâm như hư không khách trần ô 
uế. Tâm như loài đã nhơn vượn khỉ tham trước lục dục. Tâm như nhà họa sĩ 
tài ba hay vẽ ra những cảnh vật hình tượng làm nên các nghiệp nhân duyên. 
Tâm không nhất định, theo đuổi các thứ phiền não. Tâm như vị đại vương làm 
chủ tăng thượng tất cả các pháp. Tâm thường độc hành không hai không bạn, 
không có hai tâm khởi cùng một lúc. Tâm như oan gia hay cùng với tất cả khổ 
não. Tâm như voi điên dẫm đạp ruộng vườn nhà cửa có thể phá hoại tất cả căn 
lành. Tâm như nuốt lưỡi câu, vui trong khổ lụy. Tâm này như mộng ở trong 
vô ngã mà tưởng có ngã. Tâm như ruồi xanh ở trong bất tịnh mà tưởng là tịnh. 
Tâm như giặc ác hay cùng các thứ khổ cướp đoạt. Tâm như ác quỷ tìm phá 
hoại người. Tâm thường không cao thấp tham sân phá hoại. Tâm như trộm 


242 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


cướp, cướp mất tất cả căn lành. Tâm thường tham sắc như kiến vào lửa như 
thiêu thân vào đẻn. Tâm thường ham thích âm thanh như quân lính ra trận 
thích nghe trống nhạc chiến thăng. Tâm thường tham đắm mùi thơm, như heo 
thích nằm trong phân bắt tịnh. Tâm thường ham mùi vị, như bé gái thích đẹp, 
thích ăn ngon. Tâm thường thích chạm xúc như ruôi thích đậu vào đầu." 


Gió, dòng nước, đèn cháy, điện chớp đều dụ cho vô thường, nên không bền 
lâu. Còn riêng về hư không thời dụ cho chân tâm thanh tịnh do trần duyên mà 
hóa bắt tịnh. Bảy dụ kế tiếp, từ dụ thứ 6, tâm như khi vượn đến dụ thứ 12, 
tâm như voi điên, rộng nói về tác dụng của tâm. Đặc biệt dụ tâm như đại 
vương, như họa sĩ, như kẻ độc hành là những dụ kinh điển Phật giáo thường 
hay đề cập. Từ dụ 13, tâm như cá nuốt câu đến dụ 15, tâm như ruôi xanh, nói 
rõ tâm điên đảo. Bốn dụ từ 16, tâm như giặc ác đến 19, tâm như kẻ trộm Cướp, 
hình dung sự tà ác của tâm. Năm thí dụ cuối cùng chỉ rõ về tâm tham ngũ dục 
mà phải lụy thân. 


Tiếp ý thắng nghĩa quán tâm vô tánh trong đoạn văn trước, giờ đây đức Phật 
nói vô tánh tức tánh: "Như thế đó Ca Diếp! Tìm cầu cái tướng của tâm nay 
không có được. Đã không có được thời không có quá khứ, hiện tại, vị lai. Nếu 
chăng có quá khứ, hiện tại, vị lai thời siêu xuất ra khỏi ba cõi. Nếu ra khỏi ba 
cõi thời chắng có chẳng không. Nếu chẳng có chẳng không tức là không khởi. 
Nếu là không khởi tức là không tánh. Nếu không tánh tức là không sinh. Nếu 
không sinh tức không diệt. Nếu không diệt thời không lìa. Nếu không có lìa 
thời không khứ không lai, không thối không sinh. Nếu không lai, không khứ, 
không thối, không sinh thời không hành nghiệp. Nếu không hành nghiệp thời 
là vô vi." 


Kinh Bát nhã giảng thế nào là tự tính các pháp: "Tất cả pháp tự tính bất khả 
đắc, thế gọi là tự tính của tất cả pháp." Thường chúng sinh đối với tất cả pháp 
chấp có tự tính, vì vậy pháp tánh không hiển bày. Chỉ có thông đạt tất cả 
không tự tính, tất cả bất khả đắc, nói giống như một vật thời không trúng mới 
khai hiễn tự tính của tất cả pháp. 


Theo đoạn văn trên, nếu rốt cùng tâm bất khả đắc thời pháp không có quá 
khứ, hiện tại, vị lai. Như thế là vượt ngoài ba giới, siêu việt thời gian. Do đó, 
chẳng có chắng không. Tại sao? Bởi vì có là do nhân duyên hòa hợp mà có. 

243 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


Từ nhân duyên mà có tất phải có tướng thời gian. Nếu không rơi mắc vào 
tướng thời gian thời không thể bảo là có. Nếu đã chẳng có thời cũng chắng 
không. Tiến thêm một bước nữa, đức Phật bảo: "Chẳng có chăng không thời 
không phát khởi." Khởi là từ không có đến có, từ không có sở tri phân biệt 
đến sở tri phân biệt. Có và không đều không thê nói, vậy còn có cái gì nữa để 
mà khởi? Không khởi tức là vô tánh. Vô tánh nghĩa là không có tự tính, tức 
tánh Không. Ngược lại, nếu có tự tính thời có sinh. Sinh là không có mà được. 
Rốt ráo không sinh thời tuyệt đối vô tự tính. Nếu tánh vô sinh tức là vô diệt. 
Không diệt thời làm gì có ly? Mà không có ly thời không có cái tướng đến đi 
sinh diệt. Đã không có cái tướng tấn thối sinh diệt thời không thể nói thiện ác. 
Thối nghĩa là được rồi lại mất đi. Như định huệ thế gian thối mất, hoặc như 
nghiệp lực thiện ác có lúc hết. Đây là ý nghĩa của vô lai, vô khứ, vô thối, vô 
sinh, nghĩa là vô hành nghiệp. Vì không hành nghiệp nên nghiệp phiền não 
không khởi, nên sinh diệt vô vi đều bất khả đắc. 


Tóm lại, Tâm là chủ của sự của nghiệp chịu quả báo. Nếu không có tâm và 
tâm sở, thời không có gì để nói về nghiệp và nghiệp báo. Đã không có nghiệp 
và nghiệp báo thời không có quả báo khổ vui. Không có khổ vui tức là Thánh 
tánh. Thánh tánh, Phật tánh, tánh Không chỉ là tên gọi khác của Pháp tánh. 
Kinh Bảo tích cũng như kinh A Hàm đã từ quán tâm bất khả đắc mà triển 
chuyên hiển bày hiển chứng tánh Không, căn bản của tất cả thánh giả, của tam 
thừa thánh quả, đúng với bốn ý của đức Thế Tôn là diệu dụng các pháp hữu vi 
mà chỉ bày tánh Không của vạn pháp 


244 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


15. Hữu tình: Xúc động và Lý trí 


Xúc động tình cảm. 


Đến nay, càng ngày càng đông khoa học gia sử dụng kỷ thuật tính toán để 
phát hiện các mối quan hệ giữa những tâm sở và những vùng đặc thù của não. 
Dẫu có ghi thâu xung động của các neuron suốt tháng, đo lường nồng độ của 
từng phân tử, và quan sát hết thảy mọi mẫu hình cọng hưởng của mạng lưới 
não phức tạp, họ cũng phải nhìn nhận không thể vin vào đó mà giải thích khái 
niệm tâm thức rõ ràng và đúng như thật. Dầu sao sự phát minh mạng lưới 
quan hệ giữa hai hệ thống, hệ neuron và hệ tâm sở, không phải là không cần 
thiết trong việc tạo dựng một thế nền cho một học thuyết về tâm. Những khám 
phá mới chẳng những giúp sáng chế nhiều liệu pháp mới để chữa loạn thần 
kinh mà còn tiết lộ gốc rễ và sự diễn biến tiến hóa của những hoạt động tâm lý 
không thể tách biệt với gốc rễ và sự diễn biến tiến hóa của những hiện tượng 
sinh lý vật lý trong cơ thể con người. Hệ viền hay não cô thú tức là những 
trung tâm thần kinh xúc động chiếm một vị trí rất quan trọng trong cấu trúc 
của não vì các trung tâm suy tưởng nảy chỗi ở phía trên và phát xuất từ chúng, 
mở rộng tầm hoạt dụng của chúng. Những trung tâm thần kinh xúc động kết 
liên, bện chặt, và giao thiệp không ngừng với vô số mạch nối của vỏ não mới. 
Do đó chúng có vô hạn quyền năng chi phối sự vận hành của vỏ não, kế cả 
những trung tâm thần kinh suy tưởng tức vỏ não mới. 


Một trong những thành quả quan trọng của thần kinh học hiện đại là xác định 
được trong phần não loài cổ thú chỗ ấn trú của các tâm sở sợ hãi, sân hận, 
khát ái, và dục vọng. Bất kỳ tâm sở nào trong số đó cũng luôn luôn sẵn sàng 
nhảy ngay ra khỏi hang núp mọi khi có cơ hội. Hang ấn trú đó chính là 
amiđan (hạch hạnh; chữ Hy Lạp amygdala có nghĩa là hạnh nhân), một bộ 
phận năm dưới đáy sâu của hệ viên, kế cạnh một bộ phận khác có tên là đồi hà 
mã (hippocampus), ngay phía trên cuống não. Cả đồi hà mã và amiđan là chỗ 
phát khởi não loài cô thú và sau đó là vỏ não mới. Chúng là nơi diễn ra các 
hoạt động học hỏi và ghi nhớ. Nói riêng amiđan thời nó là chuyên viên về xúc 


245 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


động tình cảm, là chủ thể theo dõi và kiểm soát hầu hết những cảm giác và 
phản ứng cơ bản của não. Nó dẫn khởi hành động đối ứng tùy theo sự nhớ lại 
những kinh nghiệm đã qua cất giữ trong nó và trong đôi hà mã. Đã có trường 
hợp một người trai trẻ bị chứng kinh giản trở thành thờ ơ, lạnh lùng, tìm cách 
lánh xa mọi người sau khi được giải phẫu cắt bỏ amiđan. Amiđan tham dự 
một phần lớn làm chảy nước mắt khổ đau hay sung sướng. Thiếu mất amiđan, 
con người hình như mất đi sự hay biết về cảm giác, không còn cảm thấy 
những cảm xúc của mình nữa. Amiđan hoạt động như kho tàng trữ ức niệm 
xúc động, do đó đời sống thiếu amiđan là một đời sống không có ý nghĩa. 


Thường amiđan phối hợp với những vùng của não suy tưởng tức não loài thú 
mới, trước khi giải thích hay báo hiệu một phản ứng đáp trả lại một kích thích 
hay biến cố. Nhưng amiđan cũng có khả năng tác dụng độc lập không cần chia 
xẻ quyết định với những cơ quan suy tưởng, nhất là những lúc sinh mệnh lâm 
nguy. Nhà thần kinh học Joseph LeDoux khám phá ra mối quan hệ cấu trúc 
giữa amiđan và não suy tưởng tức vỏ não mới. Mối quan hệ cấu trúc này giải 
thích nguyên nhân vì sao amiđan trong nhiều cảnh huống cướp đoạt quyền 
đoán định của não suy tưởng và đơn độc ra lệnh chúng ta hành động. LeDoux 
là nhà thần kinh học đầu tiên tìm thấy con đường phát khởì những xung động 
tình cảm thiếu lý trí. 


Theo sự hiểu biết cổ điển, mọi tín hiệu truyền từ ngoài vào qua các giác quan 
như mắt, tai, mũi, ... đều được truyền dẫn đến khâu não (thalamus), một "căn 
phòng" giữa cuống não và vỏ não. [Chữ thalamus gốc Cổ Hy lạp có nghĩa là 
phòng trước, thường là phòng đợì] Khâu não có chức năng giống như một 
cửa kiểm soát, thâu nhận, và sắp xếp mọi tín hiệu liên quan mỗi thứ cảm giác 
lại thành bó để chuyển lên vỏ não đến những vùng nhận cảm tương hợp. 
Những vùng nhận cảm này phối hợp vớì những vùng liên hợp của vỏ não xử 
lý các thông tin truyền đến, và tựa vào những ức niệm, gán cho những tín hiệu 
đã được chọn lọc phân loại một ý nghĩa, tạo nên những cái gọi là tri giác biểu 
tượng, tưởng tượng biểu tượng, hay ký ức biểu tượng, hiện lên hình thái trong 
tâm tư. 


Như vậy, tác dụng của não suy tưởng có thể mô tả băng danh từ lục tưởng của 
Phật giáo. Lục tưởng chỉ cho tri giác phát sinh từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và 


246 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


ý. Năm phần trước chính là tưởng do sự kích thích từ bên ngoài. Phần thứ sáu 
là ý thời chính là ký ức hay tưởng tượng phát sinh ngay từ bên trong. Tính 
chất của tưởng rất tương tợ tác dụng của thức, mặc dầu có sự khu biệt giữa 
thức và tưởng: "Cái biết tất cả thể của các cảnh giới đó gọi là thức, cái thủ 
riêng danh tướng gọi là tưởng." (Thuận chính lý luận quyên 11) Tri giác, đại 
khái, là tác dụng của thức. Biểu tượng cụ thể là ý nghĩa của tưởng. Vậy tưởng 
chỉ vào tác dụng của vỏ não liên quan mật thiết vớì suy lý, phân biệt, và phán 
đoán. 


Theo thần kinh học cổ điển, sau khi nhận định sự xuất hiện và ý nghĩa của 
biểu tượng, vỏ não ra tín hiệu cho hệ viền phát xuất những phản ứng thích 
nghỉ truyền qua não bộ và thân thể. Thông thường những tín hiệu vào được xủ 
lý theo lộ trình nói trên, từ giác quan chuyền đến khâu não, rồi đến vỏ não tức 
là não suy tưởng, và cuối cùng đến hệ viền là nơi amiđan tọa lạc, kết quả đưa 
đến tác dụng đáp ứng của cơ thể tùy theo hoàn cảnh. 


Nhưng kích thích từ bên ngoài vào không phải luôn luôn được nhận thức 
theo lộ trình xuyên qua não suy tưởng. LeDoux phát hiện một chùm nhỏ 
neuron chạy dài từ khâu não xuống amiđan, ngoải nhiều chùm neuron khác 
lớn hơn nối liền khâu não với vỏ não. Chính chùm nhỏ neuron đó tạo ra con 
đường khẩn cấp cho phép amiđan trực tiếp thu nhận các tín hiệu kích thích 
giác quan và tự động phản ứng trước khi não suy tưởng có thời giờ ghi nhận 
và phán đoán những thông tin liên hệ từ khâu não chuyển đến. Do sự phát 
hiện của LeDoux, các nhà thần kinh học không còn tin tưởng quan niệm cho 
rằng amiđan phải hoàn toàn lệ thuộc các tín hiệu do não suy tưởng chuyền đến 
mới thành dựng được các phản ứng xúc động. 


Amiđan tự nó dẫn khởi tác dụng xúc động qua ngã đường khẩn cấp, dội phản 
lại song song với con đường giữa amiđan và vỏ não. Ngã đường khẩn cấp ấy 
hình như biến amiđan thành một kho tàng trữ những ức niệm xúc động mà 
chúng ta không bao giờ có thể hoàn toàn thông suốt hiểu biết. Nhiều công 
trình nghiên cứu thần kinh học theo chiều hướng LeDoux cho thấy chúng ta 
bắt đầu tri nhận tự tướng của một vật thể ngay ở trong khoảnh khắc đầu tiên 
của quá trình nhận thức. Tuy vô thức, nghĩa là thấy vật thể ấy một cách đơn 
thuần, không có phẩm tính, danh tính, thuộc tính, ... nhưng chúng ta đã quyết 


247 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


định thích hay không thích nó. Như thế, cảm giác (xúc) chăng những là hình 
thái nhận thức tự tướng của sự vật, mà hơn nữa đưa tác dụng tâm đến chỗ 
phức tạp, biến thành căn để của toàn thể tâm, là cảm tình, tức thọ. Nhân thể 
nói về thọ, tưởng cũng nên biết đến lời xác quyết của Kimura Taiken viết 
trong Nguyên thủy Phật giáo tư tưởng luận răng: "Cứ theo chỗ tôi biết, trong 
lịch sử tư tưởng Ấn độ, đức Phật chính là người đầu tiên đã chia tình cảm con 
người thành ba trạng thái là khổ, vui (lạc), và không khổ không vui (xả). " 


Theo trên, hết thảy xúc động tình cảm đều là tác dụng của não xúc động, 
chính yếu là của amiđan. Amiđan luôn luôn ở thế phòng thủ. Các tín hiệu từ 
ngoài không ngớt truyền vào. Nếu một hình thấy hay một tiếng nghe đánh 
thức cùng một loại cảm giác đã kinh nghiệm trước kia khi gặp nguy biến, 
amiđan lập tức phát động một phản ứng xúc động. Nếu là một sự đe dọa, thời 
trong thời gian chưa đầy nháy mắt amiđan ra tín hiệu ngưng lại mọi chuyển 
động không liên can đến trường hợp khẩn cấp, đồng thời ra lệnh các bắp thịt 
nơi mặt tạo ra nét mặt sợ hãi hay giận dữ. Mặc dầu amiđan hành động kịp thời 
trong mọi trường hợp nguy cấp, nhưng rất tiếc là về phương diện đoán định nó 
thường không nhận xét đúng một tín hiệu vào thật có tính cách báo nguy hay 
không. Chắng hạn, có khi tín hiệu vào chỉ na ná giống chứ không thực sự là 
một sự hăm dọa, nó vẫn quyết định đó là một trường hợp khẩn cấp cần báo 
động. Vì amiđan thường báo động sai lầm cho nên nhiều xúc động phản ứng 
của chúng ta thật ra không cần thiết. Nói một cách khác, nãoxúc động có thể 
vô duyên cớ gây ra nhiều tác dụng tâm, nhất là những tâm sở sợ hãi, sân hận, 
hay đam mê. 


Năm bên cạnh amiđan, đồi hà mã có chức năng ghi nhớ giống như amiđan, 
nhưng chỉ ghi nhớ những dữ kiện khô khan từ trạng huống phát xuất biểu 
tượng hay quan niệm, còn phần xúc động tình cảm câu khởi cùng vớì những 
dữ kiện ấy thời do amiđan đảm trách. Khi đồi hà mã tìm kiếm dữ liệu thông 
tin, thời amiđan xác định dữ liệu thông tin ấy có giá trị tình cảm xúc động hay 
không. Như LeDoux nói: "Đồi hà mã rất cần thiết để anh nhận ra một cáì mặt 
như cái mặt của người chị họ chẳng hạn. Nhưng chính amiđan nhớ thêm rằng 
anh không ưa thích cái mặt đó. " 


248 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


Trên đây sự phát sinh những xúc động tình cảm được giải thích tựa vào mô 
hình não vận hành như một mạng lưới dây điện. Mạng lưới này chẳng chịt các 
đường dây nối kết neuron truyền dẫn các thế tác động (action potentials) hay 
xung thần kinh do neuron phát xạ xuyên qua các diện tiếp hợp. Đồng thời với 
hoạt dụng của mạng lưới dây điện, các nhà thần kinh học phát hiện một dòng 
hóa chất chảy sóng đôi tương ứng với tâm tình và tập tính của chúng ta. Theo 
mô hình não hóa chất này, sự phối hợp mọi hoạt động của các cơ quan là do 
các hợp chất hóa học khuếch tán cùng khắp các dung dịch của cơ thể. Khuếch 
tán có nghĩa là tất cả nguyên tử, phân tử, hay ion trong một dung dịch mặc dầu 
luôn luôn chuyển động ngẫu nhiên nhưng có khuynh hướng tự nhiên di 
chuyển từ vùng nồng độ cao đến vùng nồng độ thấp đến khi nồng độ khắp 
dung dịch không còn sai biệt nữa. 


Mô hình não hóa chất chuyên khảo một loại protein của màng tế bào gọi là 
"phân tử nhận thu" (receptor molecules). Chúng là tai mắt của thế giới nộì 
tâm, rất nhạy cảm đối với các tín hiệu phát ra từ các phân tử khác, những phân 
tử này khuếch tán cùng khắp các dung dịch của cơ thể. Các phân tử nhận thu 
còn được gọì là "lỗ khóa", vì khi có một hóa chất tương ưng được dung dịch 
ngoài tế bào chuyển đến nơi chúng thời chúng thay đổi hình dạng thành như 
một lỗ khóa đề tiếp nhận cái chìa khóa là hóa chất tương ưng đó. Quá trình thu 
nhận hóa chất tương ưng theo kiểu ấy được chỉ danh là "hiện tượng liên kết" 
(binding). Nhà thần kinh học Candice Pert nhận xét: "Đó là cách làm tình ở 
tầng mức phân tử". 


Khi thu nhận được tín hiệu hóa chất tương ưng, phân tử nhận thu liền chuyển 
vào bên trong tế bào, khởi đầu một chuỗi biến cô sinh hóa do đó tế bào chế tạo 
nhiều protein mới, hay chế tiết một hóa chất đặc thù. Các hóa chất tương ưng, 
gọì chung là hóa chất liên kết (ligand), phân làm ba loại. Loại thứ nhất gọi là 
thần kinh dẫn truyền (neurotransmtter) như dopamine, seroftonm, vả 
norepinephrine được giao phó nhiệm vụ di chuyển các thông điệp băng qua 
các diện tiếp hợp. Loại thứ hai là các thứ steroid như các homon dục tính 
testosterone, progesterone, và estrogen. Cuối cùng, loại peptid chiếm phần lớn 
trong số các hóa chất liên kết, có công dụng điều tiết hầu hết mọi quá trình 
sinh lý căn bản của sự sống. Tất cả phân tử nhận thu và hóa chất liên kết được 
xem như là thông tin phân tử (information molecules) vì nhờ chúng mà hết 

249 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


thảy mọi tế bào của cơ thể thường xuyên liên lạc giao thiệp với nhau. Mạng 
lưới sinh hóa này có khả năng truyền thông qua khắp các hệ, hệ thần kinh suy 
tưởng, hệ tuyến nội tiết, hệ miễn dịch, hệ dạ dày-ruột, nhờ vậy cơ thể mới có 
thê phối hợp và điều hành hết thảy mọi sinh hoạt của nó. 


Hệ thần kinh hóa chất là một phần di vật do quá trình tiến hóa lưu lại đến nay 
trong cơ thể con người. Nhiều loại phân tử nhận thu và hóa chất liên kết trong 
cơ thể con người được tìm thấy trong cơ thể của hết thảy động vật có xương 
sống khác và của một số côn trùng. 


Não bộ áp dụng phương thức nào để amiđan ghi nhớ các xúc động tình cảm 
một cách sâu đậm và lâu dài? Mỗi khi quá lo âu hay mừng quýnh, những khi 
thần kinh bị căng thắng, một dây thần kinh chạy từ não đến các tuyến trên 
thận xúc khởi sự tiết ra các homon adrenaline và norepinephrine. Các homon 
này truyền tín hiệu khẩn cấp khắp thân thể và chuẩn bị mọi cơ quan sẵn sàng 
ứng phó một nguy biến sắp xảy đến, hoặc chạy trồn hoặc chống trả (fight-or- 
flight response). Chúng kích động những cơ quan nhận cảm của dây thần kinh 
X (vagus nerve) nơi sọ. Amiđan là bộ phận tiếp nhận những tín hiệu khẩn cấp 
do dây X chuyền lại. Những tín hiệu này được các neuron của amiđan biến cải 
thành những hiệu lệnh truyền bảo các vùng não lân cận ghi nhớ kỹ lưỡng và 
sâu đậm những xúc động cảm giác kinh nghiệm. 


Như vậy, não bộ có hai hệ thông ký ức. Một, về những biến cố thông thường 
rất dễ quên. Hệ thứ hai, về những biến cố gây những xúc động mãnh liệt lâu 
ngày vẫn còn nhớ. Vấn đề ở đây là sự ghi nhớ xúc động tình cảm của amiđan 
không được chính xác vì đường dây khẩn cấp từ khâu não đến amiđan là một 
chùm nhỏ so với những chùm neuron cỡ lớn gấp bội nối liền khâu não với não 
suy tưởng. Bởi thế cho nên đường dây khẩn cấp không chuyền hết mọi thông 
tin cần thiết. Mặt khác, trong đầu óc của một đứa bé, đổi hà mã và não suy 
tưởng phát triển chậm so với sự phát triển của amiđan. Amiđan của đứa bé sơ 
sinh hầu như đã ở trạng thái chín muỗi gần toàn vẹn. Nó bắt đầu thâu nhận 
những xúc động tình cảm rất sớm, ngay khi đứa bé chưa đủ khả năng nhận 
biết, chưa đủ khả năng phát biểu. Những xúc động in dấu sâu đậm trong 
amiđan của đứa bé vào thuở ban đầu sau này khi hiện khởi trở lại thời không 
bao giờ có thể dùng trí năng và ngôn từ của người lớn mà giải thích chúng 


250 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


được. Giải thích được chăng là công nhận răng mọi cảm giác và cảm tình của 
chúng ta hiện giờ không thoát khỏi ảnh hưởng và sự ràng buộc của các nghiệp 
tích tụ trong quá khứ. 


Theo như trình bày trên, ký ức của amiđan thiếu chính xác và quá thời. Các tế 
bào của amiđan tuy hết sức nhanh nhẹn trong cơn nguy biến nhưng thường rất 
mù mịt không phân biệt rõ ràng lúc nào nên báo động và lúc nào không nên. 
Tính chất này đối với loài thú như chim, cá, sóc, răn thật tôi cần thiết, vì dù có 
lầm lẫn về tình hình khẩn cấp, hiệu lệnh phát ra từ amiđan vẫn luôn luôn đề 
báo nguy và tạo nên những phản ứng bảo toàn sinh mệnh. Nhưng đối với loài 
người thời sự ghi nhớ không chính xác của amiđan đưa đến những tác dụng 
rất tai hại. Nếu amiđan tự động quyết định không phối hợp với não suy tưởng 
thời sinh hoạt tình cảm phóng túng của con người luôn luôn bị ba độc tham, 
sân, si thống ngự. Ba độc này thích ứng với ba trạng thái khổ, lạc, và xả. Đối 
với lạc, sinh tham, đối với khổ, sinh sân, và đối với bất khổ bất lạc, sinh si. Sự 
kích thích trên thận và vỏ não gây ra bởi một xúc động mãnh liệt không biến 
đi ngay mà tiếp tục kéo dải ảnh hưởng một thời gian rất lâu. Thần kinh hệ tiếp 
tục ở trong tình trạng báo động, chực đón nhận thêm nhiều mối đe dọa hay 
nhiều vấn đề khác phải giải quyết, sinh ra một tâm trạng thường xuyên xao 
xuyến bất an. Do đó, tập tính xao xuyến bất an của đa số đang sống tại các 
nước tân tiến, nhất là ở các thành thị lớn, có thể giải thích là do vỏ não của họ 
bị amiđan hoảng sợ kiếp đoạt. 


Lý trí và xúc động. 


Dòng tín hiệu giác quan đưa vào khâu não được chọn lọc, phân phối, một 
phần chuyển đến amiđan nhưng phần lớn đến vỏ não mới. Vỏ não mới hay 
não suy tưởng ở bên trên não xúc động gồm hai bán cầu, trái và phải. Mỗi bán 
cầu được chia thành nhiều vùng gọi là thùy (lobe). Tiền thùy trán (prefrontal 
lobes) ở ngay đẳng sau trán là một vùng liên hợp liên can đến dẫn khởi động 
cơ và điều hòa tập tính xúc động. Tiền thùy trán không những có mạch nối 
liền với amiđan mà còn qua một mạng lưới quan hệ rộng lớn nó nối kết với 
khắp hệ viền tức não xúc động. Chính qua các mạch và mạng lưới này, tiền 
thùy trán hoạt động đối đầu với amidan mỗi khi xảy ra sợ hãi hay phẫn nộ, 
nén lại hay chế ngự xúc cảm để đối phó với tình hình có hiệu quả hơn. Tiền 


251 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


thùy trán cũng đáp ứng rất nhanh chóng những lúc ta thấy cần xét định lại 
cách ta phản ứng. 


Vỏ não mới tác dụng điều biến amiđan và những trung tâm xúc động của hệ 
viền. Trong vỏ não mới có nhiều tầng nối tiếp neuron đảm trách công việc 
thâu nhận, phân tích, và tìm cách biểu tượng thông tin do khâu não chuyển tới. 
Với sự tham gia của tiền thùy trán, vỏ não mới đề khởì một phản ứng thích 
nghi. Mọi thông tin đã được xử lý cũng như phản ứng của ta đối vớì chúng 
đều do tiền thùy trán kiểm soát điều chỉnh. Tiền thùy trán là nơi trù liệu kế 
hoạch và tổ chức các tác động có mục tiêu, kế cả những tác động xúc cảm. 
Nếu cần một phản ứng xúc động, tiền thùy trán luôn luôn phối hợp với amiđan 
và vớì những trung tâm xúc động khác của hệ viền để quyết định phải phản 
ứng như thế nào. Ngoại trừ những trường hợp xúc động có tính cách khẩn cấp, 
vỏ não mới thường hoạt động theo một quá trình hợp tác với amiđan, và phát 
khởì những phản ứng đắn đo cân nhắc. Khi một xúc động kích thích, tiền thùy 
trán trong khoảng thời gian rất ngắn tính toán sự lợi hại của vô số phản ứng 
nên có hay không nên có và quyết định đề bạt một trong chúng như là phản 
ứng thích nghỉ nhất. 


Vì phải vận dụng nhiều mạch dây thần kinh hơn nên vỏ não mới đáp ứng 
chậm thua cơ cẫu kiếp đoạt của amiđan. Những phản ứng nó đề khởi nặng lý 
tính hơn cảm tính. Mỗi khi buồn rầu vì mất mát, hoặc sung sướng vì đắc 
thắng, hoặc nổi giận hay cảm thấy tốn thương sau khi suy gẫm về một lời nói 
hay cử chỉ của người đối thoại, đó chính là do kết quả hoạt động của não suy 
tưởng. Nếu tiền thùy tráng hay các dây thần kinh nối kết tiền thùy trán với não 
xúc động bị cắt bỏ, như đã từng được thực hiện để chữa bệnh loạn trí trước 
đây, con người mất hắn đời sống tình cảm của mình. Để chế ngự những xúc 
động thiếu lý trí, tiền thùy trán chận đứng hay tắt lần những tín hiệu do 
amiđan và các trung tâm thần kinh xúc động khác phát ra. 


Không phải chỉ có một nhịp cầu neuron nối liền amiđan, các trung tâm thần 
kinh xúc động khác của hệ viên, và tiền thùy trán. Ngoài ra còn có một dòng 
sinh hóa nối kết chúng. Quả vậy, cả tiền thùy trán lẫn não xúc động có một 
nông độ rất cao về các phân tử nhận thu liên kết với hóa chất thần kinh dẫn 
truyền tương ưng là serotonin. Serotonin ảnh hưởng nhiều chức năng cần yếu 


252 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


cho sự sống, trong số đó đáng kế ở đây là tập tính hợp tác và phản ứng kiềm 
chế xúc động. 


Các mạch nối vỏ não mới với amiđan và những cấu trúc hệ viền liên hệ lưu 
chuyên các tín hiệu xung đột hay hợp tác giữa tim và óc, giữa cảm tình và tư 
tưởng. Chúng cho thấy nếu được kiểm soát thời xúc động tình cảm rất cần 
thiết để suy tư xác đáng, có hiệu quả, và đi đến những quyết định khôn ngoan. 
Bác sĩ Antonio Damasio, giáo sư Y khoa ở Đại học lowa, cho biết các bệnh 
nhân bị hư hoại các mạch nối ấy mắt hết khả năng quyết định về bất cứ vấn đề 
gì. Lý do là vì các mạch nối ấy là con đường dẫn họ đến các kho kinh nghiệm 
xúc động quá khứ nay bị cắt đứt, nên trong hiện tại họ không có cách nào học 
hỏi kinh nghiệm quá khứ để suy lường và chọn lấy một quyết định. Họ vẫn 
nhận ra mọi sự vật quen thuộc, nhưng những sự vật này không còn gây nơi họ 
những phản ứng xúc động như trước. Trong cuộc sống hàng ngày ta thường 
phải đối đầu vấn đề phải lựa chọn. Bạn trăm năm của ta phải như thế nào? Ta 
phải đầu tư vào đâu để chuẩn bị ngày hưu trí? Thường nhờ vào kinh nghiệm 
từng trải, như nhớ lại đau khổ về một mối tình đồ vỡ ây một lần bỏ vốn lỗ lã, 
ta trở nên khôn ngoan hơn trong sự tính toán suy lường. Do đó, trước khi áp 
dụng luận lý khô khan ta cần xúc động tình cảm chỉ đường dẫn lối. Mặt khác, 
não suy tưởng thường giữ vai trò thực hiện và điều hành các mối xúc cảm, 
ngoại trừ những khi bất lực không kiềm chế chúng nổi và não xúc động giựt 
mất đi vai trò tác dụng. 


Tóm lại, hệ viền và vỏ não mới, amiđan và tiền thùy trán hoạt dụng bổ túc 
nhau. Theo Phật giáo, tình ý và trí tính phải được điều hòa và cân bằng, nếu 
không thời rất khó mà đạt đến chỗ an tâm lập mệnh. Lý tính mà Phật giáo nói 
đến ở đây không phải là lý luận lý tính, mà là thực tiễn lý tính. Mọi lý luận 
không ngoài tiêu chuẩn thực tu và thể nghiệm. Vì thế muốn làm cho lý luận và 
thực tiễn được nhất trí, tuy lý luận được tôn trọng, nhưng cuối cùng phương 
diện tình ý vẫn chiếm phần quan trọng. 

Thực vậy, lập trường của Phật giáo là lấy giải thoát làm mục đích và đàng sau 
đó dự tưởng một cuộc sống tự chủ tuyệt đối, một sinh mệnh vô hạn. Vì yêu 
cầu giải thoát và lòng mong muốn một cuộc sông vô hạn, tất cả đều phát sinh 
từ nội tâm nên sự giải quyết tối hậu tất nhiên phải tìm ngay trong tự tâm. Đó 


253 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


là lời dạy cuối cùng của đức Phật: "Hãy tự mình thắp đuốc lên. Hãy tự mình 
nương tựa nơi mình, nương tựa Chánh pháp, chứ đừng nương tựa vào một nơi 
nào khác." Như thế, vô hạn sinh mệnh chỉ được thể nghiệm nội tại chứ không 
biến nó thành một hình thái nhất định đề biểu tượng hóa. Nghĩa là, tất cả đều 
quy về nhất tâm, do nơi tự tâm để tìm cầu sự siêu việt và cái cảnh giới siêu 
việt đó nhất trí với nội tâm. Do đó, tất cả lý luận đều nhằm hợp lý hóa tiêu 
chuẩn thực tu và thể nghiệm, căn cứ vào yêu cầu kết hợp giữa tự do và giải 
thoát. 


Trong kinh Bảo Tích, đức Phật bảo ngài Đại Ca Diếp rằng: "Lại nữa, này Đại 
Ca Diếp! Các ông nên quán sát chính mình, chớ nên dong ruỗi tìm cầu bên 
ngoài." Phải tự kỷ nội tâm mới thấy rõ phiền não của mình để hàng phục 
chúng. Phải hay nội quán mới có thể tắn nhập Phật pháp, mới có thể tu Tam 
học, Giới, Định, Huệ, đắc chơn giải thoát. 


Về vấn đề tu luyện cảm tình, đức Phật cực lực chủ trương phải ức chế tình 
cảm. Bởi vì tình cảm vốn liên quan chặt chẽ với ý dục. Ý dục được thỏa mãn 
thời vui, không thỏa mãn thời khổ, thành thử ý dục càng bị những tình cảm 
vui khô ràng buộc bao nhiêu thời càng trở nên lớn mạnh bấy nhiêu. Trong 
những phiền não căn bản là ba nọc độc tham, sân, s1, tham và sân thuộc phạm 
vi tình cảm. Đến cái tôi, cái của tôi, nếu đứng trên bình diện lý trí mà quan sát 
thời đó là một nhận thức sai lầm, nhưng chính đó cũng lại là một loại tình 
cảm. Tuy một mặt hết sức chế ngự tình cảm, nhưng đồng thời, mặt khác, lại 
cô gắng bồi đắp những cảm tình cao thượng như cảm tình tôn giáo (chí tâm 
quy y Tam Bảo), cảm tình đạo đức (Tứ vô lượng tâm: Từ, BI, Hỷ, Xả), cảm 
tình thẩm mỹ (ký thác tâm hồn vào cảnh trời mây non nước mà tu luyện thiền 
quán), v..v... Những tình cảm này tuy cũng lấy khổ vui làm bản vị mà thành 
lập, nhưng khi chúng được tịnh hóa thời chúng siêu việt cả khổ vui, và có khả 
năng đi tới chỗ siêu việt cả ngã chấp, ngã dục. 


Theo các nhà thần kinh học, khát ái hay dục liên quan đến hạ khâu não 
(hypothalamus), một bộ phận ở đáy não xúc động, phía dưới khâu não. Do 
tiếp cận với cuống não tức não loài bò sát nên nó thu nhiếp hết thảy mọi hoạt 
động sinh mệnh như dục tính, đói, khát, sợ hãi, phần nộ, và lấn lướt. Các tập 
tính tự nhiên này đã hiện thành mây triệu năm về trước trong quá trình tiến 


254 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


hóa của sự sông để bảo toàn sự tôn tại của cá thể và sự tương tục của nòi 
giống. Nhưng đến khi phát sinh não loài cổ thú tức não xúc động thời chúng 
ảnh hưởng mọi hoạt động tâm lý của não xúc động, làm duyên sinh mọi thứ 
phiền não. Tuy nhiên, do sự phát triển vỏ não mới, các tập tính bản năng 
không những có thể chế ước (conditioning) mà ngoài ra còn phát sinh khả 
năng vong khước (unlearn) tức khả năng quên mất mọi sở đắc, buông bỏ mọi 
tập tính tai hại do hoạt động sinh mệnh gây ra. 


Phần hai bên của hạ khâu não có những mạch dây phân cực các phản ứng. 
Nghĩa là, trong số các mạch ấy, có mạch đáp ứng lạc thọ, có mạch đáp ứng 
khổ thọ. Những phản ứng phân cực này tiếp chuyển lên não trên cuối cùng 
bám chặt vào những khái niệm thiện hay ác, trái hay phải, được hay mất, làm 
nguyên nhân biến đổi tập tính. Lấy thí dụ một người nghiện thuốc lá muốn bỏ 
mà không được. Tại sao bệnh ghiền đối với người ấy khó bỏ đến thế? Bởi vì 
không chỉ riêng hạ khâu não mà còn vô số vòng mạch khác ở não trên, ở não 
dưới vướng mắc với hạ khâu não tạo thành một mạng rộng lớn, tăng cường và 
củng cố các phản ứng phân cực. Muốn dứt bỏ bệnh nghiện thời phải vong 
khước những mẫu hình thói quen đã trở thành cô định, như quẹt lửa, chuyển 
động môi và miệng, hít khói thuốc, ... Do đó, phải biến đổi não theo ba cách. 
Một, cách nó nhận thức các kích thích. Hai, cách nó đáp ứng kích thích ở tầng 
mức cơ quan như chảy nước dãi, nhịp tim đập, hay huyết áp. Và ba, cách 
những tầng lớp não khác tăng cường và củng cố những hỗ tương tác dụng 
giữa hai cách đầu. 


Cần lưu ý rằng khoa học áp dụng phương pháp đối tượng hóa để quan sát, tức 
là phân biệt chủ thể với đối tượng, do đó khác hắn với phương pháp thiền 
quán. Tuy nhiên, công trình quan sát phân tích của các nhà thần kinh học như 
trình bày trên vẫn có tác dụng quán chiếu cội nguồn các pháp. Tác dụng này 
có ít nhiều tính cách của trạch pháp, yếu tô giác ngộ trọng yếu của Thất bồ đề 
phần. Sáu yếu tố kia của sự ngộ đạo là niệm, tinh tấn, hý, khinh an, định, và 
hành xả. Trạch pháp là quyết trạch về các pháp, nghĩa là nghiên cứu tường tận 
về cội nguồn và tự tính của các hiện tượng, sinh lý cũng như tâm lý. Hiểu 
được cội nguồn và tự tính các pháp tức là đạt đến tâm ý không mê muội. Phần 
lĩnh vực đối tượng tâm thức, kinh Bốn lĩnh vực quán niệm, có nói đến trạch 
pháp. Trong lĩnh vực này, hành giả quán niệm về những yếu tố của sinh mệnh 

255 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


là sắc, thọ, tưởng, hành, và thức, các giác quan và đôi tượng của chúng, các 
yêu tô gây chướng ngại cho trí tuệ và giải thoát, các yêu tô đưa đên giác ngộ 
và bôn sự thật vê khô đau và giải thoát. 


Phương pháp của kinh Bốn lĩnh vực quán niệm là thực tập hơi thở ý thức để 
nhận diện những cảm thọ, tư tưởng, lời nói và hành động của mình, nhất là 
những cảm thọ, tư tưởng, lời nói và hành động phát khởi một cách tự nhiên để 
phản ứng lại những sự việc đang xảy ra. Thần kinh học cho biết rằng thở ra và 
tụng kinh giảm thiểu rất nhiều hoạt động phát xạ (firing) của tế bào thần kinh 
trong khắp hệ viền, nhất là trong amiđan. Vì vậy thân thể ta nhờ thiển tọa và 
tụng kinh mà nhẹ nhàng và an lạc. Mặt khác, khi tâm tĩnh lặng, thời các phân 
tử nhận thu trong hệ thần kinh không còn bị kích thích quấy động quá mức. 
Theo các nhà thần kinh học, khát ái biểu hiện một "nhu cầu" sinh lý. Khát ái 
xảy ra khi ta ngưng kích động các phân tử nhận thu trước kia đã bị kích thích 
quá mức bởi ma túy chăng hạn. Chính bản năng ngã chấp, ngã dục là nguồn 
gốc phát xuất cảm giác có nhu cầu về một cái gì. 


Bản chất của thiền quán là nhìn và thấy được tự tính duyên khởi của vạn pháp. 
Mọi hiện tượng trong vũ trụ đều cần được quán sát như thế. Lúc thiền quán, 
tâm vừa là chủ thể vừa là đối tượng quán sát, như vậy quán sát đây không phải 
quán sát một đôi tượng độc lập. Hãy nhớ lại công án của thiền sư Bạch Ân: 
tiếng vỗ của một bàn tay. Tâm thực nghiệm về tâm ngay chính trong bản thân 
của tâm. Lẽ cố nhiên, tâm tánh không thể năm bắt bằng trí suy luận thông 
thường mà đặc tính là phân biệt và chấp ngã, đặc chất là tán loạn và ưu tư. 
Chủ thể quán chiếu là chánh niệm. Chánh niệm hay tâm quán chiếu tham dự 
vào, soi sáng, và chuyển hóa đối tượng nó quán chiếu. Chánh niệm là một 
trong những tâm hành quan trọng nhất vì duy nhất nó mới có khả năng can 
thiệp vào quá trình nhận thức. Điều này phù hợp với đặc tính tự tạo tự sanh 
của não như trình bày trong phần trên. Não là một hệ thống hở, thích nghi với 
sự biến chuyên của môi trường, học hỏi, và thay đổi. Não tự tổ chức, nghĩa là 
tự thay đối chính nó. 


Nhưng bộ phận nảo trong cơ thể chủ động tiến trình diễn biến sự thay đối của 
não? Đên nay không một nhà sinh học nào tìm ra khắp các cơ quan nơi ngự trị 
của vị chúa tê điêu khiên quá trình nhận thức của con người. Hãy đọc các 


256 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


đoạn văn sau đây trích từ Bồ tát hạnh (Bodhicaryàvatàra), Thích Trí Siêu dịch, 
thuật lại lời của tôn giả Santideva (Bình Thiên) thuyết giảng về sự không có 
thật của cảm giác, của sáu thức, của tâm và vật. 


"Cảm thọ được xem là kêt quả của một sự xúc chạm. Nhưng giữa căn và trần 
có một khoảng cách, vậy chúng làm thê nào xúc chạm được nhau? Và nêu 
không có khoảng cách thì chúng là một, nói giao hội đâu còn nghĩa lý? 


Không thể nói đó là một sự xuyên nhập giữa các nguyên tử được, bởi vì 
nguyên tử không trống rỗng, cũng không có khía cạnh nên không có gì xuyên 
nhập được. Mà không có xuyên nhập thì không có hòa hợp, nếu không có hòa 
hợp thì không có cảm thọ. 


Làm sao có được sự xúc chạm giữa hai vật không khía cạnh? ... 


Nói tâm xúc chạm vật cũng vô lý, vì tâm vô hình chât, không thê xúc chạm 
được với vật hữu chât. 


Sự xúc chạm không thể có thì lấy đâu ra cảm thọ? Cảm thọ không có thật thì 
tội gì nhọc cầu khoái lạc? Lấy đâu ra đau khổ, và ai đau khổ? Không có aI là 
người cảm thọ và cũng không có gì là cảm thọ. Trước sự kiện này, ôi lòng 
khát ái, sao ngươi chưa tan biến đi? 


Ta thấy và sờ mó được trần cảnh nhưng cảm giác chỉ là những ý niệm phát 
xuất từ tâm, chắng khác gì ảo ảnh, giấc mơ. Nó không có thật! 

Ta có thể nhớ lại cảm giác quá khứ hoặc thèm muốn cảm giác tương lai, 
nhưng đó không phải là một cảm giác mà là sự nhớ tưởng. 

Cho nên không có người cảm thọ (thọ giả) nào có thật, cũng không có một 
cảm thọ nào thật có. Làm sao cái đám uân vô ngã này lại có thể có được cảm 
thọ khoái lạc hay khổ đau? 


Thức không nằm trong căn, không ở nơi khác cũng không chính giữa. Tâm 
cũng thế, không nằm trong thân, ngoài thân hay ở nơi khác. 


257 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


Không phải là thân cũng không phải khác; không phải trộn lẫn cũng không 
phải khác biệt (với thân) nên tâm không có thật. Do đó nói rằng tất cả chúng 
sinh đã Niết Bàn. 


Ý thức có thể không có thật, nhưng chắng lẽ năm thức kia (nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân) cũng không có thật à? Muốn biết thì hãy phân tích xem năm thức đó có 
trước, cùng lúc hay sau cảnh vật? Nếu bảo có trước khi gặp cảnh vật thì nó 
nương đâu mà khởi? Nếu thức và đối tượng của nó phát sinh cùng lúc thì cũng 
thế, cả hai nương đâu mà khởi? Vì nếu cùng một lúc thì không thể nói cái này 
nương cái kia khởi. Và nếu thức phát sinh sau đối tượng thì nó nương đâu mà 
khởi? Vì khi nó khởi thì đối tượng đã không còn. 


Qua sự phân tích trên, ta hiểu là không có pháp nào thực sự phát sinh. Nhưng 
như thế làm sao có được Nhị Đề (Chân Đề và Tục Đế)? Và làm sao chúng 
sinh đến được Niết Bàn? 


Thật ra Niết Bàn thường hằng, nhưng vì không hiểu nên người ta lầm lẫn 
(khái niệm) cho rằng nó sinh khởi và hoại diệt. Chính sự khái niệm này là 
chân lý bao phủ (Tục Đề). Người vào được tánh Niết Bàn vẫn hiện hữu qua sự 
ảo tưởng của kẻ khác (nhưng y không còn ảo tưởng). 


Tâm năng quán và vật sở quán nương nhau hiện hữu, nêu vật không có thật thì 
tâm cũng không có thật... 


Thật ra cả tâm và vật đều không có thật, nhưng không phải vì thế mà sự phân 
tích bị coi là sai. Bởi vì tất cả những tâm phân tích được xem là ý thức tương 
đối, dựa đặt trên nền tảng lập luận chấp nhận bởi thế gian. Khi vật sở quán bị 
phân tích và xác nhận là trống rỗng thì cái tâm năng quán (phân tích) kia trở 
nên mất đối tượng. Không có đối tượng thì tâm năng quán lấy đâu mà khởi? 
Trong trạng thái yên lặng, không còn vật sở quán và tâm năng quán, đó gọi là 
Niết Bàn. 

Kẻ nào cho tâm và vật có thật thì kẻ đó lâm vào tình trạng khó xử. - Vật có 
thật vì căn (là nơi thức phát sinh) có thật. - Nhưng sao một vật lại được xem là 
có thật nếu nó tùy thuộc vào thức? - Mặt khác, có thể nói thức có thật vì nó 


dựa trên vật. - Nếu cả hai nương nhau mà có thì cả hai đều không có thật. Thí 


258 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


dụ: một người không có con thì không thể được xem là cha; nếu không có cha 
thì làm gì có con? Như vậy tâm và vật không thể hiện hữu độc lập, riêng biệt." 


Cũng như trong Bồ tát hạnh, trong Giáo tập yếu (Siksàsamuccaya), ngài 
Santideva thường xuyên nhắc nhủ chúng ta cần trau đồi trí huệ quán chiếu 
tánh không thật có của các pháp. Sau đây là một đoạn văn giải thích thế nào là 
quán niệm tâm ý, Thiền sư Thích Nhất Hạnh trích dịch. Nội dung của tâm ý là 
những hiện tượng tâm lý được gọi là tâm hành hay tâm sở. Cảm thọ cũng là 
tâm hành nhưng được xếp riêng ra một loại, vì phạm vi của cảm thọ rất rộng. 
Tất cả những hiện tượng tâm ý khác như tưởng (tri giác), hành (tâm tư), và 
thức (nhận thức) đều là những tâm hành, đối tượng của phép quán niệm tâm ý 
trong tâm ý. 


"Hành giả tìm tâm bên trong cũng như bên ngoài không thấy. Không thấy tâm 
nơi ngũ uân, nơi tứ đại, nơi lục nhập. Hành giả không thấy tâm nên tìm dấu 
của tâm và quán niệm: 'Tâm do đâu mà có?' Và thấy răng: Hễ khi nào có vật 
là có tâm. Vậy vật và tâm có phải là hai thứ khác biệt? Không, cái gì là vật, 
cái đó cũng là tâm. Nếu vật và tâm là hai thứ thì hóa ra tâm có hai từng. Cho 
nên vật chính là tâm. Vậy thì tâm có thể quán tâm không? Không, tâm không 
thể quán tâm. Một lưỡi gươm không thể tự cắt mình, ngón tay không thể tự sờ 
mình, tâm không thể quán mình. Bị dẫn ép tứ phía, tâm phát sinh, không có 
khả năng an trú, như con vượn chuyền cành, như hơi gió thoảng qua. Tâm 
không có tự thân, chuyên biến rất chóng, bị cảm giác làm dao động, lấy lục 
nhập làm môi trường, duyên thứ này, tiếp thứ khác. Làm cho tâm ổn định, bất 
động, tập trung, an tĩnh, không loạn động, đó gọi là quán niệm tâm ý." 


Nhờ chánh niệm soi sáng, tự tính tức tánh Không của đối tượng quán chiếu 
hiển lộ. Ngài Santideva xác quyết: "Khi luyện tập, quán chiếu thành thói quen 
thấy được Tánh Không của các pháp thì sự bám víu, cho răng chúng thực có, 
sẽ tan biến. Nhờ lập đi lập lại trong tâm: 'các pháp không thực có', cuối cùng 
ngay cả ý niệm về tánh Không cũng tan biến. Khi nói một vật không thực có 
(hiện hữu) có nghĩa là không thể tìm thấy nó sau cuộc khảo sát tối hậu. Khi 
không còn tìm ra được một sự hiện hữu nào có thể phủ nhận, thì nói chi đến 
sự không-hiện hữu? Khi Có và Không không còn khởi lên trong tâm thì không 
còn øì khác có thể khởi lên được nữa là lúc đó tâm sẽ hoàn toàn văng lặng." 


259 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


Khi đó là Tri kiến Phật. Và nói theo Thiền sư Thần Hội: "Tri tức tri tâm không 
tịch. Kiến tức kiến tánh vô sanh. Tri kiến phân minh, bất nhất bất dị. Cố năng 
động tịch, thường diệu lý sự giai như như, tức xứ xứ năng thông đạt, tức lý sự 
vô ngại. Lục căn bất nhiễm tức định huệ chi công. Lục thức bất sanh tức như 
như chi lực. Tâm như cảnh tạ, cảnh diệt tâm không. Tâm cảnh song vong, thể 
dụng bất nhị. Chân như tánh tịch, Huệ giám vô cùng." (HIến tông ký. Đại tạng 
Hán quyền 51 trang 459) 


Thiền sư Thích Thanh Từ giảng: "Khi mình đạt được tri kiến Phật là biết được 
tâm lặng lẽ, thấy được tánh vô sanh. Có nghĩa là tuy ở trong lặng lẽ mà vẫn 
thấy biết rõ ràng, nên không thể nói là hai cũng không thể nói là một. Tuy có 
động có tịch mà thường ở trong diệu lý, tuy có lý có sự mà thường được như 
như. Mỗi mỗi đều thông suốt không ngăn ngại nhau. Do chúng ta có tu định, 
huệ, nên sáu căn không nhiễm theo sáu trần, và sống được với sức yên lặng. 
Tâm thể yên lặng nên sáu thức không sanh, không dong ruỗi theo sáu trần, 
nên hằng sống với bản thể như như. 


Tâm mà như thời bặt cảnh, cảnh mất thời tâm không. Cảnh và tâm tương quan 
với nhau. Hễ tâm chạy theo cảnh thời cảnh thành có. Nếu tâm không chạy 
theo cảnh thời cảnh thành không. Đây là hai lối tu đặc biệt. Một là lối tu 
hướng vào tâm, chỉ làm chủ nơi tâm; tâm lặng lẽ thời bao nhiêu cảnh trở thành 
vô nghĩa, trở thành lặng lẽ. Hai là nhìn thấy cảnh thấy người, biết là do duyên 
sinh, tự tính là Không. Người cảnh đều không thời tâm còn đâu mà bám. 
Người cảnh không thật thời hết phân biệt, hết phân biệt thời tâm trở thành 
không. 


Thấy nghe hiểu biết là cái dụng của tâm thể. Một khi trở về tâm thể rồi thời 
tuy cũng thấy, cũng nghe, cũng hiểu, cũng biết mà thường vắng lặng không có 
chấp dính vào náo động như phàm phu. Tức tâm cảnh vắng lặng thời thể dụng 
chăng khác. Trí tuệ soi sáng vô cùng vô tận, diệu dụng thấy nghe hiểu biết vô 
lượng vô biên." 


260 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


pmmie 


V, Luận giả 


16. Nhân và duyên trong Phẩm L .................................-- 262 
17. Vô thường và Biến chuyển trong Phẩm II .................... 285 
18. Điều kiện nhận thức trong Phẩm III ........................... 303 
19. Năng tạo và sở tạo trong Phẩm IV ............................. 3I8 
20. Năng tướng và sở tướng trong Phẩm V ....................... 333 
21. Hữu và sở hữu trong Phẩm VI ................................. 346 


261 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


16. Nhân và duyên trong Phẩm I 


A. Phẩm I: Quán Nhân Duyên (Dịch Việt) 


I.1. Các pháp chăng sinh ra từ tự thể/ Cũng chăng sinh ra từ một vật thể khác/ 
Chẳng sinh ra từ tự thể và vật thể khác. Chẳng sinh ra không nguyên nhân/ Vì 
thế biết các pháp vốn không sinh.// 


I.2. Như tự tính các pháp/ Không ở tại trong duyên/ Vì tự tính không có / Nên 
tha tính cũng không.// 


I.3. Nhân duyên, thứ đệ duyên/ sở duyên duyên, và tăng thượng duyên/ Đó là 
bốn duyên sinh ra chư pháp/ Không có duyên thứ năm.// 


L4. Quả sinh ra từ duyên/ Sinh ra từ phi duyên/ Duyên ấy có quả/ Duyên ấy 
không có quả.// 


L5. Nhân là pháp sinh ra quả/ Pháp đó gọi là duyên/ Vậy nếu quả chưa sinh/ 
Sao không gọi là phi duyên?// 


L6. Quả ở trước trong duyên/ Có hay không đều không thể được/ Không có 
trước thời duyên cái gì?/ Có trước thời đâu cần duyên?// 


L7. Nếu quả chăng có sinh ra/ Cũng chắng không sinh ra/ Cũng chẳng có và 
không sinh ra/ Thời sao bảo là có nhân duyên?// 


L§. Quả nếu khi chưa sinh/ Thời chẳng nên có diệt/ Pháp diệt thời đâu làm 
duyên?/ Cho nên không có thứ đệ duyên.// 


I.9. Như chư Phật đã dạy/ Pháp vi diệu chơn thật/ Nơi đây không pháp duyên/ 
Làm sao có duyên duyên?// 


I.10. Các pháp không có tự tính/ Nên không có tướng Hữu/ Câu nói "Có cái 
này, cho nên/ Cái kia có” không hợp lý.// 


262 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


L11. Nơi nhân duyên mỗi mỗi hay cọng chung/ Không tìm thấy quả được/ 
Nếu quả không ở nơi nhân duyên/ Sao bảo quả sinh ra từ duyên?// 


L.12. Nếu quả không ở nơi duyên/ Mà sinh ra từ duyên/ Vậy sao quả ấy không 
từ/ Trong phi duyên mà sinh ra?// 


L13. Nếu quả sinh ra từ duyên/ Duyên ấy không có tự tính/ Sinh ra từ cái 
không có tự tính/ Thời làm sao sinh ra từ duyên được?// 


I.14. Quả không sinh ra từ duyên/ Không sinh ra từ phi duyên/ Vì quả không 
có cho nên/ Duyên và phi duyên cũng không.// 


B. Luận Giải 


Ngay trong Phẩm mở đầu, Trung luận đả phá các thuyết về nhân duyên. Từ 
nghìn xưa đã có rất nhiều luận thuyết giải thích thế giới do đâu mà có, tồn tại 
như thế nào, và liên tục ra làm sao. Đối với đức Phật, hết thảy hiện tượng tuy 
là vô thường biến thiên, nhưng cái thiên biến vô thường ấy không phải ngẫu 
nhiên mà có. Nhờ tự giác, Ngài đã quán triệt được cái lý pháp nhất quán vĩnh 
viễn bắt diệt chi phối và thống nhất hết thảy mọi hiện tượng trong thế gian. Đó 
là lý pháp nhân duyên: "Chư pháp nhân duyên sinh". Nghĩa là, sự thành lập 
của mọi hiện tượng đều do quan hệ tương đối, ngoài mối quan hệ ấy ra không 
một vật gì được thành lập. Kinh Đại duyên, Trường bộ, Thích Minh Châu 
dịch, thuật lại đức Phật dùng nhiều danh từ: nhân, duyên (điều kiện), tập, ... để 
gọi tên mối quan hệ ấy, như trong các đoạn: "Do vậy, này Ananda, như vậy là 
nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên của danh 
sắc, tức là thức............ Do vậy, này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là 
duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên của thức, tức là danh sắc." 


Về tác dụng của nhân duyên, tức lý duyên khởi, thời đức Phật thường định 
nghĩa như sau: "Cái này có thời cái kia có; cái này không thời cái kia không; 
cái này sinh thời cái kia sinh; cái này diệt thời cái kia diệt." (Kinh Phật tự 
thuyết. Tiểu bộ I) "Cái này có thời cái kia có; cái này không thời cái kia 
không" là chỉ bày quan hệ hỗ tương tôn tại. "Cái này sinh thời cái kia sinh; cái 
này diệt thời cái kia diệt" là nói lên quan hệ hỗ tương nhân quả. Theo lý duyên 
khởi, toàn thể vũ trụ là những lớp quan hệ trùng trùng vô tận, thế giới hiện 
tượng là một mạng lưới nhân duyên sinh vĩ đại trong đó hết thảy hiện tượng 

263 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


đều là tương đối, quan hệ chăng chịt với nhau, nương vào nhau mà tôn tại. 
Không một sự vật nào trong đó có thể tách rời mỗi quan hệ nhân duyên mà có 
thể tự tồn. Chính vì các mối quan hệ nhân duyên mà không có một vật gì 
thường hằng tôn tại, tạo nên một thế giới biến thiên, vô thường, không một 
giây phút đứng yên. 


Lý duyên khởi là một phương tiện độc đáo để đức Phật giải thích bản chất của 
sự hữu (bhava), lấy nhân sinh quan làm nên tảng, mà không sa vào hai cực 
biên thường kiến và đoạn kiến. Hãy nghe đức Phật giảng cho Trưởng lão Ca 
Chiên Diên về vấn đề thế giới và nhân đó mà chỉ bày rõ về lý duyên khởi thu 
gọn trong mười hai nhân duyên dùng làm nên tảng lập cước cho pháp môn 
Trung đạo của Ngài. 


"Này Ca Chiên Diên, thê giới này phân lớn y chỉ vào hai cực đoan này: có và 
không có. 


Tât cả là có, này Ca Chiên Diên, là một cực đoan. 
Tât cả là không có, là cực đoan thứ hai. 


Xa lìa hai cực đoan ấy, này Ca Chiên Diên, Như Lai thuyết pháp theo Trung 
đạo: Vô minh duyên hành. Hành duyên thức. Thức duyên danh sắc. Danh sắc 
duyên lục nhập. ..." (Kinh Ca Chiên Diên Thị (Kaccàyanagotta), Tương Ung 
Bộ, Thích Minh Châu dịch) 


Như vậy, đối với vẫn đề thực tại, đức Phật hiển nhiên đã giữ thái độ Trung 
đạo qua thuyết nhân duyên. Trung luận gắn liền tánh Không với Duyên khởi 
để minh giải thuyết Trung đạo theo đúng giáo lý của đức Thế Tôn, tức là 
phương pháp tu tập để từ bỏ hai cực đoan chấp không và chấp có. Nền tảng 
triết học Trung quán tựa trên kinh nghiệm thực tế: "Chưa từng thấy có bất cứ 
pháp nào không sinh từ nhân duyên. Thế nên tất cả các pháp đều Không." [Vị 
tăng hữu nhất pháp/ Bất tùng nhân duyên sinh./ Thị cố nhất thiết pháp/ Vô bất 
thị không giả.// (Bài tụng Trung luận, XXTIV.19)| 


Trong thực tế, sự hiện hữu của mọi sự vật luôn luôn tùy thuộc vào nhân 
duyên. Do đó, chúng không có tự tính, nghĩa là không có yếu tính quyết định, 
264 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


không có tánh, tướng, và dụng đích xác. Ngài Long Thọ nói: " Các pháp do 
Duyên khởi, nên ta nói là Không". Vậy Không ở đây là vô tự tính, là xa lìa và 
vượt ra khỏi quan niệm có-không thông tục, nên được gọi là Trung đạo. 


Nếu pháp tự nó đã có tánh tướng thời dứt khoát chúng không cần lệ thuộc vào 
các duyên mà hiện hữu. Nhiều trường phái chủ trương các pháp sẵn có thực 
hữu định tánh nơi tự tính của chúng và tin tưởng luận thuyết của họ có công 
năng làm hiển lộ tự tính của sự vật bằng ngôn thuyết. Ngài Long Thọ không 
tin vào khả năng mô tả thực tại của ngôn thuyết và chủ trương ngược lại. Với 
bất cứ lý thuyết nào, ngôn ngữ và luận lý là phương tiện tất yếu đề trình bày 
sự thành lập lý thuyết đó. Vì mọi tư tưởng cần phải phát biểu qua ngôn ngữ, 
cho nên quy tắc văn phạm và ý nghĩa của ngôn từ có ảnh hưởng quyết định 
đến đường lối cầu tạo lý thuyết. Như vậy, nếu tìm ra được tự tính của sự vật 
thời tự tính ấy tất nhiên phải được phát biểu theo cái khung ngôn ngữ và luận 
lý của lý thuyết liên hệ. Ngôn từ danh tự dùng phô diễn lý thuyết thật ra chỉ để 
giải thích một lối nhìn sự hữu chứ không mô tả một thực tại nào tương ứng 
với sự hữu. Tác dụng của ngôn thuyết là kết hợp các thuộc tính của sự hữu tùy 
theo tình ý của cá nhân và ước lệcủa cộng đồng. Bởi thế cho nên trong Phẩm 
thứ nhất này đả phá các thuyết về nhân duyên là nhằm bài bác phủ nhận cách 
thức hiểu biết nhân duyên của các hệ thống tư tưởng khác nhau mà thôi, chứ 
không có một thực tại nào bị đả phá cả. 


Cần phân biệt ý nghĩa của hai chữ nhân (hetu) và duyên (pratyaya) được nói 
đến trong Trung luận. Chữ "nhân" (hetu) trong Trung luận là để chỉ một hiện 
tượng (biến có, trạng thái, hay quá trình) có tự tính và hữu lực, nghĩa là tự nó 
đơn độc hay chung hợp với duyên mà có năng lực dẫn sanh quả. Ngài Long 
Thọ không chấp nhận sự vật có tự tính và khái niệm năng lực dẫn sanh quả từ 
tự tính nên phản bác mọi sự hiện hữu của nhân (Bài tụng L.1). Chữ "duyên” 
(pratyaya) có thể hiểu là "duyên pháp" hay pháp làm duyên, là hiện tượng có 
thể trưng ra nhằm cắt nghĩa điều kiện liên hệ đến sự hiện khởi của một hiện 
tượng khác gọi là "pháp duyên khởi", còn được gọi là "quả do duyên sinh". Sự 
liên hệ giữa hai pháp, pháp làm duyên và pháp duyên khởi, cũng được gọi là 
"duyên", và được đặt tên tùy thuộc theo đặc tính của duyên pháp. Đó là ý 
nghĩa của chữ "duyên" trong bài tụng I.3. Ngài Long Thọ nói đến bốn loại 
duyên theo thuyết Bốn duyên là thuyết có tính thống nhất giữa các luận sư 

265 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


Phật giáo. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng duyên cũng như mọi pháp khác 
không có tự tính, và không một không khác (phi nhất phi dị) với quả do duyên 
sinh. Đó là điều chủ yếu mà ngài Long Thọ thường xuyên nhắc nhở trong 
Phẩm [ này. 


Trong bài tụng đầu, L.1, biện chứng tứ cú được áp dụng để phản bác hết thảy 
mọi kiến giải về sự sinh khởi của các pháp do tác dụng của năng lực dẫn sanh 
quả từ tự tính của các nhân. Bài tụng này đáng lý phải đặt ở tận cùng Phẩm I 
vì nói lên kết luận của Phẩm là các pháp không sinh khởi do năng lực dẫn 
sanh quả từ tự thể hay từ nơi tự tính của vật thể khác. Ngôn ngữ và luận lý 
không có khả năng giải thích tánh phi nhất phi dị tức tánh Không của sự sinh 
khởi. Nói một cách dễ hiểu, sự sinh khởi không thật có giữa hai vật thể đồng 
nhất hay sai khác. Từ quan điểm Bát nhã, sinh khởi chỉ là danh tự giả tướng. 


Bản chữ Hán: 


I.1. Chư pháp bắt tự sinh/ Diệc bất tòng tha sinh/ Bất cọng bắt vô nhân/ Thị cô 
tri vô sinh.// 


Dịch: I.1. Các pháp chẳng sinh ra từ tự thể/ Cũng chắng sinh ra từ một vật thể 
khác/ Chăng sinh ra từ tự thể và vật thể khác. Chăng sinh ra không nguyên 
nhân/ Vì thế biết các pháp vốn không sinh.// 


Sự sinh khởi có nguyên nhân được nêu ra trong ba thiên kiến đầu. Thiên kiến 
thứ nhất, sinh khởi là sinh khởi từ tự thể, chủ trương quả phải sẵn có trong 
nhân thời nhân mới thật là nhân của quả đó. Nếu không, thời nhân hiện hữu 
mà không có sẵn quả ở bên trong tất nhiên nhân không bắt buộc có tác dụng 
sinh quả, như thế đâu có thật là nhân. Không cân thiết toàn thể quả phải có sẵn 
trong nhân mà chỉ cần khi nhân của nó hiện hữu, thời đã chứa nó dưới hình 
thức một tiềm năng hiện khởi là đủ rồi. Trong trường hợp quả có sẵn trong 
nhân như vậy thời quả đã có thể cách hiện hữu trước khi lộ phát. Chính sự 
hiện hữu của quả trong cách thế tiềm ấn như vậy giải thích quả từ đâu mà sinh 
khởi. Nói cách khác, do sự hiện hữu từ trước mà xuất sinh cái quả trong 
đương thời, trong hiện tại. Nói như thế là bảo rằng quả sinh ra từ tự thể, hay 
nhân và quả là một. Sự sinh khởi từ tự thể thường được ví với sự tương quan 
nhân quả giữa hạt và mộng. Theo thiên kiến thứ nhất, về bản chất, hạt và 


266 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


mộng không sai khác nhau. Mộng ân trú trong hạt như một tiêm năng sinh 
khởi. Chính cái cách thê hiện hữu của mộng như vậy nên mới nói hạt là nhân 
của mộng và mộng sinh khởi là sinh khởi từ chính nó. 


Thiên kiến thứ hai, sinh khởi từ vật thê khác, chủ trương nhân và quả sai khác. 
Nhân có đặc tính của nhân, quả có đặc tính của quả. Chúng có thê hiện hữu 
độc lập nhau. Sở dĩ chúng liên hệ với nhau là vì vật thể này có năng lực dẫn 
sanh vật thể kia. Ví như sự tương quan giữa cha mẹ và con cái. Cha mẹ sinh ra 
con cái nhưng không đồng nhất với con cái. 


Thiên kiến thứ ba, sinh khởi từ tự thể và vật thê khác, chủ trương phối hợp hai 
thiên kiến đầu. Hãy trở lại với thí dụ hạt giống. Kẻ chủ trương thiên kiến sinh 
khởi từ một vật thể khác có thể bảo răng nếu hạt không được gieo trồng, tưới 
nước, bón phân, vân vân ... thời dẫu mộng có sẵn trong hạt mộng vẫn không 
thể đâm chồi. Mặt khác, nếu mộng sẵn có trong hạt ở cách thế tiềm năng sinh 
khởi, thời sự đâm mộng có thể không cần đến đất, nước, phân, ... là những vật 
thể sai khác với mộng. Vì thế, kẻ chủ trương thiên kiến sinh khởi từ tự thể có 
thể phản bác lại rằng dẫu có gieo trồng, tưới nước, bón phân bao nhiêu đi nữa, 
mà mộng không có tiềm năng sinh khởi thời đâu có chuyện gì xảy ra. Tất cả 
duyên trong thế gian không đủ để làm sinh khởi quả nếu quả hoàn toàn không 
ở trong cách thế tiềm năng dẫn sanh quả. Do đó, chủ trương sinh khởi từ tự 
thể và vật thể khác bằng cách phối hợp hai thiên kiến đối nghịch thời có thể 
giải thích hợp lý do đâu mà có sự hiện khởi: Quả hiện khởi một mặt là do 
duyên nội tại có tiềm năng dẫn sanh quả và mặt khác là do những điều kiện 
ngoại tại cách thế hiện hữu mới biến chuyền từ tiềm thể thành đương thẻ. 


Cuối cùng, thiên kiến thứ tư, sinh khởi không nguyên nhân, chủ trương không 
có tương quan liên hệ gì giữa các hiện tượng. Lý do: Tất cả luận thuyết thành 
lập để chủ trương ba thiên kiến vừa đề cập ở trên đều chứa mâu thuẫn nên 
không hợp lý. Ngoài ra, nếu quan niệm sự liên hệ giữa hiện tượng như một sự 
đồng nhất hay như một sự sai khác, thời tất cánh đi đến kết luận là thế giới 
hiện tượng sụp đồ thành một khối không màu sắc, không sai biệt hay hết thảy 
mọi sự vật sinh khởi không có nguyên nhân! 


267 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


Bài tụng I.2 nói rõ là sự quán sát mối tương quan liên hệ giữa các pháp làm 
duyên và quả xuất sanh cho thấy không có dấu hiệu gì là quả ở nơi các duyên 
trong tiềm thế một năng lực dẫn sanh quả. 


Bản chữ Hán: 


L2. Như chư pháp tự tính/ Bắt tại ư duyên trung/ Dĩ vô tự tính cố/ Tha tính 
diệc phục vô.// 


Dịch: I.2. Như tự tính các pháp/ Không ở tại trong duyên/ Vì tự tính không có 
/ Nên tha tính cũng không.// 


Theo định nghĩa, tự tính là yếu tính quyết định của một vật thể tự hữu, tự lập, 
tự tồn, và dị biệt. Nó thường tồn bất biến. Hiện tượng có tự tính thời có một 
tính cách độc lập riêng biệt đối với các pháp. Kinh nghiệm xác nhận trong 
duyên không tìm thấy tự tính của pháp. Lấy trường hợp bật đèn làm thí dụ để 
giải thích hai câu đầu. Ánh sáng hiện lên là do đâu? Pháp nào làm duyên cho 
ánh sáng hiện khởi? (1) Tại vì cái nút điện được bấm. (2) Tại vì mạng điện 
gồm dây, bỏng đèn, dòng điện vận hành tốt. (3) Tại vì các âm điện tử chuyển 
biến mức năng lượng khi các nguyên tử trong sợi tim đèn bị kích thích. (4) Là 
để có thể nhìn thấy được. Mỗi câu trả lời như vậy trưng ra một điều kiện làm 
duyên cho ánh sáng hiện khởi. Không một câu nào nói đến tiềm lực hay công 
năng dẫn sanh ánh sáng cả. 


Bây giờ do quán sát, ta thấy không có ánh sáng trong cái nút bấm, trong mạng 
điện, trong sợi tim đèn, hay trong mục đích thắp sáng. Vậy ánh sáng xuất hiện 
và biến mất là tùy theo duyên có hội đủ hay không. Đây là trường hợp quán 
sát thấy (1) sự sinh khởi và tồn tại của các hiện tượng là tùy thuộc các duyên, 
(2) không có một cái gì đáng gọi là tự tính của chư pháp ở tại trong các duyên, 
và (3) ngoài các duyên không còn nơi nào khác khả dĩ xuất sanh tự tính. Sự 
thấy biết như vậy tất nhiên dẫn đến kết luận là hết thảy mọi hiện tượng do 
duyên sinh đều không có tự tính. Nói theo Pháp tướng tông, thời "Nhất thiết 
pháp vô tự tính". Nói theo Pháp tánh Không tông, thời "Nhất thiết pháp 
Không". Không là vô tự tính, cũng có nghĩa là vô ngã, là vô sở đắc. 

Hai câu cuối bài tụng đề cập khái niệm "tha tính". Tha tính là một định tánh 


của bản thể mà đặc tính là tổn tại tùy thuộc vào một vật thể khác. Như cái bàn 
268 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


chăng hạn, nó có tha tính là khi nào bản thể nó có định tánh tồn tại lệ thuộc 
vào các bộ phận của nó, vào một vài tắm ván, vào đôi tay khéo léo của một 
ông thợ mộc, v..v... Chủ trương một sự vật không có tự tính mà có tha tính tức 
là quan niệm sự tỒn tại của sự vật ây lệ thuộc vào thật thể cố định của những 
sự vật khác nó. Có thể nói tha tính là tánh lệ thuộc vào tự tính của sự vật khác. 
Mối quan hệ lệ thuộc này thường được quan niệm như là năng lực dẫn sanh 
quả phát xuất từ tự tính của sự vật khác. Xác định được nó là chỉ khi nào ta có 
thể phân biệt các sự vật sai khác nhau. Ngài Long Thọ bảo: "Vì tự tính không 
có, nên tha tính cũng không." Quả vậy, đề phân biệt hai sự vật sai khác nhau, 
phải dựa trên tự tính của chúng. Vì tất cả mọi pháp đều vô tự tính nên không 
phân biệt được chúng sai khác. Do đó không có tha tính. 


Phân biệt pháp làm duyên và pháp duyên khởi là cốt để tiện thấy rõ cái gì là 
duyên pháp dùng cắt nghĩa cái gì là quả do duyên sinh. Thật ra, thực tại là một 
mạng lưới các tiến trình tương liên tương tục rộng lớn bao la vô cùng tận. Khi 
trưng dẫn một số hiện tượng làm duyên để giải thích một hiện tượng quả nào 
đó, ta đã dụng ý lôi kéo từ mạng lưới ấy ra một số hiện tượng thích ứng với 
nhu cầu và ngôn ngữ của địa phương và thời đại. Đúng như Heisenberg đã 
nói: "Cái ta quan sát không phải là thực tại mà là cái thực tại biểu lộ ứng với 
cách ta đặt vấn đề." Đặt trọng tâm vào vấn đề tìm hiểu quan hệ giữa duyên và 
quả ngay trong Phẩm đầu tiên của Trung luận, ngài Long Thọ muốn ta thường 
xuyên quán sát và phân tích trên lộ trình tu tập sự liên hệ giữa hành tức 
phương pháp luận và quả tức mục đích luận hợp theo Trung đạo tức giáo lý 
Duyên khởi của đức Thế Tôn. 


Bài tụng I.3 nói đên bôn thứ duyên, và bôn mà thôi, có thê vin vào đó mà giải 
thích và tiên đoán các hiện tượng. 


Bản chữ Hán: 


I3. Nhân duyên thứ đệ duyên/ Duyên duyên tăng thượng duyên/ Tứ duyên 
sinh chư pháp/ Cánh vô đệ ngũ duyên.// 


Dịch: L3. Nhân duyên, thứ đệ duyên/ sở duyên duyên, và tăng thượng duyên/ 
Đó là bốn duyên sinh ra chư pháp/ Không có duyên thứ năm.// 


269 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


Sự thành lập của bất cứ hiện tượng nào đều không ngoài cái kết quả của 
những điều kiện tất yếu được quan sát từ nhiều lập trường khác nhau. Cho 
nên, tuy cùng là một sự kiện, nhưng vì phải thích ứng với những quan hệ tạp 
đa và vì do cách nhận xét bất đồng thành ra mới có nhiều loại duyên. Ngài 
Long Thọ đề cập bốn loại duyên được nói đến trong thuyết Bốn duyên và 
được đa số luận sư Phật giáo đồng ý: nhân duyên, thứ đệ duyên còn gọi là 
đăng vô gián duyên, sở duyên duyên còn gọi là cảnh giới duyên, và tăng 
thượng duyên. Cũng nên biết ngoài thuyết Bốn duyên còn có thuyết Sáu nhân. 
Chữ nhân dùng trong thuyết Sáu nhân có nghĩa là duyên. Theo Câu Xá tông, 
điểm sai khác giữa hai thuyết là ở chỗ Bốn duyên chủ ý nói về sự hiện khởi 
của nhận thức, còn Sáu nhân chủ yếu chỉ sự hoạt động của sinh mệnh, ngoài 
sự chỉ chung cả muôn pháp. 


Nhân duyên vốn là một từ ngữ tổng quát chỉ những nguyên nhân, điều kiện, 
hoặc sự tình thành lập hiện tượng. Bất cứ một sự vật nào được thành lập, 
không trực tiếp thời gián tiếp, đều bao hàm ý nghĩa nhân duyên trong đó. 
Nhưng nếu khoáng đại phạm vi nhân duyên một cách thái quá thời nó trở 
thành vô ý nghĩa. Câu Xá tông hạn định ý nghĩa của nhân duyên, duyên thứ 
nhất, vào tác dụng của năm trong sáu nhân của thuyết Sáu nhân: (1) Câu hữu 
nhân, tức là những điều kiện hỗ tương tư trợ, nương nhau đắp đổi làm nhân 
làm quả để thành lập hiện tượng. Như quan hệ giữa chủ quan và khách quan, 
cả hai dựa vào nhau làm nhân cho nhau mà thành lập hiện tượng. (2) Đồng 
loại nhân hay tự chủng nhân là khi nhân và quả cùng một tính chất thời nhân 
ấy được gọi là đồng loại nhân. Hạt giống thiện quá khứ là nhân của thiện pháp 
trong đời hiện tại, vị lai. Hạt giỗng thiện quá khứ, hiện tại là nhân của thiện 
pháp trong đời vị lai. Bất thiện vô ký cũng như vậy. Do đó, hết thảy pháp đều 
có cái nhân hạt giống của chính mình. (3) Tương ưng nhân, có nghĩa như câu 
hữu nhân, chỉ khác là câu hữu nhân có phạm vi quán thống cả vũ trụ vạn hữu 
sắc tâm, còn tương ưng nhân thời chỉ giới hạn ở tâm vương và tâm sở. Hiện 
tượng tâm vương, tâm sở không thể tách rời mà phải tương ưng thuận hợp tư 
trợ cho nhau để phát sinh. Chính sự tương ưng đó cũng là nguyên nhân. (4) 
Biến hành nhân, hay cái phiền não mạnh mẽ nhất do thấy và tu Khổ đế, Tập 
đế mà được đoạn trừ là nhân của hết thảy pháp cấu nhiễm. (5) Dị thục nhân 
hay báo nhân, là tên gọi khác của thiện, ác nghiệp, tức là cái nhân dẫn đến kết 


270 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


quả sướng hay khổ trong tương lai. Nói một cách tổng quát, nghiệp tập sai biệt 
là nguyên nhân dẫn đến quả có tướng trạng bất đồng với nhân, nên gọi là dị 
thục nhân. 


Tóm lại, năm nhân ây gọi là nhân duyên. 


Duyên thứ hai, thứ đệ duyên hay đẳng vô gián duyên, diễn ra trong trật tự, cái 
này tiếp theo cái kia, những hậu quả đến trực tiếp, và bình đẳng sau những 
tiền nhân, như những làn sóng này kế tiếp theo những làn sóng khác. Nó chỉ 
rõ sự quan hệ trước, sau trong sự tồn tại liên tục của các pháp. Theo tâm lý 
học Phật giáo, tâm của chúng ta luôn luôn sinh diệt, không một phút nào dừng 
nghỉ, không một khắc nào ở trạng thái của cùng một tâm. Chính lý duyên khởi 
quy định sự tương tục của tâm giữa khoảng tiền niệm và hậu niệm. Nói cách 
khác, khi cái tâm tiền niệm chấm dứt và rút khỏi vị trí của mình thời dẫn khởi 
cái duyên cho hậu niệm xuất khởi để chiếm cứ địa vị đó. Cái duyên này gọi là 
thứ đệ duyên hay đăng vô gián duyên, vì nó là cái duyên tiếp nối bình đẳng 
trước sau không gián đoạn. Trừ tâm tâm sở pháp quá khứ, hiện tại và tối hậu 
của A la hán, các tâm tâm sở pháp quá khứ, hiện tại khác đều có thể làm thứ 
đệ duyên. 


Duyên thứ ba, sở duyên duyên hay cảnh giới duyên, chủ yếu chỉ ý nghĩa 
khách quan, tức là thâu tóm tất cả những đối tượng của tâm. Theo tâm lý học 
Phật giáo, tâm sinh khởi tất phải nhờ vào cảnh, nếu không có cảnh thời tâm 
không sinh. Luận Xá lợi phất a tỳ đàm giải thích sở duyên duyên như cái 
"đích", như nhằm vào cái đích làm duyên mà mũi tên được bắn đi. 


Trong khi duyên thứ nhất, Nhân duyên, đồng nhất với năm nhân kề ở trên thời 
duyên thứ tư, Tăng thượng duyên, là một với nhân thứ sáu, Năng tác nhân. 
Năng tác nhân chỉ tất cả các pháp, trừ tự thể vì tự thể không thể làm nhân cho 
tự thể. Nó là yếu tố dẫn đạo trong sự phát sinh một quả, là nguyên nhân bao 
trùm tất cả, không luận đồng thời hay dị thời. Nội tâm, ngoại vật, hữu vi, vô vi 
đều có thể trở thành năng tác nhân cho nhau được cả. Bởi vậy, phạm vi của 
Tăng thượng duyên rất rộng. Đắng vô gián duyên và sở duyên duyên, tóm 
lược mà nói, đều được liệt vào tăng thượng duyên, vì đồng là pháp cần hội đủ 
duyên thời quả mới xuất sanh. 


271 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


Theo luận A tỳ đạt ma pháp yếu, tăng thượng duyên, nói cho cùng, không 
ngoài ý nghĩa chỉ cái tác dụng tinh thần mạnh mẽ, nghĩa là do cái động cơ 
trung tâm như dục, tỉnh tấn, cho đến tâm, tư duy, mà chi phối mọi hành vi của 
chúng ta. Nói một cách đơn giản, chúng ta có lòng dục sinh khởi. Nhận xét 
trên lập trường duyên, thời lòng dục đó gọi là nhân duyên nếu đứng về 
phương diện sinh khởi các hỗ tương tác dụng, hay phương diện tâm tâm sở 
đồng khởi mà nói, là thứ đệ duyên nếu đứng về phương diện niệm trước diệt 
nhường chỗ cho niệm sau sinh, là sở duyên duyên nếu đứng về phương diện 
trở thành đối tượng mà nói, là tăng thượng duyên nếu đứng về phương diện 
động cơ trung tâm, hoặc về phương diện không chướng ngại, và không có 
quan hệ trực tiếp với sự thành lập một hiện tượng nào mà nói. 


Theo Duy thức, lấy nhãn thức làm mẫu mà nói, thời (1) nhãn thức ấy do 
chủng tử của nó hiện hành mà có, đó là nhân duyên, tức cái nhân làm duyên 
tố; (2) nhưng chủng tử nhãn thức hiện hành được là phải có nhãn căn, đó là 
tăng thượng duyên, tức dữ kiện thêm lên làm duyên tố; (3) phải có sắc cảnh, 
đó là sở duyên duyên, tức đôi cảnh làm duyên tố; và (4) phải do chính bản 
thân nhãn thức mà giai đoạn trước mất đi để chỗ cho giai đoạn sau sinh ra, đó 
là đăng vô gián duyên, tức sự mất đi của giai đoạn trước làm duyên tố. Như 
vậy, chỉ có chủng tử sinh hiện hành (chủng tử nhãn thức sinh nhãn thức) và 
hiện hành sinh chủng tử (nhãn thức sinh chủng tử nhãn thức) mới là nhân 
duyên, ba duyên kia không phải nhân duyên. Đó là nói theo ngài Vô Trước: 
"A lại da là nhân tô cho các pháp tạp nhiễm, các pháp tạp nhiễm cũng là nhân 
tố cho a lại da, chỉ sự thể này mới lập ra cái nghĩa nhân duyên, còn nhân 
duyên nào khác nữa thời không thể có được." (Nhiếp đại thừa luận. Thích Trí 
Quang dịch giải) Khi nói nhân duyên mới thật nói duy thức. 


Trở lại với thí dụ bật đèn. Ánh sáng hiện lên là do những duyên gì? "Tại vì cái 
nút điện được bấm", đó là nhân duyên. "Tại vì các âm điện tử chuyên biến 
mức năng lượng khi các nguyên tử trong sợi tim đèn bị kích thích", đó là một 
chuỗi thứ đệ duyên. "Tại vì mạng điện gồm dây, bỏng đèn, dòng điện vận 
hành tốt", đó là sở duyên duyên. "Là để có thể nhìn thấy được", đó là tăng 
thượng duyên. 


272 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


Bốn duyên nói trên có thể xem như tương ứng với bốn nguyên nhân của 
Aristotle: Nhân duyên như là nguyên nhân hữu hiệu (efficlent cause); thứ đệ 
duyên như là nguyên nhân chất thể (material cause); sở duyên duyên như là 
nguyên nhân hình thể (formal cause); và tăng thượng duyên như là nguyên 
nhân cứu cánh (final cause). 


Đến đây, một câu hỏi được đặt ra về vấn đề sinh khởi đối với bốn duyên. Tại 
sao một đẳng nói là các pháp xuất sinh từ bốn duyên, rồi đằng khác bảo ngược 
lại rằng các pháp vốn không sinh? Các bài tụng kế tiếp sẽ giải đáp câu hỏi này 
băng phương thức nhị đề. Đại khái, Phật nói có bốn duyên chỉ vì phàm phu 
thiếu trí, chấp trước nơi bốn duyên mà sanh tà luận. Đề phá chấp trước ấy, nên 
nói các pháp thật không, như tâm pháp do nhân duyên sáu căn sáu trần hòa 
hợp sinh, tâm ấy như huyễn như mộng, hư dối không có tánh nhất định. Trong 
Phẩm này, Trung luận đả phá cái lối nhìn sai lầm và cái chấp trước mê muội 
nhân duyên có tự tính, có thật thể, nhằm chỉ cho thấy rõ lý duyên khởi, theo 
đó hết thảy pháp đều không có tự tính, đều không có thật thẻ. 


Bài tụng L4 phản bác quan niệm biểu hiện sự liên hệ giữa hai pháp, duyên 
pháp và duyên khởi pháp, như là một năng lực tác dụng dẫn sanh quả. 


Bản chữ Hán: 


I4. Quả vi tòng duyên sinh/ VI tòng phi duyên sinh/ Thị duyên vi hữu quả/ 
Thị duyên vị vô quả.// 


Bản chữ Phạn: 
Kriyà na pratyayavafì nàpratyayavatì kriyà, 


pratyayà nàkriyàvantah kriyàvantás ca santy uta. 


Nêu ra bản chữ Phạn là để lưu ý đến chữ "quả" trong bài tụng I.4 này tương 
ứng với Phạn ngữ "kriyà". Kriyà có nghĩa là một năng lực, hay tiềm năng, hay 
tác dụng có hiệu quả. Vậy chữ quả trong bài tụng IL.4 phải hiểu là năng lực tác 
dụng dẫn sanh quả. 


273 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HA 


Dịch: L4. Quả sinh ra từ duyên/ Sinh ra từ phi duyên/ Duyên ấy có quả/ 
Duyên ấy không có quả.// 


Hai câu đầu cũng như hai câu cuối của I.4 được tổ chức theo luận thức lưỡng 
phân biện chứng y cứ vào quan hệ nhân quả giữa hai tôn y là quả và duyên. 
Trong hai câu đầu, tôn y trước là quả, tôn y sau là duyên được phân chia thành 
hai thiên kiến đối nghịch là duyên và phi duyên. Trong hai câu cuối, tôn y 
trước là duyên, tôn y sau là quả được phân chia thành hai thiên kiến đối 
nghịch là có quả và không có quả. 


Những thiên kiến nói trên là những kiến giải về mối quan hệ giữa pháp làm 
duyên và quả xuất sanh. Để phản bác những luận thuyết chủ trương điều kiện 
quả sinh khởi là trong duyên có sẵn một năng lực tác dụng (kriyà) có hiệu quả, 
hai câu đầu bài tụng I.4 đặt ra câu hỏi sau đây: "Nếu có một hiện tượng gọi là 
năng lực tác dụng dẫn sanh quả, thời năng lực ấy có cần duyên (điều kiện) để 
tác dụng có hiệu quả hay không?" 


Chỉ có hai cách trả lời. Cách thứ nhất: Năng lực tác dụng dẫn sanh quả cần 
duyên để tác dụng có hiệu quả. Như vậy sẽ đưa đến câu hỏi kế tiếp là làm thế 
nào các duyên đó sinh ra năng lực tác dụng dẫn sanh quả. Cái gì hòa hợp các 
duyên rời rạc ấy lại để tạo ra quả là năng lực dẫn sanh quả? Nguyên nhân vì 
đâu các duyên ấy cùng tác dụng chung về một hướng là tạo ra một năng lực 
dẫn sanh quả? Giả thử đáp lại rằng có các pháp khác làm duyên để đem lại sự 
hòa hợp hay hướng các duyên ấy về một quả. Trả lời như thế tất nhiên gây ra 
một chuỗi câu hỏi kế tiếp nghịch suy vô cùng tận không giải quyết được vấn 
đề. 


Cách thứ hai: Năng lực dẫn sanh quả không cần đến bất cứ điều kiện nào để 
tác dụng có hiệu quả. Nếu vậy, thời năng lực dẫn sanh quả là một hiện tượng 
không có nguyên nhân. Rốt cuộc, không cắt nghĩa được năng lực này sinh 
khởi như thế nào và tại sao có được một năng lực tác dụng sinh quả như thế. 
Nhằm mục đích đi tìm nguyên nhân nên mới tìm biết làm sao pháp hiện khởi 
là do năng lực dẫn sanh quả. Thế mà bây giờ bảo răng năng lực ấy không có 
nguyên nhân, thời rõ ràng năng lực dẫn sanh quả là một ngoại lệ đối với lý 
duyên khởi. Thêm nữa, hết thảy pháp do đó mà hóa ra sinh khởi không cần 
duyên! 

274 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


Hai cách trả lời đều không minh chứng được khái niệm năng lực dẫn sanh quả 
có thể giải thích sự quả sinh khởi. Bây giờ giả sử năng lực ấy là duyên sinh ra 
quả. Thử hỏi nó phát hiện từ lúc nào? Nếu phát hiện sau khi quả xuất sanh, nó 
hóa ra vô dụng. Nếu phát hiện trước khi quả xuất sanh, thời nó phải nhiếp 
nhập trong một sự vật. Sự vật ây không thể là hạt giống, vì hạt giống xem như 
không còn có nữa khi năng lực dẫn sanh quả phát hiện. Sự vật ấy không thể là 
mộng, vì mộng chưa thành lúc năng lực ấy phát hiện. Có thể nào nó phát hiện 
trong lúc hạt giống đang hóa mộng hay không? Không thể được, vì không có 
giây phút nào giữa giây phút trước và giây phút sau. 


Vậy hãy quan niệm năng lực ấy như là một quá trình gồm nhiều bước tiến, 
gôm nhiều chuyển hóa từ nguyên nhân đến lúc quả hiện thành. Quan niệm 
như thế rất thuận hợp với thuyết sát na sinh diệt. Nhưng thử hỏi các bước tiến 
trung gian dẫn đến thành quả được thực hiện ra làm sao? Trên nguyên tắc, ta 
sẽ lặp đi lặp lại một mô hình giải thích như sau. Ta có thể tưởng tượng hạt 
giống trương lớn rồi nứt ra, đâm chồi, trước ở dưới và sau trồi lên khỏi mặt 
đất. Và cứ giữa hai bước tiến kế tiếp ta lại tưởng tượng một số bước tiễn trung 
gian, v..v... Nhưng với lối giải đáp như thế thời đâu có thể cắt nghĩa được cách 
làm duyên nối kết hai bước tiến kế tiếp, một bước xem như nhân, bước kia 
xem như quả. Luôn luôn giữa chúng vẫn còn có một khoảng trống. Quả luôn 
luôn sai khác với nhân. Không có quan hệ nào giữa chúng cả! 


Hai câu trong phần cuối bài tụng I.4 nói đến ý nghĩa của năng lực tác dụng có 
hiệu quả căn cứ trên hai lập trường khác nhau. Theo tục đề, thời ta có thể nói 
theo ngôn ngữ thông thường "Duyên ấy có quả". Vì thông thường nói đến 
duyên tô của sự sinh khởi, ta quan niệm duyên là điều kiện dẫn đến quả. Do 
đó, khi nói: "duyên ấy có quả" tức là muốn bảo rằng điều kiện tác dụng hiệu 
nghiệm hay có hiệu quả. Nói cách khác, chính lòng dục sinh khởi là duyên tố 
của sự sinh khởi, tuy nhiên, không có nghĩa là tâm ta hàm chứa tiềm năng dẫn 
sanh quả hay có một năng lực dẫn sanh quả nảo đó kết nối tâm ta với quả sinh 
khởi. 


Ngược lại, theo Chân đế, "duyên ấy không có quả". Lý do: Lý duyên khởi 
không chấp nhận bất cứ khái niệm năng lực nào khả dĩ sinh quả và tiềm ấn 


275 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


trong các duyên, vì theo lý này, vạn vật đồng thời câu khởi, đồng thời hỗ 
nhiếp, và đồng thời hỗ dung. 


Thay vào năng lực tác dụng dẫn sanh quả, bài tụng I.5 đưa ra một khái niệm 
khác về quan hệ duyên-quả đề định nghĩa thế nào là duyên. 


Bản chữ Hán: 


I.5. Nhân thị pháp sinh quả/ Thị pháp danh vi duyên/ Nhược thị quả vị sinh/ 
Hà bất danh phi duyên.// 


Dịch: L5. Nhân là pháp sinh ra quả/ Pháp đó gọi là duyên/ Vậy nếu quả chưa 
sinh/ Sao không gọi là phi duyên?// 


Nên hiểu câu hỏi: "Sao không gọi là phi duyên" như là một cách nói rằng: 
"Pháp đó chính là phi duyên". Vậy theo bài tụng I.5, duyên và quả đồng thời 
câu sanh, nương vào nhau mà hiện khởi: có quả thời có duyên, không quả thời 
không duyên. Vậy ta có thể hiểu rằng chính do quả có thời duyên mới thành. 


Nhưng quả do đâu mà có? Sinh ra từ tự thể hay từ vật thê khác? Bài tụng L6 
đả phá hai thiên kiến đầu của tứ cú I.1: sinh ra từ tự thể và sinh ra từ vật thể 
khác. 


Bản chữ Hán: 


L6. Quả tiên ư duyên trung/ Hữu vô câu bất khả/ Tiên vô vi thùy duyên/ Tiên 
hữu hà dụng duyên.// 


Dịch: I.6. Quả ở trước trong duyên/ Có hay không đều không thể được/ Không 
có trước thời duyên cái gì?/ Có trước thời đâu cần duyên?// 


Trước tiên, hãy xét trường hợp quả có trước trong duyên. Nói cách khác, quả 
và duyên đồng nhất. Đó là thiên kiến thứ nhất của tứ cú I.1: "sinh ra từ tự thể". 
Nếu hiện khởi từ tự thể thời sự hiện khởi tiếp diễn liên miên bất tận vì tự tính 
đã hiển nhiên, nên sự sinh khởi một lần nữa không cần thiết. Không có gì 
ngăn trở hạt giống liên miên tự sinh ra hạt giống mà không nây mầm, không 
đâm chỗi, không sinh lá, không trổ hoa, không kết trái, v..v... Do đó không 
xuất hiện sự vật nào sai khác. 


276 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


Đề bào chữa, có thể biện luận rằng sự vật sai khác vẫn có thê xuất hiện. Ban 
đầu chúng ở trong tiềm thế sinh khởi, và sau đó hiển lộ trong trạng thái đương 
thể. Như vậy, chỉ có hình tướng hay trạng thái sai khác chứ bản chất vẫn bất 
biến đồng nhất. Nếu lý luận như thế thời với sự xuất hiện các hình tướng hay 
trạng thái sai khác theo cách đó, duyên và quả đâu có đồng nhất! Ví như các 
tượng bằng thạch cao. Thạch cao là duyên đâu có đồng nhất với hình tượng là 
quả! Vả lại nếu duyên và quả đồng nhất thời tại sao một đàng tác dụng như 
duyên, và đàng khác, tác dụng như quả? Bản chất của chúng tất phải không 
giống nhau vì những mệnh đề hợp lý với cái này không còn hợp lý với cái kia. 
Vả lại, nếu chúng đồng nhất thời làm sao có thể phân biệt đâu là duyên và đâu 
là quả? 


Vậy muốn giải thích lý pháp nhân duyên, không thể đồng nhất duyên và quả. 
Đồng nhất duyên và quả tức là phủ nhận lý pháp nhân duyên. 


Thứ đến, hãy xét trường hợp quả không có trước trong duyên. Nói cách khác, 
quả và duyên sai khác. Đó là thiên kiến thứ hai của tứ cú I.1: "sinh ra từ vật 
thể khác": duyên và quả là hai sự hữu có tự tính khác nhau. Giữa chúng hoặc 
có quan hệ hoặc không có quan hệ. Nếu không có quan hệ giữa duyên và quả 
thời sự vật hóa ra có thể sinh khởi bất kỳ ở đâu và từ bất cứ sự vật nào. Đá có 
thê như hạt giống đâm chồi mọc thành cây. Nhiều duyên khác nhau có thể 
cùng sinh một loại quả. Nếu có quan hệ giữa chúng, thời mỗi quan hệ giữa hai 
sự vật tự hữu độc lập không làm sao xác định nỗi. 


Ngoài ra, trên phương diện ngôn thuyết, nói đến nhân duyên sinh tức là đồng 
thời với sự phân biệt duyên và quả sai khác, phải tìm cách đồng nhất hóa 
duyên và quả để cắt nghĩa chúng liên hệ nhau. Do đó, mọi mệnh đề tôn thiết 
lập quan hệ duyên-quả phải một mặt, xác định duyên và quả thuận hợp nhau, 
nghĩa là có tính đồng nhất. Mặt khác, phải xác định chúng là hai vật thể khác 
nhau cần kết nối lại, nghĩa là có tính sai khác. Như vậy, mệnh đề tôn không 
thể thành lập như là một quan hệ đồng nhất, hay một quan hệ sai khác. Mệnh 
đề tôn cũng không thể là một quan hệ vừa đồng nhất vừa sai khác vì như vậy 
thời cầu trúc của mệnh đề phạm lỗi đối với luật phi mâu thuẫn: Hai tướng trái 
nghịch nhau không ở nơi một pháp. 


277 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


Tóm lại, duyên và quả không một không khác, cho nên quan hệ giữa chúng là 
Không, nghĩa là vô tự tính. Do đó, giữa duyên và quả không có một mỗi quan 
hệ nào thật hữu, có tự tính. 


Trên đây, bài tụng I.6 được giải thích theo hai thiên kiến đối nghịch: sinh ra từ 
tự thể hay duyên quả đồng nhất, và sinh ra từ vật thể khác hay duyên quả sai 
khác. Tuy nhiên, có thể giải thích theo cách khác. Hỏi rằng: "Quả có trước hay 
không có trước trong duyên?" tức là muốn hỏi "Duyên là duyên của quả hữu 
hay duyên của quả phi hữu?” 


lạ W 


Cần phải hiểu Trung luận mỗi lần nói đến "hữu" và "phi hữu" là nói theo 
nghĩa của đối phương. Theo đối phương, hữu có nghĩa là tự hữu, tức hữu có tự 
tính quyết định, và phi hữu là hoàn toàn không có, ngay cả giả hữu tức có một 
cách tương đối và vọng hữu tức có do biến kế sở chấp cũng đều không có. Vì 
vậy, theo bài tụng I.6, quan niệm rằng duyên dẫn đến quả hữu hay duyên dẫn 
đến quả phi hữu, cả hai đều không nghĩa lý. Đối với phi hữu hoàn toàn không 
có thời duyên cái gì? Đối với hữu có tự tính thời đâu cần duyên! Tóm lại, gạt 
bỏ trường hợp quả vừa có trước vừa không có trước trong duyên vì phạm lỗi 
đối với luật phi mâu thuẫn, thời trong cả hai trường hợp, quả có trước hay 
không có trước trong duyên, không có quả nào hiện khởi. 


Theo định nghĩa chữ duyên trong bài tụng L5, thấy nhân là pháp sinh ra quả, 
nên gọi là duyên. Nếu trước không quả, làm sao gọi là duyên? Bài tụng L6 xác 
quyết nếu trước có quả, thời không cần duyên; nếu trước không quả thời 
duyên cái gì; nếu trước không quả mà vẫn có, thời cũng có thể từ không duyên 
mà sinh. Lại nữa, nếu quả từ duyên sinh, quả tức thuộc duyên; duyên không tự 
tại, lại thuộc duyên khác. Nếu duyên không tự tại sao nói quả chỉ từ duyên ấy 
sinh? Do các việc như vậy, nên biết không có nhân duyên. Đó là ý nghĩa phủ 
nhận nhân duyên của bài tụng I.7. 


Bản chữ Hán: 


I.7. Nhược quả phi hữu sinh/ Diệc phục phi vô sinh/ Diệc phi hữu vô sinh/ Hà 
thời ngôn hữu duyên.// 


Dịch: L7. Nếu quả chẳng có sinh ra/ Cũng chăng không sinh ra/ Cũng chẳng 


có và không sinh ra/ Thời sao bảo là có nhân duyên?// 
278 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


Nếu quả không sinh ra thời không có duyên. Nếu quả sinh ra thời có ba trường 
hợp: quả có trước, hay không có trước, hay có trước và không có trước trong 
duyên. Như nói trên, trong cả ba trường hợp đều không có nhân duyên. 


Bài tụng L.§ phủ nhận thứ đệ duyên. 
Bản chữ Hán: 


L§. Quả nhược vị sinh thời/ Tắc bất ưng hữu diệt/Diệt pháp hà năng duyên/ 
Cô vô thứ đệ duyên.// 


Dịch: L.§. Quả nếu khi chưa sinh/ Thời chăng nên có diệt/ Pháp diệt thời đâu 
làm duyên?/ Cho nên không có thứ đệ duyên.// 


Gọi là thứ đệ duyên khi cái tâm niệm trước chấm dứt và dẫn khởi cái duyên 
cho niệm sau sinh ra và chiếm cái địa vị của nó vừa rút khỏi. Sự vật khi chưa 
sinh ra thời không hoại diệt. Diệt mà không mất tức là thường còn, làm sao 
làm thứ đệ duyên được. Diệt mà biến mất thời khi đã diệt, làm sao có thể làm 
thứ đệ duyên? Như tâm tâm sở pháp quá khứ đều đã diệt, không tạo tác được 
øì, thời làm sao làm thứ đệ duyên? Hiện tại có tâm thời không có thứ đệ 
duyên. Nếu tâm hiện tại làm thứ đệ cho tâm sắp sinh trong đời vị lai, thời tâm 
vị lai chưa có, làm sao cùng làm thứ đệ duyên được. Tóm lại, không thứ đệ 
duyên. 


Bài tụng I.9 phủ nhận sở duyên duyên. 
Bản chữ Hán: 


L9. Như chư Phật sở thuyết/ Chân thực vi diệu pháp/ Ư thử vô duyên pháp/ 
Vân hà hữu duyên duyên.// 


Dịch: L.9. Như chư Phật đã dạy/ Pháp vi diệu chơn thật/ Nơi đây không pháp 
duyên/ Làm sao có duyên duyên?// 


Như chư Phật dạy, hết thảy pháp vô tướng, vô duyên. Không có duyên pháp 
thời không có năng duyên và sở duyên. Vậy không có sở duyên duyên. 


279 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


Bài tụng I.10 phủ nhận tăng thượng duyên. 
Bản chữ Hán: 


I.10. Chư pháp vô tự tánh/ Có vô hữu hữu tướng/ Thuyết hữu thị sự cố/ Thị sự 
hữu bất nhiên.// 


Dịch: I.10. Các pháp không có tự tính/ Nên không có tướng Hữu/ Câu nói "Có 
cái này, cho nên/ Cái kia có” không hợp lý.// 


Câu "Cái này có, cái kia có" diễn nghĩa chữ tăng thượng duyên. Hết thảy pháp 
đều không có tự tính nên không thuộc gì, không nương øì, tất cả đều bình 
đăng. Bởi vậy, không có tăng thượng duyên. 


Trong chương 44: Giải thích nghĩa bốn duyên, luận Đại trí độ, Thích Thiện 
Siêu dịch, có đoạn nói về phá bốn duyên: "Bồ tát thực hành Bát nhã ba la mật 
quán bốn duyên như vậy, tâm không vướng mắc. Tuy phân biệt pháp ấy, mà 
biết nó không, đều như huyền hóa. Trong huyễn hóa tuy có các sai biệt, người 
trí quán nó, biết không có thật, chỉ dối gạt con mắt. Vì phân biệt biết pháp 
người phàm phu đều là điên đảo hư dối mà không thật, nên có bốn duyên. 
Như vậy thế nào là thật? Pháp hiền thánh nhân từ pháp phàm phu sanh, nên 
cũng không thật, như đã nói trong chương 18 không. 


Bồ tát ở trong Bát nhã ba la mật không có một pháp có tánh nhất định khả thủ 
nên không thể phá. Vì chúng sanh chấp trước vào không pháp do nhân duyên 
sanh nên gọi là có thể phá. Ví như trẻ con thấy trăng trong nước, tâm sanh ưa 
đăm, muốn lấy mà không thể lấy được, tâm lại ưu não. Người trí dạy rằng: tuy 
có thể mắt thấy, mà không thể tay lấy, đây chỉ phá cái có thể lẫy, không phá 
cái có thê thấy. " 


Rồi tiếp tục nói rằng muốn biết bốn duyên, thời nên thấu triệt tánh chơn không 
diệu hữu: "Bồ tát quán biết các pháp từ bốn duyên sanh, mà không chấp thủ 
tướng nhất định trong bốn duyên. Bốn duyên hòa hợp sanh như trăng trong 
nước, tuy là hư dối không có gì, nhưng phải từ trăng và nước làm nhân duyên 
sanh, chứ không từ duyên khác có được. Các pháp cũng như vậy, mỗi mỗi tự 
do nhân duyên sanh, không có thật nhất định. Vì vậy nên nói: Bồ tát muốn 


280 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


như thật biết tướng nhân duyên, thứ đệ duyên, duyên duyên, tăng thượng 
duyên, nên học Bát nhã ba la mật. 


Hỏi: Nếu muốn biết rộng nghĩa bốn duyên, nên học A tỳ đàm, cớ sao trong 
đây nói muốn biết nghĩa bốn duyên, nên học Bát nhã ba la mật? 


Đáp: Nghĩa bốn duyên trong A tỳ đàm kẻ sơ học như năm được chỗ thật của 
nó, lại tìm vào sâu hơn mà bị rơi trong tả kiến; như trước đã nói trong đoạn 
nghĩa phá bốn duyên. 


Lại nữa, sở nhân của các pháp là nhân nơi bốn duyên, bốn duyên lại nhân nơi 
cái gì? Nếu có nhân thời vô cùng, nếu không nhân thời vô thi, nếu vô thỉ thời 
vô nhân; nếu vậy thời hết thảy pháp đều nên phải vô nhân! Nếu có thi, thỉ thời 
không có sở nhân. Nếu không sở nhân mà có thời không đợi nhân duyên. Nếu 
vậy thời hết thảy pháp cũng không đợi nhân duyên mà có. 


Lại nữa, các pháp từ nhân duyên sanh có hai thứ: hoặc trong nhân duyên trước 
đã có, thời không đợi nhân duyên mà sanh, thời chắng phải nhân duyên; hoặc 
trong nhân duyên trước không có, thời không có mỗi mỗi nhân duyên. Vì hý 
luận bốn duyên, nên có các lỗi như vậy, còn như Bát nhã ba la mật là không, 
bất khả đắc, thời không có các lỗi như vậy; như người thế gian mắt, tai thấy 
sanh, già, bệnh, chết, ấy thời là có, mà tìm kỹ tướng nó thời không thể có 
được. Vì vậy nên trong Bát nhã ba la mật, chỉ trừ tà kiến mà không phá bốn 
duyên. Cho nên nói: Muốn biết bốn duyên, nên học Bát nhã ba la mật." 


Trong ba bài tụng kế tiếp, ngài Long Thọ dự đoán các câu hỏi của đôi phương 
về sự quan hệ giữa duyên và quả. Nên nhớ rằng trong Trung luận, khi nói đến 
đối phương tức là nói đến chủ trương mọi hữu đều có tự tính và mọi phi hữu 
hoàn toàn không có, ngay cả giả hữu và vọng hữu cũng không có. Trước tiên 
là bài tụng L.II1. 


Bản chữ Hán: 


L11. Lược quảng nhân duyên trung/ Cầu quả bất khả đắc/ Nhân duyên trung 
nhược vô/ Vân hà tòng duyên xuất.// 


Dịch: L11. Nơi nhân duyên mỗi mỗi hay cọng chung/ Không tìm thấy quả 


được/ Nếu quả không ở nơi nhân duyên/ Sao bảo quả sinh ra từ duyên?// 
281 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


Trước hết hãy lưu ý đến cấu trúc lưỡng phân biện chứng của bài tụng này. Hai 
tôn y là quả, tôn y trước, và duyên, tôn y sau. Duyên được phân hai thành mỗi 
mỗi và cọng chung. Trong bài tụng này câu hỏi nhằm chỉ cho thấy: (1) nếu 
điều phải giải thích không hàm chứa trong mỗi một pháp được dùng để giải 
thích hay trong sự cọng chung tất cả những duyên pháp ấy, thời không làm 
sao có thể cắt nghĩa được điều phải giải thích hiện khởi do nhân duyên sinh; 
và (2) nếu câu hỏi này không giải đáp được, thời lập trường của ngài Long 
Thọ chủ trương đả phá năng lực dẫn sanh quả tất nhiên mâu thuẫn với lý 
duyên khởi. 


Có hai câu hỏi trong bài tụng I.12. Câu đầu là làm thế nào phân biệt được một 
cặp hiện tượng là tình cờ hiện khởi cặp đôi, là một cặp có quan hệ nhân quả, 
hay là một cặp nương gá nhau theo một quy ước giả định. Câu thứ hai là nếu 
không một quan hệ nào có thể thiết lập giữa duyên và quả thời tại sao quả ấy 
không ngẫu nhiên hiện khởi vào bắt kỳ lúc nào và từ bất cứ sự vật nào khác? 


Bản chữ Hán: 


L12. Nhược vị duyên vô quả/ Nhi tòng duyên trung xuất/ Thị quả hà bắt tòng/ 
Phi duyên trung nhỉ xuất.// 


Dịch: L12. Nếu quả không ở nơi duyên/ Mà sinh ra từ duyên/ Vậy sao quả ấy 
không từ/ Trong phi duyên mà sinh ra2// 


Trong bài tụng I.13, câu hỏi là: Trong trường hợp quán sát thấy quả sinh ra từ 
duyên, mà duyên ấy không có tự tính, như vậy thử hỏi quả ấy sinh ra như thế 
nào và vào lúc nào trong một quá trình không có yếu tính quyết định và từ 
những điều kiện vô tự tính? 

Bản chữ Hán: 

I.13. Nhược quả tòng duyên sinh/ Thị duyên vô tự tánh/ Tòng vô tự tánh sinh/ 
Hà đắc tòng duyên sinh.// 


Dịch: I.13. Nếu quả sinh ra từ duyên/ Duyên ấy không có tự tính/ Sinh ra từ 
cái không có tự tính/ Thời làm sao sinh ra từ duyên được?// 


282 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


Câu đầu bài tụng I.13 lặp lại ý của câu đầu bài tụng I.4: Quả là do năng lực 
dẫn sanh quả từ duyên mà sinh ra. Như vậy, nó xác quyết quan hệ đồng nhất 
duyên-quả. Tuy nhiên, câu thứ hai bảo rằng duyên ấy vô tự tính, do đó hàm ý 
duyên ấy lệ thuộc các duyên khác nữa. Vì vậy câu thứ hai nêu ra sự sai khác 
giữa hai thứ duyên: một là duyên ấy sinh ra quả, và hai là các duyên khác sinh 
ra duyên ấy. Như thế, hai câu đầu của bài tụng I.13 đưa ra một nhận xét chắng 
những làm căn cứ cho câu hỏi mà còn để biện minh cho thiên kiến thứ ba 
được nói đến trong bài tụng đầu, I.1, theo đó quan hệ giữa duyên và quả được 
quan niệm vừa đồng nhất vừa sai khác. 


Bài tụng cuối cùng của phẩm I này, I.14, giải đáp tất cả thắc mắc trên một 
cách rất súc tích cô đọng, chỉ hiểu được khi quán triệt Duyên khởi là Không, 
là Giả danh, và cũng chính là Trung đạo. 


Bản chữ Hán: 


L14. Quả bất tòng duyên sinh/ Bất tòng phi duyên sinh/ Dĩ quả vô hữu cố/ 
Duyên phi duyên diệc vô.// 


Dịch: I.14. Quả không sinh ra từ duyên/ Không sinh ra từ phi duyên/ Vì quả 
không có cho nên/ Duyên và phi duyên cũng không.// 


Hai câu đầu được thành lập theo luận thức lưỡng phân biện chứng. Tôn y 
trước là quả và tôn y sau là duyên được chia hai thành duyên và phi duyên. 
Mục đích của luận thức là phản bác quan hệ đồng nhất hay quan hệ sai khác 
giữa duyên và quả. Duyên và quả, cũng như quan hệ giữa chúng đều là danh 
tự giả tướng, không có thật thể cỗ định, không có tự tính. 


Lý duyên khởi được thuyết giảng là để giải thích sự hiện hữu của vạn pháp vô 
tự tính, đưa đến xác tín rằng duyên khởi loại trừ cực đoan chấp không. Mặt 
khác, với duyên khởi dùng làm lý lẽ, Trung luận bác bỏ cực đoan chấp hữu 
cho rằng sự vật có tự tính và biệt lập với sự vật khác. Duyên khởi có tên mà 
không thật có cho nên duyên khởi là giả danh. Vì vậy khi đặt cái danh vào 
định thức duyên khởi thời đó là giả danh, nghĩa là chỉ có trên danh ngôn chứ 
không có trong thực tế. Sự thể vì vô tự tính nên hiện khởi do nhân duyên. Vậy 
vô tính duyên sinh nên duyên sinh là giả danh. Đằng khác sự thể hiện khởi do 


283 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


nhân duyên thời không có tự tính dị biệt. Do đó duyên sinh vô tính nên duyên 
sinh là Không. Đó là ý nghĩa Trung đạo của lý duyên khởi. 


Hiểu được như vậy thời các câu hỏi trên trở nên vô nghĩa. Về câu hỏi đầu, quả 
không có thật thể cô định như đối phương tưởng lầm cho nên quả mới sinh ra 
từ tánh Không của duyên và của quan hệ phi nhất phi dị giữa duyên và quả. 
Về câu hỏi thứ hai và thứ ba, vì đối phương chấp hữu có tự tính nên cho rằng 
mọi pháp vô tự tính đều phi hữu, bởi vậy bất kỳ lúc nào cũng có thê sinh ra từ 
bất cứ vật thể nào không có tự tính. Theo Trung luận, vì các pháp vô tự tính 
nên do nhân duyên sinh, và do nhân duyên sinh thời là giả hữu hay có trên 
danh tự giả tướng, chứ không hoàn toàn không có. Quả cũng như nhân duyên, 
cả hai đều vô tự tính nên cái trước mới nương vào cái sau mà sinh khởi. Nếu 
ngược lại, chúng có yếu tính quyết định thời chúng độc lập riêng biệt, cái này 
không thể sinh ra từ cái kia được. 


Tóm lại, nói đến quan hệ duyên-quả như một thật thể cô định tức là muốn 
dùng thực tại làm nền tảng để căn cứ vào đó mà giải thích và phát biểu về 
năng lực tác dụng dẫn sanh quả như là mối tương quan liên hệ có thật giữa 
duyên và quả. Đó là chủ trương cực đoan thường kiến. Ngược lại, chủ trương 
cực đoan đoạn kiến cho rằng không thể nào dùng nhân duyên để giải thích sự 
hiện khởi của vạn pháp. Trong Trung luận, ngài Long Thọ đã bằng vào thuyết 
nhị để để giải thích lý pháp nhân duyên. Theo tục để thời mọi pháp thế gian 
sinh khởi từ bốn duyên, do duyên hợp mà giả có. Nhưng theo Chân đế, hết 
thảy mọi pháp đều vô sinh. Ngài đã sử dụng công ước như nên tảng của bản 
thể luận và bác bỏ sự đi tìm kiếm một căn bản để giải thích sự thành lập công 
ước. Ngài chỉ cho thấy cái "thấy vậy" của quân chúng là "không phải vậy" vì 
mang nặng tính chất siêu hình, vì do vọng tưởng phân biệt tạo ra. Thay vào 
cái "thấy vậy" thông tục, Ngài chỉ bày một phương cách phát triển trí Bát nhã 
là tuệ quán đặc biệt liễu tri tánh Không đề thấy biết thế gian trong tướng trạng 
chân thực của nó. 


284 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


17. Vô thường và Biến chuyền trong Phẩm II 


A. Phẩm II: Quán Khứ Lai (Dịch Việt) 

II.1. Cái đã đi không có đị/ Cái chưa đi cũng không đi/ Ngoài cái đã đi và cái 
chưa đ1/ Cái đang đi cũng không đi.// 

IL2. Nơi có động tác ắt có đi/ Động tác ấy có trong cái đang đi/ Không có 
trong cái đã đi hay chưa đ1/ Vậy nên cái đang đi đi.// 

I3. Làm thế nào cái đang đi/ Mà có cái đi?/ Nếu lìa khỏi cái đi/ Cái đang đi 
không thể được.// 

I4. Nếu nói cái đang đi đi/ Thời kẻ đó sai lầằm/ La khỏi cái đi có cái đang đi/ 
Nên cái đang đi riêng đi.// 

I5. Nếu cái đang di có đi/ Ắt có hai cái đi/ Một cái làm cái đang đi/ Hai là cái 
mà cái đang đi đi.// 

IL6. Nếu có hai cái đi/ Ắt có hai người đi/ Vì lìa khỏi người đi/ Cái đi không 
thê được.// 

IL7. Nếu lìa khỏi người đi/ Cái đi không thể được/ Vì không cái đi cho nên/ 
Làm sao có người đ1?// 

IL§. Người đi ắt chăng đi/ Người không đi chẳng đi/ Ngoài người đi và người 
không đ1/ Không có người đi thứ ba.// 

I9. Nếu nói người đi đi/ Làm sao có nghĩa ấy?/ Nếu lìa khỏi cái đi/ Người đi 
không thể được.// 

I10. Nếu người đi có đi/ Ắt có hai cái đi/ Một là người đi đi/ Hai là cái đi 
đi.// 

IIL11. Nếu bảo người đi đi/ Thời kẻ đó lầm lẫn/ Lầa khỏi cái đi có người đi/ 
Nói rằng người đi có đi.// 

II.12. Không khởi đi trong cái đã đi/ Không khởi đi trong cái chưa đi/ Không 
khởi đi trong cái đang đi/ Vậy khởi đi ở chỗ nào?// 


285 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 
II.13. Chưa khởi đi thời không cái đang đi/ Cũng không có cái đã đi/ Hai cái 
đó lẽ ra có khởi đi/ Cái chưa đi làm sao có khởi đi?// 
II.14. Chăng đi chăng chưa đi/ Cũng chăng đang đi/ Tất cả không có khởi đi/ 
Cớ gì mà phân biệt?// 
II15. Người đi ắt chằng đứng yên/ Người không đi chẳng đứng yên/ Ngoài 
người đi và người không đ1/ Đâu có người thứ ba đứng yên?// 
IL16. Người đi nếu đứng yên/ Làm sao có nghĩa ấy?/ Nếu lìa khỏi cái đi/ 
Người đi không thể được.// 
IIL.17. Đã đi hay chưa đi không đứng yên/ Đang đi cũng không đứng yên/ Sự 
vận hành và đình chỉ/ Đều đồng nghĩa với cái đi.// 
IIL18. Cái đi đồng nhất người đi/ Sự này ắt không đúng/ Cái đi sai khác người 
đi/ Sự này ắt cũng không đúng.// 


I.19. Nếu cái đi/ Là một với người đ1/ Kẻ tạo nghiệp và sự tạo nghiệp/ Ắt chỉ 
là một.// 

IL20. Nếu cái đi/ Sai khác người đi/ Lìa khỏi người đi vẫn có cái đi/ Lìa khỏi 
cái đi vẫn có người đi.// 

IL21. Cái đi và người đi là hai/ Nếu pháp một khác thành/ Thời cả hai bên đều 
không thành/ Làm sao sẽ có cái thành?// 

IL22. Nhân cái đi biết người đi/ Không dùng cái đi ấy/ Trước không có cái đi/ 
Nên không người đi đi.// 

IL23. Nhân cái đi biết người đi/ Không dùng cái đi khác/ Vì ở trong một 
người đi/ Nên hai cái đi không thể được.// 

IIL24. Người đi thật có/ Không dùng ba cái đi/ Người đi không thật có/ Cũng 
không dùng ba cái đi.// 


II.25. Cái đi thật có hay không thật có/ Người đi không dùng ba cái/ Vậy nên 
cái đi, người đi, Và chỗ đi đều không.// 


286 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


B. Luận giải 
Chuyển động và Thời gian. 


Trong Phẩm Hai: Quán Đi và Lại, nhằm giải thích một cách cụ thể những biến 
chuyền không ngừng trong thế giới vô thường theo lý duyên khởi, Trung luận 
đề cập vấn đề đi và đứng yên phát sinh từ ba duyên tổ trọng yếu: không gian 
chuyên dịch (gantavya), chủ thể chuyền dịch (gantr), và động tác chuyên dịch 
(gamana). Trong Phẩm này, chữ đi (khứ) được sử dụng để chỉ động tác 
chuyển dịch hay chuyển động nói chung. Ngài Long Thọ đả phá cách phân 
tích và phát biểu không hợp lý của đối phương đã thiên chấp sự đi và đứng 
yên, hay chuyên động nói chung, và ba duyên tố cấu thành là những sự vật 
hiện hữu độc lập riêng biệt, có sẵn định tánh nơi bản thẻ. 


Theo lý duyên khởi, tất cả hiện tượng ấy đồng thời câu khởi, hỗ tương giao 
thiệp không ngăn ngại nhau. Thật tướng của chúng là vô tự tính, là Không. 
Cần hiểu rằng các duyên tố cấu thành chỉ có công dụng trưng dẫn tính cách 
giả hữu của hiện tượng chuyên động và miêu tả quá trình chuyên động theo 
ngôn ngữ thông tục và qui ước cộng đồng. Quá trình này chỉ là một mảnh cắt 
xén tùy tiện từ trong mạng lưới nhân duyên sinh trùng trùng vô tận biểu tượng 
thế giới vô thường, tuyệt nhiên không liên hệ với thực tại khách quan. 


Trên quan điểm quan hệ hỗ tương dị thời, hết thảy sự tồn tại tuy vô thường 
biến thiên nhưng không một sự vật nào hoàn toàn đoạn diệt cả. Nghĩa là, nếu 
nhân duyên tức quan hệ của nó còn tồn tại thời sự biến hóa của nó vẫn tiếp tục 
mãi mãi. Điều này đã được đức Phật thường xuyên thuyết minh dưới hình 
thức lý pháp sinh mệnh kế tục dùng làm nền tảng của sự kế tục của thế giới. 
Lý pháp này đóng một vai trò chủ yếu trong những quan hệ thành lập thế giới. 


Y theo động tác và vị trí, thời gian chuyển dịch được phân biệt có quá khứ, 
hiện tại, và vị lai. Trên phương diện quan hệ dị thời, một đường thắng biểu 
hiện thời gian được chia làm hai bởi một điểm. Một phần chia tương ứng với 
đoạn đường đã đi, gọi là X, phần kia với đoạn đường chưa đi, gọi là Y, và 
điểm chia tương ứng với điểm hiện đang đi, gọi là Ð. Thật ra, trên phương 
diện luận lý, thời gian ở đây được quan niệm như không gian, và được phân 
chia thành hai phần bổ sung nhau: A và phi A. A là đoạn X đã đi và phi A là 
đoạn Y chưa đi. Vũ trụ ngôn thuyết ở đây được hạn định trong đường thẳng 

287 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


biểu hiện thời gian chuyển dịch tức tập hợp hội của hai phần bổ sung X và Y 
mà thôi. Do đó không có điểm Ð nào là điểm hiện đang đi ngoài các đoạn đã 
đi X và chưa đi Y. 


Trên quan điểm quan hệ hỗ tương đồng thời, "cái này có, cái kia có; cái này 
không, cái kia không”, sự phân chia không gian thành cái đã đi, cái chưa đi, và 
cái đang đi, sẽ không có ý nghĩa nếu động tác chuyền dịch không được đề cập. 
Ngược lại, sự mô tả động tác chuyền dịch cần đến sự chia không gian thành 
ba cái, đã đi, chưa đi, và đang đi. Ngoài hai duyên tố, không gian chuyển dịch 
và động tác chuyên dịch, cũng cần thêm vào duyên tô thứ ba là chủ thể 
chuyển dịch mới mong giải thích thông suốt động tác chuyển dịch, và do đó 
mới quán triệt chuyên động đi và đứng yên, tức là sự vận hành và đình trụ 
trong thế giới hiện tượng. Chủ thể chuyền dịch có thể là người đi hay vật thể 
chuyên động. Trong Phẩm này, bản chữ Hán, chữ "khứ giả" được sử dụng để 
chỉ chủ thể chuyền dịch, và được dịch ngắn gọn là "người đi". 


Trước tiên, bài tụng đầu IL1 trình bày một dạng tứ cú không trọn nhằm đả phá 
quan niệm triết học về chuyên động. 


Bản chữ Hán: 


IL.1. Dĩ khứ vô hữu khứ/ VỊ khứ diệc vô khứ/ Ly dĩ khứ vị khứ/ Khứ thời diệc 
vô khứ.// 


Dịch: II.I. Cái đã đi không có đi/ Cái chưa đi cũng không đi/ Ngoài cái đã đi 
và cái chưa đ1/ Cái đang đi cũng không đi.// 


Trong bài tụng này, mệnh đề tôn "Đi trong không gian phải đi qua" thiết lập 
quan hệ giữa động tác đi và không gian phải đi qua. Tôn y sau, "không gian 
phải đi qua", được chia thành hai phần bồ sung: "cái đã đi" tức đoạn X và "cái 
chưa đi" tức đoạn Y. Hội hai phần bổ sung này là vũ trụ ngôn thuyết đối với 
bài tụng II.1. Nói như thế có nghĩa là trong không gian phải đi qua, không còn 
có điểm Ð nào phải đi ngoài X và Y. Vậy cái điểm Ð hiện đang bước qua 
không có. Do đó, câu "Cái đang đi cũng không đi" được chứng minh với lý do 
là điểm Ð, cái đang đi, không hiện hữu. 


288 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


Trên phương diện luận lý hình thức, bài tụng này là một tứ cú phủ định không 
trọn, thiếu thiên kiến thứ ba. Ba thiên kiến, thứ nhất, thứ hai, và thứ tư, bị bác 
bỏ có thê viết ra theo thứ tự là (1) X, cái đã đi (gata) không có động tác đi, (2) 
Y, cái chưa đi (agata) không có động tác đi, và (3) Ð, một điểm ngoài X và Y 
là cái đang đi (gamyamàna) không có động tác đi với lý do là một điểm Ð như 
vậy không thể có được vì X và Y hội lại đã biểu hiện toàn thê không gian phải 
đi qua. 


Điều khó hiểu trong vấn đề chia không gian phải đi qua làm hai đoạn, X, đoạn 
đã đi và Y, đoạn chưa đi, là tuy hai đoạn này phân ly nhau, nhưng không có 
một điểm Ð biên giới nào nằm trong không gian phải đi qua ở giữa hai đoạn 
ấy. Đó là vì ta đã dùng ngôn ngữ, ở đây là toán ngữ, để mô tả thực tại. Thật ra, 
không một đường thăng hình học nào khả đĩ biểu hiện chính xác và trung thực 
một không gian vật lý. Thường nói đến đoạn đường thói quen quan niệm nó 
có hai mút. Nhưng đường thắng hình học thời không có mút. Nó có mút chỉ 
khi nào ta quyết định chọn cho nó một điểm để làm mút đó. Trái lại, ta có thể 
dùng chữ "điểm" để chỉ hoặc là một vật thể toán học trừu tượng không có kích 
thước, hoặc là một vị trí trong không gian vật lý. Như vậy, nếu có một điểm Ð 
chia không gian phải đi qua làm hai phần, X và Y, phân ly, thời tất nhiên điểm 
Ð ấy không thể thuộc cả hai đoạn X và Y. Vì như thế thời X và Y đâu còn 
phân ly nữa! Nhưng nếu bảo nó là mút của X, thời tại sao không bảo nó là mút 
của Y? Cuối cùng chỉ còn một cách là quan niệm một điểm biên giới không 
chiếm cứ một không gian vật lý nào. 


Cả ba thiên kiến đều bị bác bỏ cho nên kết luận là động tác đi không có. 
Thông thường, hiện tại được quan niệm như là cái gì ở giữa hai thời quá khứ 
và vị lai, cho nên cái chuyển động đang diễn ra, tạm gọi là chuyền động trong 
hiện tại hay chuyển động tức thời, thường được giải thích căn cứ vào đoạn đã 
đi và đoạn chưa đi. Nhưng tứ cú II.1 đả phá triệt đề lối giải thích ấy. Như vậy, 
cần phải tìm hiểu chuyền động tức thời độc lập với hai thời quá khứ và vị lai 
hầu tránh sự phủ định của tứ cú IILI. 


Trong bài tụng II.2, đối phương đề nghị một cái đi độc lập với điểm đang 
bước qua. Họ đồng ý rằng động tác chuyền dịch không có trong cái đã đi cũng 
289 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


như trong cái chưa đi, nhưng chủ trương động tác chuyên dịch có nơi cái điểm 
hiện đang bước qua. 


Bản chữ Hán: 


I2. Động xứ tắc hữu khứ/ Thử trung hữu khứ thời/ Phi dĩ khứ vị khứ/ Thị cố 
khứ thời khứ.// 


Dịch: IIL2. Nơi có động tác ắt có đi/ Động tác ấy có trong cái đang đi/ Không 
có trong cái đã đi hay chưa đi/ Vậy nên cái đang đi đị.// 


Ngài Long Thọ bác bỏ quan điểm ấy trong hai bài tụng II.3-4 bằng phép hệ 
quả phi lý (reductio ad absurdum; phép phản chứng). 


Bản chữ Hán: 


II.3. Vân hà ư khứ thời/ Nhi đương hữu khứ pháp/ Nhược ly ư khứ pháp/ Khứ 
thời bất khả đắc.// 


IL4. Nhược ngôn khứ thời khứ/ Thị nhơn tắc hữu cữu/ Ly khứ hữu khứ thời/ 
Khứ thời độc khứ cố.// 


Dịch: 


IIL3. Làm thế nào cái đang đi/ Mà có cái đi?/ Nếu lìa khỏi cái đi/ Cái đang đi 
không thê được.// 


I4. Nếu nói cái đang đi đi/ Thời kẻ đó sai lầằm/ La khỏi cái đi có cái đang đi/ 
Nên cái đang đi riêng đi.// 


Theo ngài Long Thọ, khi đối phương nói "cái đang đi đi" thời đối phương đã 
tiên quyết rằng có một thật thể thứ nhất là điểm đang bước qua tức cái đang 
đi, nơi đó đang có tác dụng của động tác đi tức cái đi, một thật thể riêng biệt 
thứ hai. Nghĩa là, câu nói "cái đang đi đi" đúng chỉ khi nào có hai thật thể 
riêng biệt như thế. Trái ngược lại, theo quan điểm quan hệ hỗ tương đồng thời, 
thời cái đang đi hiện khởi đồng thời với động tác đi, không có điểm đang bước 
qua nào hiện hữu riêng biệt với động tác đi: cái này có, cái kia có; cái này 
không, cái kia không. Ngài áp dụng phương pháp phản chứng, từ chủ trương 
của đối phương là "có cái đi trong cái đang đi", suy ra hệ quả "có hai thật thể 

290 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


cô định riêng biệt là điểm đang bước qua tức cái đang đi và động tác đi" để 
sau đó chứng minh rằng hệ quả ấy phi lý, nghĩa là chủ trương của đôi phương 
không đúng. 


Trong II.3, ngài Long Thọ chỉ trích quan điểm của đối phương theo đó động 
tác đi vừa là đặc tính của cái đang đi, vừa độc lập riêng biệt với cái đang đi. 
Quan điểm ấy dẫn đến hệ quả phi lý là cái đang đi dẫu tách riêng với cái đi, 
mà vẫn có động tác đi trong đó! 


Theo II.4, nếu nghĩ rằng động tác đi có thật thể có định, tự nó hiện hữu độc 
lập tách biệt đối với mọi pháp khác, thời khi tách ra khỏi cái đang đi vì có tự 
tính nên động tác đi có thể tiếp tục đi hay đứng yên [Trong toán học, đứng yên 
có nghĩa là đi với tốc độ triệt tiêu]. Phía kia, cái đang đi, tức cái điểm đang 
bước qua, thật thể cố định thứ hai, lẽ ra không còn đi nữa vì động tác đi đã lìa 
khỏi nó. Thế mà cái (thật thể cô định) đang đi cứ riêng đi, do cái đi là đặc tính 
của nói! 


Nói cho đúng, động tác đi tức chuyển động, nếu có, thời đáng lý nó phải ở 
trong chủ thê đi, tức người đi hay vật thể chuyền động, chứ không ở trong cái 
đang đi tức cái điểm đang bước qua. Nếu cái đi là đặc tính của chủ thê đi, thời 
vẫn không thể căn cứ vào nó mà phân biệt được cái điểm đang bước qua. 
Ngoài ra, động tác đi không thể đồng thời là đặc tính của chủ thể đi và của cái 
điểm đang bước qua, vì như thế, chủ thể đi và cái điểm đang bước qua là một. 
Đó là điều phi lý. Bài tụng II.5 phân tích ý nghĩa câu "cái đang đi có đi" để 
nhận xét rằng có hai cái đi. 

Bản chữ Hán: 

IIL5. Nhược khứ thời hữu khứ/ Tắc hữu nhị chủng khứ/ Nhất vị vi khứ thời/ 
Nhị vị khứ thời khứ.// 

Dịch: II5. Nếu cái đang di có đi/ Ắt có hai cái đi/ Một cái làm cái đang đi/ 
Hai là cái mà cái đang đi đi.// 

Chủ thể và Chuyển động. 

Bài tụng tiếp theo, IL6, nói rằng nếu có hai cái đi tất phải có hai chủ thể đi 


khác nhau. 
291 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


Bản chữ Hán: 


IL6. Nhược hữu nhị khứ pháp/ Tắc hữu nhị khứ giả/ Dĩ ly ư khứ giả/ Khứ 
pháp bắt khả đắc.// 


Dịch: I6. Nếu có hai cái đi/ Ắt có hai người đi/ Vì lìa khỏi người đi/ Cái đi 
không thể được.// 


Ngài Long Thọ chỉ cho thấy rằng quan điểm nhận thức động tác đi là đặc tính 
của cái điểm đang bước qua dẫn đến hệ quả tất yếu là có hai cái đi với hai chủ 
thể đi riêng biệt. Luận chứng diễn ra như sau. 


Nếu cái đi là đặc tính của cái đang đi, thời cả hai, cái đi và cái đang đi, đều đi. 
Nói như vậy có nghĩa là có hai cái đi riêng biệt. Vì sao? Vì đối phương chủ 
trương cái đi có thật thể cô định, tự nó hiện hữu độc lập, cho nên nó có thể 
đứng yên, hay đi thật mau, bỏ cách xa cái đang đi. Vậy đây là một cái đi khác 
với cái đi đặc tính của cái đang đi. Do đó, có hai cái đi. Một là cái đi ở trong 
cái đang d, tức là đặc tính của cái đang đi, và hai là cái đi độc lập riêng biệt 
với cái đang ổi. 


Với hai cái đi riêng biệt tất phải có hai chủ thể đi riêng biệt. Vì nếu chỉ có một 
chủ thể mà đi hai cái đi như thế thời người đi hay vật thể chuyên động đồng 
nhất với cái đang đi, đó là điều phi lý. Tóm lại, những cố găng giải thích động 
tác đi của một người đang bước qua một điểm bằng vào quan niệm cái đi và 
cái đang đi là hai thật thể riêng biệt, cái nào có yếu tính quyết định riêng của 
cái ấy, đã nhân lên số cái đi và số người đi thành hai động tác đi với hai người 
đi! Đó là một hệ quả phi lý mà đối phương không chấp nhận được mặc dầu hệ 
quả ấy xuất xứ từ chính họ quan niệm mọi hữu đều có tự tính. 


Qua những bài tụng trên, rõ ràng không có điểm nào trong không gian phải đi 
qua được bước qua. Sự phân chia không gian thành cái đã đi, cái chưa đi, và 
cái đang đi có tính cách hoàn toàn tương đối, giả danh, không thật có. Không 
hiện hữu một yếu tính quyết định nào có thể căn cứ vào đó mà ngăn cách một 
không gian riêng biệt và phân biệt nó với những không gian khác. 


Bài tụng II.7 đặt trọng tâm vào sự quan hệ giữa chủ thể đi và cái đi. 


Bản chữ Hán: 
292 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


IL7. Nhược ly ư khứ giả/ Khứ pháp bất khả đắc/ Dĩ vô khứ pháp cố/ Hà đắc 
hữu khứ giả.// 


Dịch: II.7. Nếu lìa khỏi người đi/ Cái đi không thể được/ Vì không cái đi cho 
nên/ Làm sao có người đi?// 


Động tác và chủ thê đồng thời câu sanh, không thể có cái này mà không có cái 
kia và ngược lại. Bởi vậy, chúng không có tự tính, vì nếu có tức là chúng tự 
hữu riêng biệt không nương vào nhau mà hiện khởi và tôn tại. Bài tụng IL§ có 
một cấu trúc tứ cú phủ định không trọn giống như bải tụng II.I. 


Bản chữ Hán: 


IL§. Khứ giả tắc bất khứ/ Bất khứ giả bất khứ/ Ly khứ bất khứ giả/ Vô đệ tam 
khứ giả.// 


Dịch: IIL§. Người đi ắt chẳng đi/ Người không đi chẳng đi/ Ngoài người đi và 
người không đ1/ Không có người đi thứ ba.// 


Trong hai câu đầu, mệnh đề tôn "Người đi đi" thành lập quan hệ giữa chủ thể 
đi và động tác đi. Chủ thể đi là tôn y trước được chia thành hai phần bổ sung 
là người đi (gantr) và người không đi (agantr), tương ứng với hai thiên kiến 
đầu của tứ cú là người đi chằng đi và người không đi chăng đi. 


Hai câu cuối được giải thích theo hai cách khác nhau. Thông thường, chúng 
được xem là lời phát biểu thiên kiến thứ tư: kẻ nào không phải người đi không 
phải người không đi chẳng đi. Phật Hộ (Buddhapàlita), ngược lại, giải thích 
hai câu sau là lời phát biểu thiên kiến thứ ba: kẻ nào cả vừa người đi vừa 
người không đi chẳng đi. 


Theo luận thức tứ cú của IIL§, muốn biết mệnh đề "Người đi đi" có đúng hay 
không, thời phải xét thử hai câu, "người đi đi” và "người không đi đi", có 
đúng hay không. Riêng đối với câu thứ nhất, "người đi đi", sự phân tích dẫn 
đến điều kiện đúng là phải có hai thật thể có định độc lập riêng biệt, "chủ thể 
đi" và "động tác đi". Luận chứng diễn ra trong các bài tụng II.9-11, áp dụng 
cùng một phép lý luận như đã trình bày trước đây trong các bải tụng IIL3-5 đối 
với trường hợp câu "cái đang đi đi". Cuối cùng kết luận là "người đi ắt chẳng 
đị". 

293 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


Đối với câu thứ hai, "người không đi đi", thời kết luận "người không đi chẳng 
đi" là điều quá hiển nhiên. Ngoài hai trường hợp ấy, không thể nào có chủ thể 
chăng đi thứ ba cả vừa người đi vừa người không đi, hay không phải người đi 
không phải người không đi. 


Bản chữ Hán: 


II.9. Nhược ngôn khứ giả khứ/ Vân hà hữu thử nghĩa/ Nhược ly ư khứ pháp/ 
Khứ giả bất khả đắc.// 


II.10. Nhược khứ giả hữu khứ/ Tắc hữu nhị chủng khứ/ Nhất vị khứ giả khứ/ 
Nhị vị khứ pháp khứ.// 


IIL11. Nhược vị khứ giả khứ/ Thị nhơn tắc hữu cữu/ Ly khứ hữu khứ giả/ 
Thuyết khứ giả hữu khứ.// 


Dịch: 


IIL9. Nếu nói người đi đi/ Làm sao có nghĩa ấy?/ Nếu lìa khỏi cái đi/ Người đi 
không thê được.// 


II10. Nếu người đi có đi/ Ắt có hai cái đi/ Một là người đi đi/ Hai là cái đi 
đi.// 


IIL11. Nếu bảo người đi đi/ Thời kẻ đó lầm lẫn/ Lầa khỏi cái đi có người đi/ 
Nói rằng người đi có đi.// 


Đối phương quan niệm động tác đi (cái đi) là một thật thể có tự tính, vừa là 
đặc tính của "người đi", vừa độc lập riêng biệt với "người đi". Không thể nói 
"người không đi đi", vì nói như thế là phạm lỗi đối với luật phi mâu thuẫn. 
Nhưng nếu nói "người đi đi" thời hỏi có hợp lý hay không? 


Câu "người đi đi" đúng chỉ khi nào phân biệt được hai thật thể có yếu tính 
quyết định, người đi và cái đi. Vấn đề thiết lập quan hệ "chủ thể - động tác" 
giữa hai thật thể có tự tính, người đi và cái đi, là một mặt phải phân biệt hai 
thật thể độc lập, người đi và cái đi, và mặt khác, phải tìm cách đồng nhất hai 
thật thể riêng biệt ấy mới có thể nối kết chúng với nhau. Có hai trường hợp: 

294 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


(1) tách riêng cái đi, người đi tự nó không đi, và (2) người đi đi là do ghép 
động tác "đi" với chủ thể mệnh đề là "người đi". 


Trường hợp thứ nhất, "người đi không đi", xét ra thật kỳ quặc vì tuy gọi là 
người đi mà lại không đi. Trong trường hợp thứ hai, "người đi đi", ta thấy có 
hai cái đi, cái đi đặc tính do nó mà có tên gọi là "người đi”, và cái đi độc lập 
riêng biệt với người đi ấy. Hệ quả của sự phân biệt hai thật thể có tự tính, 
người đi và cái đi, là phải chấp nhận có hai cái đi, và do đó phải chấp nhận có 
hai người đi: người đi do tên gọi vì sẵn có đặc tính cái đi và người đi chủ thể 
mệnh đề được ghép động tác đi. Đó là điều phi lý. Kết luận: "Người đi chẳng 
đi". Nói theo quan hệ hỗ tương đồng thời, chuyển động và chủ thể chuyển 
động đồng thời nương vào nhau mà hiện khởi, chứ không tự hữu độc lập riêng 
biệt. Không chuyên động thời không có chủ thể chuyển động và ngược lại. 


Trong thực tế, bảo rằng "Người đi ắt chắng đi" và "Người không đi chẳng đi" 
là có ý muốn nói cái gì? Đó là muốn nói rằng không có chủ thể nào thực hiện 
động tác đi. Bằng cách phát biểu như vậy, ngài Long Thọ bác bỏ câu "người 
đi đi", hay nói rộng ra, Ngài phủ định hết thảy mọi chuyển động. 


Đối phương nói có động tác trong cái đang đi. Thử hỏi động tác ấy khởi phát 
từ đâu và vào lúc nào? Câu hỏi này được giải đáp trong các bài tụng HH.12-14. 


Bản chữ Hán: 


II.12. Dĩ khứ trung vô phát/ VỊ khứ trung vô phát/ Khứ thời trung vô phát/ Hà 
xứ đương hữu phát.// 


II.13. Vị phát vô khứ thời/ Diệc vô hữu dĩ khứ/ Thị nhị ưng hữu phát/ Vị khứ 
hà hữu phát.// 


II.14. Vô khứ vô vị khứ/ Diệc phục vô khứ thời/ Nhất thiết vô hữu phát/ Hà cô 
nhị phân biệt.// 


Dịch: 
II.12. Không khởi đi trong cái đã đi/ Không khởi đi trong cái chưa đi/ Không 
khởi đi trong cái đang đi/ Vậy khởi đi ở chỗ nào?// 


295 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


II.13. Chưa khởi đi thời không cái đang đ1/ Cũng không có cái đã đi/ Hai cái 
đó lẽ ra có khởi đ1/ Cái chưa đi làm sao có khởi đi?// 


II.14. Chăng đi chăng chưa đi/ Cũng chẳng đang đi/ Tất cả không có khởi đi/ 
Cớ gì mà phân biệt?// 


Đã đành cái đi không phát khởi từ trong cái đã đi hay từ trong cái chưa đi, 
nhưng còn cái đang đi thời phi hữu như đã trình bày ở phần trên, vậy làm sao 
phát khởi từ đó? Kết luận: Cái đi không có chỗ phát khởi. Thế thời người đi 
khởi đi từ lúc nào? Trước khi khởi đi, thời làm gì phân biệt được thời quá khứ 
hay thời hiện tại. Và làm sao có thể bảo cái đi phát khởi trong thời vị lai? Đối 
phương tưởng rằng thật có ba thời, quá khứ, hiện tại, và vị lai, là những thật 
thể có yếu tính quyết định tương ứng với ba không gian có tự tính, cái đã đi, 
cái đang đi, và cái chưa đi. Thật ra, không có chuyền động thời không làm sao 
phân biệt được ba thời và ba không gian tương ứng như vậy. Đó là ý nghĩa bài 
tụng II.14. 


Ngược lại, không phân biệt ba thời và ba không gian tương ứng thời không 
làm sao thông hiểu nổi chuyên động. Giải thích kiểu chạy vòng quanh như 
vậy là do quá trình suy luận và phát biểu bằng ngôn ngữ thông thường căn cứ 
trên sự quan sát và phân tích theo lỗi nhị biên, chủ đối với khách, tự đối với 
tha, nhân đối với quả, v..v... Theo Duy thức, chuyên động, chủ thể chuyển 
động, ba thời và ba không gian tương ứng, tất cả đều nương vào sự chuyển 
biến của thức mà giả thi thiết. Bởi thế tất cả đều vô tự tính. Theo tục đề, chúng 
hiện khởi do duyên sinh. Theo Chân đế, chúng là Không. 


Đến đây xin mở dấu ngoặc để đưa ra một thí dụ phủ định chuyên động trong 
logic Aristotle. Đó là nghịch lý "Mũi tên bay” của Zeno. Zeno là môn đệ của 
triết gia Parmenides, cả hai thuộc nhóm công dân Hy lạp di cư ở Elea, miền 
nam nước Ý, vào khoảng thế kỷ thứ năm trước Công nguyên. Theo Plato kể 
lại, trong một dịp gặp triết ø1a Socrates ở Athens với sự có mặt của Zeno, nhà 
tư tưởng lão thành 65 tuổi Parmenides gây kinh hãi khi đưa ra kiến giải về 
một thực tại nhất thể không biến chuyền, không sai biệt, xác quyết không có 
chuyển động, và phản bác đa số (plurality), nghĩa là không chấp nhận có 
nhiều, mà chỉ có một. Zeno dựng lên nhiều nghịch lý (paradoxes) để biện 


296 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


minh chủ trương triết học của sư phụ, trong số đó nghịch lý "Mũi tên bay" đưa 
ra những lý lẽ vì sao chuyên động không thê được. 


Thế nào là nghịch lý? Là một kết luận (đoán án) trái với tri thức thường 
nghiệm suy ra từ những tiền đề tưởng là hợp lý bằng những chứng lý tưởng là 
xác thực. Vấn đề ở đây là phải quyết định chọn một kiến giải, hoặc là không 
chấp nhận kết luận sai lầm, hoặc là xét thấy lý luận không đúng qui tắc, hoặc 
là nhận biết khuyết điểm trong tiền đề. 


Nghịch lý thứ nhất của "Mũi tên bay" được suy diễn như thế này. Đối với trí 
phân biệt và so sánh, ta có thể chia nhỏ dân vô hạn đoạn đường từ khởi điểm 
đến mục tiêu mãi mãi không ngưng, bắt đầu chia nó thành hai, rồi đem phần 
nửa bên phía khởi điểm chia thành hai, v..v... Trước khi mũi tên đạt đến vị trí 
ở chặng giữa đường đến mục tiêu, thời nó phải bay qua một phần tư đường 
đến mục tiêu. Tiếp diễn luận chứng như thế sẽ tạo thành một chuỗi lý luận 
nghịch suy vô hạn đưa đến kết luận là chuyên động không bao giờ phát khởi 
được. 


Nghịch lý thứ hai của "Mũi tên bay" được suy diễn từ quán sát như sau. Vào 
một thời điểm nào đó trên đường bay, quán sát mũi tên chiếm một khoảng 
không gian băng chiều dài của nó và không thấy có chuyên động. Tại vì 
những øì quán sát vào một thời điểm bắt kỳ luôn luôn vẫn quán sát thấy như 
vậy ở vào bất cứ thời điểm nào khác trên đường bay, cho nên kết luận rằng 
mũi tên chưa bao giờ bay. 


Tuy Aristotle suy tôn Zeno như là người phát minh luận pháp biện chứng, 
nhưng kỳ thật qua những nghịch lý vừa kể, Zeno không hề sử dụng biện 
chứng pháp. Zeno chỉ phủ định thiên kiến chuyển động mà không đả động 
thiên kiến đối nghịch là đứng yên. Là một biện chứng gia đúng danh nghĩa, 
ngài Long Thọ đả phá cả hai thiên kiến, chuyên động và đứng yên. Hãy đọc 
xem ba bài tụng II.15- L7 bác bỏ khái niệm đứng yên. 


Bản chữ Hán: 
II.15. Khứ giả tắc bất trụ/ Bất khứ giả bất trụ/ Ly khứ bất khứ giả/ Hà hữu đệ 


tam trụ./⁄ 


297 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


II.16. Khứ giả nhược đương trụ/ Vân hà hữu thử nghĩa/ Nhược đương ly ư 
khứ/ Khứ giả bất khả đắc.// 


IIL17. Khứ vị khứ vô trụ/ Khứ thời diệc vô trụ/ Sở hữu hành chỉ pháp/ Giai 
đồng ư khứ nghĩa.// 


Dịch: 


II.15. Người đi ắt chằng đứng yên/ Người không đi chẳng đứng yên/ Ngoài 
người ổi và người không đ1/ Đâu có người thứ ba đứng yên?// 


IL16. Người đi nếu đứng yên/ Làm sao có nghĩa ấy?/ Nếu lìa khỏi cái đi/ 
Người đi không thể được.// 


IIL.17. Đã đi hay chưa đi không đứng yên/ Đang đi cũng không đứng yên/ Sự 
vận hành và đình chỉ/ Đều đồng nghĩa với cái đi.// 


Theo đúng biện chứng pháp, đã phủ định động tác chuyên dịch thời tất nhiên 
phải phủ định động tác đối đãi "đứng yên". Vậy phải phủ định các duyên tổ 
trọng yếu khác của chuyên động như chủ thể di chuyển và không gian chuyển 
dịch giống như trường hợp phủ định chuyên động trước đây. Bài tụng II.15 
bảo rằng "người đi ắt chăng đứng yên", điều này dễ hiểu. Nhưng tại sao người 
không đi cũng chẳng đứng yên? Bởi tại người không đi đã ở trong trạng thái 
tĩnh chỉ rồi thời đâu có động tác đứng yên nữa. Ngoài người đi và người 
không đi, không thể có chủ thể đứng yên thứ ba cả vừa người đi vừa người 
không đi, hay không phải người đi không phải người không đi. 


Trong bài tụng II.16, hỏi "làm sao có nghĩa ấy?" là muốn nêu lên sự kiện mâu 
thuẫn quá hiển nhiên trong câu "người đi nếu đứng yên", vì với động tác đứng 
yên tức là lìa khỏi động tác di chuyên thời người đi không thể được. Khi một 
người hay sự vật đứng yên đương nhiên nó không phải chủ thể di chuyền. 


Thường động tác có thể ngừng lại cho nên tưởng rằng có thể có động tác đứng 
yên. Như nói người đi dừng lại, dừng lại tức đứng yên phát khởi, vì dừng lại 
đối nghịch với chuyên dịch. Theo bài tụng II.17, không thể lý luận như vậy 
được, vì người đi dừng lại từ khi nào? Nó dừng lại từ trong cái đã đi, cái chưa 
đi, hay cái đang đi? Động tác dừng lại bị bác bỏ trong cả ba thời và ba không 
gian tương ứng. Lý do: Như đã trình bày trên đây không có chuyền động trong 

298 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


ba thời và ba không gian tương ứng, thời làm sao có sự dừng lại của chuyển 
động? 


Tóm lại, cả sự vận hành (động tác chuyền dịch) lẫn sự đình chỉ (động tác đứng 
yên) đều bị phủ định, và theo ý nghĩa phủ định ấy, chuyên động nói chung bị 
bác bỏ. Đó là do cái chỗ đều không của các pháp, cái giác tánh bản nguyên 
của chúng sinh. Luận Đại thừa khởi tín giải thích tâm chúng sinh ấy là pháp 
Đại thừa. Đi và đến (khứ lai) được ví với mê và ngộ cái tâm không tịch của 
chúng sinh: "Mê nhất tâm đến sáu thú, ấy là đi, là động. Ngộ pháp giới trở về 
nhất tâm, ấy là đến, là tịnh" (Tu tâm quyết. Thiền sư Phổ Chiếu). Nói theo 
Luận Đại thừa khởi tín, pháp hành chỉ là tâm sanh diệt của tâm chúng sinh. 
Biến dịch sanh tử, gồm có hai phần. Một phần tương ưng với "hành" có nghĩa 
là thiên lưu, thuận dòng vô minh gọi là lưu chuyền, sanh ra các pháp sanh tử 
tạp nhiễm (bắt biến tùy duyên). Phần kia tương ưng với "chỉ" có nghĩa là hoàn 
tịnh, do nơi pháp tạp nhiễm lưu chuyển mà trở lại thanh tịnh (tùy duyên bất 
biến) tùy theo trình độ của người, hoặc mau hoặc chậm không đồng. 


Không một không khác. 


Trong các bài tụng II.18-21, một phương pháp khác được áp dụng để phủ định 
chuyên động. Đoạn này đề cập quan hệ giữa chủ thể chuyền dịch và động tác 
chuyền dịch. 


Bản chữ Hán: 


II.18. Khứ pháp tức khứ giả/ Thị sự tắc bất nhiên/ Khứ pháp dị khứ giả/ Thị sự 
diệc bất nhiên.// 


Dịch: II.18. Cái đi đồng nhất người đi/ Sự này ắt không đúng/ Cái đi sai khác 
người đi/ Sự này ắt cũng không đúng.// 


Tứ cú lần này là do sự phân chia mối quan hệ giữa hai tôn y là người đi và cái 
đi thành hai quan hệ bổ sung, quan hệ đồng nhất và quan hệ sai khác. Dụng ý 
là y cứ vào tính phi nhất phi dị của hai tôn y mà chứng minh rằng cả hai đều 
Không, nghĩa là chủ thể chuyền dịch và động tác chuyên dịch đều không phải 
là thật thể cố định, có tự tính, và tự hữu độc lập riêng biệt. Hai bài tụng II.19- 
20 giải thích tính phi nhất phi dị đó. 


299 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


Bản chữ Hán: 


II.19. Nhược vị ư khứ pháp/ Tức vi thị khứ giả/ Tác giả cập tác nghiệp/ Thị sự 
tắc vi nhất.// 


IIL20. Nhược vị ư khứ pháp/ Hữu dị ư khứ giả/ Ly khứ giả hữu khúứ/ Ly khứ 
hữu khứ giả.// 


Dịch: 


II.19. Nếu cái đi/ Là một với người đi/ Kẻ tạo nghiệp và sự tạo nghiệp/ Ắt chỉ 
là một.// 


IIL20. Nếu cái đi/ Sai khác người đi/ Lìa khỏi người đi vẫn có cái đi/ Lìa khỏi 
cái đi vẫn có người đi.// 


Cái đi và người đi không thể là một vì không thể nói động tác là người tác 
động. Cũng không thể nói cái đi và người đi là hai thật thể riêng biệt vì nói 
như thế có nghĩa là đi mà không có ai đi cả, hay có người đi mà chăng chuyền 
dịch. Kết luận được nêu lên trong bài tụng II.21. 


Bản chữ Hán: 


IIL21. Khứ khứ giả thị nhị/ Nhược nhất dị pháp thành/ Nhị môn câu bắt thành/ 
Vân hà đương hữu thành.// 


Dịch: II.21. Cái đi và người đi là hai/ Nếu pháp một khác thành/ Thời cả hai 
bên đều không thành/ Làm sao sẽ có cái thành?// 


Ý bài tụng II.21 muốn nói rằng "Nếu hai thật thể cố định hiện hữu mà không 
đồng nhất không sai khác, thời làm sao chúng có thể hiện hữu được?" Do đó, 
cả hai, chủ thê chuyền dịch và động tác chuyển dịch, đều bị phủ định. 


Theo bài tụng II.22, có thể nói người đi tùy thuộc cái đi, do cái đi mà biết 
người đi. Tuy nhiên, nếu phân biệt người đi độc lập riêng biệt cái đi, thời 
đương nhiên có một thật thể là chủ thể động tác đi, và cái thật thể đó phải có 
trước cái đi. Nhưng một thật thể người đi không thể có trước khi có cái đi. Vì 
không có thật thể người đi độc lập và trước khi có động tác đi, nên mới bảo: 
"Người đi không dùng cái đi ấy". 

300 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


Bản chữ Hán: 

II22. Nhân khứ tri khứ giả/ Bất năng dụng thị khứ/ Tiên vô hữu khứ pháp/ Có 
vô khứ giả khứ.// 

Dịch: II22. Nhân cái đi biết người đi/ Không dùng cái đi ấy/ Trước không có 
cái đi/ Nên không người đi đi.// 

Theo trên, sự phân biệt người đi độc lập riêng biệt cái đi dẫn đến hệ quả tất 
yếu là có hai cái đi, và do đó có hai người đi. Trong thực tế, điều ấy không 
xảy ra. Sự thật là chỉ có một chủ thể chuyên dịch mà thôi. Bài tụng II.23 nói 
rằng tuy người đi tùy thuộc cái đi, nhưng người đi không sử dụng cái đi nào 
khác ngoài cái đi đặc tính có sẵn và do đó nó được gọi là người đi. Vì ngoài 
cái đi đặc tính ấy, không thể có cái đi thứ hai khác biệt trong cùng một người 
đi. 

Bản chữ Hán: 

II23. Nhân khứ tri khứ giả/ Bất năng dụng dị khứ/ Ư nhất khứ giả trung/ Bất 
đắc nhị khứ cô.// 

Dịch: IIL23. Nhân cái đi biết người đi/ Không dùng cái đi khác/ Vì ở trong một 
người đi/ Nên hai cái đi không thể được.// 

Kết luận. 

Hai bài tụng cuối II.24-25 kết thúc Phẩm II: Quán Đi và Lại như sau. 


Bản chữ Hán: 


IIL24. Quyết định hữu khứ giả/ Bất năng dụng tam khứ/ Bất quyết định khứ 
giả/ Diệc bất dụng tam khứ.// 
IIL25. Khứ pháp định bất định/ Khứ giả bất dụng tam/ Thị cố khứ khứ giả/ Sở 
khứ xứ giai vô.// 
Dịch: 
II.24. Người đi thật có/ Không dùng ba cái đi/ Người đi không thật có/ Cũng 
không dùng ba cái đi.// 

301 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


II.25. Cái đi thật có hay không thật có/ Người đi không dùng ba cái/ Vậy nên 
cái đi, người đi,/ Và chỗ đi đều không.// 


Các chữ "thật có” và "không thật có” là dịch từ chữ "quyết định hữu" và "bất 
quyết định". "Thật có" là hữu có yếu tính quyết định, tự hữu, độc lập riêng 
biệt. "Không thật có” là phi hữu, hoàn toàn không có, ngay cả giả hữu tức có 
một cách tương đối và vọng hữu tức có do biến kế chấp cũng đều không có. 


Theo lời chú giải của Thanh Mục (Pingala), ba duyên tố của chuyển động 
được nêu ra trong bài tụng II.24 và hai câu đầu bài tụng IL25 là: người đi, 
động tác đi, và không gian phải đi. "Người đi" được chia thành ba loại: thật 
có, không thật có, thật có và không thật có. "Không gian phải đi" được chia 
thành cái đã đi, cái chưa đi, và cái đang đi. Hai bài tụng cuối Phẩm xác quyết 
rằng trong mọi trường hợp, dẫu người đi và cái đi thật có, hay không thật có, 
hay thật có và không thật có, người đi không đi cái đã đi, cái chưa đi, hay cái 
đang đi. Như vậy có nghĩa là người đi, động tác đi, và không gian phải đi, ba 
duyên tố được đối phương quan niệm như là những thật thể có tự tính và độc 
lập riêng biệt, tất cả đều bị phủ định. Điều này dẫn đến kết luận: theo tục đề, 
chuyển động là do duyên sinh; trên phương diện Chân đế, chuyển động là 
Không, là không có thật. 


Trong Phẩm II này, Trung luận dựa vào ba phương pháp phủ định để đả phá 
chủ trương mọi hữu đều có tự tính. Phương pháp thứ nhất sử dụng một điểm 
chia không có kích thước để chia các thật thể tồn tại với thời gian thành hai 
phần bồ sung như chia đường thẳng biểu tượng thời gian thành hai đoạn phân 
ly (I.1). Phương pháp phủ định thứ hai là phương pháp hệ quả phi lý suy diễn 
từ sự chấp ngã chấp pháp (II3-5 và IL9-11). Phương pháp thứ ba y cứ trên 
tính phi nhất phi dị (IIL18-21). Ba phương pháp này thường xuyên được áp 
dụng trong 27 phẩm Trung luận đề trưng dẫn tánh Không của vạn pháp. 


302 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


18. Điều kiện nhận thức trong Phẩm III 


A. Phẩm Quán Lục tình (Dịch Việt). 


HL1. Mắt, tai, mũi, lưỡi,/ Thân, và ý là sáu tình./ Sáu tình, mặt, v..v.../ Có khả 
năng tiêp nhận sáu trân, sắc, v..v...// 


III.2. Con mắt không thể/ Tự thấy mắt mình/ Nếu không thể tự thấy được/ 
Thời làm sao thấy các vật khác?// 


III.3. Không thể đem lửa làm ví dụ/ Để chứng minh con mắt có thể thấy./ 
Trong đoạn đã đi, chưa đi, đang đi,/ Đã giải đáp chung về điều này.// 


III4. Thấy, nếu khi chưa thấy/ Thời không gọi là thấy./ Mà cứ nói răng thấy 
có thể thấy/ Như vậy là điều không đúng.// 

III5. Sự thấy không thể có thấy/ Chẳng phải sự thấy cũng không thấy/ Nếu đã 
phá sự thấy/ Thời là phá người thấy.// 


III6. Tách rời hay không tách rời sự thấy/ Thời người thấy không thể có 
được./ Đã không có người thấy/ Thời đâu có sự thấy và cái bị thấy.// 
303 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


II.7. Sự thấy và cái bị thấy đều không có,/Nên bốn pháp, thức, xúc, thọ, ái, 
không có./ Vậy bốn thủ và (mười hai chỉ) nhân duyên,/ Làm sao có được?// 


IIIL§. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý,/ Tiếng và người nghe, v..v.../ Nên biết nghĩa các 
pháp này/ Cùng một lý nghĩa như trình bày trên.// 


B. Luận giải. 


Sáu căn, ngài La Thập dịch là sáu tình, gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và Ñ, 
Đức Phật đã có lần nêu rõ cái gọi là thế giới chắng qua chỉ thành lập trên quan 
hệ nhận thức tương đãi và tương thành giữa sáu căn và sáu trần. Sáu trần hay 
sáu cảnh là sắc, thanh, hương, vị, xúc, và pháp. Trả lời câu hỏi của Tam di li 
đề "Thế nào là thế gian?" đức Phật bảo: "Nghĩa là mắt, sắc, và thức, ba sự hòa 
hợp thành nhãn xúc, nhãn xúc làm nhân duyên sanh ra cảm thọ bên trong biết 
hoặc khổ, hoặc vui, hoặc không khổ, không vui. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý, pháp, 
và thức, ba sự hòa hợp thành ý xúc, ý xúc làm nhân duyên sanh ra cảm thọ 
bên trong biết hoặc khổ, hoặc vui, hoặc không khổ, không vui. Đó gọi là thế 
gian. Vì cớ sao? Vì sáu nhập xứ tập, thời xúc tập, như thế cho đến thuần đại 
khổ tụ tập. 


Này Tam di li đề, nếu không có mắt, không có sắc, không có nhãn thức, thời 
không có nhãn xúc làm nhân duyên sanh ra cảm thọ bên trong biết hoặc khổ, 
hoặc vui, hoặc không khổ, không vui. Không có tai, mũi, lưỡi, thân, ý, pháp, 
và thức, ba sự hòa hợp thành ý xúc, thời không có ý xúc làm nhân duyên sanh 
ra cảm thọ bên trong biết hoặc khổ, hoặc vui, hoặc không khổ, không vui, và 
không có thế gian, cũng không thi thiết ra thế gian. Vì cớ sao? Vì sáu nhập xứ 
diệt, thời xúc diệt, như thế cho đến thuần đại khổ tụ diệt." (Tạp A Hàm. Kinh 
số 230.) 


Hết thảy thế giới tuy được thành lập trên quan hệ nhận thức sáu căn, sáu cảnh, 
nhưng trong đó phương diện trực tiếp nhất không phải là khách quan, mà là 
phương diện chủ quan. Nghĩa là phải dựa vào yếu tố chủ quan thời yếu tổ 
khách quan mới được thành là khách quan. Đức Phật bảo: "Có tay nên mới 
biết lấy, bỏ, có chân nên mới biết đi, lại, có khớp xương nên mới biết co, ruỗi, 
có bụng nên mới biết đói, khát. Như thế, Tỳ khưu, vì có mắt, nhờ ở mắt tiếp 


304 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


xúc mà có cảm giác bên trong, tức khổ, vui, hay không khổ, không vui, cho 
đến tai, mũi, thân, ý, cũng lại như thế." (Samyuttanikàya IV. Trang 171). 


Ý trên đây chỉ cho thấy tất cả kinh nghiệm thông thường đều nhờ có cơ quan 
cảm giác mà phát sinh. Nếu không có cơ quan cảm giác thời không có thế giới 
kinh nghiệm. Có nhiều kẻ thắc mắc tại sao trong thực tế hiện có sáu căn thấy 
nghe hay biết rõ ràng, thế mà Phẩm Hai: Quán Khứ lai lại nói không có đi lại? 
Đó là lý do dẫn đến Phẩm Ba: Quán Lục tình. Phẩm Ba này quả quyết sáu căn 
đều không thật có và phủ nhận hoàn toàn quan điểm cho răng căn và cảnh, 
chủ thể nhận thức và đối tượng nhận thức là những tự thể độc lập riêng biệt có 
yếu tính quyết định. 


Nếu căn cứ kinh Đại Duyên, Trường Bộ, trong đó đức Phật đứng trên lập 
trường vãng quan giải thích sự quan hệ hỗ tương của mười hai chỉ duyên khởi 
thời sáu căn hay lục nhập được xếp vào hàng thứ tám. Bắt đầu, hỏi: Già và 
chết do duyên gì? Đáp: Sanh làm duyên cho già và chết. Tiếp theo là hữu làm 
duyên cho sanh, thủ làm duyên cho hữu, ái làm duyên cho thủ, thọ làm duyên 
cho ái, xúc làm duyên cho thọ, và lục nhập làm duyên cho xúc. Bây giờ đến 
lượt hỏi: Cái gì làm duyên cho lục nhập? Đáp: Danh sắc làm duyên cho lục 
nhập. Danh sắc là thân sắc danh tâm, là tổ chức do thân và tâm hợp lại mà 
thành. Do đó, sáu căn được thành lập là phải y tồn nơi toản thể tổ chức thân và 
tâm. 


Song danh sắc duyên vào đâu để tồn tại? Kinh nói: 
"Này Ananda, nếu có ai hỏi 'Danh sắc có duyên nào không?', hãy đáp: 'Có'. 
Nếu có hỏi: 'Danh sắc do duyên gì?' Hãy đáp: 'Danh sắc do duyên thức'. 


Này Ananda, nêu có ai hỏi "Thức có duyên nào không?', hãy đáp: 'Có'. Nêu có 


hỏi: 'Thức do duyên gì?' Hãy đáp: 'Thức do duyên danh sắc". 
Tuy danh sắc là toàn thể tổ chức của sinh mệnh, nhưng chủ yếu cũng chỉ là 
một tổng thể của năm uẫn, phải lấy năm uân làm nguyên lý cho tổ chức thân 
và tâm. Do đó, trên lập trường nhận thức luận, đức Phật đã đặt nhận thức chủ 
quan, thức, thành một chi độc lập với danh sắc. Bởi vì xem danh sắc như một 
thể nhận thức, thời mặc dầu thức vốn là một bộ phận của danh sắc (năm uân), 
sự thành lập toàn thể danh sắc tức nhiên phải tựa vào thức. Ví như trong một 
305 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


gia đình gồm vợ chồng con cái phải có một chủ nhà làm rường cột. Nói cách 
khác, điều kiện thành lập thức là phải tựa vào danh sắc khách quan. Không 
danh sắc khách quan thời thức tuyệt đối không thể đứng một cách độc lập 
được. Đức Phật ví thức và danh sắc như những bó lau nương tựa vào nhau: 


"Vị như hai bó lau dựa vào nhau mà đứng. Cũng vậy, này Hiền giả, do duyên 
danh sắc, thức sanh khởi. Do duyên thức, danh sắc sanh khởi. ... Này Hiên giả, 
nếu một bó lau được kéo qua (một bên), bó lau kia liền rơi xuống. Nếu bó lau 
kia được kéo qua (một bên), bó lau này được rơi xuống. Cũng vậy, này Hiền 
giả, do danh sắc diệt nên thức diệt. Do thức diệt nên danh sắc diệt. ..." (Kinh 
Bó lau, Tương Ưng bộ, ii.I 12). 


Điểm đặc trưng của duyên khởi quan Phật giáo là chú trọng đặc biệt về điều 
kiện tâm lý, nhất là điều kiện nhận thức, tức là tựa vào mối quan hệ giữa thức 
và danh sắc để nói rõ cái thứ tự phát khởi của những hoạt động tâm lý, lục 
nhập, xúc, thọ, ái, thủ, v..v..., từ những điều kiện nhận thức tâm lý cho đến 
những yếu tô ràng buộc cá nhân với thế giới (hữu). Chính do Trí Vô sư tự ngộ 
mà đức Phật đã phát kiến mối quan hệ giữa thức và danh sắc, mối quan hệ mà 
chưa từng ai biết đến trước Ngài. Ngài đã sử dụng mối quan hệ này để thuyết 
minh căn bản của Duyên khởi. 


Đoạn kinh sau đây trích từ Tương Ưng Bộ, XI.65 (Nagara), là một tài liệu rất 
quý báu diễn tả quá trình phát kiến duyên khởi đầu tiên, nhờ đó mà thấy được 
nguyên nhân của sinh tử và phương pháp giải thoát sinh tử. Tuy đức Phật nói 
nhờ vào pháp của chư Phật trước mà thành Chánh giác nhưng thật ra, ta có thể 
bảo răng đây là lời đức Phật xiễn minh sự tự giác của Ngài và cái quá trình 
thành lập duyên khởi quan. 


"Ta nhớ thuở trước, khi chưa thành Chánh giác, một mình ở chỗ vắng, chuyên 
tinh Thiên định tư duy, khởi nghĩ như sau: Pháp gì có nên giả, chết có? Duyên 
pháp gì nên già, chết có? Ta liền chánh tư duy khởi biết như thật liên tục: Vì 
có sanh nên có già, chết. Duyên sanh nên có già, chết. Cũng như vậy, hữu, 
thủ, ái, thọ, xúc, lục nhập, danh sắc. 


Pháp gì có nên danh sắc có? Ta liền chánh tư duy khởi biết như thật liên tục: 
Vì có thức nên có danh sắc. Duyên thức nên có danh sắc. Khi Ta tư duy đều 


306 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


biết ngang thức mà lui không thể vượt qua nó. Nghĩa là duyên thức có danh 
sắc, duyên danh sắc có lục nhập, duyên lục nhập có xúc, .... duyên hữu có 
sanh, duyên sanh có lão, bệnh, tử, ưu, bị, khổ, não. Như thế thuần là nguyên 
nhân của khổ uấn. 


Lớn thay nguyên nhân ấy! Thế là, với ta, chưa từng nghe pháp ấy mà sinh 
mắt, sinh trí, sinh tuệ, sinh sáng, sinh ánh sáng. 


Làm thế nào không có già, chết? Cái gì diệt thời già, chết diệt? Ta liền chánh 
tư duy khởi biết như thật liên tục: Không sanh thời không già, chết. Sanh diệt 
thời già, chết diệt. 


Làm thế nào có được không sanh, không hữu, không thủ, không ái, không thọ, 
không xúc, không lục nhập, không danh sắc, cho đến cái gì diệt thời danh sắc 
diệt? 


Ta liền chánh tư duy khởi biết như thật liên tục: Không có thức thời không có 
danh sắc. Thức diệt thời danh sắc diệt. 


Làm thế nào để không có thức? Cái gì diệt thời thức diệt? Ta liền chánh tư 
duy khởi biết như thật liên tục: Không có danh sắc thời không có thức. Danh 
sắc diệt thời thức diệt. 


Lúc đó Ta lại tự nghĩ, cái đạo mà Ta vừa ngộ có thể đạt được, tức là, danh sắc 
diệt thời thức diệt, thức diệt thời danh sắc diệt. Do danh sắc diệt mà lục nhập 
diệt, lục nhập diệt thời xúc diệt, ..., sanh diệt thời già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, 
não diệt. Như vậy là thuần diệt những khổ uẩn. 


Lớn thay sự tiêu diệt ấy! Thế là, với ta, chưa từng nghe pháp ấy mà sinh mắt, 
sinh trí, sinh tuệ, sinh sáng, sinh ánh sáng. Điều này cũng giống như người bộ 
hành sau bao thuở lang thang trong cánh đồng hoang vắng rốt cuộc thấy một 
con đường cổ, con đường bao người trước đã đi qua. Ta bèn noi theo đó mà 
đi, và gặp làng mạc, cung điện, vườn tược, núi rừng, hồ sen, thành quách, và 
nhiều cảnh trí khác từng làm nơi an thân lập mệnh của bao người trước." 


Mối quan hệ giữa thức và danh sắc là mối quan hệ giữa chủ quan và khách 
quan. Không có chủ quan thời không có khách quan và ngược lại. Ñgoài quan 
hệ tương đãi và tương thành, không có cái gọi là thế giới. Hãy nghe đức Phật 

307 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


giảng cho Bà la môn Sinh Văn nghe thế nào là tất cả pháp: (Tạp A Hàm. Tập 
L Kinh số 321) 


"Mắt, sắc, nhãn thức sinh nhãn xúc, nhãn xúc làm nhân duyên sinh ra cảm thọ, 
hoặc khổ, hoặc vui, hoặc không khổ không vui. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý, và 
pháp, ý thức sinh ý xúc, ý xúc làm nhân duyên sinh thọ, hoặc khổ, hoặc vui, 
hoặc không khổ không vui, đó gọi là tất cả pháp." 


Trong một đoạn khác, Ngài giảng về "thế nào là tất cả" (Tạp A hàm. Tập I. 
Kinh số 319): 


”[ât cả nghĩa là mười hai nhập xứ, mặt đôi với sắc, tai đôi âm thanh, mũi đôi 
với mùi, lưỡi đôi với vị, thân đôi với xúc, ý đôi với pháp, đó gọi là tât cả. 


Nếu lại có người nói: 'Đó không phải là tất cả, nhưng Sa môn Cù Đàm nói tất 
cả, nay ta bỏ tất cả ấy mà lập riêng tất cả khác', thời người ấy chỉ nói suông, 
hỏi đến lại không biết. Họ chỉ tăng thêm nghi hoặc. Vì sao? Vì chăng phải là 
cảnh giới của họ." 


"Tất cả" ở đây có nghĩa là toàn thể vũ trụ và theo đức Phật, "tất cả" chỉ được 
thành lập trên quan hệ hỗ tương sinh tồn. Ngoài mười hai xứ, sáu căn và sáu 
cảnh, thời không có cái gì được gọi là "tất cả". Về các thức do kết quả của 
quan hệ giữa sáu căn và sáu cảnh phát khởi, chúng được gọi là sáu thức thời 
chăng qua đứng về phương diện hình thức mà gọi như vậy. Nếu thức chủ quan 
phát sinh, thời theo qui định đương nhiên, danh sắc phải đồng thời phát khởi 
như là đối tượng khách quan của thức. Đó chỉ là kết quả của qui phạm nhận 
thức, tự chia thành nội, ngoại mà thôi. Nếu đứng về phương diện bản chất tồn 
tại (hữu) mà quan sát thời thức là tự thân, mà danh sắc cũng là tự thân, trong 
đó không phụ thuộc tự hay tha. Bởi thế đức Phật không phân biệt thế giới và 
người, cùng gọi là thế gian (loka). Thế gian chính là kết hợp thức và danh sắc, 
tức chủ quan và khách quan làm một và còn gọi là hữu. 


Theo thuyết Năm uấn, sắc là sắc uẫn và danh hay tâm là chỉ cho bốn uân: thọ, 
tưởng, hành, thức. Khi phân tích ra thời gọi là năm uẫn, gom lại thời gọi là sắc 
tâm hay danh sắc. Đứng về phương diện vật chất mà khảo sát các pháp thế 
gian thời sắc uân bao gồm (1) tứ đại năng tạo tức đất, nước, 1ó, lửa, (2) tứ đại 
Sở tạo tức năm căn và năm cảnh mà thực chất do bốn đại tạo ra, và (3) vô biểu 

308 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


sắc, tức là loại sắc pháp không biểu hiện cụ thể để có thể nghe thấy được. 
Theo thuyết vô biểu của Hữu Bộ, kinh nghiệm ý thức của người ta, nhất là 
hành vi ý chí, khi tác dụng tâm lý tuy diệt nhưng sau đó lưu lại dư tập, vô biểu 
nghiệp hay vô biểu sắc, rồi tương tục chuyên biến một cách rất vi tế mà hình 
thành tính cách hoặc khí chất của người ta, đồng thời trở thành nhân tố chiêu 
cảm quả báo ở tương lai. Hữu Bộ cho vô biểu, trên hình thể diễn tập, vì là dư 
tập, nên về hình thể cũng là sắc pháp. Câu Xá quyền 13 thời cho rằng vô biểu 
sắc là do hành vi hay kinh nghiệm tập thành cái gọi là "tư chủng tử". Kiến giải 
này là nguồn gốc đề tiễn đến thuyêt chủng tử sinh hiện hành của Duy thức sau 
này. 


Danh từ vô biểu sắc làm nghĩ đến chất tối (dark matter) mà theo các nhà thiên 
văn học chiếm gần 90% tổng khối vật chất của vũ trụ. Tối ở đây có nghĩa là 
hoàn toàn không xuất hiện dưới bất cứ độ dài sóng điện từ nào. Hiện nay đa SỐ 
các nhà vũ trụ học chủ trương chính chất tối là yếu tố quyết định sự phân bó 
toàn thể khối lượng trong vũ trụ. Các cấu trúc có phạm vi rộng lớn, các đám 
thiên hà, và các thiên hà trong vũ trụ là do chất tối cụm lại mà hình thành, chứ 
không phải là do dao động mật độ khí vào thời kỳ vũ trụ mới sinh khởi. 


Trong luận Câu Xá, ngài Thế Thân giải thích danh từ ba khoa: uẫn, xứ, giới 
như sau. Tích tụ tức là nghĩa của uân. Vì các pháp hữu vi phẩm loại sai biệt, 
nên có thể nhóm họp được. Như sắc pháp, hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc 
hiện tại, hoặc trong ngoài thân, thô tẾ, thắng liệt, xa gần, L5 phẩm loại tuy 
sai khác, nhưng có thể tóm lược thành một nhóm, gọi là sắc uân. Thọ, tưởng, 
hành, và thức cũng như vậy. Tóm lược là chỉ tóm lược cái danh, chứ không 
phải tóm lược cái thể. 


Căn cứ, sanh môn (cửa ngõ sanh khởI) là nghĩa của xứ. Sao gọi là sanh khởi? 
Vì mười hai xứ, sáu căn và sáu cảnh, là chỗ nương và chỗ duyên của tâm và 
tâm sở, có khả năng phát sinh tâm và tâm sở, nên gọi là sanh khởi. Sanh khởi 
là sanh khởi tác dụng, chứ không phải sanh khởi bản thể. 


Chủng tộc là nghĩa của giới. Tự tính chúng loại của mười tám thứ, sáu căn, 
sáu cảnh, sáu thức, riêng biệt không đông nhau nên gọi là giới. Nói cách khác, 
mười tám giới là mười tám lãnh vực của tât cả pháp. 


309 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


Sở dĩ đức Thế Tôn nói ba khoa: uẫn, xứ, giới, là để thích hợp với tánh ngu si, 
với căn tánh, và với sự ưa thích của từng hạng chúng sinh. Ngu sĩ tức ám 
muội, đối với cảnh sở duyên không có nhận thức sáng suốt rõ ràng. Thể của 
nó là vô minh. Có ba loại ngu si. (1) Chấp tâm sở là thật ngã. Đức Thế Tôn 
nói pháp năm uân để phá trừ. Bởi trong năm uấn, sắc và tâm vương (thức), 
mỗi thứ chỉ một uẫn, còn tâm sở có đến ba uẫn (thọ, tưởng, hành). Vậy nên 
đối với tướng của tâm sở quán sát kỹ càng xem thử tâm sở có gì là thật ngã. 


(2) Chấp sắc pháp là thật ngã. Đức Thế Tôn nói mười hai xứ để phá trừ. Bởi 
trong mười hai xứ, trừ ý và pháp, còn lại mười xứ kia đều là sắc pháp. Do đó, 
có thể quán sát kỹ càng xem thử sắc pháp có phải chăng là thật ngã. 


(3) Chấp sắc tâm làm thật ngã. Hạng người này đối với cả sắc lẫn tâm đều 
không có sự nhận thức rõ ràng. Đức Thế Tôn nói mười tám giới để phá trừ. 
Bởi mười tám giới bao gồm cả sắc pháp (năm căn, năm cảnh, và phần vô biểu 
sắc của pháp giới) lẫn tâm pháp (ý giới, pháp giới, và sáu thức giới), nên đối 
với hai nghĩa sắc và tâm, Ngài hợp lại để giảng thuyết ra mười tám giới khiến 
quán sát chúng có phải là thật ngã chăng. 


Căn tánh của hữu tình được chia làm ba. (1) Lợi căn là hạng người có căn tánh 
rất thông minh thoáng nghe đã hiểu, nên được giáo hóa bằng năm uân. (2) 
Trung căn là hạng kém thông minh hơn hạng lợi căn, nên được giáo hóa bằng 
mười hai xứ. (3) Độn căn là hạng căn tánh tối tăm, chậm lụt, cần nghe nhiều 
mới lãnh hội được, nên được giáo hóa bằng mười tám giới. 


Sự ưa thích của hữu tình cũng có ba hạng. (1) Đối với hạng ưa nghe nói lược, 
năm uân được thuyết giảng. (2) Đối với hạng ưa nghe nói vừa, mười hai xứ 
được thuyết giảng. (3) Đối với hạng ưa nghe nói rộng, mười tám giới được 
thuyết giảng. 


Theo thứ tự của ba khoa, uẫn, xứ, giới, như vừa đề cập trên, Phẩm Quán về 
Lục tình đáng lý phải đặt sau Phẩm Quán về Năm ấm tức năm uẫn. Nhưng vì 
thiên trọng vấn đề nhận thức nên ngài Long Thọ đem quan niệm mười hai xứ 
ra đả phá trước. Mười hai xứ gồm sáu nội xứ: nhãn, nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xứ, 
và sáu ngoại xứ: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ. Sắc xứ là đôi tượng của 
nhãn xứ, ..., xúc xứ là đối tượng của thân xứ, và pháp xứ là đối tượng của ý 


310 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


xứ, hay nói pháp trần là đối tượng của ý. Như vậy, mắt chỉ biết sắc, tai chỉ biết 
tiếng, mũi chỉ biết hương, lưỡi chỉ biết vị, thân chỉ biết xúc. Còn pháp mà ý 
biết là "pháp xứ sở nhiếp sắc" tức sắc nhiếp vào pháp xứ, nghĩa là pháp xứ 
gồm cả tâm và sắc. Ý biết tất cả những sự vật hữu hình và vô hình, tất cả 
những sì cụ thể và trừu tượng. Không những ý biết sắc qua năm căn, mà còn 
biết tất cả pháp hữu vi và vô vi, biết luôn cả sắc và tâm. 


Điểm đáng lưu ý ở đây là thuyết mười hai xứ chỉ cho thấy rõ không có một 
quan sát viên nào trừu tượng đứng bên ngoài thân sắc đóng vai chủ thể nhận 
thức, xem thân sắc như là một đối tượng độc lập riêng biệt. Trong Triết học 
hiện đại, học thuyết lưỡng tính (Philosophie de lambiguité) của Merleau- 
Ponty, một triết gia người Pháp chuyên về Hiện tượng học và Hiện sinh chủ 
nghĩa, có thể xem như cùng một chủ trương với thuyết mười hai xứ. Theo 
Merleau-Ponty, con người tại thế không phải hoặc là sự vật, hoặc là ý thức 
thuần túy, nhưng nó phải là sự vật và ý thức. Nói cách khác, con người hiện 
sinh là một ý thức bị vướng (conscience engagée) nghĩa là nó là thể xác, và 
đồng thời là ý thức, cái nọ không thể hiện hữu ngoài cái kia. Bởi thế nên mới 
gọi tên triết học của Merleau-Ponty là "Philosophie de Iambiguité" (Học 
thuyết lưỡng tính), do nghĩa từ nguyên của "ambiguité" là "có cả hai". Hiện 
nay, một số nhà khoa học Tánh biết như Francisco J. Varela đang cô gắng mô 
phỏng tánh Biết trên máy tính tế bào tự động (cellular automata) tựa vào thành 
quả của sự phối hợp học thuyết lưỡng tính của Merleau-Ponty với thuyết năm 
uâẫn của Phật giáo. 


Bài tụng đầu III.I nói đến sáu căn bên trong và khả năng của chúng tiếp nhận 
sáu cảnh bên ngoài. Khác hắn với quan điểm của Tây phương phân biệt ý và 
năm căn, tâm ý và năm cơ quan cảm giác, ở đây ý được nhìn nhận như có cấu 
trúc nhận thức giống như của năm căn nên được bao gồm với mắt, tai, mũi, 
lưỡi, và thân, lập thành sáu nội xứ. Đó là do kinh nghiệm thấy biết các tư 
tưởng của mình bằng tâm ý giống như thấy biết một đối tượng khả thị bằng 
vào đôi mắt. Ngoài ra, năm căn trong Kinh thường nói chủ yếu để chỉ cho giác 
quan vi tế (thắng nghĩa căn hay tịnh sắc căn) chứ không phải chỉ cho giác 
quan thô phù (phù trần căn). Giác quan vi tế thời khó thấy bằng mắt thường. 
Pháp sư Thái Hư ở Trung Hoa cho đó là thần kinh cảm giác và trung tâm tiếp 
nhận ấn tượng cảm giác trong não bộ. 

311 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


Bản chữ Hán: 


III.1. Nhãn nhĩ cập tỷ thiệt/ Thân ý đẳng lục tình/ Thử nhãn đẳng lục tình/ 
Hành sắc đẳng lục trần.// 


Dịch: 


IH.1. Mặt, tai, mũi, lưỡi,/ Thân, và ý là sáu tình./ Sáu tình, mắt, v..v.../ Có khả 
năng tiêp nhận sáu trân, sắc, v..v...// 


Sáu bài tụng kế tiếp, II.2-7, chỉ nói riêng về mắt (căn), sắc trần (cảnh), và các 
yếu tô liên hệ đến tiến trình thấy (thức). Khi quan sát phân biệt ba yếu tô cấu 
thành nhãn thức là người thấy, vật bị thấy, và sự thấy, có kẻ cho rằng ba 
duyên tô cấu thành này đều có sẵn định tánh nơi bản thể của chúng. 


Bản chữ Hán: 


III.2. Thị nhãn tắc bất năng/ Tự kiến kỳ kỷ thể/ Nhược bắt năng tự kiến/ Vân 
hà kiến dư vật.// 


Dịch: 


III.2. Con mắt không thể/ Tự thấy mắt mình/ Nếu không thể tự thấy được/ 
Thời làm sao thấy các vật khác?// 


Mục tiêu của bài tụng III.2 là đả phá mọi quan niệm vỀ sự thấy có tự tính. Nếu 
nhãn căn (mắt) là một tự thể có yếu tố quyết định thời bản chất của nó là thấy. 
Tác dụng của nó không cần đến bất cứ nhân duyên nào và không cần đến bắt 
kỳ ngoại vật nào làm đối tượng. Nghĩa là, nếu sự thấy có tự tính, thời "thấy" 
phát khởi chỉ vì lý do duy nhất là nhãn căn (mắt) hiện hữu. Nói cách khác, 
nhãn căn tác dụng giống như một quán sát viên, một chủ thể thấy (pasyatìi 
đarsanam caksuh), hoặc như một khí cụ quán sát do đó mà sự vật được thấy 
(pasyaty aneneti karanasàdhanam). Ví dụ trường hợp nhãn căn có tự tính, tác 
dụng giống như một quán sát viên độc lập riêng biệt và không có ngoại vật 
nào đối với nhãn căn ấy cả. Con mắt khi ấy trở thành đối tượng duy nhất của 
nó và thấy tức là tự thấy, một tác dụng nội tâm. Như thế, nếu giả thiết sự thấy 
có tự tính thời hệ quả tất nhiên là sự thấy có khả năng tác dụng thống giác 
(apperception) hay ngộ tính (understanding), nghĩa là sự thấy vừa nhận thức 

312 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


cả nội tâm lẫn ngoại giới, vừa trực giác vừa tác dụng phán đoán và suy lý. 
Trong thực tẾ, không thấy có một sự thấy nào như vậy. Kết luận: Sự thấy 
không thành. 


Thứ đến, không thể quan niệm nhãn căn như một khí cụ quán sát do đó mà sự 
vật được thấy. Bởi vì nói đến khí cụ tất phải nói đến người sử dụng khí cụ. 
Nhưng làm sao có thể có một người sử dụng con mắt như là khí cụ để tự thấy 
chính mình? Làm sao không thấy được chính mình mà lại thấy được cái khác? 
Rốt cuộc là trở lại với lý do bác bỏ quan niệm vừa trình bày trên xem mắt tác 
dụng như một quan sát viên không thể thấy được chính mình! 


Trong bài tụng IIL3, đối phương đưa lửa ra làm thí dụ để ví với mắt tuy không 
tự thấy mà vẫn thấy cái khác, vì lửa tuy thiêu đốt các vật thể khác mà không 
thiêu đốt chính nó. Ngài Long Thọ dành cả một Phẩm, Phẩm X: Quán Lửa và 
Nhiên liệu, để đả phá luận chứng này. Ở đây, Ngài nói văn tắt cho biết đã giải 
đáp việc này trong Phẩm II: Quán Khứ Lai. Trong cái đã đi không có chuyển 
động đi, trong cái chưa đi không có chuyền động đi, và trong cái đang đi cũng 
không có chuyên động đi. Như vậy, lửa đã đốt, chưa đốt, đang khi đốt, đều 
không có tác dụng đốt. Cũng như thế, đã thấy, chưa thấy, đang khi thấy, đều 
không có tác dụng thấy. Kết luận: Sự thấy không thành. 


Bản chữ Hán: 


III.3. Hỏa dụ tắc bất năng/ Thành ư nhãn kiến pháp./ Khứ vị khứ khứ thời/ Dĩ 
tổng đáp thị sự.// 


Dịch: 


III.3. Không thể đem lửa làm ví dụ/ Để chứng minh con mắt có thê thấy./ 
Trong đoạn đã đi, chưa đi, đang đi,/ Đã giải đáp chung về điều này.// 


Nếu sự thấy được công nhận như một tự thể có yếu tính quyết định thời khi 
mắt chưa thấy sắc, mắt vẫn thấy. Bài tụng III.4 bảo rằng nói như thế là không 
đúng, vì khi chưa tiếp nhận sắc, thời mắt đâu có thấy. 


Bản chữ Hán: 


313 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 
III.4. Kiến nhược vị kiến thời/ Tắc bất danh vi kiến/ Nhi ngôn kiến năng kiến/ 
Thị sự tắc bất nhiên.// 
Dịch: 


III4. Thấy, nếu khi chưa thấy/ Thời không gọi là thấy./ Mà cứ nói rằng thấy 
có thể thấy/ Như vậy là điều không đúng.// 


Hai bài tụng II.5-6 sau đây xét về sự thấy, vật bị thấy, người thấy, tất cả đều 
không thành. 


Bản chữ Hán: 

III5. Kiến bất năng hữu kiến/ Phi kiến diệc bất kiến/ Nhược dĩ phá ư kiến/ 
Tắc vi phá kiến giả.// 

IIIL6. Ly kiến bất ly kiến/ Kiến giả bất khả đắc/ Dĩ vô kiến giả cỗ/ Hà hữu kiến 
khả kiến.// 

Dịch: 


III5. Sự thấy không thể có thấy/ Chẳng phải sự thấy cũng không thấy/ Nếu đã 
phá sự thấy/ Thời là phá người thấy.// 


I6. Tách rời hay không tách rời sự thấy/ Thời người thấy không thể có 
được./ Đã không có người thấy/ Thời đâu có sự thấy và cái bị thấy.// 


Tưởng cũng cần nêu ra đây bản chữ Phạn của bài tụng III.5 để dễ bề giải thích 
phép lưỡng phân biện chứng dùng phản bác quan điểm cho răng sự thấy, vật 
bị thấy, và người thấy đều là thật có. 

Bản chữ Phạn: 


HHS. Pasyati darsanam nalva nalva pasyaf adarsanam,/ vyàkhyàto 
darsanenaiva drastà càpy upagamyatàm.// 


Dịch: 


IIL5. Sự thấy không thấy, chăng phải sự thấy cũng không thấy/ Cần biết cách 
giải thích về người thấy theo cách phân tích và giải thích về sự thấy.// 


314 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


Đối với những kẻ hiểu "sự thấy" là một tự thể "có bản chất thấy", thời bản 
chất của nhãn căn (mắt) là "thấy". Hai câu đầu, bài tụng III5, cho thấy mệnh 
đề tôn thiết lập quan hệ giữa sự thấy (pasyatI) hoặc với nhãn căn (mắt) tức vật 
có bản chất thấy (darsàna) hoặc với vật chăng phải nhãn căn (adarsàna) tức 
không có bản chất thấy. Theo thiên kiến đầu, sự thấy quan hệ với mắt có bản 
chất thấy. Như vậy, sự thấy không thành theo luận chứng trình bày trong các 
bài tụng III.2-4 trước đây. Theo thiên kiến sau, sự thấy quan hệ với vật không 
có bản chất thấy, tức chăng phải là sự thấy nữa. Kết luận: Sự thấy không thật 
Có. 


Bây giờ đến lượt bài tụng III.6 dùng phép lưỡng phân biện chứng để chứng 
minh người thấy cũng không thật có. Hai câu đầu cho thấy mệnh đề tôn thiết 
lập quan hệ giữa người thấy và sự thấy. Sự quan hệ này được phân chia thành 
hai thiên kiến, tách rời và không tách rời. Trước tiên, nếu tách rời sự thấy mà 
có người thấy, thời người không có mắt cũng có thể dùng các căn khác như 
tai, mũi mà thấy, đó là điều không đúng. Hơn nữa, nếu tách rời sự thấy thời 
như đưi, đâu còn gọi được là người thấy mà nói là có người thấy. Mặt khác, 
không tách rời sự thấy, thời người thấy cũng vẫn không thành, bởi vì đã thấy 
rồi thời đâu cần người thấy. Tóm lại, sự thấy và người thấy không thể là hai tự 
thể độc lập riêng biệt. Đó là lý do vì sao tách rời hay không tách rời sự thấy, 
người thấy vẫn không thật có. Người thấy đã không thật có, thời làm sao sự 
thấy và vật bị thấy thật có? Ai sử dụng sự thấy để phân biệt ngoại sắc? Bởi 
vậy, bài tụng mới nói: Vì không có người thấy nên không làm sao có thấy và 
bị thấy. 


Theo Duy thức, các tướng pháp như năm uẩn, mười hai xứ, mười tám giới, 
bốn đế, mười hai nhân duyên, sáu độ, v..v... đều nương vào sự chuyển biến 
của thức mà giả thi thiết. Hãy lấy sắc làm thí dụ. Luận Thành Duy thức, Thích 
Thiện Siêu dịch, giải thích: "Tuy không phải không sắc, nhưng sắc đó là do 
thức biến. Nghĩa là thức sanh khởi, do năng lực nhân duyên bên trong nội 
thức, biến hiện ra tướng tương tợ về mắt và sắc, lấy ngay tướng đó làm căn sở 
y và cảnh sở duyên. Nhưng các căn nhãn, nhĩ,... đây không thể được biết 
bằng hiện lượng, chỉ dựa qua tác dụng phát sanh thức của nó mà so sánh biết 
nó có. Và nó chỉ là một thứ năng lực, không phải do sắc bên ngoài tạo nên." 
Vậy sắc chỉ là do nội thức biến hiện. Do năng lực phát sinh nhãn thức mà gọi 

315 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


nó là nhãn căn. Nó là chỗ nương gá phát sanh nhãn thức. Nhãn căn chỉ có khả 
năng phát sanh nhãn thức chứ không làm đối tượng cho nhãn thức duyên. 
Chính tướng sắc tương tợ từ tự thức biến hiện ra mới làm cảnh sở duyên cho 
thức. 

Nếu rõ lý Duy thức như vậy thời hiểu biết ngay vì sao người thấy, sự thấy, và 
vật bị thấy đều không thật có. Và do đó mà bốn pháp, thức, xúc, thọ, ái, đều 
không có. Vì ái không, nên bốn thủ, dục thủ, kiến thủ, giới thủ, ngã ngữ thủ, 
và các chi khác của mười hai chi nhân duyên, như hữu, sinh, lão, tử cũng đều 
không có. Bài tụng IIL7 trình bày những nhận xét ấy như sau. 


Bản chữ Hán: 

II.7. Kiến khả kiến vô cố/ Thức đẳng tứ pháp vô/ Tứ thủ đăng chư duyên/ 
Vân hà đường đắc hữu.// 

Dịch: 


III.7. Sự thấy và cái bị thấy đều không có,/Nên bốn pháp, thức, xúc, thọ, ái, 
không có./ Vậy bốn thủ và (mười hai chỉ) nhân duyên,/ Làm sao có được?// 


Cuối cùng, theo bài tụng II.8 là bài tụng sau chót của Phẩm III: Quán Lục 
tình, nếu đem áp dụng phương thức lý luận trình bày trong sáu bài tụng II.2-7 
cho các xứ còn lại thời sẽ thấy rõ tất cả mười hai xứ, sáu căn, sáu cảnh đều 
không thật có. 

Bản chữ Hán: 

III§. Nhĩ tỷ thiệt thân ý/ Thanh cập văn giả đẳng/ Đương tri như thị nghĩa/ 
Giai đồng ư thượng thuyết// 


Dịch: 


IIIL§. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý,/ Tiếng và người nghe, v..v.../ Nên biết nghĩa các 
pháp này/ Cùng một lý nghĩa như trình bày trên.// 


Theo Duy thức, mọi hiện hữu trong thế gian đều do thức biến. Thức nghĩa là 
liễu biệt, nhận thức. Tám thức Tâm vương (A lại da, Mạt na, ý thức, và năm 
thức thân) và các Tâm sở đều có tánh liễu biệt. Do thức phân biệt danh tướng, 

316 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


sắc, tâm, huân tập vào A lại da thức nhiều đời nhiều kiếp thành chủng tử (tập 
khí, thói quen) cô hữu, nên khi thức móng khởi thời liền hiện ra đủ các tướng 
đúng như khi được huân tập vào A lại da thức. Nội thức chuyên biến ra hai 
phần, kiến phần có năng lực nhận biết và tướng phân là đối tượng của nhận 
biết, kiến phần có tướng tợ ngã và tướng phần có tướng tợ pháp. Tợ ngã tợ 
pháp đó tuy không thật có tánh ngã pháp, nhưng hiện ra tương tợ như là cảnh 
ở bên ngoài, tợ như là có ngã pháp. Phàm phu duyên theo tướng tợ ngã tợ 
pháp mà chấp cho là thật ngã, thật pháp. 


Ở đây, tất cả chỉ có kiến phần và tướng phân, thấy và bị thấy, biết và bị biết, 
chứ không gì khác. Sáu trần là tướng phần do thức biến, năm căn chỉ là công 
năng chủng tử của sắc nương nơi bản thức (A lại da) mà có. Để tiện hóa độ 
chúng sinh, đức Phật dựa vào hai phần kiến tướng của nội thức mà giả lập 
theo nghĩa thế tục cái gọi là ngã, cái gọi là pháp. Đây là một lối thi thiết giả 
tạo, kết quả của quy phạm nhận thức. Bởi vì mê lầm chấp có ngã và pháp lìa 
thức nên mới tưởng là mười hai xứ thật có. 


Tóm lại, nguyên nhân của Phẩm III: Quán Lục tình này là vì nhiều bộ phái 
Phật giáo dựa theo kinh A Hàm Phật nói về mười hai xứ rồi chấp mười hai xứ 
gồm cả tâm và cảnh đều thật có như nhau. Ngài Long Thọ muốn làm sáng tỏ 
lý do Phật nói mười hai xứ là cốt để chỉ bày lý vô ngã, chứ không phải nói 
mười hai xứ là thật có, nên đã dùng lưỡng phân biện chứng đề đả phá lối nhìn 
sai lạc đó. 


317 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


19. Năng tạo và sở tạo trong Phẩm IV 


A. Phẩm IV: Quán Ngũ ấm (Dịch Việt). 


IV.1. Nếu lìa ngoài sắc nhân/ Thời sắc (pháp) không thể có được./ Còn nếu lìa 
ngoài sắc (pháp)/ Thời sắc nhân không thể có được.// 


IV.2. Lìa sắc nhân mà sắc (pháp) hiện hữu/ Thời sắc (pháp) ấy không có 
nhân./ Không nhân mà có pháp/ Điều đó không đúng.// 


IV.3. Nếu lìa sắc (pháp) mà có (sắc) nhân/ Thời nhân ấy không có quả. Nếu 
nói có cái nhân không có quả/ Thời là không có lẽ ấy.// 

IV.4. Nếu đã có sắc (pháp)/ Thời không cần dùng đến sắc nhân./ Nếu không 
có sắc (pháp)/ Cũng không cần dùng đến sắc nhân.// 


IV.5. Không có (sắc) nhân mà có sắc (pháp)/ Điều này không hoàn toàn 
đúng./ Thế nên, người có trí/ Không nên phân biệt chấp sắc có tự tính.// 


IV.6. Nếu quả tương tợ nhân/ Điều đó không đúng./ Nếu quả không tương tợ 
nhân/ Điều đó cũng không đúng.// 


IV.7. Thọ âm và tưởng âm// Hành âm và thức âm, v..v... / Cùng tât cả các 
pháp khác,/ Đêu đông như sắc âm nói trên.// 


IV.§. Nếu người ta có hỏi/ Mà đáp không y cứ trên tánh Không/ Thời sự đáp 
không thành/ Cùng đồng chỗ nghi với người kia.// 


IV.9. Nếu người có nạn vắn/ Mà không y cứ trên tánh Không/ Thời nạn vấn 
không thành/ Cùng đồng chỗ nghi với người kia.// 


B. Luận giải. 


Sự phân loại Mười hai xứ đề cập trong Phẩm III: Quán Lục tình đứng trên căn 
bản nhận thức luận chủ trương thế giới được thành lập trên quan hệ nhận thức 
tương đãi và tương thành giữa sáu căn và sáu cảnh. Trong Phẩm IV: Quán 
Năm ấm này sự phân loại Năm uẫn được xét đến trên phương diện nguyên 
nhân, duyên do phát sinh sự vật. Uẫn là tụ tập theo loại, do ngài Huyền Trang 

318 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


phiên dịch từ tiếng Phạn skandha. Ngài La Thập dịch ý là ấm, tức ngăn che, 
hàm nghĩa rằng năm thứ sắc, thọ, tưởng, hành, và thức có tính cách ngăn che 
làm không thể liễu đạt chân tánh của vạn pháp. Ngăn che do hình tướng (thân 
và cảnh) thời gọi là sắc ấm. Ngăn che do cảm giác thời gọi là thọ ấm. Ngăn 
che do tưởng tượng các danh tướng thời gọi là tưởng ấm. Ngăn che do tâm 
niệm thay đổi, đáp ứng với sự vật thời gọi là hành ấm. Ngăn che do tập quán 
sai lầm chứa chấp trong tiềm thức thời gọi là thức ấm. 


Thuyết Năm uấn trở thành một phân loại rất quen thuộc từ thời đại Phật giáo 
Nguyên thủy. Trong bốn vấn đề hoàn toàn thuộc về con người: Tâm, Tâm sở, 
Sắc, và Niết bàn được đem ra giải thích cặn kẽ trong Thăng pháp tập yếu 
luận, môn Tâm lý học của đạo Phật, HT Thích Minh Châu dịch giải, thời Tâm, 
Tâm sở, và Niết bàn thuộc về tâm thức. Sắc nói nhiều về thân thể con người, 
quan hệ giữa thân thể ấy với tâm thức và ngoại giới. Trong năm uấn, sắc uấẫn 
thuộc về sắc pháp. Bốn uẩn kia thuộc về tâm pháp. Đạo Phật không bao giờ 
tách biệt Tâm và Sắc vì cả hai đều tương quan liên đới. 


Theo Thắng pháp, sắc pháp là sự tổng hợp của những đức tánh luôn luôn biến 
động. Do vậy các sắc pháp gọi tên là rùpa nghĩa là những gì luôn luôn biến 
động. Chữ rùpa chỉ chung cho các sắc pháp và chỉ riêng cho những đối tượng 
con mắt thấy. Sắc pháp chia ra hai loại: bốn đại chủng (mahàbhùta) và những 
sắc do bốn đại chủng tạo thành (bhautika). Bốn đại chủng là địa, thủy, hỏa, và 
phong, bốn phần tử căn bản không thể rời nhau và tác thành mọi sắc pháp, từ 
nhỏ đến lớn, từ vi trần cho đến núi cao. Chữ Đại có nghĩa là có công dụng lớn 
lao nhờ đó mà hết thảy mọi vật mới được tạo thành. Tuy nhiên, trên phương 
diện pháp tướng, khi phân biệt bốn đại, A tỳ đạt ma thường căn cứ vào sự có 
thể thấy hay không thể thấy làm tiêu chuẩn và thường cho bốn đại là không 
thể thấy. Bởi vậy cho nên các luận sư của A tỳ đạt ma chủ trương bản chất 
bốn đại: cứng, ướt, nóng, và động là những yếu tổ thực thể, mới là bốn đại 
thật, còn đất, nước, lửa, gió hiện thực là bốn đại giả. Do đó, bốn yếu tố cơ bản 
"cọng sinh bất ly", cứng, ướt, nóng và động, thường được gọi là năng tạo 
chủng. Chúng hỗ tương kết hợp để tạo thành các sắc pháp khác (bhautika) 
được coi như thuộc loại dẫn xuất thứ cấp và được mệnh danh là tứ đại sở tạo 
sắc. Nói theo ngôn ngữ khoa học, sở tạo sắc là những hiện tượng hóa lý và 


319 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


bốn đại chủng có thể gọi là vật chất, vật chất hiểu theo thuyết Tương đối là vật 
chất và năng lượng. 


Có 11 tứ đại sở tạo sắc gồm năm tịnh sắc căn tức năm trung tâm thần kinh 
nhận cảm: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, và thân, năm cảnh: sắc, thanh, hương, vị, và 
xúc, và vô biểu sắc tức một loại sắc pháp không biểu hiện cụ thể để có thể 
nghe thấy được, vì đó là dư tập do thân, khẩu nghiệp lưu lại, tương tục chuyển 
biến, và trở thành nhân tô chiêu cảm quả báo ở tương lai. 


Ha lê bạt man (Harivarman), sống ở Ấn độ khoảng một thế kỷ trước Thế Thân 
(Vasubandhu), tác giả của tập Thành thật luận (Tattvasiddhi), đưa ra một chủ 
trương trái ngược. Hiện thực tứ đại, đất, nước, lửa, gió, cùng những yếu tổ 
cứng, ướt, nóng, động, năm căn, và thanh, hết thảy đều là hiện tượng vật chất 
(giả danh) được thành lập từ bốn trần: sắc, hương, vị, xúc, xem như yếu tố vật 
chất cơ bản. Thuyết này phảng phất giống thuyết tế vật chất và ngũ duy của 
phái Số luận, một trong sáu phái triết học lớn ở Ân độ vào thời bấy giờ. Trong 
Số luận, cứng, ướt, nóng, và động được gọi là tế vật chất, sắc, thanh, hương, 
vị, xúc mỗi mỗi đều là tính chất và gọi là ngũ duy. Chính từ ngũ duy mà thành 
lập ngũ đại là đất, nước, lửa, gió, và không. 


Tất cả các bộ phái không thừa nhận thuyết của Ha lê bạt man, nhận định rằng 
bản tính của bốn đại là cứng, ướt, nóng, và động, và mọi hiện tượng hóa lý 
đều lấy bốn đại làm nên tảng. Vấn đề được đặt ra là các sắc pháp sở tạo do 
bốn đại năng tạo biến hóa mà thành, vậy ngoài sự biến hóa đó chúng có độc 
lập tính hay không? Nếu cho răng tất cả những gì ngoài bốn đại chủng là giả 
thời trong Mười hai xứ hay Mười tám giới, trừ chất cứng, ướt, nóng, động của 
phần xúc, tất cả có thê nói đều là giả pháp. Hữu bộ không chấp nhận điều đó. 
Theo Hữu bộ, toàn bộ sở tạo sắc biệt lập ngoài bốn đại chủng. Lúc đầu, từ sự 
quán sát vật lý, năm căn, năm cảnh được lấy làm những yếu tố vạn hữu, gán 
cho một ý nghĩa độc lập, rồi trong quá trình tiến triển tự nhiên đi sâu vào vật 
chất luận, dẫn đến kết luận bốn đại là năng tạo chủng. 


Tỳ bà sa đứng trên lập trường ngũ nhân mà chủ trương bốn đại chủng là năng 
tạo của hết thảy vật chất, sinh ra và duy trì các sắc sở tạo. Năm nhân ây là: (1) 
sinh nhân, vì từ bốn đại mà sinh. (2) y nhân, vì sinh rồi thời y vào bốn đại mà 
xoay vần. (3) lập nhân, vì bốn đại ví như bức tường năng đỡ lấy họa phẩm duy 

320 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


trì sở tạo sắc. (4) trì nhân, vì nhân không bao giờ dứt. Và (5) dưỡng nhân, vì 
làm cho tăng trưởng. 


Theo Hữu bộ, nếu lẫy dục giới làm tiêu chuẫn thời sắc pháp tất phải y vào bốn 
đại năng tạo và bốn trần sở tạo mà tồn tại, dù chỉ tồn tại ở một mức độ tối 
thiểu, ngoài ra không có vật nào khác. Câu xá luận gọi đó là "bát sự câu sinh", 
"tám việc (năng tạo tứ đại và sở tạo tứ trần) đều sinh, không thiếu một việc, để 
trở thành đơn vị của hiện tượng vật chất; ngũ căn còn y tồn trên bề mặt của 
đơn vị này." (Câu xá quyền 4, trang 121) Lẽ cô nhiên, bởi vì đã là "bát sự câu 
sinh" thời không còn có chất cứng, ướt, nóng, động, tồn tại một cách đơn độc 
cho nên không thể bảo đơn vị ấy là cực vi, 


Trong sáu bài tụng đầu, IV.1 - 6, ngài Long Thọ một mặt, phản bác sự phân 
loại sắc pháp thành thực thê có yếu tính quyết định, bên này là yếu tố nguyên 
nhân cơ bản và bên kia là hiện tượng vật chất dẫn xuất thứ cấp, một đăng là 
đại chủng hay năng tạo chủng (mahàbhùta) và đẳng kia là sở tạo sắc 
(bhautika), rồi ví năng tạo chủng là vua, sở tạo sắc là tôi, hay năng tạo chủng 
là thân cây, sở tạo sắc là cành cây, v..v... Mặt khác, Ngài chỉ trích chủ trương 
quan hệ nhân quả một chiều giữa bốn đại chủng và các sở tạo sắc, cho rằng 
bốn đại chủng sinh ra và duy trì các sắc sở tạo. 

Trong bài tụng đầu tiên IV.I, ngài Long Thọ khuyến cáo chớ quan niệm 
những hiện tượng hóa lý độc lập riêng biệt với bốn đại chủng và chớ xem bốn 
đại chủng là sẵn có định tánh nơi tự tính của chúng, nguyên nhân sinh khởi 
các hiện tượng hóa lý. 

Bản chữ Hán: 

IV.1. Nhược ly ư sắc nhân/ Sắc tắc bất khả đắc/ Nhược đương ly ư sắc/ Sắc 
nhân bắt khả đắc.// 

Dịch: 


IV.1. Nếu lìa ngoài sắc nhân/ Thời sắc (pháp) không thể có được./ Còn nếu lìa 
ngoài sắc (pháp)/ Thời sắc nhân không thể có được.// 


Hãy lưu ý ở đây chữ sắc (pháp) dùng chỉ vào những hiện tượng hóa lý 
(bhautika rùpa) và chữ (sắc) nhân (kàrana) chỉ vào bốn đại chủng. Hai chữ 
321 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


Phạn kàrana và kàrya tuy dịch là nhân và quả giỗng như khi dịch hai chữ hetu 
và phala, nhưng ý nghĩa của chúng khác hẳn. Hetu và phala luôn luôn là nhân 
và quả. Trái lại, kàrana và kàrya có thể lúc thời kàrana xem như là nhân với 
quả là kàrya, lúc thời kàrya là nhân với quả là kàrana. 


Trong các bài tụng IV.2 - IV.5, phép phản chứng (reductio ad absurdum) được 
sử dụng đề biện minh bốn đại chủng và những hiện tượng hóa lý không thể ly 
cách riêng rẽ như là những thực thể có tự tính. 


Bản chữ Hán: 


IV.2. Ly sắc nhân hữu sắc/ Thị sắc tắc vô nhân/ Vô nhân nhi hữu pháp/ Thị sự 
tắc bất nhiên.// 


IV.2. Lìa sắc nhân mà sắc (pháp) hiện hữu/ Thời sắc (pháp) ấy không có 
nhân./ Không nhân mà có pháp/ Điều đó không đúng.// 


Khi tách vật chất và hiện tượng hóa lý ra thành hai thực thể độc lập riêng biệt 
có tự tính thời một mặt, các hiện tượng hóa lý hiện hữu đơn độc mà không có 
nhân. Không có nhân mà có quả là việc thế gian chưa từng có. Bởi vậy không 
thể tách riêng hiện tượng hóa lý với nguyên nhân của chúng là vật chất. 


Có người hỏi: Pháp Phật nói có ba thứ vô vi, vô vi là thường nên không có 
nhân. Pháp ngoại đạo thời cho hư không, thời gian, phương hướng, thức, vị 
trần, niết bàn là thường, nên không có nhân. Pháp thế gian thời cho hư không, 
thời gian, phương hướng, không chỗ nào không có, thế nên là thường, thường 
thời không có nhân. Vậy sao bảo rằng thế gian không có pháp nào không có 
nhân? 


Đáp: Những pháp không có nhân đó chỉ có trên ngôn thuyết. Nếu tư duy phân 
biệt kỹ càng thời không có. Mọi pháp nhân duyên sinh đều không thể nói là 
không có nhân. 

Mặt khác, vật chất nếu tách biệt với hiện tượng hóa lý xem như tác quả của nó 
thời hóa ra vật chất là nhân không quả. Có nhân tất phải có quả. Không quả 
đâu gọi được là nhân. Vì thế không thể chấp nhận được có nhân mà không có 
quả. Đó là ý nghĩa của bài tụng IV.3. 


322 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


Bản chữ Hán: 


IV.3. Nhược ly sắc hữu nhân/ Tắc thị vô quả nhân./ Nhược ngôn vô quả nhân/ 
Tắc vô hữu thị xứ.// 


Dịch: 


IV.3. Nếu lìa sắc (pháp) mà có (sắc) nhân/ Thời nhân ấy không có quả. Nếu 
nói có cái nhân không có quả/ Thời là không có lẽ ấy.// 


Ngoài ra, thử hỏi sự tương quan liên hệ nào có thể thành lập được giữa hai 
thực thể riêng biệt là sắc pháp và cái gọi là sắc nhân, cái nhân giả tưởng của 
sắc pháp đó? Đừng nên lầm tưởng rằng ngài Long Thọ phản bác luật nhân 
quả. Cái mà Ngài đả phá là cái lối nhìn sai lầm và cái chấp trước mê muội cho 
rằng nhân duyên có tự tính. Trong Phẩm này cũng như trong Phẩm I: Quán 
nhân duyên, Ngài không chấp nhận sự vật có tự tính và khái niệm năng lực 
dẫn sanh quả từ tự tính. Bài tụng đầu tiên của Trung luận, bài I.1, biện chứng 
tứ cú được áp dụng để phản bác hết thảy mọi kiến giải về sự sinh khởi của các 
pháp do tác dụng của năng lực dẫn sanh quả từ tự tính của nhân. Ngôn ngữ và 
luận lý không có khả năng giải thích và phát biểu tánh phi nhất phi dị tức tánh 
Không của sự sinh khởi. Nói một cách khác, sự sinh khởi không thật có giữa 
hai vật thể đồng nhất hay sai khác. Từ quan điểm Bát nhã, sinh khởi chỉ là 
danh tự giả tướng. 


Bài tụng IV.4 trình bày dầu kết quả là sắc pháp có xuất hiện hay không xuất 
hiện, có sắc nhân trong cả hai trường hợp đều không thê được. 


Bản chữ Hán: 


IV.4. Nhược dĩ hữu sắc giả/ Tắc bất dụng sắc nhân/ Nhược vô hữu sắc giả/ 
Diệc bất dụng sắc nhân.// 


Dịch: 


IV.4. Nếu đã có sắc (pháp)/ Thời không cần dùng đến sắc nhân./ Nếu không 
có sắc (pháp)/ Cũng không cần dùng đến sắc nhân.// 


323 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


Lý do: Khi một sắc pháp hiện hữu có tự tính, thời nó đâu cần đến nhân sinh 
khởi ra nó. Trong trường hợp sắc pháp không hiện hữu, tất nhiên sắc nhân 
không thể có được, vì là nhân chỉ khi nào có quả sinh khởi. Không sinh khởi 
quả tất nhiên không gọi đó là nhân. Cũng có thể nói rằng nếu trong nhân trước 
đã có sắc pháp, thời đó không thể gọi là sắc nhân. Nếu trong nhân trước không 
có sắc pháp, cũng không gọi đó là sắc nhân. 


Phía đối lập có thể bảo rằng dẫu lý luận chứng minh vật chất không thể là 
nhân đối với các hiện tượng hóa lý, nhưng trong thực tế những hiện tượng hóa 
lý ấy hiển hiện có thật tất nhiên nhân của chúng là vật chất cũng phải có thật. 


Trả lời: Nếu sắc pháp hiện hữu có tự tính, thử hỏi sắc nhân tác dụng như thế 
nào để sinh ra nó? Do một năng lực tác dụng có hiệu quả? Như đã giải thích 
trong bài Nhân và Duyên trong Phẩm I Trung luận, bài tụng I4, nếu có một 
hiện tượng gọi là năng lực tác dụng dẫn sanh quả từ nhân thời năng lực ấy 
hoặc cần duyên hoặc không cần duyên để tác dụng có hiệu quả. Nếu cần 
duyên thời lý luận gây ra một chuỗi câu hỏi kế tiếp, duyên này cần duyên nào 
khác, v..v..., nghịch suy vô cùng tận không giải quyết được vấn đề. Nếu không 
cần duyên thời hóa ra đó là một hiện tượng không có nguyên nhân, điều này 
không thể chấp nhận. Như vậy, khái niệm năng lực dẫn sanh quả không thể 
giải thích sự quan hệ giữa nhân và quả sinh khởi. 


Theo lý luận trên, sở dĩ không có sắc nhân mà có sắc quả là bởi tại chấp sắc có 
tự tính. Kỳ thật, nói có pháp không do nhân duyên sinh là điều thế gian chưa 
từng có. Điều này được trình bày trong bài tụng IV.5. 


Bản chữ Hán: 


IV.5. Vô nhân nhi hữu sắc/ Thị sự chung bất nhiên/ Thị cô hữu trí giả/ Bất 
ưng phân biệt sắc.// 


Dịch: 


IV.5. Không có (sắc) nhân mà có sắc (pháp)/ Điều này không hoàn toàn 
đúng./ Thế nên, người có trí/ Không nên phân biệt chấp sắc có tự tính.// 


Bài tụng IV.6 cho ta một thí dụ về cách thành lập mệnh đề tôn trong luận pháp 


của ngài Long Thọ. 
324 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


Bản chữ Hán: 


IV.6. Nhược quả tợ ư nhân/ Thị sự tắc bất nhiên/ Quả nhược bắt tợ nhân/ Thị 
sự đdiệc bất nhiên.// 


Dịch: 


IV.6. Nếu quả tương tợ nhân/ Điều đó không đúng./ Nếu quả không tương tợ 
nhân/ Điều đó cũng không đúng.// 

Hai tôn y dùng để lập tôn ở đây là sắc nhân và sắc quả. Tôn y sắc quả được 
chia thành hai phần bố sung nhau "sắc quả tương tợ (giống) sắc nhân" và "sắc 
quả không tương tợ (không giống) sắc nhân", nghĩa là nếu sắc quả hiện hữu 
thời nó hoặc là tương tợ hoặc là không tương tợ sắc nhân. Không có trường 
hợp thứ ba ngoài hai trường hợp ấy, chăng hạn như vừa tương tợ vừa không 
tương tợ sắc nhân. Hội hai phần bổ sung ấy lại tạo thành tập hợp tất cả sắc quả 
trong thế gian, tương ứng với vũ trụ ngôn thuyết của thí dụ này. 


Như vậy, có hai quan hệ nhân quả giữa sắc nhân và sắc quả: quả và nhân 
tương tợ (giống) nhau và quả và nhân không tương tợ (không giống) nhau. Cả 
hai mệnh đề ấy đều không đúng. Luận thức dùng phản bác quan hệ đồng nhất 
hay sai khác giữa nhân và quả đã đề cập trong Phẩm I: Quán nhân duyên, bài 
tụng I.14. Nhân và quả, cũng như quan hệ giữa chúng đều là danh tự giả 
tướng, không có thật thể có định, không có tự tính. 


Hãy nghe ngài Thanh Mục giảng: "Nếu quả và nhân giống nhau, việc ấy 
không đúng, vì nhân tế mà quả thô, sắc và lực của nhân và quả khác nhau. 
Như vải mà giống chỉ thời không gọi là vải, vì chỉ nhiều mà vải có một, nên 
không được nói nhân quả giống nhau. Nhưng nếu nhân quả không giống nhau 
cũng không đúng, như chỉ gai không thể dệt thành lụa, chỉ thô thời không thể 
đệt thành vải mịn. Thế nên không được nói nhân quả chẳng giống nhau. Cả 
hai lẽ đều không đúng, nên biết không có sắc (pháp), không có sắc nhân." 
(Trung luận. Phạm Chí Thanh Mục thích. Thích Thiện Siêu dịch và tóm tắt) 


Đối với bốn ấm còn lại là thọ, tưởng, hành, thức, và tất cả pháp khác, bài tụng 
IV.7 khuyên nên tư duy quán sát như đối với sắc ấm mà luận phá. 


Bản chữ Hán: 
325 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


IV.7. Thọ ấm cập tưởng âm/ Hành ấm thức ấm đăng/ Kỳ dư nhất thiết pháp/ 
Giai đồng ư sắc ấm.// 


IV.7. Thọ âm và tưởng âm,/ Hành âm và thức âm, v..v ... / Cùng tât cả các 
pháp khác,/ Đêu đông như sắc âm nói trên.// 


Bây giờ hãy xét đến ý nghĩa của hai bài tụng cuối, IV.§ và IV.9. 
Bản chữ Hán: 


IV.§. Nhược nhân hữu vấn giả/ Ly không nhi dục đáp/ Thị tắc bất thành đáp/ 
Câu đồng ư bỉ nghi.// 


IV.9. Nhược nhân hữu nan vấn/ Ly không thuyết kỳ quá/ Thị bất thành nan 
vẫn/ Câu đồng ư bỉ nghỉ.// 


Dịch: 


IV.8§. Nếu người ta có hỏi/ Mà đáp không y cứ trên tánh Không/ Thời sự đáp 
không thành/ Cùng đồng chỗ nghi với người kia.// 


IV.9. Nếu người có nạn vắn/ Mà không y cứ trên tánh Không/ Thời nạn vấn 
không thành/ Cùng đồng chỗ nghi với người kia.// 


Theo hai bài tụng cuối này, khi giải đáp hay khi đặt câu hỏi, thời phải y cứ 
trên tánh Không, nếu không thời người đáp hay người hỏi mắc lỗi lẫy giả định 
làm luận cứ giảo biện (petitio princIpH). Ngài Nguyệt Xứng (Candrakìrtl) 
dùng thí dụ cụ thể để giải thích lỗi này: "Nếu đối phương có ý phản bác quan 
điểm sự vật không có tự tính, chẳng hạn, nói rằng, 'bởi vì thọ, tưởng, v..V... 
đều thật có, nên đôi tượng của chúng cũng có thật, thời hết thảy những gì đối 
phương phát biểu đều thiếu khả năng phản bác, bởi vì sự hiện hữu của thọ, 
tưởng, v..v... là cùng một cách thức như sự hiện hữu của các đôi tượng, và đó 
là điều cần phải chứng minh. 

Ngay cả hiện tượng vật chất, khi được quán sát phân tích kỹ càng, thời thấy 
chúng không hiện hữu đồng nhất hay dị biệt với nguyên nhân vật chất, cho 
nên thọ do duyên xúc, tưởng câu khởi đồng thời với thức, hành do duyên vô 


minh, và thức do duyên hành, khi được phân tích quán sát kỹ càng, tất cả đều 


326 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


không hiện hữu đồng nhất hay dị biệt với nhân của chúng. Chúng đều giống 
như xúc và những yếu tố khác của vòng sinh tử, tất cả đều là những điều cân 
phải được chứng minh. Và vì thọ, tưởng, v..v... đều giỗng như những điều cần 
phải được chứng minh, cho nên thuộc tính và chủ thể, quả và nhân, toàn thể 
và bộ phận, và những khái niệm như vậy toàn là những sự thể giống như hiện 
tượng vật chất đều là những điều cần phải được chứng minh. Làm sao đối 
phương có thể đề ra một sự phản bác? Tất cả những luận cứ họ dùng để phản 
bác đều là những điều cần phải được chứng minh." (Prasannapadà. 
Candrakìrti. Bản dịch Anh ngữ của Mervyn Sprung) 

Đoạn văn luận giải trên tương ứng với nguyên văn tiếng Phạn sau đây của hai 
bài tụng IV.§ và IV.9. So với bản chữ Hán chỉ dịch ý thời bản tiếng Phạn nói 
rõ hơn về lỗi giảo biện vin vào luận cứ giả định nếu không y cứ trên tánh 
Không. 

Bản chữ Phạn: 

IV.S. Vigrahe yah parihàram krte sùnyatayà vadet, 

Sarvam tasyàparihrtam samam sàdhyena Jàyate. 

IV.9. Vyàkhyàne ya upàlambham krte sùnyatayà vadet, 

Sarvam tasyànupàlabdham samam sàdhyena Jàyate. 

Dịch: 

IV.8. Khi phân tích y cứ trên tánh Không, 


bất cứ người nào phản bác, thời những diều người này không phản bác đúng 
là những điều cần phải được chứng minh. 


IV.9. Khi giải thích y cứ trên tánh Không, 


bât cứ người nào nạn vân, thời những diêu người này không nạn vân đúng là 
những điêu cân phải được chứng minh. 


Y cứ vào tánh Không có nghĩa là phân tích chứng rõ một hiện tượng là vô tự 
tính, vô tự tính đương nhiên là do nhân duyên sinh và chỉ có theo nghĩa tục đề. 


327 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


Ở đây, ngài Long Thọ căn cứ vào lý nhân duyên sinh mà bác bỏ khái niệm về 
hiện tượng có tự tính. Do đó, khi phản đáp với mục đích đả phá quan niệm sự 
vật vô tự tính, hay khi nạn vẫn nghi ngờ về tánh vô tự tính của sự vật, ý của 
đối phương là muốn đề cập bất kỳ hiện tượng nào đó có tự tính. Bởi vậy trong 
luận chứng phản bác của đối phương, tiền đề là: "Có những hiện tượng hoàn 
toàn độc lập và sinh khởi không có nguyên nhân, hoặc sinh khởi từ một hiện 
tượng khác có tự tính." Nhưng xét cho kỹ thời tiền đề ấy chỉ là giả định, tức là 
điều cần phải được chứng minh! 


Chắc chắn đối phương không thê chứng minh hiện tượng có tự tính được bởi 
vì Phẩm IV cũng như Phẩm I đã đưa ra đầy đủ lý do để bác bỏ hết thảy mọi 
lối nhìn điên đảo cho rằng các pháp duyên khởi có yếu tính quyết định và luận 
phá tất cả mọi kiến giải sai lầm về sự sinh khởi của các pháp do tác dụng của 
năng lực dẫn sanh quả từ tự tính của nhân. 


Như đã trình bảy, trong Phẩm này, ngài Long Thọ đả phá sự phân loại bốn đại 
làm yếu tố nguyên nhân cơ bản và năm căn năm trần làm hiện tượng hóa lý 
dẫn xuất thứ cấp. Ngài bác bỏ chủ trương quan hệ nhân quả một chiều cho 
rằng do sự biến hóa của bốn đại năng tạo mà các hiện tượng hóa lý được thành 
lập và mệnh danh là sắc pháp sở tạo. Luận pháp Ngài sử dụng có thể đem 
dùng để bác xích những chủ trương không thuần túy khoa học, có tính cách 
siêu hình và giáo điều như trong khoa học duy vật chủ nghĩa (Scientifc 
materialism) hiện nay. Sau đây là những đặc điểm thường được xem như giáo 
điều của khoa học duy vật chủ nghĩa. 


1. Nguyên lý khách quan (ObJectivism). Chủ nghĩa khoa học duy vật đòi hỏi 
đối tượng khảo sát phải phát xuất từ kinh nghiệm. Nhưng kinh nghiệm đây là 
thứ kinh nghiệm công cộng được nhiều người san sẻ chứ không kế đến những 
kinh nghiệm do cá nhân tự chứng tự giác. Ngoài ra, phương pháp khảo sát 
phải khách quan, nghĩa là xem sự vật ở trong thực tại phải ở bên ngoài kiến 
thức của người khảo sát. Vì vậy kiến thức khoa học trưng bảy một thế giới 
trong đó không tìm ra sự có mặt của tâm thức và không vIn vào đâu mà thi 
thiết ý nghĩa về sự hiện hữu của tâm thức. 


2. Nguyên lý nhất thể (The monistic principle). Đối với chủ nghĩa khoa học 
duy vật, vũ trụ chỉ có một, gồm duy nhất một thực chất, đó là vũ trũ vật lý 
328 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


học, một vũ trụ vận hành như một Bộ Máy Không Lồ. Hiện tượng được định 
nghĩa là sự vật, biến cô, và quá trình có hình tướng mà giác quan nhận thức 
được khác với thể tánh (noumena) là yếu tính của sự vật tự hữu tự tôn. 


Mọi hiện tượng đều là hiện tượng vật lý. Các nhà khoa học duy vật tin chắc có 
thể mô tả toàn vẹn vũ trụ ây căn cứ vào những định luật vật lý học được khám 
phá một cách khách quan. Những định luật vật lý này tác dụng điều hành tiến 
trình biến chuyên của mọi hiện tượng đồng đều khắp nơi và ở mọi thời. Mọi 
hiện tượng vật lý đều diễn biến có trật tự, có thể lặp lại, và diễn tả bằng toán 
ngữ căn cứ vào kết quả đo lường. Như thế, mọi hiện tượng không phải hiện 
tượng vật lý như hiện tượng tâm lý, định tính, thưa thớt, đơn phát, hoặc diễn 
biến không có trật tự đều bị gạt bỏ. 


3. Nguyên lý quy giảm (The principle of reductionism). Vì chấp nhận nguyên 
lý nhất thể nên phải xác định bản tính của thực chất câu tạo vũ trụ. Các nhà 
khoa học duy vật tin tưởng rằng nguyên nhân của bất cứ hiện tượng vĩ mô nào 
cũng bắt nguồn từ những hiện tượng vi mô. Chẳng hạn, tập tính của tế bào 
người là do tập tính của các hạt cơ bản hợp thành tế bào. Hiện nay, trong 
ngành lý sinh học thần kinh, mọi hiện tượng tâm lý đều quy giảm về hoạt tính 
não bộ, nghĩa là chủ trương vật chất có tự tính và là nguyên nhân của mọi quá 
trình tâm lý. Đến nay các nhà lý sinh học duy vật chưa trưng dẫn được bằng 
chứng làm thế nào bản tính và nguồn gốc của tâm ý thức cũng như của những 
biến cố tâm lý khác phát xuất từ tính hoạt động của tế bào thần kinh. 


4. Nguyên lý khép kín (The closure principle). Về quan hệ nhân quả, họ chủ 
trương nguyên lý khép kín (The closure principle): Không một hiện tượng nào 
ngoài hiện tượng vật lý được quan niệm là nhân của những hiện tượng vật lý 
khác. Như thế, mọi công cuộc nghiên cứu trong ngành sinh học và thần kinh 
học luôn luôn được thực hiện với giả thiết không một yếu tố nào ngoài các 
yếu tố vật lý ảnh hưởng đến những diễn biến hữu cơ trong thần kinh hệ và đến 
cách thức hoạt động của con người. Điều này rõ ràng là không phù hợp với 
kinh nghiệm sinh hoạt hăng ngày. 


5. Nguyên lý thực hữu (Physicalism). Trong thực tại chỉ có vật chất và quá 
trình vật lý là có thật. Nói cách khác, chỉ có cầu hình của không gian và của 
khối/năng cùng với tác dụng, phẩm tính, và hiệu quả của chúng là thực hữu. 

329 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


Do đó, cái gì thực hữu đều có thể định lượng, như là các yếu tố cầu thành thực 
tại vật lý và những định luật điều hành các hỗ tương tác động giữa chúng. 
Chung cùng, nguyên lý thực hữu cho thấy một vũ trụ hoàn toàn vô tri vô giác, 
vô nghĩa, phối cảnh nhìn từ một quan điểm hoàn toàn khách quan, không nhân 
tính. Đây là một quan điểm nhìn vào thực tại từ "không nơi nào"! 


Năm đặc tính nêu trên mô tả tôn chỉ của phái theo chủ nghĩa khoa học duy vật 
thực ra chỉ là những phương pháp ứng dụng để tìm hiểu thực tại. Nhưng các 
nhà khoa học duy vật có thái độ cỗ chấp nên lập chúng thành những giáo điều 
thay vì xem chúng như là những quan niệm phân tích phát sinh từ nhu cầu tìm 
hiểu nhân duyên và tương quan nhân quả. Điều đáng lo ngại nhất hiện nay là 
thế giới đang chịu ảnh hưởng nặng nề của khoa học duy vật chủ nghĩa căn cứ 
trên cơ học cô điển Newton. Theo định luật chuyển động của Newton thời ta 
có thể dự đoán tương lai hay ngược suy quá khứ của một vật chuyển động nếu 
biết rõ một số dữ kiện, thường gọi là điều kiện đầu, mô tả thuộc tính của vật 
ấy vào một lúc nào đó. Thí dụ biết được vị trí và vận tốc của quả đất, mặt 
trăng, và mặt trời hiện giờ thời có thể suy diễn những ngày trăng tròn, trăng 
khuyết, nguyệt thực, hay nhật thực trong tương lai và quá khứ. Đây là trường 
hợp với mỗi quả tương ứng một nhân mà thôi. 


Mặc dầu chương trình thám hiểm không gian là một thành công lớn của cơ 
học Newton, phạm vi ứng dụng các phương trình chuyển động của cơ học 
Newton rất hạn hẹp. Thí dụ: Đối với chuyển động tương đối theo định luật sức 
hút vạn vật của hai vật thê thời có thể tìm ra lời giải chính xác, nhưng nếu là 
của ba vật thê thời phải bó tay. Vả lại trên nguyên tắc, theo cơ học lượng tử ta 
không thể nào đo lường chính xác các điều kiện đầu và theo thuyết hỗn độn 
(chaos theory) nếu các điều kiện đầu chỉ thay đôi một đại lượng vô cùng bé 
thời với thời gian, tập tính (behavior) của lời giải sẽ trở nên vô cùng hỗn độn 
khó lường. Hơn nữa, thuyết tương đối bác bỏ hoàn toàn những khái niệm căn 
bản của cơ học Newton xem không gian và thời gian, vật chất và năng lượng 
như những tự thể độc lập riêng biệt. 


"TT Á N `. : Ả .. Ả " ^ T.` ° » ^ xy 

Thê mà hiện nay cơ học cô điên Newton vân duy trì ảnh hưởng rộng lớn trong 
mọi ngành khoa học: vật lý, sinh học, tâm lý, xã hội, kinh tê, chính trị, v..v... 
và trong đời sông cá nhân và cộng đông, nhât là tại các nước được xêp vào 


330 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


hạng văn minh nhất thế giới. Các thể chế chính trị cũng như hoạt động của 
con người đều được quan niệm vận hành máy móc theo những quy luật tự 
nhiên. Tự do cá nhân chỉ là thứ tự do bị phối chế (conditioned freedom) 
hướng về hưởng lạc thú và thỏa mãn tham ái và dục vọng. Trong xã hội mà 
khoa học duy vật ngự trị, tôn giáo phải đứng riêng biệt ra một khu vực, lìa xa 
lý trí và khoa học, chỉ thuần túy chuyên trách những vấn đề tâm linh, tín 
ngưỡng, và truyền thông mà thôi. 


Những giả định siêu hình của khoa học duy vật chủ nghĩa thường được đem ra 
trình bày như là những kết quả thực nghiệm của khoa học. Cách trình bày như 
vậy vấp phải lỗi giảo biện vin vào luận cứ giả định như được đề cập trong hai 
bài tụng cuối IV.§ - 9. Hãy đưa ra một thí dụ. Số báo Time, ngày 17 tháng 
bảy, 1995 đăng một bài có hình ở trang bìa với nhan đề: "Glimpses of the 
Mind: What 1s Consclousness? Memory? EmotIion? ScIence unravels the best- 
kept secrets of the human brain" (Liếc nhìn qua Tâm: Thế nào là Thức? là Ký 
ức? Là Xúc động? Khoa học giải khai những gì bí mật nhất về não con người) 
của Michael D. Lemonick. Trong bài này, tác giả vô tình hay hữu ý trình bày 
những giả thiết siêu hình của khoa học duy vật như những khám phá khoa học 
xác thật. 


Ở trang đầu là một bức hình của não do máy tính vẽ ra từ bộ quét của PET 
(Positron-emission tomography), một phép chụp bằng tia X theo lớp, với lời 
chú thích đây là ảnh của "một ý nghĩ buồn" (a sad thought). Thực ra, đó là ảnh 
của một vùng não có những tế bào thần kinh tích cực hoạt động gia tăng sự 
chuyền hóa trong lúc một ý nghĩ buồn xuất hiện. Hoạt động của tế bào não và 
tri giác về cảm thọ có thể liên kết như vậy là do kinh nghiệm cá thể được cá 
nhân tường thuật lại đồng thời với sự quán sát não bộ theo phương pháp khoa 
học. Ngoài ra, sự tương quan nhân quả giữa cảm thọ và hoạt động tế bào não 
của những vùng liên hệ đang là một giả thuyết chưa được kiểm chứng toàn bộ. 
Do đó, tác giả đã lây một giả định làm thành một xác quyết khoa học mà 
không cho độc giả hay. 


Cùng một luận điệu, khi nói về ký ức, tác giả phán quyết: "Ký ức không gì 
khác hơn là một vài ngàn tế bào não phát xạ theo một mẫu hình đặc thù nhất 
định". Đó là một sự khẳng nhận đối với hai nguyên lý, quy giảm và thực hữu, 


331 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


của chủ nghĩa khoa học duy vật. Không có gì trong lời phát biểu biện minh 
cho nguyên nhân và cách thức phát sinh ký ức. Luôn luôn đứng trên lập 
trường tâm phát sinh từ não, tác giả tiếp tục viết: "những kỹ thuật hiệu dụng 
như MRI (magnetic resonance imaging; phép phát hiện ảnh bằng cọng hưởng 
từ) và PET (Positron-emission tomography; một phép chụp bằng tia X theo 
lớp) mở cửa số cho thấy bộ não con người, để các khoa học gia theo dõi một ý 
tưởng thành hình, thấy lớp sáng đỏ của sự sợ hãi phát ra từ một cấu trúc mệnh 
danh là amiđan, hay ghi chú sự phát xạ tiết lộ bí mật của các tế bào não khi 
một ức niệm chôn vùi từ lâu được tái tạo. " 


Cuối cùng, nhận lầm thức là tự ngã, Lemonick viết: "Mặc dầu theo bản năng 
ta tin ngược lại, thức không phải là một sự vật nằm bên trong não tương ưng 
với "ngã" là hạt nhân của tri giác, nhà đạo diễn tấn tuông ... Sau hơn thế kỷ 
truy tầm, các nhà não học kết luận rằng không một nơi nào khả dĩ tưởng tượng 
là trụ sở của một cái ngã như vậy, và thật ra đơn giản là nó không có. ... 


Có thê các khoa học gia trong tương lai sẽ châp nhận sự hiện hữu của một cái 
øì năm ngoài tâm hiệu biệt của mình, cái gì đó có thê mô tả như là linh hôn." 


Nếu quả đây là một sự cô ý của tác giả thời rõ ràng bài báo này đã lừa gạt độc 
giả vì mập mờ đánh lận con đen, trình bày giả thuyết cần phải chứng minh 
như là sự thật đã được thể nghiệm. Trung luận gọi đó là hý luận. Tác giả có 
thể vô tình như "kẻ phàm phu mê tối đối với sự thật bèn khởi ra các tướng của 
các pháp, chấp lấy tướng mà cho ra danh, y theo danh mà giữ lẫy tướng", sinh 
vọng tưởng nghĩ sai lầm các pháp có tự tính. Những vọng tưởng chấp trước 
như vậy đã huân tập trong tâm từ vô thủy, những cảm nhiễm thâm căn cô đế 
đã kết thành tập quán vô minh trong sinh hoạt nhận thức sai lầm của tác giả. 
Do đó, vì không khéo sử dụng ngôn ngữ và luận lý để nhận ra những vọng 
tưởng hý luận, tác giả đã mắc phải lỗi lẫy ngọn làm luận cứ để quyết định vấn 
đề, lấy giả định làm tiền đề thay thế những chân lý đã thực chứng. 


332 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


20. Năng tướng và sở tướng trong Phẩm V 


A. Phẩm V: Quán Lục Chúng (Dịch Việt). 

V.1. Tướng hư không khi chưa có/ Thời không có pháp hư không./ Nếu trước 
có hư không/ Tức hư không ấy không tướng.// 

V.2. Pháp mà không có tướng/ Tất cả mọi nơi không có./ Ở nơi pháp vô 
tướng/ Tướng không có chỗ biêu tướng.// 

V.3. Nơi pháp có tướng hay pháp vô tướng/ Thời tướng không có chỗ ở 
Ngoài pháp có tướng và pháp vô tướng/ Các chỗ khác tướng cũng không ở.// 
V.4. Vì pháp (năng) tướng không có/ Nên pháp sở (khả) tướng cũng không 
có./ Vì pháp sở tướng không có/ Nên pháp (năng) tướng cũng không có.// 

V.5. Thế nên nay không có (năng) tướng/ Cũng không có sở tướng. Ngoài 
năng tướng và sở tướng/ Cũng không còn có vật khác.// 

V.6. Ví bằng không có cái có/ Thời làm sao có cái không?/ Có và không đã 
không có/ Thời ai biết có biết không?// 

V.7. Thế nên biết hư không/ Chăng phải có cũng chăng phải không/ Chẳng 
phải năng tướng chẳng phải sở tướng/ Còn năm giới kia cũng đồng nghĩa với 
hư không.// 

V.8. Trí nông cạn thấy các pháp/ Hoặc có tướng hoặc không có tướng./ Thế 
nên không thê thấy/ Pháp vắng lặng an ôn dứt hết tất cả chấp kiến.// 


B. Luận giải. 

Phẩm III và IV đề cập xứ và uẫn. Nay đến lượt Phẩm V: Quán Lục chủng nói 
đến chủng tức giới, nhưng không phải Mười tám giới trong Tam khoa phân 
loại, mà là Sáu giới đức Phật thuyết giảng cho tôn giả Pukkusàti trong kinh 
Giới phân biệt, Trung Bộ 140: 

"Này Tỷ kheo, người này có sáu giới, sáu xúc xứ, mười tám ý hành, bốn thắng 
xứ, khi được an trú, vọng tưởng không có chuyên động. Khi vọng tưởng 
không chuyển động, người ấy được gọi là một ân sĩ tịch tịnh. Chớ có buông 
lung trí tuệ, hãy hộ trì chân đế, hãy tăng trưởng huệ thí (càgà), hãy tu học tịch 
tịnh. Đây là tổng thuyết sáu giới phân biệt." 

Cần hiểu rằng khi dùng chữ người” trong câu "người này có sáu giới, ...", đức 
Phật muốn nói : "Cái mà ta gọi là người được thành lập do bởi sáu gi, - 


333 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


Chung cánh không có người. Đó chỉ là một khái niệm." Sáu giới là địa giới, 
thủy giới, hỏa giới, phong giới, không giới, thức giới. Sáu xúc xứ là do nhãn 
xúc thấy sắc, nhĩ xúc nghe tiếng, tỷ xúc ngửi mùi, thiệt xúc nếm vị, thân xúc 
cảm xúc, ý xúc biết pháp. Mười tám ý hành là do mắt thấy sắc, chạy theo sắc 
chỗ trú xứ của hý, chạy theo sắc chỗ trú xứ của ưu, chạy theo sắc chỗ trú xứ 
của xả. Tai, mũi, lưỡi, thân, và ý cũng thế. Như vậy, sáu hỷ hành, sáu ưu hành, 
sáu xả hành hợp lại thành mười tám ý hành. 


Trong kinh này, đức Phật sử dụng, thuyết Sáu giới nhằm chỉ đường tu tập 
thành tựu bốn thắng xứ: tuệ thắng xứ (Pannàdhitthàna), để thắng xứ 
(saccàdhitthàna), huệ thí thắng xứ (càpàdhitthàna), và tịch tịnh thắng Xứ 
(upasamàdhitthàna), tức là bốn nền tảng của sự chứng đắc quả A la hán, ở đây 
còn gọi là ấn sĩ tịch tịnh. 
Chắng hạn, năm giới đầu được dùng để trả lời câu hỏi: "Thế nào là không 
buông lung trí tuệ?" 
"Này Tỷ kheo, dù là nội địa (thủy, ..., không) giới hay là ngoại địa (thủy, ..., 
không) giới, đều gọi chung là địa (thủy, ..., không) giới. Tỷ kheo đó dùng trí 
tuệ quán biết như thật răng: 'Cái này không phải của tôi, cái này không phải là 
tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Tâm vị ấy không nhiễm trước địa 
(thủy, ..., không) giới ây. Đó là Tỷ kheo không buông lung trí tuệ." 
Cũng vậy đối với thức giới, "khi vị T kheo biết như thật năm ĐIỚI, VỊ ấy 
không bị chúng làm ô nhiễm, nhưng cái được giải thoát là thức. Vị ấy nhận 
biết cái gì? Vị ấy nhận biết lạc thọ, khổ thọ, và xả (bất khổ bắt lạc) thọ. ... 
Khi vị ây cảm thọ một lạc thọ, hay bất lạc thọ, hay bất khổ bất lạc thọ, vị ấy 
biết răng nó vô thường, không nên bám víu, không phải là một đối tượng để 
hưởng thụ. Như vậy vị ấy cảm nghiệm ba loại thọ này với xả. Khi vị ấy cảm 
thọ về thân, vị ây biết mình đang cảm thọ một cảm thọ về thân, khi cảm thọ 
một cảm thọ về mạng, vị ấy biết mình đang cảm thọ một cảm thọ về mạng. Vị 
ấy biết rằng sau khi thân hoại mạng chung, tất cả những cảm thọ sẽ thành tịnh 
chỉ. Vị ấy biết chúng trở nên rất mát mẻ, như một ngọn đèn cháy nhờ vào bắc 
và dầu, nếu không ai cung cấp thêm dầu, không ai nối thêm bắc, thời với sự 
tiêu hủy nhiên liệu dầu và bắc cũ, ngọn đèn sẽ tự tắt." Như thế, vị Tỷ kheo ấy 
thành tựu chỗ chánh huệ bậc nhất (tuệ thắng xứ), nghĩa là biết sự đoạn tận mọi 
đau khổ, đạt đến cứu cánh diệt tận, lậu tận. An trú vào chân đế, không bị dao 
động, không thể đưa đến hư VỌNỹ, VỊ ây thành tựu chỗ chân để bậc nhất (để 
thắng xứ) tức là Niết bàn. Xả ly tất cả sanh y, tất cả mọi sự ở đời, hoàn toàn 
vô dục, tịch tịnh, tĩnh chỉ, vị ấy thành tựu chỗ chánh huệ thí bậc nhất (huệ thí 
thắng xứ). Nếu vị ây tận diệt tham ái thuộc tham dục, tham nhiễm, đoạn tận sự 
phẫn nộ thuộc sân hận, tội quá, cắt đứt tận sốc rễ vô minh thuộc si mê, không 
334 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


thê hiện hữu trong tương lai, không có khả năng sanh khởi nữa, thành tựu như 
thê là thành tựu chô tịch tịnh bậc nhất (tịch tịnh thăng xứ). 


Đức Phật thường chia chẻ và thuyết minh các yếu tô cấu tạo hữu tình như 
trong trường hợp sáu giới này rất chỉ li tường tận. Vẻ sau, luận sư của các bộ 
phái thu nhiếp tất cả các pháp nghĩa để phân loại, định nghĩa, giải thích, và 
phân biệt với nhiều khuynh hướng khác nhau. Hữu bộ, chẳng hạn, chủ trương 
cho rằng những quan niệm trừu tượng về quan hệ, trạng thái, và tính chất đều 
được xem như là sự vật cụ thê tồn tại. Bất luận sắc pháp hay tâm pháp, chúng 
đều thực hữu, tương quan phát sinh. 


Trong Phẩm IV: Quán năm ấm trước đây, ngài Long Thọ bác bỏ sự tôn tại dị 
thời về phương diện "tung" của những hữu có tự tính, bác bỏ sự phân biệt yếu 
tố nguyên nhân cơ bản và hiệu quả dẫn xuất thứ cấp, cùng với khái niệm tác 
dụng dẫn sanh quả từ tự tính của nhân. Trong Phẩm V: Quán sáu chủng này, 
Ngài chỉ trích sự đồng thời tồn tại về phương diện "hoành", chỉ trích quan 
niệm về bản chất của sự quan hệ giữa hai tự thê đồng thời hiện hữu, sự giới và 
danh tướng. 


Chủng hay giới có nhiều nghĩa. Một, chủng là chủng tộc, chỉ cho chỗ nương 
tựa, tính làm nhân, như pháp giới là chỗ nương tựa làm nhân của giáo pháp ba 
thừa. Hai, chủng là loại tính, chủng loại, chỉ về đồng loại. Có loại tính về sự, 
có loại tính về lý. Về lý, chủng chỉ cho chân tính phổ biến của hết thảy pháp, 
cũng gọi là pháp giới tính, hay tánh Không. Về sự, chủng chỉ cho một loại 
pháp, như đất, nước, lửa, gió, có nghĩa gần giống chữ "pháp", "nhậm trì tự 
tánh quỹ sinh vật giải", tất cả những gì có đặc tính riêng, không khiến ta lầm 
lẫn với cái khác, có những khuôn khổ riêng để có thể làm phát sinh nơi ta một 
khái niệm về nó. Như vậy, chủng hay giới cũng có nghĩa là phân tề tức giới 
hạn phân biệt loại pháp này đối với loại pháp kia. Luận Câu xá nói: "Tự tánh 
các pháp sai biệt nên gọi là giới." Theo nghĩa này, tướng là phương diện hiện 
tượng của gIới. 


Tướng không có nghĩa đơn thuần là hình tướng, tướng trạng, tướng mạo, mà 
rộng lớn hơn, tướng (laksana) là mặt hiện tượng của thực tại, đối lại với tánh 
(svabhàva), tức thể tánh, bản thể, tự thể. Tánh không thể đạt tới bằng khái 
niệm, không thể gọi bằng ngôn từ. Pháp chân như vô vi, pháp thứ sáu trong 
sáu pháp vô vi (hư không, trạch diệt, phi trạch diệt, bất động diệt, thọ tưởng 
diệt, chân như) liệt kê trong Đại thừa bách pháp minh môn luận của Duy thức, 
chỉ là khái niệm về chân như chứ không phải là tự thân chân như, thể tính của 

335 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


vạn pháp. Sở dĩ đề cập chân như như là một khái niệm, một pháp, là vì trí óc 
không thể đạt tới thế giới vô niệm nếu không đi ngang thể giới hữu niệm. 
Đúng như ngài Long Thọ dạy: "Nếu không y tục đề thời không: thể đạt được 
chân để. Và nếu không đạt được chân đề thời không chứng đắc Niết bàn." 

(Trung luận. XXIV.10) 


Pháp tướng là tướng trạng của thực tại mà pháp tánh là bản thể của thực tại. 
Đó là nguyên tắc "tánh tướng biệt quán", hiện tượng và bản thể không nằm 
trên cùng một bình diện. Bởi vậy không thể thiết lập quan hệ lý luận hay nhân 
quả giữa chúng, nghĩa là phải dùng phương pháp khảo sát khác nhau để 
nghiên cứu. Giáo lý của Phật có đến tám vạn bốn ngàn pháp môn, chia ra 
mười tông, tựu trung chỉ có hai loại: Pháp tánh tông và Pháp tướng tông. Duy 
thức tông thuộc về Pháp tướng, chuyên khảo sát thực tại trên phương diện 
hiện tượng. Thuyết A lại da duyên khởi của Duy thức hoàn toàn khác biệt với 
thuyết Chân như duyên khởi. Luận về Chân như thời không thể dùng ngôn từ 
và phương pháp thường dùng để nói về pháp tướng. 


Ai cũng biết ngài Vô Trước không mấy lưu tâm đến những thuyết Như Lai 
tạng hay Phật tánh, vì theo Ngài, đã lập nên cái nguyên lý "bản lai thanh tịnh” 
thời không thể nào từ cái pgiyễn lý ây mà có hiện ĐING "bất thanh tịnh". Ngài 
Thế Thân áp dụng nguyên tắc ' tánh tướng biệt quán” một cách mềm dẻo hơn. 
Trong tác phẩm căn bản của triết học Duy thức, bộ Duy thức Tam thập tụng, 
Ngài không có ý định giải thích hoặc phân tích khái niệm Chân như nhưng 
vẫn nói đến Chân như như là bản thể chân thực của thức. Phương pháp của 
Ngài đi từ hiện tượng tới bản thể, từ tướng tới tánh, gọi là "tùng tướng nhập 
tánh". Bắt đầu là phân tích cách thức sử dụng khái niệm và ngôn từ, nhưng 
đến tận cùng biên giới của thế giới hiện tượng, mọi phân tích, khái niệm, và 
ngôn từ đều bị đả phá và tiêu diệt hoàn toàn để mở đường cho sự hiển lộ của 
Chân đề tức là thực tính của vạn pháp, thể tính chân thật của mọi hiện tượng. 
Thật ra, Duy thức chẳng qua là một đường lối khác để diễn tả cái mà Bát nhã 
muốn diễn tả bằng giáo lý Chân không. 


Trong kinh Thủ lăng nghiêm, đức Phật dùng các danh từ theo Pháp tính tông 
để cắt nghĩa cho ông A nan nhận rõ bốn khoa (5 uẫn, 6 căn, 12 xứ, và 18 giới), 
và bảy đại (ngoài sáu chủng, đất, nước, lửa, gió, không, và thức, có thêm kiến 
đại) đều là duyên khởi, không có tự tính, chỉ theo nghiệp mà phát hiện. Đức 
Phật tóm thâu tất cả về Như Lai tạng để phát khởi chỗ chân ngộ. Thí dụ như 
trong đoạn văn sau đây đức Phật chỉ rõ Không giới là huyễn hóa, sự thật vốn 
là tâm tính, là pháp giới tính, hay nói một cách khác, là tính chân như nhiệm 

336 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


mâu của Như Lai tạng. 


"A nan, hư không không có hình, nhân sắc tướng mà tỏ bày ra. Như trong 
thành Thất la phiệt, chỗ cách xa sông, những người dòng Sát ly, dòng Ba la 
môn, ..., khi dựng nhà mới, thời đào giếng mà lấy nước, đào đất ra một thước, 
thời trong đó có một thước hư không, như vậy cho đến đào đất ra một trượng, 
thời trong đó lại được một trượng hư không, hư không nông hay sâu, tùy đào 
đất ra nhiều hay ít. Hư không đó là nhân đất mà ra, nhân đào mà có, hay 
không nhân øì mà tự sinh? 

A nan, nếu hư không đó không nhân gì mà tự sinh thời khi trước chưa đào đất, 
sao nói đó lại không trống rông, mà chỉ thấy đất liền, hăn không thông suốt. 
Nếu nhân đất mà ra, thời khi đất ra, phải thấy hư không vào; nếu đất ra trước, 
mà không thấy hư không vảo, thời làm sao hư không lại nhân đất mà ra? Còn 
nếu không ra, không vào, thời hư không với đất vốn không khác nhau; không 
khác tức là đồng, thời khi đất ra, sao hư không lại không ra? Nếu nhân đào mà 
ra, thời phải đào ra hư không, chứ không đảo ra đất; nếu không nhân đào mà 
ra thời tự đảo ra đất, làm sao lại thấy hư không? 

Ông hãy nhận xét cho kỹ, nhận rõ xét chín. Đảo thời do tay người, theo 
phương hướng mà vận chuyền, đất thời từ nơi đất liền mà đời đi, còn hư 
không như vậy, thời nhân đâu mà ra? Đào là thật sự, hư không là rỗng trồng, 
không có tác dụng gì với nhau, không phải hòa, không phải hợp, không lẽ hư 
không không do đâu mà tự ra. Nếu cái hư không đó, bản tính viên mãn cùng 
khắp, không có lay động, thời nên biết hiện tiền hư không và bốn thứ địa, 
thủy, hỏa, phong, đều gọi là năm đại, tính chất viên dung, vốn là tính Như Lai 
tạng, không sinh, không diệt. 

A nan, tâm ông mê muội, không ngộ được bốn đại vốn là tính Như Lai tạng, 
ông hãy xét cái hư không là ra, là vào, hay không ra, không vào. Ông toàn 
không biết trong Như Lai tạng, tánh giác là chân không, tánh Không là chân 
giác, bản nhiên thanh tịnh, cùng khắp pháp giới, theo tâm chúng sinh, đáp ứng 
với lượng hay biết. A nan, như một giếng trống không, thời hư không sinh 
trong một giêng; hư không thập phương thời cũng như vậy. Không đại cùng 
khắp mười phương, đâu có chỗ ở, theo nghiệp mà phát hiện; thế gian không 
biết, lầm là nhân duyên và tính tự nhiên, đều là những so đo phân biệt của ý 
thức, chỉ có lời nói, toàn không có nghĩa chân thật." (Kinh Thủ lăng nghiêm. 
Tâm Minh dịch và giảng) 


“Theo nghiệp mà phát hiện" có nghĩa là tùy theo nghiệp thức của chúng sinh 
mà nhận định thê này là vật chât, thê kia là lưu hành, thê này là biên hóa, thê 
kia là dao động, thê này là hư không, v..v... Ví như nghiệp người thời chỉ thây 

337 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


các sóng điện từ trong khoảng từ tia đỏ đến tia tím, chỉ nghe những rung động 
âm thanh có độ cao trong khoảng từ 20 đến 20 ngàn chấn động mỗi giây. 
Ngoài những tầm mức đó thời không thấy, không nghe. Nếu là nghiệp dơi, 
thời phát hiện những con mỗi bằng cách phát ra những siêu âm con người 
không thể nghe được, rồi do những làn sóng âm thanh dội về mà đoán định sự 
có mặt và vị trí của con môi trong đêm tôi. Ong mật thời thấy được tia cực tím 
mà không thể thấy tia đỏ. Khi tìm ra được nhiều hạt phấn và mật hoa, thời 
chúng truyền tin với nhau băng hai điệu múa: hoặc chúng bay liệng vòng 
quanh thức ăn tìm được, hoặc chúng bay liệng lên xuống, qua lại để chỉ hướng 
có thức ăn cách xa độ vài trăm thước. Xét như vậy, thời biết các đại (giới) đều 
do nhận thức của mỗi nghiệp mà phát hiện, không có tự tính. 


Theo đoạn văn trên, không đại không có hình tướng, đối đãi với các sắc tướng 
hữu hình mà phát hiện. Như khi đào giếng, đào được một thước thời được một 
thước hư không. Hư không nông hay sâu là tùy đào đất ra ít hay nhiều. Tuy 
vậy, hư không chăng phải do đất mà ra, chăng phải không do đất mà ra, chăng 
phải nhân đào mà ra, chẳng phải không nhân đào mà ra, chăng phải không 
nhân mà tự sinh, bởi thế hư không không phải là sự thể có tự tính dị biệt. 


Địa đại cũng thế. Nếu đem chẻ nhỏ ra làm vi trần, chẻ thêm ra thành lân hư 
trần, chẻ cho đến khi không còn thấy được nữa, thời gọi là hư không. Kinh 
nghiệm thông thường thấy biết sắc là có tướng, hư không là không có tướng, 
sắc và không đối đãi nhau mà thành. Nếu sắc có thể chẻ ra thành không, thời 
không cũng có thể hợp lại thành sắc. Nhưng hư không đã không có tướng, làm 
sao hợp lại thành cái có tướng là sắc? Nếu hư không cũng có tướng, thời làm 
sao lại thấy là hư không? Do đó, sắc và không đều duyên khởi như huyễn, 
không có tự tính. 


Phân tích và quán sát như vậy đối với thủy đại, hỏa đại, và phong đại, thời 
thấy tất cả đều do pháp giới duyên khởi. Pháp giới duyên khởi thời như huyễn, 
không có tự tính, nhân duyên đủ thời phát sinh, không nhất định ở chỗ nào. 
Pháp giới duyên khởi có những hiện tượng vô lượng vô biên, nhưng nhận biết 
được là đất, là nước, ... đều do tâm thức. Các đại vốn không có tri giác, không 
tự biết mình là hữu hình hay vô hình, không hề biết thế nào là chảy, thế nào là 
dừng, thế nào là đốt cháy hay không đốt cháy, lay động hay không lay động. 
Chỉ vì giác tính phân biệt, theo nghiệp đối đãi với hiện tượng mà phát minh ra 
các tính cứng, ướt, nóng, động. 


Về thức đại, đức Phật dạy: "A nan, tâm ông nông nổi, không ngộ được cái 
338 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


nhận biết các điều thấy nghe, vốn là tính Như Lai tạng. Ông hãy xét sáu cái 
thức là đồng hay là khác, là không hay là có, là không phải đồng, không phải 
khác, hay không phải không không phải có. Ông vốn không biết trong Như 
Lai tạng, cái thức nơi tâm tính là cái tác dụng nhận biết của tính minh bản 
giác, và tính minh bản giác thật là chân tính của thức đại. Bản giác diệu minh 
yên lặng cùng khắp giới pháp, ân hiện thập phương hư không, đâu có chỗ ở, 
theo nghiệp mà phát hiện. Thế gian không biết, lầm là nhân duyên, và tính tự 
nhiên, đều là những so đo phân biệt của ý thức, chỉ có lời nói, toàn không có 
nghĩa chân thật." (Kinh Thủ lăng nghiêm. Tâm Minh dịch và giảng) 


Ngài Tâm Minh Lê đình Thám tóm kết: "Tóm lại, tất cả sư sự vật vật đều là 
pháp giới tính trùng trùng duyên khởi. Trong pháp giới tính trùng trùng duyên 
khởi, một sự vật đối đãi hiện ra các sự vật, các sự vật đối đãi hiện ra một sự 
vật. Khi chúng ta đem thân người mà đối đãi với hoàn cảnh, thời hoàn cảnh 
đều hiện ra những tướng đối đãi với thân người; cả thân và cảnh đều theo 
nghiệp người mà phát hiện, cho đến các cảm giác, các nhận thức cũng theo 
thân người, cảnh người mà phát hiện. Nhưng cả năm ấm, sáu nhập, mười hai 
xứ, mười tám giới, và bảy đại, cũng đều là pháp giới tính duyên khởi theo 
nghiệp thức của mỗi loài. Nhận biết được tất cả sự vật đều do pháp giới tính 
duyên khởi như huyễn, không có tự tính, thời thân cũng là pháp giới tính, tâm 
cũng là pháp giới tính, mọi sự mọi vật đều là pháp giới tính. Đứng về phương 
diện pháp giới tính mà nói, thời toàn thể đều như như bình đăng, không có sai 
khác, cho đến các nghiệp cũng như như bình đắng, không có sai khác. Do tất 
cả sự vật đều không có sai khác, nên gọi là chân như." 


Như vậy, nguyên nhân của tất cả pháp hữu vi là do không giác ngộ pháp giới 
tính, vọng tưởng phân biệt mà thành. Do sự mê lầm ấy mới phát sinh thế giới, 
chúng sinh, nghiệp quả. Trong kinh Lăng Già, có những đoạn đức Phật giảng 
cho Bồ tát Đại Huệ biết rõ tác dụng phân biệt của thứ giác huệ do đó mà phát 
minh ra các danh tự giả tướng, các thứ vọng tưởng chấp trước tự tính, như tính 
cứng, ướt, nóng, động. Đó là thứ giác huệ đối nghịch với quán sát trí 
(pravicavaya-buddhi) là trí năng có do trực giác bản chất của tổn tại, "là huệ 
tư trạch về yếu tính của tự thể tồn tại, (tự thể tôn tại ấy) vốn bất khả đắc, siêu 
Việt tứ cú”. 


"Đại Huệ! Giác huệ được xác lập bởi sự chấp trước yếu tính có được do phân 
biệt vọng tưởng là gì? Bằng sự thiết lập không hiện thực bởi tông nhân dụ mà 
thiết lập bốn đại chủng, vốn là những yếu tính có do phân biệt vọng tưởng 
không thật đối với các tính chất cứng, ướt, nóng, động: đó là giác huệ được 

339 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


xác lập bởi sự chấp trước yếu tính có do vọng tưởng phân biệt." 


Cụm từ chữ Phạn dùng để chỉ thứ giác huệ này là vikalpa-laksana- 
gràhàbhinivesa--pratisthàpika-buddhi. Buddhi dịch là giác hay giác trí. 
Vikalpa là phân biệt, vọng tưởng: laksana là tướng; gràhà là chấp thủ, nắm 
giữ; abhinivesa là chấp trước hay ái trước, dính chặt, bám chặt; pratisthàpika 
là được thiết lập, được dựng đứng. Các bản chữ Hán dịch khác nhau, là "vọng 
tưởng tướng nhiếp thọ kế trước kiến lập giác", hoặc là "hư vọng phân biệt thủ 
tướng trụ trí, hoặc là "thủ tướng phân biệt chấp trước kiến lập trí”. D. T. 
Suzuki dịch ra tiếng Anh là "giác trí tác dụng quan ư với chấp trước danh 
tướng do phân biệt vọng tưởng” (the Iintellect which functions 1n connection 
with the attachment to ideas of discrimination). Đó là thứ giác trí không biết 
tất cả các pháp trước mắt đều do tự tâm bất giác vọng hiện, chấp nhận cái hiện 
tiền ấy mà phát huy hư vọng, như kinh Lăng nghiêm nói: "Tự tâm thủ tự tâm, 
phi huyễn thành pháp huyền" (Dịch: Tự tâm trở chấp lấy tự tâm. Chân tâm 
chẳng phải huyền mà trở lại thành hư huyền). Vì bám chặt vào vọng tưởng Sự 
hữu-có-tự-tính nên mới thi thiết các tính cứng, ướt, nóng, động, là yêu tính 
của tứ đại chủng. Như y tướng đất lập lượng răng: Đây là pháp thật có, lẫy đó 
làm tông. Nhân nói: Vì cứng chắc. Dụ nói: Như kim cương. Bồn đại không có 
tự tính, do phân biệt mà thấy có. Nghĩa là y tứ đại chủng các tướng chắng thật 
vọng tự bám giữ phân biệt dựng lập. Đó là giác huệ được xác lập bởi sự chấp 
trước danh tướng do vọng tưởng phân biệt. 


Tứ đại chủng từ vọng tưởng mà thành, sanh bốn đại trong ngoài. Đó là ý nghĩa 
của lời Phật dạy: "Đại Huệ! Bốn đại chủng kia vì sao sanh tạo sắc? Đại chủng 
được thắm nhuần bởi vọng tưởng phân biệt làm phát sinh thủy giới nội tại và 
ngoại tại. Đại chủng được hâm nóng bởi vọng tưởng làm phát sinh hỏa giới 
nội và ngoại. Đại chủng bị lay động bởi vọng tưởng làm phát sinh phong giới 
nội và ngoại. Đại chủng bị cắt thành mảng sắc (khối vật chất) bởi vọng tưởng 
làm phát sinh địa giới nội và ngoại. Sắc tồn tại với hư không. [Nghĩa là: Đại 
chủng bị vọng tưởng cắt đứt thành từng mảng hay từng khối sắc và hư không, 
tức vật thể cùng với không gian mà nó tồn tại trong đó, tạo thành ấn tượng về 
địa giới.| Do chấp chặt chân lý giả ngụy, mà năm uân tụ tập thành sắc." 


Sau khi nói về các giới thuộc về phần vật chất, đại diện cho các cảnh vật, bây 

giờ đến đoạn nói về thức giới thuộc về phần tinh thần. Thức giới là gì? 

"Đại Huệ! Nhân ái lạc các cảnh giới hành tích (tức cảnh giới ngôn ngữ) khác 

nhau, tạo thành dòng tương tục (sinh mệnh) trong các định hướng (thú, tức 

các cõi tái sinh) khác nhau [Dòng tương tục đây chỉ cho thức]. Bốn đại gồm 
340 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


đất, v..v.... Bốn đại sở tạo (sắc phát sinh từ bốn đại) đều có duyên là bốn đại. 
Không phải rằng kia [kia là đại từ chỉ bốn đại] là nhân tổ cho bốn đại. [Nghĩa 
là, sắc phát sinh lẫy bốn đại làm nhân tố. Bốn đại không làm nhân tố cho bốn 
đại |. 

Vì cớ sao? Nếu là hữu thể, có hình tướng, nó là cái được phương tiện tạo tác 
mà thành. Nếu là vô thể thì đại chủng không sinh khởi. Này Đại Huệ, cái có tự 
thê (hữu thể), có hình tướng, là cái phát sinh từ sự hoà hiệp bởi phương tiện 
mà được tác thành, chứ không phải cái không hình tướng." Nghĩa là, cái gì 
hữu thể, có hình tướng, là cái được tác thành bởi điều kiện. Cái không tự thẻ, 
không hình tướng thời không. (Các đoạn kinh Lăng già và chú thích trên đều 
do Thầy Tuệ Sỹ dịch và giảng giải) 


Trong Phẩm V: Quán Sáu chủng này, ngài Long Thọ bài bác phủ nhận thuyết 
định nghĩa đương thời, đả phá cách thức sử dụng ngôn thuyết để phát biểu 
năng tướng và sở tướng của các pháp, dựng lập tướng chăng thật thành yếu 
tính thực hữu của vạn vật. Ngay lúc mở đầu Triết học về tánh Không, Thầy 
Tuệ Sỹ soi sáng mối quan hệ giữa sự giới và danh tướng như sau: "Đối tượng 
của nhận thức không phải là cái cụ thể, mà là cái trừu tượng. Một sự thể, nếu 
không được biểu thị bằng những thuộc tính, không thể hiện hữu như một đối 
tượng. Sự kết hợp của những thuộc tính để biểu thị hiện hữu của một sự thể 
này được duy trì bởi ngôn từ. Một hiện hữu như thế là Không, một thực tại 
rỗng, không có tự thể, nó là một hiện hữu giả danh. Nhưng chính cái giả danh 
đó lại làm cho sự thể xuất hiện như một đối tượng của nhận thức. Cái danh 
biểu lộ cho cái thực. Phi thực không có danh. Mà phi cái danh thời cái thực 
cũng không có. Ngôn từ không phải chỉ là một khí cụ diễn đạt của tư tưởng 
mà thôi, nó còn là biểu tượng của một sự thể. 

Ngôn từ biểu tượng cho một sự thể, một khối hiện hữu được biểu thị bởi 
những thuộc tính. Ngôn từ như vậy, là một hiện hữu trừu tượng. Mỗi thuộc 
tính cũng có một tên gọi riêng của chính nó, nên mỗi thuộc tính cũng mang 
trong nó khả hữu tính về một đối tượng. Do đó, dù cái danh có là biểu tượng 
cho cái thực, nhưng nó không phải là cái thực." 


Trong Phẩm này, không giới được chọn làm thí dụ để nói đến vấn đề sự giới - 
danh tướng, chủ thể - thuộc tính, hay năng tướng - sở tướng. Nếu chứng minh 
được cả năng tướng lẫn sở tướng đều vô tự tính thời kết luận tất nhiên là dù 
đem bản thể của hiện tượng chia chẻ ra thành những yếu tô cơ bản bằng bất cứ 
cách nào ta cũng không tìm thấy được những yếu tố thực thể, có thực hữu 
định tánh. 


341 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


Là một sự giới, lẽ cô nhiên không giới phải có một thuộc tính đặc thù, một sắc 
tướng cá biệt, hay một danh nghĩa riêng để có thể ly cách nó với những sự 
giới khác thời mới miêu tả được như là một đối tượng của nhận thức. Vô ngại 
(anàvarana) thường được xem như là định nghĩa của hư không, tướng riêng 
(laksana) của hư không. Tướng đó mệnh danh là năng tướng và hư không là 
sở tướng (laksya), chủ thể có thuộc tính là vô ngại. Hai trường hợp được xét 
đến. Một là năng tướng và sở tướng đồng nhất. Như thế, không thể định nghĩa 
được không giới, không thể phân biệt không giới với năm giới kia. Hai, nếu 
cho rằng năng tướng và sở tướng sai biệt, thời thử hỏi có thể nào sở tướng 
phát hiện khi năng tướng chưa xuất hiện? Nghĩa là, có hay không có pháp hư 
không khi chưa có tướng hư không (tướng vô ngại)? Bài tụng V.I khẳng định 
là không có. 

Bản chữ Hán: 

V.1. Không tướng vị hữu thời/ Tắc vô hư không pháp./ Nhược tiên hữu hư 
không/ Tức vi thị vô tướng.// 

Dịch: 

V.1. Tướng hư không khi chưa có/ Thời không có pháp hư không./ Nếu trước 
có hư không/ Tức hư không ấy không tướng.// 


Không có pháp hư không khi chưa có tướng hư không, bởi vì nếu có, thời hư 
không đó không có tướng. Không có tướng thời làm sao định nghĩa được hư 
không? Hai câu đầu của bài tụng V.2 nói rõ không thê tìm thấy pháp vô tướng 
nơi pháp thường và vô thường: "V.2ab. Thị vô tướng chi pháp/ Nhất thiết xứ 
vô hữu." (Dịch: Pháp mà không có tướng/ Tất cả mọi nơi không có./) 


Có thể nào bảo hư không trước không có tướng, nhưng sau có tướng bên 
ngoàải đến làm thành tướng? Hai câu sau của bài tụng V.2 phủ nhận sự việc 
này với lý do: Bởi pháp vô tướng không tìm thấy được ở đâu cả thế thời ở nơi 
nảo năng tướng có thể hiện khởi? 

"V.2cd. Ư vô tướng pháp trung/ Tướng tắc vô sở tướng./" (Dịch: Ở nơi pháp 
vô tướng/ Tướng không có chỗ biểu tướng.//) 


Bài tụng V.3 xác quyết răng năng tướng không hiện khởi ở nơi đâu cả. 

Bản chữ Hán: 

V.3. Hữu tướng vô tướng trung/ Tướng tắc vô sở trụ/ Ly hữu tướng vô tướng/ 

Dư xứ diệc bắt trụ.// 

Dịch: 

V.3. Nơi pháp có tướng hay pháp vô tướng/ Thời tướng không có chỗ ở 

Ngoài pháp có tướng và pháp vô tướng/ Các chỗ khác tướng cũng không ở.// 
342 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


Pháp vô tướng tức pháp không xác định, không có định nghĩa, thời không tìm 
đâu có, nên tướng không có nơi hiện khởi. Pháp có tướng là pháp đã được 
định nghĩa, đã được xác định thời cần gì dùng đến tướng để xác định thêm 
một lần nữa. Vả lại, nếu để xác định thêm lần thứ hai, tất có thể để xác định 
thêm lần thứ ba, v..v... đến vô cùng tận! Ngoài hai trường hợp ấy, không có 
trường hợp một pháp vừa được xác định vừa không được xác định, hay chắng 
được xác định và chẳng không được xác định. Bởi thế xét khắp nơi, không có 
chỗ nào để năng tướng hiện khởi. Nhận định năng tướng không hiện khởi như 
vậy đưa đến kết quả là khái niệm đối đãi, sở tướng, vì vậy cũng không hiện 
hữu, và ngược lại. Đó là phát biểu của bài tụng V.4. 


V.4. Tướng pháp vô hữu cỗ/ Khả tướng pháp diệc vô/ Khả tướng pháp vô cô/ 
Tướng pháp diệc phục vô.// 

V.4. Vì pháp (năng) tướng không có/ Nên pháp sở (khả) tướng cũng không 
có./ Vì pháp sở tướng không có/ Nên pháp (năng) tướng cũng không có.// 


Trung luận không phủ định sự có của pháp hư không hay tướng vô ngại, sở 
tướng hay năng tướng. Không có một đối tượng nhận thức nào mà không 
được phát biểu qua một mệnh đề chủ thể - thuộc tính biểu tượng sự tương 
quan liên hệ giữa sự giới và danh tướng. Điều bác bỏ ở đây là quan điểm cho 
răng sự giới và danh tướng là hai tự thê có yếu tính quyết định, độc lập riêng 
biệt, rồi bằng cách nào đó đến hòa hợp nhau mà phát sinh một tự thê khác làm 
đối tượng của nhận thức. Bài tụng V.5 kết luận: 

Bản chữ Hán: 

V.5. Thị cố kim vô tướng/ Diệc vô hữu khả tướng./ Ly tướng khả tướng dĩ/ 
Cánh diệc vô hữu vật.// 

Dịch: 

V.5. Thế nên nay không có (năng) tướng/ Cũng không có sở tướng. Ngoài 
năng tướng và sở tướng/ Cũng không còn có vật khác.// 


Trên phương diện nhận thức luận, đây là trường hợp tổng hợp kết liên cảm 
giác với hai khái niệm, hư không và vô ngại tướng, dẫn đến định nghĩa: "Cái 
này là hư không, bởi vì có tướng vô ngại." Hai khái niệm hư không và vô ngại 
chỉ khác nhau về mặt luận lý và tương quan liên hệ theo luật đồng quy nhất 
(tàdàtmya; Principle of Identity). Chúng cùng quy hợp về chung một căn bản 
hữu pháp (dharmì; substratum) bất khả ngôn thuyết, biêu hiện qua từ ngữ "Cái 
này”. Hữu pháp là chỉ vật tự thân, còn gọi là bản tính của sự vật. Theo trên, 
năng tướng và sở tướng của không giới đều không thật có cho nên căn bản 

343 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


hữu pháp này là vô tự tính, là Không. 


Vậy không giới là pháp hữu vi, như huyễn, không thật có. Tuy không thật có, 
hư không không phải là một pháp không có mặc dầu hư không được quan 
niệm như là sự văng mặt của sự ngăn ngại. Nên nhớ rằng Trung luận khi nói 
đến có tức là nói đến cái thật có tức hữu-có-tự-tính. Không thật có tựu trung là 
một phủ định, tức là một sự biến dị, hủy diệt, hay văng mặt của một khăng 
định, của một cái thật có. Nhưng vì cái thật có không hiện khởi ở đâu cả, nên 
cái không thật có cũng như vậy. Ở đây, có và không có đối đãi nhau mà thành. 
Điều này được đề cập trong bài tụng V.6. 

Bản chữ Hán: 

V.6. Nhược sử vô hữu hữu/ Vân hà đương hữu vô./ Hữu vô ký dĩ vô/ Tr¡ hữu 
vô giả thùy.// 

Dịch: 

6. Ví bằng không có cái có/ Thời làm sao có cái không?/ Có và không đã 
không có/ Thời ai biết có biết không?// 


Bài tụng V.7 đề cập phương pháp lưỡng phân biện chứng dùng trong phần 
trên để phân tích không giới, nếu được áp dụng đối với năm giới kia, đất, 
nước, lửa, gió, và thức thời cũng dẫn đến cùng một kết luận là tất cả đều như 
huyễn, không thật có. 

Bản chữ Hán: 

V.7. Thị cố tri hư không/ Phi hữu diệc phi vô/ Phi tướng phi khả tướng/ Dư 
ngũ đồng hư không.// 

Dịch: 

V.7. Thế nên biết hư không/ Chẳng phải có cũng chăng phải không có/ Chẳng 
phải năng tướng chẳng phải sở tướng/ Còn năm giới kia cũng đồng nghĩa với 
hư không.// 


Trên phương diện luận lý, hư không nói đến trong câu đầu V.7a được sử dụng 
như tiền trần pháp của hai cặp mệnh đề tôn. Cặp thứ nhất là do phân chia hậu 
trần pháp thành hai thiên kiến nói đến trong V.7b: "Hư không chăng phải có" 
và "Hư không chẳng phải không có". Cặp thứ hai là do phân chia hậu trần 
pháp thành hai thiên kiến nói đến trong V.7c: "Hư không chẳng phải năng 
tướng" và "Hư không chẳng phải sở tướng". Vì cả hai cặp mệnh đề ấy đều 
không đúng nên hư không là Không, nghĩa là không có tự tính. 


Trong bản Trung luận của Phạm Chí Thanh Mục giải thích, HT. Thích Thiện 
Siêu dịch và tóm tắt, đoạn cuôi Phâm có phân vân đáp đáng ghi ra đây đê kêt 
344 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


thúc bài luận giải Phẩm V: Quán Sáu chủng này. 

"Hỏi: Trong sáu chủng giới, hư không không ở vị trí đầu, không ở vị trí cuối, 
tại sao phá hư không trước hết? 

Đáp: Đất, nước, lửa, gió do các duyên hòa hợp sinh, dễ phá, còn thức chủng 
giới, vì nhân duyên của khổ, vui, nên biết lẽ vô thường biến dị, cũng dễ phá. 
Riêng hư không thời không có tướng như vậy, nhưng vì phàm phu hy vọng 
cho là thật có, cho nên phá trước. 

Lại nữa, hư không có khả năng giữ gìn bốn đại, bốn đại làm nhân duyên mà 
có thức, như vậy hư không là căn bản, cho nên phá trước, các thứ khác tự phá. 


Hỏi: Người thế gian đều thấy rõ ràng các pháp là có là không, cớ sao riêng 
một mình ông ngược lại với thế gian mà nói không có thấy gì? 

Đáp: Dùng lời bài tụng V.8§ cuối Phẩm đề đáp. 

Bản chữ Hán: 

V.8. Thiên trí kiến chư pháp/ Nhược hữu nhược vô tướng./ Thị tắc bất năng 
kiến/ Diệt kiến an ẩn pháp.// 

Dịch: 

V.8. Trí nông cạn thấy các pháp/ Hoặc có tướng hoặc không có tướng. Thế 
nên không thê thấy/ Pháp vắng lặng an ồn dứt hết tất cả chấp kiến.// 


Nếu người chưa đắc đạo, không thấy thật tướng các pháp, vì nhân duyên của 
kiến và ái nên hý luận đủ thứ. Khi thấy pháp sinh khởi thời cho là có, chấp thủ 
tướng nó mà bảo là thật có; khi thấy pháp hoại diệt thời gọi là đoạn, chấp thủ 
tướng nó mà bảo là thật không. Trái lại, người trí thấy pháp sinh khởi thời liền 
dứt trừ chấp kiến không, thấy pháp diệt thời liền trừ chấp kiến có. Thế nên đối 
với tất cả pháp tuy có thấy đủ, chúng đều như huyễn như mộng, cho đến cái 
chấp kiến vê đạo vô lậu cũng còn diệt trừ, huồng gì các chấp kiến khác. Thế 
nên nếu không thấy được pháp vắng lặng an ổn diệt hết mọi chấp kiến, thời 
người ấy mãi thấy có thấy không." 


Không thê thấy và hiểu rõ thật tướng của các pháp có nghĩa là không hiểu rõ 
lý duyên khởi, không chứng ngộ tánh Không. Đó là nguyên nhân của sự 
không thấy được pháp vắng lặng an ồn, tức pháp tịch diệt tánh, tức niết bàn 
giải thoát an lạc. 


345 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


21. Hữu và sở hữu trong Phẩm VI 


A. Phẩm VI: Quán Nhiễm Nhiễm Giả (Dịch Việt). 


VI.1.Nếu lìa ngoài pháp nhiễm/ Trước đã tự có người nhiễm/ Nhân nơi người 
nhiễm/ Nên mới sinh pháp nhiễm.// 


VI.2. Nếu không có người nhiễm/ Thử hỏi làm sao có pháp nhiễm?/ Hoặc có 
hoặc không có pháp nhiễm/ Cách lập luận đối với người nhiễm cũng như 
vậy// 

VI.3. Người nhiễm và pháp nhiễm/ Cả hai cùng lúc thành lập là điều không 
đúng/ Vì người nhiễm và pháp nhiễm cùng có trong một lúc/ Thời không có 
sự hỗ tương tùy thuộc.// 

VI.4. Người nhiễm và pháp nhiễm đồng nhất/ Đồng nhất thời làm sao hợp?/ 
Người nhiễm và pháp nhiễm khác nhau/ Khác nhau thời làm sao hợp?// 


VIL5. Nếu đồng nhất mà hợp/ Thời lìa bạn vẫn hợp./ Nếu khác nhau mà hợp/ 
Thời lìa bạn cũng hợp.// 


VI6. Nếu khác nhau mà hợp/ Thời sự hiện hữu riêng biệt của người nhiễm và 
của pháp nhiễm làm sao thành lập?/ Hai tướng trước vốn đã sai khác/ Sao sau 
lại bảo chúng tương hợp?// 


VI.7. Nếu pháp nhiễm và người nhiễm/ Trước đã thành mỗi tướng sai khác/ 
Đã thành tướng khác nhau/ Làm sao mà nói hợp?// 


VI.§. Vì tướng sai khác không thành/ Nên ông muốn chúng cọng hợp./ Tướng 
hợp rốt ráo không thành/ Ông lại nói chúng sai khác.// 


VI.9. Vì tướng sai khác không thành/ Nên tướng hợp cũng không thành./ Đối 
với tướng khác nào nữa/ Mà ông nói là tướng hợp?// 


346 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


VI.10. Như vậy, pháp nhiễm ô và người tham nhiễm/ Chắng phải hợp thành 
chăng phải không hợp thành./ Các pháp khác cũng như vậy/ Chẳng phải hợp 
thành chăng phải không hợp thành.// 


B. Luận giải. 


Các Phẩm trước đề cập những yếu tố cơ bản phát sinh thế giới mê vọng bao 
gøôm uấn, xứ, và giới. Phẩm VI: Quán Nhiễm Nhiễm Giả (Quán về pháp 
nhiễm và người nhiễm) luận bàn về phiền não, nguyên nhân cảm sinh ra thế 
ø1ới mê vọng. Phiền não chỉ cho toàn bộ tác dụng tâm làm cản trở công cuộc 
thực hiện sự giải thoát. Đức Phật rất chú tâm thuyết minh phiền não, trên 
nhiều phương diện, phân ra nhiều loại để nói rõ tính cách đáng sợ của nó. Do 
đó, phiền não có nhiều tên gọi, như là tùy miên, triền, cái, kết, v..v... Trong 
Phẩm này, nhiễm ô là một tên khác của phiền não. Bắt luận loại nào gây phiền 
muộn áo não, trói buộc, mất tự do đều có những danh xưng như trên. Nói theo 
pháp tướng thời nghĩa của những danh xưng ấy không đồng nhất, rộng, hẹp 
khác nhau. Chẳng hạn như về sự dị hay đồng của tùy miên và triền đã sinh ra 
những tranh luận giữa các bộ phái. Thật ra, trên đại thể, đó chỉ là do theo 
nhiều lập trường khác nhau mà đặt tên cho các tác dụng tâm lấy ngã chấp, ngã 
dục làm cơ sở, lẫy việc thỏa mãn ngã chấp, ngã dụclàm mục đích một cách ý 
thức hay vô thức mà thôi. Sự tu dưỡng theo đạo Phật về mặt tích cực thời ở sự 
tăng trưởng trí tuệ, giải thoát được xác nhận với nhận thức trực quán về thể 
tính của phiền não. Nhưng về mặt tiêu cực, ý nghĩa của giải thoát là đoạn trừ 
phiền não, để chấm dứt khổ đau. 


Theo Phẩm Phân biệt tùy miên, luận Câu xá, tùy miên, hay phiền não, hay 
hoặc, có bốn nghĩa. Khi căn bản phiền não hiện tiền mà hành tướng của nó 
khó biết rõ thời gọi là vi tế. Nó được gọi là tùy tăng khi nó làm tăng thêm sự 
hôn ám trầm trệ đối với cảnh nó duyên và những tâm tương ưng với nó. Nó 
thường theo dõi hữu tình gây ra các tội lỗi nên gọi là tùy tục. Nó hiện khởi trói 
buộc, không muốn mà nó vẫn sanh, cô ngăn mà nó vẫn khởi, nên gọi là tùy 
phược. 


Có bao nhiêu thứ phiền não? Phân loại chúng như thế nào? Nói chung, các 
phân loại được đề cập trong Tăng nhất a hàm cho đến thời đại A tỳ đạt ma, đã 
từ phức tạp trở nên rất hỗn tạp. Trong Tăng nhất a hàm, lúc đầu chỉ có loại 

347 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


một pháp, nhưng cuối cùng tăng lên đến loại mười một pháp. Đến thời đại A 
tỳ đạt ma, phương pháp thuyết minh và phân loại tuy xử lý tiến bộ hơn nhưng 
vẫn rất phiền tạp, bắt đầu cũng từ một pháp đến hai pháp, rồi ba pháp, ..., tiền 
lên đến hai nươi mốt pháp, ba mươi sáu ái hành, sáu mươi hai kiến, v..v.... 
Trên thực tế, về mặt tính chất, không làm cách nào hơn được để sự phân loại 
trở nên bớt phiền tạp. 


Trong các loại phiền não, loại nào là căn bản, làm sốc sanh ra các loại phiền 
não khác? Tham chiếu cách phân loại trong Duy thức thời có sáu tác nhân tâm 
lý ô nhiễm chủ yếu tức căn bản phiền não hay tùy miên, là tham, sân, s1, mạn, 
nghỉ, ác kiến. 


Tham tức tham lam, có nghĩa chấp chặt lẫy, đại lược đồng nghĩa với ái. Tánh 
của tâm sở này tham lam đắm nhiễm những gì nó ưa thích, như tài sắc, danh 
vọng, v..v... Nghiệp dụng của nó là chướng ngại "vô tham" và sanh tội khổ. 


Sân tức sân hận, nôi nóng. Tánh của tâm sở này giận ghét những cảnh trái 
nghịch. Nghiệp dụng của nó là làm cho thân tâm không yên ôn, chướng ngại 
tánh "vô sân" và sanh các tội lỗi. 


Si tức ngu si, còn gọi là vô minh, không sáng suốt. Có thể giải thích là vô trị, 
tâm ngu độn, hoặc là ÿ vào mình, như ý chí muốn sống. Tánh của tâm sở này 
là mê muội, không biết hay dở, phải quấy. Nghiệp dụng của nó là sanh ra các 
pháp tạp nhiễm và chướng ngại tánh "vô sĩ". 


Ba món phiên não, tham, sân, si, làm chướng ngại ba món vô lậu là Giới, 
Định, và Huệ. 


Mạn tức khinh mạn, tâm kiêu mạn. Tánh của tâm sở này là ở tài năng, thế lực 
của mình, khinh dễ ngạo mạn người. Nghiệp dụng của nó là làm nhân sanh ra 
tội lỗi và chướng ngại tánh "không khinh mạn". 


Nghi tức nghi ngờ, do dự. Tánh của tâm sở này là nghi ngờ, không tin những 
việc phải, chơn chánh. Nghiệp dụng của nó là làm trở ngại việc lành và 
chướng ngại tánh "không ngh1". 

Ác kiến có nghĩa là thấy biết sai lầm. Tánh của tâm sở này là hiểu biết điên 


đảo, không đúng chánh lý. Nghiệp dụng của nó là gây tạo tội khổ và chướng 
348 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


ngại những hiệu biết chơn chánh. Ác kiên chia làm năm thứ: thân kiên, biên 
kiên, tà kiên, kiên thủ kiên, giới cầm thủ kiên. 


Thân kiến gồm ngã kiến và ngã sở kiến. Đối với thân thể do năm uẫn hòa hợp 
tạo thành, không nhận thức rõ như vậy, lại lầm chấp trong đó có một thật thể 
trường tồn duy nhất chủ tế, đó gọi là ngã kiến. Đối với những vật sở hữu của 
thân, chúng cũng toàn là giả hữu như huyễn, chẳng có tự tha gì cả, thế mà 
nhận lầm chúng có thật và thuộc về ta, đó gọi là ngã sở kiến. 


Biên kiến là chấp lệch lạc một bên. Thí dụ: chấp có thật ngã, chấp sau khi 
chết, ngã sẽ tồn tại hoặc tiêu ma. 


Tà kiến là phủ nhận nhân quả chính đáng và chấp nhận nhân quả tà vạy. 


Kiến thủ kiến là chấp chặt ba thứ thân kiến, biên kiến, tà kiến cho là đúng. 
Thứ ác kiến này là đầu mối của sự tranh chấp, tranh đấu. 


Giới cắm thủ kiến có hai loại. Một, không phải nhân chấp là nhân, tức chấp trì 
những cắm giới tà vạy, như cho khổ hạnh là nhân để sanh lên cõi trời. Hai, 
không phải đạo chấp là đạo, tức tin những đạo lý không đưa đến sự giải thoát. 
Thí dụ: Như Phật dạy, giới là viễn nhân đưa đến Niết bàn, định, huệ mới là 
cận nhân của Niết bàn. Thế nhưng lại tin chỉ có giới là căn nhân của Niết bàn, 
không tin định, huệ. 


Kiến có nghĩa là suy tìm, so tính, lấy tâm sở huệ làm thể. Khi tâm sở huệ suy 
tìm đúng đắn thời gọi là chánh kiến. Khi nó suy tìm sai lầm thời gọi là tà kiến. 
Trong năm ác kiến, có ba thứ làm tự thê cho bốn món điên đảo kiến. Đó là 
thân kiến làm tự thể cho điên đảo vô ngã chấp là ngã, biên kiến làm tự thể cho 
điên đảo vô thường chấp là thường, kiến thủ kiến làm tự thể cho điên đảo khổ 
chấp là vui, và bất tịnh chấp là tịnh. 


Năm căn bản tùy miên, tham, sân, s1, mạn, nghi, gọi là năm độn sử, vì tánh nó 
trì độn, có căn rễ sâu dày khó trừ. Năm ác kiến gọi là năm lợi sử, vì tánh nó 
mãnh lợi, không có căn rễ sâu dày, dễ đoạn trừ. Hai thứ độn sử và lợi sử lại 
chia thành kiến hoặc và tư hoặc. Kiến hoặc còn gọi là mê lý hoặc là mê lầm về 
đạo lý nhân duyên, vô thường, vô ngã. Đó là trí mê chấp, phán đoán sự thực 
một cách sai lầm. Tư hoặc còn gọi là tu hoặc, hay mê sự hoặc, là mê lầm tham 


349 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


đăm về sự tướng sắc thanh của vũ trụ vạn vật. Đây là tình ý mê chấp. Phương 
pháp đối trị hai loại phiền não này là kiến đạo và tu đạo. 


Kiến đạo sở đoạn có nghĩa là chứng kiến, thấu rõ thật lý của sự vật thời mê lý 
liền đứt. Đó là trạng thái lý trí không còn nhận thức sai lầm về bản chất tồn tại 
nữa. Tuy nhiên, phiền não còn có thể làm ngại chánh trí kiến đế. Điều này do 
mê sự mà khởi. Tuy lý trí có hiểu rõ, nhưng thói quen tập khí vẫn còn mê 
trước. Bởi vì xúc cảnh tùy duyên đối với sự tướng hãy còn sanh khởi các thứ 
lầm loạn nhiễm trước. Ví như người nghiện rượu tuy biết rượu là thứ độc hại, 
nhưng thị hiếu bị khêu gợi tưởng đến mùi vị rượu ngon, nên vẫn thèm uống. 
Giống như kiến đạo sở đoạn, thấy biết rõ lợi hại không còn lầm lẫn, điên đảo, 
dứt sự mê mờ nhận định. Nhưng tập khí ghiền rượu vẫn còn, vẫn khó tránh 
không uống. Sự thèm muốn vi tế, thói quen tập khí thúc dục, nên phải đòi hỏi 
sự cố gắng kiên nhẫn khắc phục liên tục cho đến khi dứt được tánh ghiên, 
không còn nghĩ đến, không còn bị lôi cuốn. Điều này ứng với phép tu đạo sở 
đoạn. Như kinh nói: "Lý thời đã suốt liễu, sự dần dần diệt đoạn." Do đó, luôn 
luôn không ngừng tu luyện để dầndần trừ sạch những nhiễm trước vi tế, tận 
diệt quan niệm ý tưởng không hợp lý ân tàng trong tâm thức. 


Luận Thành duy thức nói đến hai giai đoạn kiến đạo và tu đạo trong quá trình 
giải thoát như sau: "Qua quá trình nỗ lực không ngừng, khi trí vô phân biệt 
(nirvikalprajnà) phát sinh, nhận thức được chân như (bhùtatathatả), lúc ấy Bồ 
tát bước vào giai đoạn thông đạt (prativedhavastha). Do mới bắt đầu soi sáng 
lý tánh, nên gọi là kiến đạo. Đối tượng quán sát ở đây cũng là bốn Thánh đế, 
nhưng được quán sát theo nghĩa chân không (sùnyatả) cho nên lý thể của 
Thánh đề là chân như. Lúc đó Bồ tát bắt đầu chứng nhập Sơ địa (Pramudità). 
Sau đó là giai đoạn tu đạo, trải qua cho hết mười địa." 


Trên phương diện sinh tồn trong giới hạn cá nhân, phiền não xem như những 
thế lực điều động khát vọng sinh tồn được Thắng Man phu nhân phân thành 
hai loại: trụ địa phiền não và khởi phiền não. Trụ địa phiền não bao gồm 
những ô nhiễm tàn dư của tập quán hay di truyền quá khứ. Có bốn thứ: kiến 
nhất xứ trụ địa, dục ái trụ địa, sắc ái trụ địa, và hữu ái trụ địa. 


350 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


Kiến nhất xứ trụ địa thuộc về kiến, gồm những loại tri thức ô nhiễm, không 
thấy rõ bản chất của hiện thực. Chúng là khát vọng tri thức thúc đẩy con 
người chạy theo hạnh phúc bằng những con đường lầm lạc. Ba trụ địa kia 
thuộc về khát ái được coi như là khát vọng sinh tồn. Dục ái trụ địa bao gồm 
những động lực thúc đây con người đi tìm hạnh phúc trong những hưởng thụ 
vật dục của thế ø1an này của dục gIới. Sắc ái trụ địa là sự đam mê các hỉ lạc 
của bốn trình độ thiền định thuộc sắc giới. Đây là do không thỏa mãn trong 
những hưởng thụ vật chất nên mới đi tìm những cảm giác ngây ngất và tế nhị 
hơn bằng năng lực của sự tập trung tư tưởng, như trong các trạng thái xuất 
thần. Nếu vẫn chưa thỏa mãn như mong muốn, thời tiếp tục đi tìm hạnh phúc 
trong trạng thái không hỉ lạc bằng bốn cấp thiền định thuộc vô sắc giới. 
Những khát vọng tôn tại siêu việt thế giới vật chất được gọi là hữu ái hay vô 
sắc ái trụ địa. 


Bốn trụ địa phiền não được nói là phiền não chủng tử, là những hạt giống hay 
những động lực thúc đây phát sinh tất cả mọi khát vọng ô nhiễm. Những khát 
vọng này được gọi là khởi phiền não, thượng phiền não, hay tùy phiền não, 
còn được nói là phiền não hiện hành. Sát na phiền não sanh khởi tương ứng 
với tâm trong từng sát na, nghĩa là tác động của các khởi phiền não không một 
sát na nào tách rời các hoạt động tâm lý. Mỗi tác động của chúng huân tập trở 
lại bốn trụ địa phiền não. Các chủng tử này phát sinh trở lại thành hiện hành 
tùy thuộc vào các hoạt động trên cơ sở chủ quan của các chức năng tâm lý. 
Trên mặt hiện hành, tuy khởi phiền não bị các môi trường sinh hoạt chỉ phối, 
nhưng động lực và hậu quả của các hành động chỉ trực tiếp ảnh hưởng trên đời 
sống một cá nhân riêng biệt. 


Phiền não như vậy là tâm sở, tâm tức dòng tâm thức hay chuỗi sát na sinh diệt 
nối tiếp là tâm vương. Vương sở tương ưng, khởi phiền não là tâm tương ưng. 
"Tâm vương trong từng một niệm duyên vào đối tượng, khi ấy, các pháp 
phiền não tùy tâm mà xuất hiện, đồng thời, không tách rời nhau; do đó gọi là 
sát na tương ưng." (Thăng Man Bảo khốt, 5Ic21. Chú thích của Tuệ Sỹ trong 
Thắng Man giảng luận) Cũng như xúc cảnh sanh tình liền sanh phiền não. 
Xúc, cảnh, tình, và phiền não tương ưng tương hợp. 


351 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


Ngoài bốn trụ địa phiền não, Thắng Man còn nói đến vô minh trụ địa. Vô 
minh trụ địa là bức màn phiền não bao phủ ngăn cách bản thân cá biệt với thế 
giới bao la vô tận của những quan hệ phổ biến, nghĩa là pháp giới trùng trùng 
duyên khởi. Vô minh trụ địa đồng nghĩa với căn bản vô minh, hoặc nói là căn 
bản bất giác, tức là điều mà luận Khởi tín nói: "Do không thông suốt pháp giới 
nhất thể tuyệt đối (ekadharmadhàtu), nên không tương ưng với tâm mà hốt 
nhiên khởi vọng niệm, do đó gọi là vô minh." Tức là, không phải là một chi 
trong 12 chi duyên khởi, nhưng là một niệm bất giác khởi lên khuấy động 
chân tâm. Thắng Man Bảo khốt: "Vô minh trụ địa ở đây chỉ cho tâm vọng 
tưởng. Bản thể của nó là vô minh." Lăng già: "Cái được gọi là thức a lại da 
chuyên động cùng với bảy thức (là những cái) được sản sinh từ vô minh trụ 
địa." (Chú thích của Tuệ Sỹ trong Thắng Man giảng luận) 


Điểm khác biệt với bốn trụ địa là ở chỗ vô minh trụ địa luôn luôn chỉ tồn tại 
như là chủng tử. Nó không tùy thuộc vào các hoạt động trên cơ sở chủ quan 
của các chức năng tâm lý mà trái lại tồn tại và tác động trong quan hệ phổ 
biến. Vô minh trụ địa là sở tri chướng, bốn trụ địa và khởi phiền não là phiền 
não chướng. Phiền não chướng là do ngã, ngã sở chấp làm gốc. Bởi do ngã, 
ngã sở chấp mà khởi tham, v..v... các phiền não. Do đây mà chiêu cảm cái khô 
sinh tử phần đoạn luân lưu trong ba cõi. Sở tri chướng là do không triệt ngộ 
thật sự thật lý của tất cả pháp nên trí bị chướng ngại đối tất cả pháp. Phiền não 
chướng là do ngã chấp. Sở tri chướng là do pháp chấp. Ngã chấp tất phải do 
nơi pháp chấp. Pháp không chấp thời ngã không thành. Phiền não chướng có 
là do sở tri chướng mà sở tri chướng là sở y, là cội nguồn pháp sanh, pháp 
chấp. Bởi thế cho nên vô minh trụ địa là "sở y của hăng hà sa số phiền não tạp 
nhiễm và cũng khiến cho bốn loại phiền não tổn tại lâu dài" (Kinh Thắng 
Man. Tuệ Sỹ giảng luận) 


Trong quá trình giải thoát, sau khi diệt trừ kiến và ái qua hai giai đoạn kiến 
đạo và tu đạo, hành giả trở thành một vị A la hán. Đối với bản thân cá biệt của 
mình, và chỉ liên hệ bản thân cá biệt của mình, vị ấy được nói là đã hoản toàn 
thoát khỏi mọi thống khổ, đã đoạn trừ tất cả những nguyên nhân tập khởi của 
chúng, đạt đến an lạc của tịch diệt Niết bàn, và đã tu tập trọn vẹn. Nhưng theo 
Thắng Man, vì chưa đoạn trừ được vô minh trụ địa, VỊ ấy còn nỗi khổ chưa 
được biết đến, còn tàn dư những nguyên nhân tập khởi chưa được đoạn trừ, 

352 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


còn có sự tịch diệt chưa được hoàn toàn chứng ngộ, và còn đoạn đường chưa 
đi suốt. Vị ấy chỉ đang trên con đường đi đến Niết bàn chứ chưa phải là cùng 
đích. Vị ấy chỉ mới vượt qua những thống khổ của sinh tử phần đoạn chứ 
chưa vượt qua nỗi khổ, nỗi sợ hãi của sinh tử biến dịch. 


Trong Thăng Man giảng luận, Thầy Tuệ Sỹ viết: "Vô minh trụ địa là tầng sâu 
thăm nhất nằm bên dưới tận cùng, mà độ dày của các tầng trên tùy thuộc vào 
nó. Duy vô minh vẫn còn là một khái niệm huyền bí. Vì như Thắng Man nói, 
chỉ A la hán, Bích chi Phật, và Đại lực Bồ tát mới trực nghiệm được xung lực 
hoạt động này mà thôi. Tuy vậy, nó cần phải được nhận diện, vì nếu không, 
khi các Thánh giả A la hán, Bích chi Phật, Đại lực Bồ tát diệt trừ triệt để tất 
cả các phiền não trụ địa, các Ngài nhất định phải nhập Niết bàn, vì không 
mảnh đất tồn tại nào nữa. 


Các trụ địa là các mảnh đất tâm thức được xông ướp. Nhưng ngoài mảnh đất 
tâm ấy, không có tự thể tâm thức nào khác. Khi mê, gọi là thức. Khi ngộ, gọi 
là trí. Mảnh đất tâm nếu được cải tạo tốt, được chăm bón cân thận, sẽ sản xuất 
những thứ hoa trái tốt, không độc hại. Chuyên mê thành ngộ, chuyền thức 
thành trí, đó là công phu tu tập cho quá trình chuyển y được minh giải rất chỉ 
tiết trong Duy thức học về sau này." 


Trong kinh Thủy tịnh Phạm chí, Trung A hàm 93, các mãnh đất tâm thức 
xông ướp ấy được đức Phật ví như cái áo bị cấu bắn. 


"Ví như cái áo bị câu bẩn đem cho nhà thợ giặt, người thợ giặt nhận áo đó, 
hoặc dùng tro, hoặc lấy chùm kết, hay dùng bột giặt chà xát thật kỹ cho sạch 
cái áo dơ bần đó. Dù người thợ giặt dùng tro, hoặc lẫy chùm kết, hay dùng bột 
giặt chà xát thật kỹ cho sạch, cái áo dơ ấy vẫn có màu dơ bần. Cũng vậy, nếu 
có hai mươi mốt thứ ô uế làm ô uế tâm thời chắc chắn phải đi đến ác xứ, sanh 
vào địa ngục. 


Những øì là hai mươi mốt thứ ô uế? Đó là tâm uế do tà kiến, tâm uế do phi 
pháp dục, tâm uễ do ác tham, tâm uế do tà pháp. tâm uễ do tham, tâm uếễ do 
nhuế, tâm uề do thùy miên, tâm uế do trạo cử hối quá, tâm uế do nghi hoặc, 
tâm uễ do sân triền, tâm uế do phú kết, tâm uế do bỏn xẻn, tâm uễ do tật đồ, 
tâm uế do lừa gạt, tâm uế do dua nịnh, tâm uế do vô tàm, tâm uế do vô quý, 


353 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


tâm uễ do mạn, tâm uề do đại mạn, tâm uế do ngạo mạn, tâm uế do phóng dật. 
Nếu có hai mươi mốt thứ ô uế này nơi tâm, thời chắc chắn phải đi đến ác xứ, 
sanh trong địa ngục. Nếu có hai mươi mốt thứ ô uế này mà không làm ô uế 
tâm, thời chắc chắn được đi đến thiện xứ, sanh lên cõi trời. 


¬ 


Ví như cái áo trắng, sạch, của loại vải dệt ở xứ Ba la nại đem cho nhà thợ giặt, 
người thợ giặt nhận áo đó, hoặc dùng tro, hoặc lẫy chùm kết, hay dùng bột 
giặt chà xát thật kỹ cho sạch cái áo trắng, sạch, loại vải Ba la nại này. Người 
thợ giặt dùng tro, hoặc lấy chùm kết, hay dùng bột giặt chà xát thật kỹ cho 
sạch, nhưng cái áo trăng, sạch của loại Ba la nại ấy vốn đã sạch lại càng trăng, 
sạch thêm. Cũng vậy, nếu có hai mươi mốt thứ ô uế không làm ô uế tâm thời 
chắc chắn được đi đến thiện xứ, sanh lên cõi trời. 


¬.... 


Nếu ai biết được tà kiến là ô uế của tâm, thời sau khi biết liền đoạn trừ. Cũng 
như vậy, nếu ai biết được phi pháp dục là tâm uế, ác tham là tâm uế, ..., phóng 
dật là tâm ué, thời sau khi biết liền đoạn trừ. Tâm của vị ấy cùng đi đôi với từ, 
biến mãn một phương, thành tựu an trú, như vậy cho đến hai phương, ba 
phương, bốn phương, tứ duy trên dưới, trùm khắp tất cả; cùng đi đôi với lòng 
từ, không kết, không oán, không giận, không tranh cãi, rộng rãi bao la, vô 
lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu an trú. Cũng như vậy, 
bi, hỷ, và tâm đi đôi với xả, không kết, không oán, không giận, không tranh 
cãi, rộng rãi bao la, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu 
an trú. 


Này Phạm chí, đó là phương pháp gột rửa nội tâm chớ không phải gột rửa 
ngoại thân.” 


Theo đoạn kinh văn trên, thời "tâm tánh vốn trong sạch, chỉ vì khách trần 
phiền não làm nhơ bắn, nên nói là bất tịnh." Xá lợi phất A tỳ đàm luận cũng 
chủ trương thuyết tâm tánh bản tịnh: "Tâm tánh là thanh tịnh, vì khách trần 
làm nhiễm ô. Kẻ phàm phu vì chưa nghe nên không thể thấy biết một cách 
như thực, cũng không có tâm tu. Còn thánh nhân đã nghe nên thấy biết như 


354 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


thực, và cũng có tâm tu. Xa lìa khách trần nhơ bần thời tâm tánh thanh tịnh" 
(Đại chính, 28, trang 697, Trung) 


Nhưng căn cứ theo lý do nào mà nói phiền não là khách, và tâm thanh tịnh là 
chủ? Theo Tôn luân luận thuật ký của Từ Ân Đại sư, sự thật tuy có tịnh tâm 
và bất tịnh tâm, nhưng do kết quả tu dưỡng, cuối cùng trừ khử tâm phiền não 
bất tịnh mà chỉ còn lại tâm thanh tịnh. Tức là lẫy cái tạm thời còn lại làm chủ, 
và cái đã bị trừ khử làm khách. 


Trong Thắng Man giảng luận, Thầy Tuệ Sỹ giảng giải: "Nếu phân tích tâm 
thể, thời tâm vốn không tương ưng với phiền não. Tâm là dòng chảy liên tục, 
lưu chuyển từ đời này sang đời khác. Tự thể của tâm sinh rồi diệt, diệt rồi 
sinh, trong từng sát na tiếp nối không gián đoạn. Cũng như một đôm lửa được 
quay rất nhanh sẽ tạo thành một vòng lửa liên tục và khép kín. Vòng lửa chỉ là 
ảo ảnh ngoại hiện, không có tự thể. Cũng vậy, tâm thể sinh diệt trong từng sát 
na, dòng tương tục của tâm chỉ tôn tại do phân biệt vọng tưởng. Chỉ có dòng 
tương tục của tâm được nhận thức là có bị nhiễm ô bởi phiền não, nhưng tự 
thể của tâm là Không tánh, do đó không hè chịu ảnh hưởng tác động gì của 
phiền não ô nhiễm. Phiền não như vậy được gọi một cách rất hình tượng là 
khách trần, hạt bụi trên đường đời, người lữ khách đến rồi đi trong thoáng 
chôc. " 


Thắng Man nói: "Như Lai tạng với tự tánh thanh tịnh này tuy bị vấy bân bởi 
phiền não khách trần và phiền não hiện khởi, nhưng vẫn là cảnh giới bất tư 
nghị của Như Lai. Vì sao? Thiện tâm trong từng sát na không hề bị ô nhiễm 
bởi phiền não. Bất thiện tâm trong từng sát na cũng không hề bị ô nhiễm bởi 
phiền não. Phiền não không xúc tâm. Tâm không xúc phiền não. Vậy đâu có 
thể pháp không xúc lại có thể nhiễm ô tâm được." 


Nhưng nhiều phái phản đối thuyết tâm tánh bản tịnh, tâm vốn trong sạch. Hữu 
bộ cho rằng sự thiện, ác, tịnh, bất tịnh trong tâm là tùy theo mỗi tâm sở tương 
ưng với tâm vương, hay tâm sở ly khai (bất tương ưng) tâm vương. Về bản 
tánh, không thể nói là tịnh hay bất tịnh được. Đây là khảo sát vẫn đề trên 
phương diện tướng trạng hay tác dụng của tâm, khác với chỗ lập cước của các 
nhà tâm tánh thanh tịnh luận xét tâm tánh về mặt bản thể. 


355 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


Lại có phái chủ trương nhất tâm tương tục luận, tuy cùng một lập trường với 
bản tánh luận, nhưng coi tâm là trung tính. Theo phái này, bản tánh của tâm 
một mặt là tương tục, một mặt là bất biến. Do đó, bất luận là thiện tâm khởi, 
hay ác tâm khởi, có phiền não khởi hay không phiền não khởi, tất cả đều cùng 
một tính. Khi phiền não khởi thời cũng như quân áo hay tắm gương bị một lớp 
bụi phủ kín. Khi Thánh đạo hiện ra thời phiền não tiêu diệt cũng như quần áo 
được giặt sạch và gương được lau bụi. Tức ngoải tướng và dụng của tâm, 
nhận có tâm tánh, cũng gần giống như bản tịnh luận. Nhưng không nói rõ hắn 
là bản tịnh, mà chỉ bảo bất luận có tùy miên hay không tùy miên, cũng là một. 
Như vậy, về phương diện trung lập, có thể nói tương tợ thuyết tương ưng của 
Hữu bộ. 


Sau này, chủ trương cho A lại đa là vọng thức có thể xem như đã phát xuất từ 
thuyết tâm bản bất tịnh, và thuyết Như Lai tạng có thể nói đã khai triển từ 
thuyết tâm tịnh. Duy thức luận do Bát nhã lưu chi dịch, nói: ”[âm có hai loại: 
một là tâm tương ưng, hai là tâm bất tương ưng. Tâm tương ưng là tất cả tâm 
phiền não, kết, sử, thọ, tưởng, hành, v..v... tương ưng. Bởi thế nên nói rằng 
tâm, ý, và thức tên khác mà nghĩa là một. Tâm bất tương ưng là tâm đệ nhất 
nghĩa đề, thường trụ, bất biến, tự tính thanh tịnh." (Đại chính, 31, trang 64, 
Trung) 


Tánh giác và năm trược 


Bản tánh tịnh tâm, theo Thiền sư Phố Chiếu nói trong Tu tâm quyết, chính là 
"cái tâm thể không tịch, hư tri, thanh tịnh” của chúng ta, "cái thắng tịnh minh 
tâm của ba đời chư Phật, cũng là cái giác tánh bản nguyên của chúng sinh." 
Trong Hoa nghiêm nguyên nhân luận, ngài Khuê phong Tông Mật cũng nói 
đến cái chân tâm bản giác, và giải thích giáo lý Nhất thừa hiển tánh giáo là 
giáo lý trực hiển chân nguyên, tức tánh giác vốn có: "Nhất thừa nói: tất cả 
chúng sinh đều có cái tâm bản giác. " 


Chân tâm bản giác của chúng sinh được thuyết giảng rất sâu rộng trong kinh 
Thủ lăng nghiêm, Tâm Minh Lê đình Thám dịch giảng. Đức Phật nương nơi 
thấy nghe thông thường của chúng sinh mà chỉ bày cho chúng sinh chứng ngộ 
chân tâm bản giác, nghĩa là chứng ngộ pháp giới tính. Pháp giới tính là tính 
bản nhiên của tất cả sự vật, tức tất cả chuyển động và hiện tượng trong vũ trụ. 

356 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


Sau đây là đoạn kinh thuật lại lời đức Phật chỉ rõ nguyên nhân của thế giới 
phiền não để giải đáp thắc mắc của ông Phú lâu na, vị đệ tử thuyết pháp hay 
nhất của Phật. Ông Phú lâu na trình bày chỗ nghi về bốn khoa ấm, nhập, xứ, 
và giới. Nếu bốn khoa này đều là tánh thanh tịnh bản nhiên Như Lai tạng, chứ 
không phải là nguyên nhân sinh ra phiền não như một số giáo pháp chủ 
trương, thời các pháp hữu vi, thế giới, chúng sinh, và nghiệp quả đều không 
có nguyên nhân, nhưng không lẽ tánh thanh tịnh bản nhiên lại sinh ra các pháp 
hữu vi sinh diệt tiếp tục? 


"Phật dạy: Ông Phú lâu na, như ông vừa nói, đã là bản nhiên thanh tịnh thời 
làm sao bỗng nhiên lại sinh ra có núi, sông, đất liền. Vậy ông không thường 
nghe Như Lai chỉ dạy: Tánh giác là diệu minh, bản giác là minh diệu, hay 
sao? 


Ông Phú lâu na bạch: Thưa Thế tôn, vâng, tôi thường nghe Phật chỉ dạy nghĩa 
Ấy. 

Phật bảo: Ông bảo cái giác là minh, lại là vì bản tánh của nó là minh nên gọi 
nó là giác, hay là vì giác được cái không minh mà gọi là minh giác? 


Ông Phú lâu na bạch: "Nếu cái không minh mà gọi là giác, thời nó không 
minh được cái gì (tức là không có sở minh). 


Phật dạy: Nếu không có sở minh là không có minh giác, thời có sở không phải 
là giác; mà không sở, lại không phải là minh; và không minh, thời lại không 
phải là giác tánh trạm minh. Vậy tánh giác chắc là minh, do vọng tưởng mà 
làm ra có minh giác. Giác không có gì là sở minh, nhân có minh mà lập ra 
thành sở. Đã giả đối lập ra có sở, mới sinh ra cái năng hư vọng của các ông. 


Trong tánh không đồng, không khác, nồi dậy thành ra có khác. Khác với cái 
khác kia, thời nhân cái khác đó mà lập thành cái đồng. Phát minh cái đồng, cái 
khác rồi, thời nhân đó mà lập ra cái không đồng, không khác. Rối loạn như 
vậy, đối đãi với nhau sinh ra lao lự: lao lự mãi phát ra trần tướng, tự vần đục 
lẫn nhau. Do đó, đưa đến những trần lao phiền não. Nồi lên thời thành thế 
giới, lặng xuống thời thành hư không. Hư không là đồng, thế giới là khác. Cái 
không đồng không khác kia, thật là pháp hữu vi." 


357 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


Câu Phật thường dạy và được nhắc lại ở đây: "Tánh giác là diệu minh, bản 
giác là minh diệu" có ý nghĩa rất sâu xa, hàng Nhị thừa chỉ lĩnh hội được một 
phần, chứ chưa được toàn bộ ý nghĩa. Ngài Tâm Minh giải thich: Tánh giác 
của chúng sinh có hai đặc tính. Một là diệu, nghĩa là duyên khởi ra các sự vật. 
Hai là minh, nghĩa là nhận biết các sự vật. Tánh giác thường diệu thường 
minh; cái diệu của tánh giác luôn luôn là minh, nên gọi là tánh giác diệu minh. 


Còn bản giác là đối với thỉ giác mà nói. Chúng sinh mê lầm, ở nơi tánh giác, 
chỉ theo cái minh, mà không biết cái diệu, nhận cái minh làm giác, nên cái 
diệu hóa thành cái sở minh, hình như ở ngoài cái giác. Năng sở đã thành lập, 
thời vọng chấp ngày càng nhiều. Do đó, theo trần cảnh mà phân biệt, mà tạo 
nghiệp, tự cột mình trong vòng sinh diệt. Đến khi được nghe Phật pháp, chúng 
sinh nương theo bản tánh mà tinh tấn tu hành. Lúc bắt đầu được bản tánh, 
chăng những là minh, mà còn là diệu nữa, thời gọi là thỉ giác. Trông về tánh 
giác, thỉ giác gọi tánh giác là bản giác, nghĩa là giác tánh bản lai sẵn có của 
mình. Bản giác ấy thường minh và thường diệu. Cái minh luôn luôn hợp cái 
diệu, chớ không tách rời cái diệu như trong lúc mê lầm, nên gọi là bản giác 
minh diệu. 


Khi được Phật hỏi nhận cái giác là minh, lại là vì bản tánh của nó là minh, nên 
gọi là giác, hay là vì giác được cái không minh, mà gọi là minh giác, nghĩa là 
cái giác sáng suốt đã trừ diệt vô minh, ông Phú lâu na còn pháp chấp nên đáp 
lại rằng: "Tâm tánh của chúng sinh đầy dẫy vô minh, không thể gọi là giác, vì 
nó không sáng suốt và luôn luôn bị phiền não mê lầm ràng buộc." Như vậy, 
ông chăng những không thừa nhận chúng sinh vốn có tánh giác diệu minh, mà 
còn nhận lầm cái minh giác là tánh giác. 


Phật bác bỏ luận điệu của ông Phú lâu na: "Nếu cần có sở minh mới có minh 
giác, thời theo chỗ ông đã rõ, hễ đã có sở, thời không phải là giác, nhưng cũng 
theo lời ông nói, nếu không có sở thời không phải là minh. Như thế, cái minh 
giác của ông không thể thành lập. Vả lại, tâm tánh chúng sinh khác với cỏ cây, 
đâu phải là không minh. Vậy tánh giác chắc là minh, do vọng tưởng chấp thật 
có chân, thật có vọng, mới tạo ra cái minh giác của ông. Giác tánh vốn tự 


358 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


minh, tự diệu, không có gì đáng gọi là sở minh. Chỉ vì nhân có minh, mà giả 
đôi lập ra thành sở, nên mới giả dôi sinh ra cải năng minh của chúng sinh." 


Chúng sinh không giác ngộ bản tánh, chỉ nhận cái minh làm giác, nên cảnh 
giới duyên khởi hóa thành sở minh. Đối lại với cảnh sở minh, cái tánh minh 
lại hóa thành năng minh. Năng minh, sở minh đối đãi nhau mà sinh ra vọng 
tưởng, chấp có thật ngã, thật pháp, rồi theo nhân duyên mà sinh ra có thân, có 
cảnh, có nghiệp chung, có nghiệp riêng, làm cho tánh giác trở thành ô nhiễm, 
đi đến phát sinh những trần lao phiền não. Vì không giác ngộ chân tánh như 
như của pháp giới, nên chúng sinh mới theo nghiệp mà chịu báo, chìm đắm 
mãi mãi trong biển sinh tử. 


Đây cũng là trường hợp của các vị Nhị thừa, tuy đã trừ diệt câu sinh ngã chấp, 
chứng quả A la hán, nhưng vì còn pháp chấp, nên vẫn còn thấy thật có vô 
minh phải trừ, thật có đạo quả phải chứng. Do đó vẫn chưa trừ hết được cái 
tướng của trí năng chứng và của quả sở chứng, vẫn còn mắc cái lỗi lấy minh 
làm giác, tu nhân giải thoát, chứng quả giải thoát, chứ chưa nhận biết chúng 
sinh có tánh giác bình đẳng như Phật và cũng chưa nhận biết chỗ chứng của 
Phật là toàn vọng toàn chân, sinh tử và Niết bàn đều bình đẳng, không hai 
không khác. 


Trong kinh Thủ lăng nghiêm, Phật dạy: "Tất cả các tướng huyền hóa nơi tiền 
trần, chính nơi tâm mà sinh ra, rồi theo nơi tâm mà diệt mất. Cái huyền hóa 
giả đối gọi là tướng, mà cái tánh chính là tâm tánh nhiệm mầu sáng suốt. Như 
vậy, cho đến năm âm, sáu nhập, mười hai xứ, và mười tám giới, nhân duyên 
hòa hợp giả dối có sinh ra, nhân duyên chia lìa giả dối gọi rằng diệt, mà không 
biết rằng sinh, diệt, đi, lại đều vốn là tánh chân như cùng khắp, không lay 
động, nhiệm mâu, sáng suốt, thường trụ của Như Lai tạng. Trong tâm tánh 
chân thường đó, cầu cho ra những cái đi, lại, mê, ngộ, sống, chết, hắn không 
thể được." 


Chúng sinh mê lầm, đi ngược với bản tánh diệu minh, nhận tứ đại làm thân 
của mình, rồi nương theo thân đó mà đối đãi với hoàn cảnh, phát sinh ra cảm 
giác; do cảm giác khác nhau, làm cho tánh bản minh chia thành những điều 


359 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


thấy, nghe, phân biệt, che lấp tâm tánh, tạo ra năm lớp ô trược, gọi là ngũ 
trược. 


"Thế nào là trược? A nan, ví như nước trong, bản nhiên là trong sạch, lại như 
những thứ bụi, đất, tro, cát, bản chất là ngăn ngại; hai bên bản nhiên thể chất 
khác nhau, không hợp nhau được. Có người thế gian lấy đất bụi kia ném vào 
nước sạch, thời đất mất ngăn ngại, nước mất trong sạch, hình trạng đục vần, 
gọi đó là trược." 


Năm trược nơi tự tâm cũng vậy. Bản tánh vốn là thanh tịnh, thường trụ, không 
thay đổi, vọng tưởng vốn là giả dối, sinh diệt, tiếp tục, hai bên tính cách trái 
ngược nhau. Chúng sinh không giác ngộ bản tánh, theo các vọng tưởng, để 
cho vọng tưởng choán mất tâm tánh, nên mới sinh ra năm trược. Năm trược ấy 
là: kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, và mệnh trược. 


"A nan, ông thấy hư không khắp thập phương thế giới. Bên không, bên thấy, 
không tách rời nhau. Có cái không mà không thật thể, có cái thấy (kiến) mà 
không hay biết (giác tri), hai bên xen lộn giả dối thành ra lớp thứ nhất, gọi là 
kiếp trược." Đây là ý Phật muốn nói, nơi một tâm tánh, chia ra có năng, có sở. 
Tuy đã chia ra năng sở, nhưng cái năng minh chưa có phân biệt, cái sở minh 
chưa có hình tướng, đó là lớp thứ nhất. 


"Thân ông hiện ôm bốn món đại làm tự thể, che bít những sự thấy, nghe, hay, 
biết (kiến, văn, giác, tri), thành bị ngăn ngại và trở lại làm cho các thứ địa, 
thủy, hỏa, phong, thành có hay biết. Các điều đó xen lộn giả dối thành ra lớp 
thứ hai, gọi là kiến trược." Đã chia ra có thân có cảnh, gắn cái năng minh vào 
một thân tứ đại, làm cho những vật vô tri hóa thành có hay biết. Đem cái thân 
đối đãi với cảnh, thời cảnh đối đãi với thân, sinh ra cảm giác, mặc dầu những 
cảm giác đó còn là hồn nhiên, chưa phân tích ra thành các sự vật, đó là lớp thứ 
hai. 


"Lại trong tâm ông, những sự nhớ biết học tập, phát ra tri kiến, hiện ra tướng 
sáu trần, thời những sự đó, rời tiền trần không có tướng, rời tri giác không có 
tánh, xen lộn giả dối thành ra lớp thứ ba, gọi là phiền não trược." Ý thức tóm 
thu các cảm giác, phát hiện những tướng chung của các sự vật, nương theo các 
tướng chung ấy mà phân biệt sự vật này khác, tùy theo phẩm tính của sự vật 


360 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


mà đặt tên, mà ưa ghét, mà nhớ nghĩ, làm cho tâm thức luôn luôn bị rối loạn 
khổ não, đó là lớp thứ ba. 


"Lại tâm ông ngày đêm sinh diệt không ngừng, tri kiến thời muốn lưu mãi ở 
thế gian, nhưng nghiệp báo xoay vần thời lại thường đời đổi cõi này cõi khác, 
những điều đó xen lộn giả dối thành ra lớp thứ tư, gọi là chúng sinh trược." 
Chúng sinh đã rời bỏ tâm tánh thường trụ, nhận cái tâm thức sinh diệt là mình, 
nhận cái thân tứ đại sinh diệt làm thân mình, thời tất nhiên phải chịu quả báo 
sinh diệt. Vì thế, mặc dầu chúng sinh gắn bó với cái thân mình, với cái ý thức 
hay biết của mình, trông mong sống mãi như thế, nhưng quả báo sinh diệt lại 
bắt buộc những cái có sống thời phải có chết. Chết mà luyến tiếc mãi cái sống, 
nên hết thân này chịu thân khác, theo nghiệp báo mà xoay vần mãi mãi trong 
lục đạo, đó là lớp thứ tư. 


"Cái thấy cái nghe của ông bản tánh vốn không khác nhau, do các trần cách 
trở mà không duyên cớ gì, lại sinh ra khác nhau. Trong tánh thời vẫn biết 
nhau, nhưng trong dụng thời trái ngược nhau, cái đồng và cái khác đã mất hắn 
chuẩn đích, xen lộn giả dối thành ra lớp thứ năm, gọi là mệnh trược." Tuy 
xoay vần mãi mãi, hết thân này sang thân khác, nhưng hễ sống với thân nào 
thời dính liền với thân ấy, bị cái tổ chức của thân ấy ràng buộc. Do đó, tuy 
cùng một tánh biết mà chỉ có thể thấy với con mắt, nghe với lỗ tai, tùy theo 
từng bộ phận của thân thể mà lãnh thọ những cảm giác nhất định, làm cho cái 
hay biết viên mãn cùng khắp bị hiện nghiệp hạn chế, đó là lớp thứ năm. 


Nguyên nhân của năm trược là vì bỏ mất cái chân tâm bản giác thường hăng, 
không phân biệt, không sinh diệt, mê lầm theo cái vọng tâm sinh diệt. Vọng 
tâm đối cảnh có biết, mà biết theo chiều phân biệt thuận nghịch, tốt xấu, có 
không, phải quấy. Biết như vậy là vọng, bởi cho cảnh là thật thời có si, cho nó 
là tốt xấu thời có tham có sân. Cho nên, đối với cảnh, thấy có cái phải, hay có 
cái chăng phải, đều là vọng tâm. 


Tại sao lại có mê lầm, tâm đối với cảnh lại sinh ra đắm chấp, nơi nhất chân 
pháp giới lại chia ra có tâm năng minh và cảnh sở minh đối đãi với nhau? Đó 
là do phát nghiệp vô minh vọng động phân biệt thành năng thành sở, và nhuận 
sinh vô minh gắn bó với thân, với cảnh, sinh ra những phiền não mê chấp. 
Vậy vô minh, nguyên do của mê lầm, toàn là những nhận thức sai lầm, không 

361 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


có căn cứ, không thể nói có ai làm và ai chịu. Phật dạy phải lấy tâm tánh 
không sinh diệt làm cơ sở để tu tiến và nhận biết những lớp mê lầm đã che lắp 
tâm tánh. Mặt khác, Phật dạy phải lựa bỏ những cỗi gốc sai lầm cho kỳ hết. 


Tiếp tục sự đả phá nhận thức sai lầm phân biệt lập thành những tướng năng tri 
và sở tri được trình bày trong những phẩm trước, Phẩm VI: Quán nhiễm 
nhiễm giả bài bác nhận thức phân biệt người nhiễm và pháp nhiễm như hai 
thật thể, hữu và sở hữu. 


Đối với phàm phu, uân, xứ, và giới đều là hữu có tự tính. Mỗi khi cảm thấy 
phiền não thời tưởng rằng phiền não có thật, nương gá nơi uân, xứ, và giới. 
Nói cách khác, uẫn, xứ, và giới là hữu chủ thể và phiền não là sở hữu thuộc 
tính. Trong Phẩm VI: Quán nhiễm nhiễm giả, chữ nhiễm có nghĩa là nhuộm, 
dịch từ tiếng Phạn ràga. Ràga là một danh từ dẫn xuất từ động từ oranj, oranj 
có nghĩa là nhuộm, tô màu. Ràga, nói một cách tổng quát, là chất nhuộm, cái 
tô màu, thí dụ như phiền não. Ràga còn được dịch là tham, một trong ba độc. 
Người nhiễm là dịch chữ Phạn rakta, có nghĩa là người bị nhuộm, bị tô màu, 
chăng hạn như người có phiền não. 


Bài tụng VILI đưa ra quan điểm của đối phương về trường hợp một người 
nhiễm chủ thể tự hữu trước khi có pháp nhiễm thuộc tính. Theo quan điểm 
này, pháp nhiễm tùy thuộc người nhiễm và hiện khởi nơi nào có người nhiễm. 


Bản chữ Hán: 


VIL.1. Nhược ly ư nhiễm pháp/ Tiên tự hữu nhiễm giả/ Nhân thị nhiễm dục giả/ 
Ưng sinh ư nhiễm pháp.// 

Dịch: 

VIL1.Nếu lìa ngoài pháp nhiễm/ Trước đã tự có người nhiễm/ Nhân nơi người 
nhiễm/ Nên mới sinh pháp nhiễm.// 

Quan điểm trên bị bác bỏ. Làm thế nào gọi là người nhiễm mà chăng có pháp 
nhiễm thuộc tính? Hóa ra các bậc Thánh cũng gọi là người nhiễm hay sao? 
Đối phương chuyền quan điểm qua trường hợp pháp nhiễm thuộc tính tự hữu 
trước khi có người nhiễm chủ thể, nghĩa là dẫu không có người nhiễm vẫn có 


362 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


pháp nhiễm. Nhưng người nhiễm là sở y của pháp nhiễm, thử hỏi không có 
chỗ nương thời pháp nhiễm do từ đâu mà hiện khởi? Một trái cây không hiện 
hữu thời không thể giú chín được. 


Đối phương vẫn tiếp tục: "Vừa rồi, bác bỏ pháp nhiễm mà không bác bỏ 
người nhiễm. Nhưng đã gọi là người nhiễm thời phải có pháp nhiễm thuộc 
tính. Do đó, tất phải có pháp nhiễm." 


Nếu có pháp nhiễm thời pháp nhiễm hoặc có tự tính hoặc không có tự tính. 
Nếu pháp nhiễm không có tự tính, tùy duyên sinh khởi, thời duyên khởi không 
đòi hỏi trước phải có một căn bản phát sinh tức người nhiễm chủ thẻ. 


Nếu pháp nhiễm là hữu có tự tính thời đâu cần một căn bản sở y nơi người 
nhiễm chủ thể? Sự hữu có tự tính của pháp nhiễm không dính líu gì đến sự 
thật hữu của chủ thể và ngược lại. Tại sao vậy? Là vì sự hữu có tự tính không 
phải là sự hữu câu sinh và hỗ tương y tồn, nghĩa là không phát sinh và tồn tại 
tương quan cùng với những hữu khác. 

Bài tụng VI.2 nói rõ lập trường của ngài Long Thọ về vấn đề phân biệt hoặc 
người nhiễm tự hữu và pháp nhiễm sinh khởi tùy thuộc người nhiễm, hoặc 
pháp nhiễm tự hữu và người nhiễm sinh khởi tùy thuộc pháp nhiễm. 

Bản chữ Hán: 

VI.2. Nhược vô hữu nhiễm giả/ Vân hà đương hữu nhiễm/ Nhược hữu nhược 
vô nhiễm/ Nhiễm giả diệc như thị.// 

Dịch: 

VI.2. Nếu không có người nhiễm/ Thử hỏi làm sao có pháp nhiễm?/ Hoặc có 
hoặc không có pháp nhiễm/ Cách lập luận đối với người nhiễm cũng như 
vậy./ 

Hãy lưu ý lưỡng phân biện chứng áp dụng trong bài tụng VI.2 dựa trên sự 
phân chia thành hữu và sở hữu. Một mặt, với hai thiên kiến, có hay không có 
người nhiễm chủ thể, sự hữu của pháp nhiễm thuộc tính không thể xác định 
được. Mặt khác, áp dụng cùng một luận thức vào trường hợp ngược lại, với 


363 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


hai thiên kiến, có hay không có pháp nhiễm thuộc tính, sự hữu của người 
nhiễm chủ thể không thể xác định được. 


Đối phương đưa ra quan điểm khác cho rằng người nhiễm và pháp nhiễm là 
hai tự thể cọng hữu hay câu hữu (sahabhàva). Chữ Phạn sahabhàva Hán dịch 
là hòa hợp. Bản dịch Bát nhã đăng gọi là đồng thời. Như vậy có thể bảo rằng 
cọng hữu là đồng thời hiện hữu bên nhau một cách ngẫu nhiên chứ không có 
tánh cách câu sinh, nghĩa là không nương vào nhau mà phát sinh theo đúng 
công thức của lý tắc duyên khởi: Cái này có thời cái kia có, cái này không thời 
cái kia không, cái này sinh thời cái kia sinh, cái này diệt thời cái kia diệt. Đối 
phương cho rằng chính do bởi một pháp nhiễm hiện khởi đồng thời với sự 
hiện khởi của một hữu nên hữu này tham nhiễm và trở thành người nhiễm. 
Hãy gọi đó là sự cọng hợp. 


Đối phương vin vào sự cọng hợp để biện chứng rằng cả người nhiễm lẫn pháp 
nhiễm hiện hữu riêng biệt và có tự tính. Hai câu đầu của bài tụng VI.3 phản 
bác điều này: 


VI3ab: Nhiễm giả cập nhiễm pháp/ Câu thành tắc bất nhiên/ (Dịch: Người 
nhiễm và pháp nhiễm/ Cả hai cùng lúc thành lập là điều không đúng/) 


Lý do: 


VIL3cd. Nhiễm giả nhiễm pháp câu/ Tắc vô hữu tướng đãi.// (Dịch: Vì người 
nhiễm và pháp nhiễm cùng có trong một lúc/ Thời không có sự hỗ tương tùy 
thuộc.) 


Hai tự thể riêng biệt đồng thời hiện hữu bên nhau không có nghĩa là chúng câu 
sinh, hỗ tương y tồn. 


Bài tụng VI.4 áp dụng phương pháp phủ định y cứ trên tánh phi nhất phi dị 
của hai tự thể, người nhiễm và pháp nhiễm. 

Bản chữ Hán: 

VI.4. Nhiễm giả nhiễm pháp nhất Nhất pháp vân hà hợp/ Nhiễm giả nhiễm 
pháp dị/ Dị pháp vân hà hợp.// 


364 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


Dịch: 


VI.4. Người nhiễm và pháp nhiễm đồng nhất/ Đồng nhất thời làm sao hợp?/ 
Người nhiễm và pháp nhiễm khác nhau/ Khác nhau thời làm sao hợp?// 


Có hai trường hợp cọng hợp: cọng hợp trong nhất thể (ekatve sahabhàvo) và 
cọng hợp trong dị biệt thể (prthaktve sahabhàvo). 


Nếu hai tự thể, pháp nhiễm và người nhiễm, đồng một thể mà hợp thời đó là 
điều không hợp lý. Vì bản thể của pháp nhiễm và pháp nhiễm bắt tương ly nên 
không thể nói chúng đồng thời hiện hữu. Vì bản thể của pháp nhiễm cũng là 
bản thể của người nhiễm nên không thể nói pháp nhiễm và người nhiễm đồng 
thời hiện hữu. 

Nếu là hai tự thể sai biệt thời chúng không thể hợp vì chúng không thể ở 
chung một chỗ vào cùng một lúc. 


Bài tụng VL5 giải thích cớ sao pháp nhiễm và người nhiễm, đồng thể hay 
khác thể đều không thể được. 

Bản chữ Hán: 

VL5. Nhược nhất hữu hợp giả/ Ly bạn ưng hữu hợp./ Nhược dị hữu hợp giả/ 
Ly bạn diệc ưng hợp.⁄/ 

Dịch: 


VIL5. Nếu đồng nhất mà hợp/ Thời lìa bạn vẫn hợp./ Nếu khác nhau mà hợp/ 
Thời lìa bạn cũng hợp.// 


Chữ "bạn" trong bài tụng có nghĩa là cái gì sai biệt nhưng không lìa xa, như 
trong trường hợp cọng họp, tự thể này là bạn của tự thể kia. Nếu cọng hợp là 
do hai tự thể đồng nhất đồng thời hiện hữu, thời có thể nói: Hai tự thể đồng 
nhất đồng thời hiện hữu thời cọng hợp. Và như vậy đưa đến hệ quả phi lý là 
một tự thể thôi mà cũng nói là cọng hợp! 


Nếu cọng hợp là do hai tự thể sai biệt đồng thời hiện hữu, thời có thể nói: Hai 
tự thể sai biệt đồng thời hiện hữu thời cọng hợp. Và như vậy đưa đến hệ quả 


365 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


phi lý là theo định nghĩa, hai tự thể sai biệt thời cách ly nhau, thế mà đối riêng 
một tự thể thôi cứ vẫn nói là cọng hợp! 

Bài tụng VI.6 đặt vấn đề ngược lại. Nếu vì sai biệt tương ly mà người nhiễm 
và pháp nhiễm cọng hợp, thời làm sao xác định được chúng là sai biệt tương 
ly? Làm thế nào thành lập được người nhiễm độc lập cách ly pháp nhiễm mà 
vẫn thi thiết được sự cọng hợp? Do đó nên kết luận cặp tự thể ấy không thể 
cọng hợp. 

Bản chữ Hán: 

VIL6. Nhược dị nhi hữu hợp/ Nhiễm nhiễm giả hà sự/ Thị nhị tướng tiên di/ 
Nhiên hậu thuyết hợp tướng.// 

Dịch: 

VI.6. Nếu khác nhau mà hợp/ Thời sự hiện hữu riêng biệt của người nhiễm và 
của pháp nhiễm làm sao thành lập?/ Hai tướng trước vốn đã sai khác/ Sao sau 
lại bảo chúng tương hợp? 


Pháp nhiễm và người nhiễm nếu được xác định là sai biệt tương ly thời không 
thể cọng hợp. Vậy nói đến sự cọng hợp là nhắm mục đích gì? Đó là câu hỏi 
được nêu ra trong bài tụng VI.7. 


Bản chữ Hán: 


VI.7. Nhược nhiễm cập nhiễm giả/ Tiên các thành dị tướng/ Ký đĩ thành dị 
tướng/ Vân hà nhi ngôn hợp.// 


Dịch: 


VI.7. Nếu pháp nhiễm và người nhiễm/ Trước đã thành mỗi tướng sai khác/ 
Đã thành tướng khác nhau/ Làm sao mà nói hợp?// 

Đối phương sử dụng khái niệm cọng hợp với mục đích xác lập sự hữu có tự 
tính của người nhiễm và pháp nhiễm. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải minh 
chứng có hiện tượng cọng hợp. Muốn thế, phải chứng minh người nhiễm và 
pháp nhiễm là hai tự thể sai biệt tương ly. Ở đây, đối phương đương nhiên 


366 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


xác nhận có hiện tượng cọng hợp. Bởi thế, hai câu đầu của bài tụng VL8 mới 
nói: 

VI.8ab. DỊ tướng vô hữu thành/ Thị cô nhữ dục hợp/ (Dịch: Vì tướng sai khác 
không thành/ Nên ông muốn chúng cọng hợp./) 


Sự cọng hợp nếu không được xác lập thời không thê nói pháp nhiễm và người 
nhiễm là hai tự thể sai biệt tương ly. Hai câu cuối của bài tụng VI.§ diễn tả ý 
đó như sau : 

VIL§cd. Hợp tướng cánh vô thành/ Nhi phục thuyết dị tướng.// (Dịch: Tướng 
hợp rốt ráo không thành/ Ông lại nói chúng sai khác.//) 


Bài tụng VI.9 tóm lược vấn đề cọng hợp và sai khác: Vì không xác lập được 
tướng sai khác của pháp nhiễm và người nhiễm, nên không xác định được 
tướng chúng cọng hợp. Nhưng thử hỏi có tướng sai khác nào khả dĩ dẫn xuất 
tướng cọng hợp? 

Bản chữ Hán: 

VI9. Dị tướng bất thành cố/ Hợp tướng tắc bất thành./ Ư hà dị tướng trung/ 
Nhi dục thuyết hợp tướng.// 

Dịch: 


VI.9. Vì tướng sai khác không thành/ Nên tướng hợp cũng không thành./ Đối 
với tướng khác nào nữa/ Mà ông nói là tướng hợp?// 


Luận chứng trong toàn Phẩm được bài tụng VI.10 tổng kết như sau. 
Bản chữ Hán: 


VI.10. Như thị nhiễm nhiễm giả/ Phi hợp bất hợp thành./ Chư pháp điệc như 
thị/ Phi hợp bất hợp thành .// 


Dịch: 
VL10. Như vậy, pháp nhiễm ô và người tham nhiễm/ Chắng phải hợp thành 
chăng phải không hợp thành./ Các pháp khác cũng như vậy/ Chẳng phải hợp 
thành chắng phải không hợp thành.// 

367 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


Phép lưỡng phân biện chứng áp dụng trong bài tụng y cứ trên sự phân biệt 
quan hệ đồng thời và dị thời giữa người nhiễm và pháp nhiễm. Nếu xem chủ 
thể và thuộc tính, hữu và sở hữu, người nhiễm và pháp nhiễm là những tự thể 
có yêu tính quyết định, thời trên ba phương diện, thời tính, luận lý, và bản thẻ, 
chúng đều không hòa hợp. Nên lưu ý rằng Trung luận không bác bỏ sự hiện 
hữu của người nhiễm và của pháp nhiễm, cũng không bác bỏ sự chúng có thể 
đồng thời hiện hữu. Điều bị phản bác ở đây là phân biệt người nhiễm và pháp 
nhiễm như là những hữu có tự tính. 


Trong một bài kệ (Kinh Tương ưng bộ, S.1, 22) do một vị Thiên nói lên trước 
mặt Thế tôn, có đoạn khẳng định ở ngoại giới, không có vật thể nào gọi là 
pháp nhiễm hiện hữu độc lập đối với một người có ý thức và làm duyên phát 
sinh tâm tham nhiễm nơi người ấy: 

"Vật sai biệt ở đời, 

Chúng không phải các dục. 

Chính tư niệm tham ái, 

Là dục vọng con người.” 

Trong kinh Nhân duyên, Phẩm Chư thiên, Chương VI: Sáu pháp, Tăng chỉ bộ 
kinh, Đại tạng Việt Nam, đức Phật dạy: 

"Có ba nhân duyên, này các Tỷ kheo, khiến các nghiệp khởi lên. Thế nào là 
ba? 

Không tham là nhân duyên khiến các nghiệp khởi lên, không sân là nhân 
duyên ..., không s1 là nhân duyên ... Không phải từ không tham, tham khởi 
lên. Này các Tỷ kheo, chính từ không tham, chỉ có không tham khởi lên. Này 
các Tỷ kheo, không phải từ không sân, sân khởi lên. Này các Tỷ kheo, chính 
từ không sân, chỉ có không sân khởi lên. Này các Tỷ kheo, không phải từ 
không sĩ, sĩ khởi lên. Này các Tỷ kheo, chính từ không si, chỉ có không sĩ 
khởi lên." 

Như vậy có nghĩa là, người không phiền não mà sở y cho phiền não sinh khởi 
là điều không thể có được. 


368 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


Nếu hiểu chữ nhiễm (ràga) có nghĩa là chất nhuộm, cái tô màu, thời luận thức 
trong Phẩm VI này cũng áp dụng được trong trường hợp xét đến quan hệ giữa 
người từ thiện và pháp từ thiện. Nói một cách tổng quát, nên biết hết thảy 
phiền não và hết thảy pháp cũng như vậy, đều do nhân duyên tựu thành, chắng 
phải trước chăng phải sau, chăng phải hợp chăng phải tán. 


Ngài Nguyệt Xứng trích dẫn đoạn văn sau đây trong kinh Tam muội vương 
(Samàdhiràja sùtra) khi kết thúc luận giải Phẩm VI này. 


"Cái gì bị nhuộm dơ (ô nhiễm), hay nơi cái gì nó bị nhuộm đơ, hay bởi cái gì 
nó bị nhuộm dơ, cái gì bị phá hại (tức sân), hay nơi cái gì nó bị phá hại, hay 
bởi cái gì nó bị phá hại, cái gì bị mê hoặc (tức s1), hay nơi cái gì nó bị mê 
hoặc, hay bởi cái gì nó bị mê hoặc. AI không quán sát pháp như vậy, thời 
không thủ đắc pháp như vậy. Ai không quán sát, không thủ đắc pháp như vậy, 
người ấy được nói là tâm không bị hủy hoại bởi tham nhiễm, sân hại, mê 
hoặc, an trú chánh định. Người ấy được nói là đã vượt sang bờ bên kia. Đã đạt 
được sự an ôn. Đã đi đến chỗ không sợ hãi. Cho đến, được nói là đã dứt sạch 
các lậu hoặc. Được nói là vị Sa môn đã ly nhiễm, tự tại, tâm hoàn toàn giải 
thoát, tuệ hoàn toàn giải thoát, hoàn toàn tự chế ngự (thiện điều phục), thành 
tựu đại công đức, việc cần đã làm xong, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được 
mục đích của chính mình (đã được tư lợi), đã đoạn trừ toàn diện các kết sử, 
băng chánh trí mà tâm hoản toàn được giải thoát, với tâm tư hoàn toản tự tại 
mà đi đến bờ bên kia tối thượng." (Tuệ Sỹ dịch từ bản kinh chữ Phạn) 


Cuối cùng, Ngài thuật lại bài kệ: "Những ai biết rõ tự tánh của tham nhiễm, 
sân hại, mê hoặc sinh ra từ nguyên nhân vọng tưởng, điên đảo hư vọng, những 
người ấy không phân biệt vọng tưởng, cũng không ly tham trong cõi đời này, 
và viễn ly tất cả tham trước sự hữu. Những người ấy hoàn toàn thông đạt bản 
tánh của tất cả sự vật." 


369 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


VI. Tâm thức Toán học và Thế giới 


100107070 ý211ñẢT da caatdaddfliiidsdicehddsioekeei dii 
B. Bài toán A lại da duyên khởi ............................... 385 
E6 01 T1 1ñ LĨ cà 0ii662i20622Á4260000466626etiad 407 
TT án ng 00620 tavdseateodlosesosdes 422 


370 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


22. Tâm thức, Toán học, và thế giới 


A. Tâm thức và máy tính 


Kê toán và tâm thức. 


Trong mấy thập niên mới đây, nhờ học hỏi kinh nghiệm nơi các bậc Thiền 
đức các nhà thần kinh học đạt nhiều tiến bộ đáng kể trong công trình tìm hiểu 
não bộ ảnh hưởng những hoạt động tâm lý như thế nào. Nhưng họ vẫn còn mờ 
mịt về cội nguồn và bản tính của những tác dụng nội tâm. Họ không có 
phương tiện khách quan nào để phát hiện sự có mặt của tâm thức trong thai 
đang phát triển hay trong người lớn. Đối với họ, tâm thức hay tánh biết là sản 
phẩm của não trong quá trình tiến hóa, không có tự ngã hay linh hồn huyền bí 
nào chủ tế cả. Nhưng phát sinh như thế nào, thời họ hoàn toàn không giải 
thích được. Một số tin rằng tất cả mọi quá trình hoạt động tâm lý đều diễn 
biến bên trong tầng sâu thăm nhất của hệ thần kinh. Họ chưa tìm ra cách nào 
để trực tiếp thấy biết quá trình tâm, ngoại trừ quán sát tâm thông qua những 
mẫu hình cọng hưởng của các mạch neuron. Cái thế giới ta nhận thức, cái thế 
giới não trưng bảy cho ta thấy chỉ là một bức ảnh đã được các mạch neuron ấy 
tô điểm lại chứ không phải nguyên bản. Đo lường các tác dụng của tâm thời 
cũng chỉ đo lường được những biến chuyển đã được truyền dẫn hiện khởi lên 
ở bề mặt trên của hệ thần kinh mà thôi. 


Phải vin vào các mẫu hình cọng hưởng của các mạch neuron để biểu hiện quá 
trình tâm là vì khi các cấu chất của não liên tục sinh diệt và khi các đường dây 
neuron không ngớt thay đổi thời cuối cùng chỉ có mẫu hình biến chuyển là tồn 
tại. Gọi các mẫu hình này là mẫu hình cọng hưởng bởi tại chúng hình thành 
do sự cọng hưởng của tần số các xung động neuron xuyên qua các mạch não. 
Trong thực tế mạng lưới não biến chuyển quá nhanh chóng và quá phức tạp. 
Riêng vỏ não hiện nay ước lượng có phỏng chừng 100 tỉ neuron (số 1 đèo 
theo I1 zero). Nếu làm toán để tính hết thảy mọi cách chúng có thê nối kết 
nhau thời số tổ hợp nối kết khi viết ra cần đến hàng triệu zero đứng sau số I. 


371 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


Cho răng mỗi tổ hợp tương ứng với một phương cách não nhận thức, như thế 
đủ thấy khả năng nhận thức của não bao gồm một số hình thái nhận thức lớn 
hơn cả tổng số các dương điện tử hiện có trong vũ trụ. Nhưng đó mới là khởi 
điểm của phức độ. Các neuron dùng tín hiệu điện và hóa chất đề truyền thông 
với nhau. Khắp não bộ, cứ mỗi giây, từ neuron này đến neuron khác hàng 
triệu tín hiệu được bắn ra. Kết quả là mạng lưới não tự phối trí, điều hợp trạng 
thái cọng hưởng thích nghi với bên ngoài từng sát na, mau lẹ hết sức tưởng 
tượng. 


Nhà toán vật lý học Roger Penrose, giáo sư Đại học Oxford, Anh quốc, phản 
bác lý thuyết của các khoa học gia nặng đầu óc duy vật cho rằng tâm thức là 
hiện tượng ngoại vi (epiphenomenon), tức sinh khởi từ hoạt động của các 
neuron trong vỏ não nhưng không có quyền năng kiểm soát các hoạt động 
neuron ấy. Theo thuyết ngoại vi hiện tượng, neuron đảm trách hết mọi việc 
mà không bao giờ hỏi ý kiến chúng ta, kế cả những việc liên can ý chí tự do 
và trách nhiệm cá nhân như chọn lựa và quyết định. Theo Penrose, nếu biểu 
hiện tâm thức như là mạng lưới não phức tạp gồm các đường dây nối kết 
neuron và các diện tiếp hợp thời vấp phải vấn đề là não có nhiều bộ phận 
không liên hệ tâm thức. Tiểu não (cerebellum) chẳng hạn, một bộ phận nằm 
phía sau hai bán cầu não (cerebrum; đại não), thay thế đại não hoạt động sau 
khi một cơ vận được luyện tập đến mức tinh thông, không cần đến ý thức hay 
tư duy. Ví như khi mới học lái xe, cần chú ý nhiều đến những động tác sử 
dụng tay lái, đạp thắng, tăng tốc độ, v..v... thời cần vận dụng vỏ não rất nhiều. 
Nhưng khi lái xe thuần thục rồi thời mọi cơ vận trở nên tự động. Đây là lúc 
tiểu não xen vào thay thế vỏ não điều khiển, phối hợp, và hoàn thành mọi cơ 
vận không cần đến ý thức nữa. Điều đáng lưu ý ở đây là neuron tác dụng vô ý 
thức của tiểu não có số lượng bằng nửa số lượng neuron của đại não. Ngoài ra, 
số lượng diện tiếp hợp trong tiểu não và trong vỏ não xấp xỉ giống nhau. Vậy 
nếu tâm thức hoán khởi từ neuron và các diện tiếp hợp theo quan niệm ngoại 
vi hiện tượng thời tại sao ý thức lại hoàn toàn văng mặt trong tác dụng của 
tiêu não? 


372 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


Trong tác phẩm Bóng của Tâm (Shadows of the Mind) luận bàn về sự cần 
triển khai một khoa vật lý học mới đề xây dựng một lý thuyết khoa học về tâm 
thức, Penrose đề cập vấn đề khả năng của người mày (robot) và hệ trí khôn 
nhân tạo (artificial intelligence) về mặt tâm, ý, thức. Mỗi miếng tích hợp 
(chip) hiệu Intel Pentium kích thước chỉ bằng móng tay mà gồm hàng triệu 
transistor, mỗi transistor có năng lực thi hành chu đáo hàng trăm triệu lệnh 
mỗi giây. Bởi vậy trong trường hợp phải quyết định chọn lựa một trong nhiều 
cách hành động và cần dự đoán những hậu quả có thể xảy đến với mỗi và mọi 
cách hành động, các máy tính trở nên rất cần thiết để lượng định mọi hậu quả 
khả đĩ xảy ra với mỗi mỗi hành động. Não người không thể tính toán nhanh 
chóng và chu toàn như máy tính. Đó là nguyên nhân vì sao một số khoa học 
g1a tin tưởng trong tương lai mức độ thông minh của máy tính sẽ tăng trưởng 
vượt bực, hơn hắn con người. Họ bằng vào sự phát triển năng lực kế toán của 
máy tính đang lũy tiến và đem so với sự phát tín hiệu của các neuron trong 
não bộ thời các transistor tính toán nhanh chóng và chính xác gấp bội. Mỗi 
giây, transistor thực hiện một ngàn triệu phép tính, còn neuron thời chỉ thực 
hiện chừng một ngàn phát xạ mà thôi. Thời gian và mức chính xác của các tác 
động được máy tính lượng tính vô cùng xác đáng. Ngoài ra, so với các mạch 
đường dây liên kết neuron thuộc loại chăng mềm (soft-wired) có tính cách 
ngẫu nhiên, các mạch điện tử trong máy tính được tổ chức có tính cách cân 
nhắc và tinh mật hơn. 


Họ biết rằng trong hiện tại, não bộ có nhiều điểm ưu thắng. Tổng lượng 
neuron trong não lên đến hàng trăm ngàn triệu, bỏ xa số lượng transistor trong 
máy tính. Hơn nữa, đường dây nối kết giữa các neuron trung bình nhiều gấp 
bội so với số nối kết giữa các transistor trong một máy tính. Chăng hạn, tế bào 
Purkinje trong tiểu não, một loại tế bào lớn có chức năng tham gia quá trình cá 
nhân học hỏi những cơ vận mới, có đến 80 ngàn diện tiếp hợp trong lúc 
transistor của máy tính chỉ có từ ba đến bốn mà thôi. Tuy nhiên, họ tin rằng do 
công nghệ phát triển, các dây nối và transistor sẽ được thay thế bằng những 
thiết bị điều khiến laser và phương cách ghép song song các hệ máy tính sẽ 
được triển khai để máy tính không còn thua kém não bộ trên phương diện số 
lượng neuron và số lượng diện tiếp hợp. 


373 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


Một số câu hỏi được nêu ra. Xét máy tính về phương diện tâm thức, những 
điều đáng quan tâm có thật chỉ có các vấn đề sau đây mà thôi: năng lực kế 
toán, khả năng vận hành nhanh chóng và chính xác, độ lớn dung lượng của bộ 
nhớ, hay tổ chức tinh vi sơ đồ nối kết các transistor? Mặt khác, có thể nào xảy 
ra trường hợp một số tác dụng của não bộ không thể dùng kế toán để mô tả? 
Những cảm giác ý thức được như hạnh phúc, đau khổ, tình yêu, ý chí, ... đặt 
vào chỗ nào trong máy tính? Trong tương lai, máy tính có thể nào bao gồm cả 
tâm thức? Nếu quả có tâm thức, thời tâm thức thật có ảnh hưởng trên tập tính 
hay không? Dùng ngôn ngữ khoa học để bàn luận về tâm thức có hợp lý 
không? Hay là khoa học thật sự bất lực không khảo sát và phân tích nổi những 
vấn đề liên hệ tâm thức? 


Penrose phân biệt có ít nhât bôn quan điêm khác nhau, hay nói đúng hơn, có 
bôn kiên giải cực đoan vê quan hệ giữa kê toán (computation) và tâm thức 
(mind/consc1ousness). 


Quan điểm A: Suy tưởng là kế toán. Riêng cảm giác về tri thức (feelings of 
conscious awareness) thời có thể hoán khởi bằng cách thực hiện những kế 
toán thỏa đáng. 


Quan điểm B: Nhận biết (awareness) là một tác động vật lý của não. Tuy có 
thể mô phỏng trên máy tính mọi tác động vật lý của não, nhưng mô phỏng 
trên máy tính tự nó không thể hoán khởi sự nhận biết được. 


Quan điểm C: Tác động vật lý thỏa đáng của não có thể hoán khởi sự nhận 
biết. Tuy nhiên, không thể mô phỏng tác động vật lý ấy trên máy tính một 
cách thích đáng được. 


Quan điểm D: Sự nhận biết không thể giải thích bằng những ngôn từ vật lý, kế 
toán, hay khoa học nào khác. 


Hai quan điểm, B và C, đều tin rằng câu tạo vật chất của não là yếu tố căn bản 
trong sự định đoạt có hay không có tâm thức. Tâm thức nếu hiện hữu thời hiện 
hữu tương quan tương duyên với chất liệu của não. Nghĩa là chúng nương vào 
nhau mà tương thân tương thành, chứ không phải chất liệu của não tác động 
mà “sinh ra” tâm thức. 


374 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


Chấp nhận quan điểm D tức là phủ nhận hoàn toàn lập trường của các nhà 
khoa học duy vật và chủ trương tâm thức không thể giải thích bằng ngôn ngữ 
khoa học. Do đó, những người phái D được sắp thuộc phái huyền bí. Đối lập 
quan điểm D là quan điểm A. Trong phái A tuy có những ý kiến khác nhau về 
tâm thức và nhận biết, về có hay không có hiện tượng gọi là tri thức, về tác 
động như thế nào mới gọi là kế toán hay thực hiện kế toán, nhưng tựu trung 
hết thảy đều chấp nhận thế giới vật chất vận hành theo luật tắc kế toán. Những 
người thiên kiến A không lưu tâm đến chất liệu cấu tạo cái vật thể đang tác 
dụng suy tưởng. Đối với họ chính kế toán vật thể ấy đang thực hiện mới xác 
định các hoạt động tâm thức. Các phép tính toán là những mảnh phần của toán 
học trừu tượng, không dính líu đến vật thể riêng biệt nào cả. Do đó, phái A chỉ 
chú trọng đến kế toán là những hoạt dụng trừu tượng toán học và cho rằng tâm 
thức hoàn toàn không liên hệ vật chất. 


Chữ kế toán (computation) thường được hiểu là hoạt động tính toán của một 
máy tính thông dụng. Nhưng muốn chính xác hơn, Penrose nói đó là tác dụng 
của một máy Turing, tức là một máy tính lý tưởng không bao giờ lỗi lầm, vận 
hành bao lâu cũng được, nhờ có một bộ nhớ vô cùng rộng lớn. Ngoài ra, ở đây 
chữ kế toán có thể thay thế bằng chữ thuật toán (algorithm), có nghĩa là phép 
diễn toán hoặc được tô chức theo đúng một thủ tục thiết kế rõ ràng và có định 
đưa đến một giải đáp minh bạch (top-down procedure; thủ tục chóp xuống), 
hoặc sử dụng một thủ tục nhằm vận dụng hệ thống cải tiễn hiệu năng tùy 
thuộc kinh nghiệm học hỏi của máy (bottom-up procedure; thủ tục đáy lên). 


Theo quan điểm A, vũ trụ là một máy tính không lồ. Nó có thể thực hiện 
những chương trình con (subprogram) thích đáng để dẫn khởi những cảm giác 
tri thức, tạo nên cái gọi là tâm thức. Quan điểm này phát xuất từ sự tin tưởng 
vào hiệu lực của phương pháp mô phỏng trên máy tính (computer simulation) 
và phần nào cũng do quan niệm các hiện tượng vật chất chỉ là những mẫu hình 
thông tin (patterns of information). Những mẫu hình này tuân theo những luật 
tắc kế toán. Hầu hết chất liệu trong cơ thể và não bộ được thay thế liên miên, 
cái tồn tại là những mẫu hình của chúng. Ngoài ra, vật chất cũng biến chuyền, 
thay đổi từ dạng này sang dạng khác. Ngay cả khối lượng (mass) là độ đo 
chính xác đại lượng vật chất chứa trong vật thể có thể chuyền hóa thành năng 
lượng thuần túy trong nhiều trường hợp thích đáng. Như vậy, vật chất cấu tạo 

375 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


não cũng có thể chuyển biến thành một hiện thực toán học hoàn toàn lý 
thuyết. Cơ học lượng tử cũng xác quyết rằng các hạt vật chất toàn là những 
sóng thông tin (waves of Information). Tóm lại, vật chất chính nó cũng mơ hồ, 
vô thường, như huyễn. Do đó, có lý do mà nói rằng sự tổn tại của cái "ngã" 
(self) xét ra liên hệ với sự tồn tại của các mẫu hình (ngũ uẫn) nhiều hơn là với 
sự tồn tại của các hạt vật chất hiện hữu (tứ đại). 


Đối với phái A, nếu một người máy do máy tính điều khiến thông qua thử 
nghiệm Turing, tức phản ứng và trả lời những câu hỏi đặt ra cho nó giống như 
người thật, nghĩa là hành động như thể có tâm thức, thời nó đương nhiên được 
công nhận là có tâm thức. Phái B không đồng ý. Một người máy không tâm 
thức vẫn có thê hành động như một người có tâm thức. Tiến trình vật lý được 
mô phỏng trên máy tính là tiến trình biểu tượng, không phải là tiến trình thực 
tạI. Chẳng hạn, sự mô phỏng một cơn bão trên máy tính chắc chắn không là 
cơn bão. Tuy vậy, cả hai phái A và B đều công nhận người máy do máy tính 
điều khiển có thể hành động như người có tâm thức. Đó là điểm khác biệt với 
phái C. Theo phái này, không bao giờ có thể mô phỏng một người có tâm thức 
trên người máy do máy tính điều khiển. Nơi một người máy hành động tưởng 
như người có tâm thức, sự thiếu vắng tâm thức cuối cùng thế nào cũng lộ diện 
nếu kéo dài thời gian hạch hỏi. 


Theo B, sự có mặt hay thiếu vắng tâm thức tùy thuộc vật thể nào là chủ thể 
đang suy tưởng và tùy thuộc những tác động vật lý riêng biệt nào chủ thể ấy là 
tác nhân. Chắng hạn, nếu não sinh học là chủ thể đang suy tưởng và tác động 
dẫn khởi tri giác, thời đây là trường hợp có tâm thức. Trái lại, khi mô phỏng 
tác động vật lý của não trên máy tính, thời chủ thể suy tưởng là chương trình 
máy tính và tác động suy tưởng là thực hiện những phép tính, không có gì 
chứng minh sự có mặt của tâm thức. Như vậy, điều quan trọng nhất ở đây 
đáng quan tâm là thể trạng chất liệu của vật thể chứ không phải tác động tính 
toán của nó. 

Tâm thức bắt khả kế toán. 

Penrose thiên về kiến giải C, cho rằng đối với ba quan điểm kia quan điểm C 
gần đúng chân lý nhất. Theo C, những vật thể có tâm thức như não bộ chăng 


hạn, biểu hiện bên ngoài những tướng trạng sai khác với những tướng trạng 
376 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


máy tính biểu hiện bên ngoài. Vì thế nên không thể mô phỏng những tác quả 
biểu lộ bên ngoài của tâm thức trên máy tính một cách thích đáng. Penrose 
chấp nhận quan điểm cho rằng tướng hiện khởi của tâm thức là nương vào tác 
động của một số vật thể, như của não, mặc dầu không bắt buộc chỉ của não mà 
thôi. Tuy nhiên, các tác động vật lý hoán khởi tâm thức không thể mô phỏng 
một cách đích xác trên máy tính được. 


Thử hỏi trong vật lý học hiện đại có một tác động nào khả dĩ phát hiện mà trên 
nguyên tắc không mô phỏng được trên máy tính hay không? Thật sự, hiện giờ 
chưa có bằng chứng toán học nào trả lời đứt khoát câu hỏi đó. Tuy nhiên theo 
Penrose, một tác động như vậy có thể tìm thấy trong cảnh giới vật lý học nằm 
ngoài sự kiềm tỏa của các định luật vật lý hiện có. Trong sách Bóng của Tâm, 
ông đưa ra những luận chứng toán học và vật lý học để biện minh một lý 
thuyết khoa học về tâm thức cần một lỗi nhìn mới, một phép quán chiếu mới 
để thông đạt cảnh giới nằm giữa thế giới vi mô vận hành theo những luật tắc 
của cơ học lượng tử và thế giới vĩ mô vận chuyển theo những định luật của 
vật lý cô điển và của thuyết tương đối. Ông nghĩ rằng chính đó là cảnh giới 
của tâm thức. 


Nói rằng cần phải thoát ra khỏi cảnh giới hiểu biết của khoa học hiện đại để 
tìm cách giải thích hiện tượng tâm thức không có nghĩa là Penrose chấp nhận 
quan điểm D. Thật ra, hai kiến giải C và D hoàn toàn sai khác về mặt phương 
pháp luận. Theo C, vấn đề tâm thức là một vấn đề khoa học, mặc dầu khoa 
học hiện đại bất lực và một khoa học mới thỏa đáng để giải quyết vấn đề đang 
còn là dự tưởng. Khác hắn với quan điểm D xác quyết khoa học không giải 
quyết nồi vấn đề tâm thức. 


Bốn kiến giải A, B, C, và D là những thiên kiến cực đoan. Lẽ cô nhiên, có 
nhiều quan điểm nằm giữa hay tô hợp hai trong bốn thiên kiến nói trên. Chắng 
hạn, kiến giải tổ hợp A và D chủ trương rằng não bộ tác động như một máy 
tính, nhưng là một máy tính quá xảo diệu nên đó là một sáng tạo của Đắng tạo 
hóa chứ con người và khoa học không thể mô phỏng trên máy tính được, 
nghĩa là mọi tác động của não bộ đều bất khả kế toán. 

Để có một ý niệm rõ ràng về tính bất khả kế toán, tưởng cũng nên nêu ra đây 


thí dụ về một bài toán không thể giải trên máy tính: bài toán số 10 của Hilbert. 
377 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


Năm 1900, nhà toán học Đức David Hilbert đưa ra trước Hội nghị Quốc tế 
Toán học 23 bài toán chưa có lời giải, những bài toán này là động cơ thúc đầy 
sự phát triển nhiều ngành toán học mới trong thế kỷ 20. Bài toán thứ mười đặt 
vấn đề là "tìm một thuật toán (algorithm) tức một thủ tục diễn toán đề quyết 
định khi nào một hệ thống phương trình Diophantos có lời giải." Đại khái chỉ 
cần biết Diophantos là tên một toán gia Hy lạp sống vào thế kỷ 3, người đã 
chuyên nghiên cứu những hệ thống phương trình đa thức với hệ số toàn là số 
nguyên và đòi hỏi các lời giải phải là số nguyên. 


Nếu có một thuật toán giải đáp bài toán số 10 thời máy tính sẽ vận hành cho 
đến khi thuật toán quyết định dứt khoát một hệ thống phương trình 
Diophantos hoặc có hoặc không có lời giải. Trong trường hợp thuật toán 
không thể lấy quyết định thời máy tính sẽ vận hành mãi mãi không ngưng. Sự 
tìm kiếm một thuật toán như vậy tất nhiên dẫn đến bài toán gọi là bài toán 
đình lưu (the halting problem): "Hãy xác định trong trạng huống nào một máy 
tính Turing hoạt động liên tiếp tự nó không ngưng lại được." Mãi đến năm 
1970 bài toán thứ mười của Hilbert mới được nhà toán học Nga Yun 
Matiyasevich tìm ra lời giải: Không thuật toán nào đủ khả năng quyết định 
một cách máy móc một hệ thống phương trình Diophantos có hay không có 
đáp sô. 


Bài toán số 10 và bài toán đình lưu là thí dụ về những bài toán bất khả kế 
toán, nghĩa là không thể dùng máy tính mà giải được. Điều đáng lưu ý ở đây 
là có những phép diễn toán ta biết được là không bao giờ ngưng, thế mà 
không tìm ra một thuật toán nào đủ khả năng xác định những phép diễn toán 
ấy không bao giờ ngưng! 


Kiến giải C chủ trương sự nhận biết (awareness) là do một tác động vật lý 
thỏa đáng hoán khởi, và không một phép kế toán nào khả dĩ mô phỏng tác 
động ẫy. Theo Penrose, nhận biết là điều kiện cần để tựu thành sự thông hiểu 
(understanding) và sự thông hiểu là điều kiện cần của tánh thông minh 
(intelligence). Ông nhắn mạnh cần phải hiểu "thông minh" là thông minh có 
nhận biết, có thông hiểu như vậy thời mới không ngộ nhận với từ thông minh 
dùng trong cụm từ "thông minh nhân tạo" (Artificial Intelligence hay viết tắt 
AT) để chỉ bất kỳ hoạt động nào thực hiện mô phỏng (simulation) bằng kế 


378 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


toán. Bởi thế cho nên nhằm biện minh cho kiến giải C, thay vì tìm cách chứng 
minh rằng nếu một tác động vật lý hoán khởi sự nhận biết và do đó, sự thông 
hiểu, thời tác động ấy không thể mô phỏng trên máy tính được, Penrose chứng 
minh có một sự thể nào đó liên hệ đến sự thông hiểu của con người không thể 
mô phỏng bằng bất cứ phép kế toán nào, và như vậy, chứng tỏ không có hệ trí 
khôn nhân tạo nào khả dĩ mô phỏng tâm thức. 


Tâm thức, theo ông, gồm hai mặt. Một tiêu cực, đó là sự nhận biết. Một tích 
cực, đó là cảm giác về ý chí tự do. Ý nghĩ của ông đúng là sự nhận xét về cái 
bản chất mâu thuẫn cô hữu của cuộc đời do lý tính con người phát kiến. Con 
người sinh ra tất phải có già và chết, đó là lẽ tự nhiên. Nhưng con người muốn 
trẻ mãi không già, sống hoài không chết. Như thế, một mặt, nhận biết tính 
cách vô thường của vạn pháp vận hành theo những định luật thiên nhiên và 
thông hiểu sự sống còn của mình là phải khuất phục những định luật tất nhiên 
ấy. Song mặt khác, con người còn có cuộc sống tinh thần lấy tự do làm đặc 
tướng, muốn dùng ý chí tự do của mình để thoát ra khỏi vòng kiểm tỏa của 
các định luật thiên nhiên ác nghiệt. Một mặt đành chịu khuất phục sự ràng 
buộc của luật thiên nhiên và mặt kia muốn chống lại thiên nhiên để thực hiện 
cái ý chí tự do của mình, sự mâu thuẫn cô hữu đó hoàn toàn do kết quả của sự 
trấn áp tinh thần mà có. Chính nó là nguồn gốc của cái khổ mà đức Phật 
thường xuyên khuyến khích tu dưỡng để đoạn diệt. Đây không phải là cái khổ 
do cảm giác trực tiếp cảm nhận. Vì nhận thức do cảm giác, thời không những 
chỉ có khổ, mà còn có vui, và cũng có trạng thái không khổ, không vui, và như 
vậy nhận thức về khổ hay vui rất đễ tiêu tán tùy theo nhịp độ của khổ hoặc vui 
qua đi. 


Sự mâu thuẫn cố hữu này không chỉ tồn tại giữa thiên nhiên và tinh thần con 
người mà còn xảy ra ngay trong tự thể của đời sống tinh thần nữa. Thật vậy, 
tâm gồm ba yếu tô là trí, tình, và ý. Tình, ý tự lấy nó làm trung tâm rồi nhất 
thiết theo đó mà phán đoán tốt, xấu. Trái lại, trí thời quên mình mà thích ứng 
với đôi tượng. Tác dụng tâm lý này tuy thường có thể thỏa hiệp, nhưng cũng 
có lắm trường hợp tình, ý lôi cuốn đàng này, trí trì kéo về đàng khác, và trở 
nên xung đột kịch liệt khiến cho nội tâm bất an, gây một nỗi khổ não âm 
thầm, làm cho thâm tâm trực nhận một cái øì dày vò khó tả. 


379 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


Về mặt tích cực của tâm thức, cảm giác về ý chí tự do đưa đến hành động. 
Những hoạt động ý chí tương ưng với một số tác động vật lý đặc thù của não. 
Trong tâm lý Phật giáo, về mặt hoạt động, tâm thức được biểu hiện bằng 
nhiều danh từ như dục, tư, hành, nghiệp, ... Tựu trung, danh từ được dùng 
nhiều nhất và có ý nghĩa rộng nhất là "hành". 


Nói đến sự thông hiểu do nhận biết tức là đề cập vấn đề tâm thức trên phương 
diện tiêu cực. Penrose đưa ra những luận cứ nhằm nêu rõ có một "cái gì đó" 
liên hệ đến sự thông hiểu mà không thể mô phỏng bằng kế toán. Đề trình bày 
vấn đề một cách cụ thê và chính xác, ông chọn sự thông hiểu toán học làm thí 
dụ về "cái gì đó" và chứng minh sự thông hiểu toán học là "cái gì đó" không 
thể dùng thuật toán mô phỏng. Theo ông, mọi hoạt dụng như là chơi cờ, tiên 
đoán thời tiết, ... dẫu phức tạp đến mức nào đi nữa, nhưng nếu thông hiểu 
được bằng những phép kế toán minh xác, thời đều thuộc phạm vi thực dụng 
của máy tính. Chính sự thông hiểu về cơ bản của các luật tắc kế toán mới là 
cái gì đó vượt quá khả năng kế toán của máy tính. 


Tưởng cũng nên nhắc lại rằng "bất khả kế toán" là nói về sự bất lực mô phỏng 
của bất kỳ máy tính nào được thiết lập căn cứ trên các nguyên tắc luận lý cơ 
bản của hết thảy mọi thiết bị điện tử hay cơ giới hiện có. Tuy nhiên, khái nệm 
tác động bất khả kế toán không hàm ý một cái gì đó vượt khỏi quyền năng của 
khoa học và toán học. Nó ám chỉ điểm yếu kém của hai kiến giải A và B là 
không thể giải thích được chúng ta tác nghiệp như thế nào tương ưng với kết 
quả tác dụng của tâm thức. 


Với kinh nghiệm của một nhà toán vật lý học, Penrose bác bỏ quan điểm D vì 
ông nhận thấy mọi tiến bộ thông hiểu cách thức vũ trụ vận hành đều do sử 
dụng phương pháp khoa học và toán học. Hơn nữa, duy chỉ những hiện tượng 
tâm thức quan hệ mật thiết với những vật thể đặc thù như não thời mới có thể 
thí nghiệm. Mặt khác, rõ ràng có sự liên hợp giữa những sai biệt tâm trạng và 
những sai biệt trạng thái vật lý của não. Chẳng hạn, tác dụng của một số được 
vật được ghi nhận liên quan với những biến đổi thái độ và tâm tánh. Ảnh 
hưởng trên tâm thân gây ra bởi thương tích, chứng bệnh, hay giải phẫu có thể 
xác định và dự đoán phát xuất từ những vùng đặc thù nào của não. Theo 

380 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


Penrose, với kiến thức và kinh nghiệm hiện có, các nhà khoa học không đủ 
khả năng thấu triệt những trạng thái tâm thức liên can đến sự nhận biết. Bởi 
thế cho nên cần phát minh những phương pháp khoa học mới để giải thích sự 
cộng đồng hiện hữu và đồng thời hiện khởi của tác dụng tâm thức và tác động 
vật lý bất khả kế toán. 


Thêm nữa, các nhà lượng tử học khám phá nhiều hiện tượng kỳ ảo như tánh 
nối kết phi cục bộ (quantum non locality) của lượng tử vướng mắc nhau 
(quantum entansglement). Diễn tả tánh ấy theo cách nói thông thường, thời đó 
là tính chất lượng tử tuy cách xa nhau mà vẫn giao tiếp ảnh hưởng nhau một 
cách tức thời, hoặc có thể là vì tín hiệu lượng tử được truyền dẫn nhanh hơn 
tốc độ ánh sáng, hoặc muốn tránh mâu thuẫn với thuyết tương đối của 
Einstein, thời nói đó là một sự "tương giao ảnh hưởng” kỳ ảo giữa các lượng 
tử xa cách nhau. Tuy nhiên, sự "tương giao ảnh hưởng" ấy không dùng được 
vào việc truyền dẫn tức thời những tín hiệu lượng tử khả dụng. Những khám 
phá có tính cách huyền bí như tánh phi cục bộ đã gợi ý Penrose về sự cần thiết 
thay đổi phương pháp quan sát và phân tích của khoa học hiện đại, thành lập 
một khoa vật lý học mới, thời mới mong đủ khả năng nhìn thấu và hiểu biết rõ 
ràng "chất liệu" cấu trúc vật lý của não là nơi theo Penrose phát hiện những 
tác dụng của tâm thức. 


Vì lý do gì Penrose chọn sự thông hiểu toán học làm thí dụ về "cái gì đó" 
không thể dùng thuật toán mô phỏng? Tại vì toán học là hình thể thuần túy 
nhất của tiến trình suy tưởng. Nếu suy tưởng là kế toán thời thế nào chúng ta 
cũng thấy rõ điều đó mọi khi suy tưởng toán học. Nhưng tiếc thay, chúng ta 
thấy điều trái ngược lại. Chính toán học đã đưa ra bằng chứng rõ ràng là trong 
tiễn trình suy tưởng hiện có một cái gì thoát khỏi kế toán. 


Bằng chứng Penrose đề cập ở đây là một dạng đơn giản của định lý Godel: 
Không một hệ thống hình thức quy tắc chứng minh toán học kiện toàn [kiện 
toàn có nghĩa là không bao giờ cho lời giải sail nào đủ khả năng, dù trên 
nguyên tắc, xác lập tất cả mệnh đề số học đúng. Theo ngôn ngữ máy tính, 
định lý Godel khăng định không có thuật toán kiện toàn nào xuất liệu (output) 
chứa hết thảy mọi mệnh đề số học đúng và không chứa mệnh đề số học nào 
Sa1. 


381 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


Trong luận thức chứng minh, trước hết, Penrose giả thiết cho một danh sách 
gồm tất cả mọi phép kế toán C(n), tức là tất cả mọi chương trình máy tính tác 
dụng trên số nguyên n. Sau đó, ông giả thiết có một thuật toán A kiện toàn 
gồm hết thảy mọi thủ tục diễn toán các nhà toán học hiện có giúp họ thông 
hiểu có một số kế toán hoạt động không ngừng. Thuật toán A vận chuyên lần 
lượt qua từng phép kế toán C(n). Mỗi khi A đình lưu ngang nơi một phép kế 
toán C(n) nào thời phép kế toán C(n) ấy được chứng minh là hoạt động không 
ngừng. Luận chứng đưa đến kết luận là tuy tìm ra được một phép kế toán biết 
rõ hoạt động không ngưng, thế mà thuật toán A không đủ khả năng xác định 
được điều đó. Vì có những phép kế toán hoạt động không ngưng thoát khỏi sự 
thấy biết của thuật toán A, cho nên suy ra không bao giờ có một thuật toán 
nào biết là kiện toàn mà đủ khả năng xác định các phép kế toán hoạt động 
không ngưng. 


Vậy theo định lý Godel, không một hệ thống quy tắc diễn toán kiện toàn nào 
đủ khả năng chứng minh tánh đúng của tất cả mệnh đề số học, ngay cả của 
những mệnh đề số học mà trên nguyên tắc do trực giác (intuition) và quán tuệ 
(insight) ta biết là đúng. Như thế, trực giác và quán tuệ, tức sự thông hiểu toán 
học do tác dụng tâm thức, không thể quy kết thâu gọn thành bất cứ thuật toán 
nào. Đôi lúc, các chương trình máy tính thay thế phần nào sự thông hiểu, 
nhưng không bao giờ có thê thay thế hoàn toàn. 


Quả thật là một kết luận bất ngờ. Toán học, ngành khoa học luận lý xác thực 
nhất, không thể chương trình hóa trên máy tính, dẫu máy tính vận hành chính 
xác và có bộ nhớ rộng lớn đến đâu đi nữa! Máy tính không thể khám phá định 
lý toán học như một toán học gia. 


Quy tắc diễn toán trên máy tính không phải là thứ giúp ta thông hiểu được bản 
chất của số nguyên tự nhiên (tức là dãy K13... Trong thực tế, mặc dầu 
đặc tính của số nguyên tự nhiên không thể dùng quy tắc kế toán miêu thuật 
được, nhưng đứa trẻ nào cũng biết thế nào là số nguyên! Penrose xác quyết: 
Tiến trình thông hiểu toán học, và nới rộng ra mọi hành động suy tư và ý thức, 
tất cả đều dẫn khởi bởi những tác động vật lý bất khả kế toán. 


382 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


Có người nói phần trình bày trên mới chứng minh được tánh bất khả kế toán 
là đặc tánh của sự thông hiểu toán học. Đối với các thứ thông hiểu khác thời 
sao? Penrose cho rằng thông hiểu toán học nói riêng hay thông hiểu nói chung 
đều là thông hiểu cả, vì không có sự thông hiểu riêng biệt dành cho toán học. 
Nói một cách tổng quát, tánh bất khả kế toán là đặc tánh của tâm thức. 
Penrose y cứ vào đặc tánh ấy để thuyết minh hiện tượng tâm thức chỉ có thể 
hiện khởi đồng thời với một số tiến trình vật lý bất khả kế toán đang diễn biến 
trong não. Các tiến trình vật lý bất khả kế toán biểu hiện tác động vật lý có 
hữu không chỉ của não, mà của hết thảy vật chất vô tình, bởi vì não và vật chất 
vô tình đều cùng chung chất liệu cấu tạo và cùng chung định luật vật lý chi 
phôi. 


Nhưng thử hỏi tại sao hiện tượng tâm thức thường được quan niệm chỉ xảy ra 
trong não hay liên hệ với não, mặc dầu không có bằng cớ nào minh chứng tâm 
thức không hiện khởi nơi những hệ thống vật lý thỏa đáng khác? Theo 
Penrose, lý do là vì não có một câu trúc vật chất rất phức tạp và tính vi, do đó 
mới có những cơ cấu vi diệu ứng hợp với những tiến trình vật lý bất khả kế 
toán. 


Trong vấn đề đi tìm cảnh giới các luật tắc chi phối những tác động vật lý khả 
dĩ phát hiện mà bất khả kế toán, những khoa học gia đồng quan điểm C với 
Penrose chia làm hai phái. Một phái cho rằng sự thông hiểu vật lý học hiện 
thời hoản toàn đầy đủ, cho nên có thể tìm thấy cảnh giới ấy trong cảnh giới 
các định luật vật lý học hiện có. Chẳng hạn, không thể mô phỏng trên máy 
tính số tự (digital computer; máy tính bất liên tục) vì tập tính hỗn độn (chaotic 
behavior), hoặc vì tác động có tính cách bất liên tục mà lại tùy thuộc các 
thông số vật lý liên tục, hay vì những tác động do nhập liệu (input) từ một hệ 
thông lượng tử có tính cách ngẫu nhiên (quantum randomness). 


Phái thứ hai, trong đó có Penrose, không đồng ý, cho rằng tất cả trường hợp 
nêu ra đó đều có thể mô phỏng trên máy tính bằng cách này hay cách khác. 
Theo phái này, muốn giải quyết vẫn đề tác động vật lý bất khả kế toán, điều 
kiện cần là phải biến đổi tận cơ bản khung tổ chức lý thuyêt vật lý hiện thời, 
sửa đối cách nhận thức hiện nay về vật chất, và khám phá những mô hình mới 

383 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


hòa hợp cơ học lượng tử và thuyết tương đối, tóm lại, thành lập một khoa vật 
lý học mới. 


Penrose liên kết cơ học lượng tử với thuyết tâm thức phát hiện từ những tác 
động vật lý bất khả kế toán. Cơ học lượng tử là một thuyết toán học cùng với 
một số thuyết toán học khác như hình học Euclide, cơ học Newton, điện động 
lực học Maxwell, thuyết tương đối Einstein, được sử dụng vì có khả năng mô 
tả cấu trúc của thế giới vật lý một cách vô cùng chính xác. Thế giới vật lý 
được khảo sát tùy theo quy mô các hiện tượng. Sự vận hành của thế giới các 
hiện tượng cực vi được thuyết giảng như là tác dụng của hàm sóng lượng tử 
tức hàm sóng Schrödinger của thuyết cơ học lượng tử. Các thuyết kia bao gồm 
những định luật vật lý chi phối thế giới các hiện tượng đại quy mô. 


Điều đáng lưu ý ở đây là thế giới vi mô và thế giới vĩ mô tuy cùng chung một 
thế giới là thế giới vật lý mà lại tuân theo những định luật hoàn toàn khác 
nhau. Khi xưa đã có trường hợp như vậy, phân biệt chuyền động trên quả đất 
và chuyên động trong không gian tuân theo những luật tắc khác nhau. Nhưng 
Galileo và Newton đã phát minh một lối nhìn khoa học mới hòa hợp hai thứ 
chuyển động ấy trong cùng một cảnh giới vật lý học. Trong trường hợp 
khuếch đại thế giới vi mô thành thế giới vĩ mô, hòa hợp hai thế giới ấy trong 
cùng một cảnh giới cộng đồng, vấn đề đặt ra là vì sao và vào lúc nào xảy ra sự 
"sụp đồ" của mọi lớp sóng chồng chập trong hàm sóng lượng tử, và xảy ra 
như thế nào để cuối cùng chuyển hóa thành một kết quả đo lường vật lý có 
quy mô. 


Penrose chủ trương sự nhận biết phát hiện cùng lúc với sự sụp đồ hàm sóng 
lượng tử do các lượng tử của não tương giao tác động và cọng tác với sự hấp 
dẫn (gravity) của chất liệu bao quanh chúng. Nói theo thuật ngữ Duy thức 
học, sự nhận biết tức thức có chủng tử tại A lại da và với sự cọng tác của một 
số điều kiện thuận lợi và thích đáng, chủng tử ấy được hiện hành thành thức 
trong cảnh giới của tâm pháp và thành tác động vật lý bất khả kế toán trong 
cảnh giới của sắc pháp. Như vậy, thức và tác động vật lý bất khả kế toán, cả 
hai nương vào nhau và dựa vào A lại da mà hiển phát. 


384 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


B. Bài toán A lại da duyên khởi 


A lại da và thế giới vi mô. 

Chủng tử (bìja) nghĩa đen là hạt giống, nghĩa chính là tiềm năng, công năng, 
năng lực, quán tính. Có hai loại chủng tử. Một là câu sanh, tức có sẵn trong a 
lại da thức, hễ có thân sanh ra là có nó cùng sanh. Hai là chủng tử loại phân 
biệt. Loại này là chủng tử mới sanh, vô thỉ lai do thường thường hiện hành 
huân tập mà có. Đức Phật y theo đó nói tâm các hữu tình được huân tập bởi 
các pháp nhiễm tịnh, thành chỗ chứa nhóm của vô lượng chủng tử. Các Luận 
cũng nói chủng tử nhiễm tịnh do pháp nhiễm tịnh huân tập mà phát sanh, đây 
chính gọi là chủng tử do huân tập thành. Trường hợp chủng tử của sự nhận 
biết tức thức thuộc loại phân biệt vì theo ngài Vô Trước, đó là "chủng tử của 
danh ngôn huân tập” (Nhiếp Đại thừa luận. HT. Thích Trí Quang dịch giải). 
Tuy nhiên, cũng có thể nói đó là chủng tử thuộc loại câu sanh vì sanh ra cùng 
lúc với tác động vật lý bất khả kế toán của não. 


Huân tập là thế nào? Huân tập nghĩa là xông ướp, tập nhiễm, và phải có hai 
bên mới thành huân tập. Một bên sở huân, bị huân, chịu huân, và một bên 
năng huân, có khả năng xông ướp, như một bên trà, một bên hoa. Cũng thế, 
một bên a lại da thức là sở huân, bị huân, một bên bảy chuyển thức trước, ý 
Mạt na, ý thức, và năm thức thân, là năng huân, có khả năng huân. 


Theo Duy thức, ngũ uân (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) tức toàn thể những hiện 
tượng vật chât và tinh thân đêu là những thứ phát hiện của "chủng tử” tiêm tại 
trong a lại da thức. Những hiện tượng này, sắc pháp và tâm pháp, đêu đứng về 

385 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


thế hiển phát. Khi chưa hiển phát, chúng đứng về thế tiềm tàng. Đứng về thế 
tiềm tàng, chúng gọi là chủng tử. Đứng về thế hiển phát chúng gọi là hiện 
hành. Như vậy, chủng tử là công năng làm bản chất cho hết thảy hiện tượng 
tâm lý và vật lý, nghĩa là cho mọi hiện hành. Toàn thể chủng tử tạo nên cái gọi 
là a lại da thức. Và a lại da thức là căn bản cho mọi hiện tượng tâm và vật. 


Chủng tử sinh hiện hành tức hiện tượng, hiện tượng tàn hoại trở về chủng tử 
để rồi phát sinh hiện hành khác. Vì mỗi hiện hành sinh diệt trong từng giây 
phút, nên hiện hành luôn luôn trở về chủng tử và chủng tử luôn luôn phát sinh 
hiện hành, tiếp diễn liên tục không ngừng, nhanh chóng không thể nào nhận ra 
kịp. 

"Quan hệ chủng tử và hiện hành là quan hệ giữa tiềm thế và hiện thế. Chủng 
tử là các công năng sai biệt của các giới địa, tức các môi trường tôn tại, với 
tính chất thiện, ô nhiễm, hay không xác định, tồn tại trong Bản thức tức A lại 
da thức. Hiện hành (abhisamskàra; cái đang hoạt động) là bảy chuyển thức 
cùng với các giới là những biến tướng tương ưng với chúng." (Thành duy 
thức) 


A lại da (Aolaya viJjnàna) là kho tàng chứa chủng tử của vạn pháp, trong đó có 
ảnh tượng, kinh nghiệm, hành động, tư duy, khái niệm, tri giác, và ngôn từ. A 
lại da duy trì chủng tử, duy trì sự liên tục của hiện hữu sinh mệnh và của hiện 
hữu các pháp hiện hành. Vạn hữu là hiện tượng của a lại da, đó là nhân tướng 
tức đặc tính làm nhân của nó. A lại da quy tụ tiêm năng của vạn hữu, đó là quả 
tướng tức đặc tính làm quả của nó. Cả hai đặc tính gồm lại là tự tướng tức tính 
đặc hữu của nó. Tính đặc hữu của a lại da là thâu giữ chủng tử, nghĩa là tiếp 
nhận huân tập (làm quả) và phát hiện các pháp (làm nhân). Nhiếp luận nói: 
"Đặc tính đặc hữu của a lại da là, với khả năng thâu giữ chủng tử, a lại da có 
cái đặc tính tiếp nhận các pháp tạp nhiễm huân tập rồi làm nhân sinh ra các 
pháp ấy. Đặc tính làm nhân là chính cái a lại da thâu giữ chủng tử ấy lúc nào 
cũng làm nhân sinh ra các pháp tạp nhiễm. Đặc tính làm quả là chính cái a lại 
da ấy tiếp nhận các pháp tạp nhiễm huân tập mà vô thỉi đến giờ liên tục hiện 
hữu." 


Nhiếp luận còn nói "a lại da cũng mệnh danh là tâm, như đức Thế tôn nói tâm, 
ý, thức ba thứ.......... Có người nói tâm, ý, thức, ý nghĩa là một, chỉ danh từ 
khác nhau. Nói như vậy không đúng. Ý với thức đã có thể thấy được ý nghĩa 
khác nhau, thời tâm cũng vậy, ý nghĩa phải khác." Về sự phân biệt ý nghĩa của 
ba chữ đó, từ thời luận Câu xá đã nói: "Tập khởi nên gọi là tâm, tư lương nên 
gọi là ý, liễu biệt nên gọi là thức." Theo Duy thức, thức thứ tám a lại da là 

386 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


tâm, thức thứ bảy mạt na là ý, và thức thứ sáu ý thức là thức. 


Theo luận Đại thừa khởi tín, tâm Chân như và tâm sinh diệt là hai tướng của 
Tâm chúng sinh. Thức a lại da biểu hiện sự tương tác không ngăn ngại giữa 
hai tướng này và được giải thích là "do Như Lai tạng mà có tâm sinh diệt. 
Nghĩa là Chơn (không sinh diệt) Vọng (sinh diệt) hòa hiệp, không phải một 
không phải khác gọi là thức a lại da (tâm sinh diệt). Thức này tóm thâu tất cả 
các pháp và xuất sanh tất cả các pháp." 

Xét trên phương diện tùy duyên, a lại da thức chính là Như Lai tạng bị phiền 
não che phủ, làm nhân cho động, nên mới nói do Như Lai tạng mà có tâm sinh 
diệt là thức a lại da. 


Để có thể giải thích đễ dàng bản chất và hoạt động của các quan năng nhận 
thức thường nghiệm và đề khỏi lầm với ý niệm về một tự ngã thường hằng, 
Lăng già để nghị thay Như Lai tạng bằng a lại da thức. "Nếu thức a lại da 
được biểu thị bởi từ Như Lai tạng mà không hoạt động, thời bảy chuyển thức 
biến mắt." Bảy chuyên thức (ý, ý thức, và năm thức thân) là các chủ thể tâm lý 
thường nghiệm hoạt động như những con sóng trên đại dương mà nước chính 
là thức a lại da. Hoạt động của bảy yếu tố tâm thức sinh diệt liên tục trong 
từng sát na tạo thành hình ảnh một dòng sông chảy xiết. Vì Như Lai tạng 
không thể là đối tượng của nhận thức thường nghiệm, nên hình ảnh dòng sông 
chảy xiết đó đối với phàm phu là chủ thê của sinh mệnh và nhận thức. 


Theo Phật giáo, nếu khởi tâm tạo tác, phải chịu trách nhiệm việc làm đó và sẽ 
chịu báo ứng, bởi vì ý lực là một hành động của tâm ngay dù nó không phát 
biểu ra lời nói hay bộc lộ trong hành động của thân. Tâm là cứ điểm căn để 
nhất của tất cả mọi hành động nên luật duyên sinh được đặt vào kho tàng tâm 
ý, tức thức a lại da. Những chủng tử cô hữu, những hiện hành, và những 
chủng tử mới, chúng hỗ tương phụ thuộc lẫn nhau tạo thành một vòng luân 
chuyên không ngưng, tái diễn tiễn trình trước sau như nhất. Đấy gọi là a lại da 
duyên khởi. Cái làm cho chủng tử hay vô thức tâm phát khởi thành hiện hành, 
nghĩa là động lực tạo ra dòng vận động của duyên khởi, chính là ý thể tức 
thức. Rốt cuộc, theo thuyết a lại da duyên khởi, hoặc, nghiệp, và khổ khởi 
nguyên từ nghiệp thức, hay ý thể. 


Nói theo ngôn ngữ Phật giáo, vấn đề Penrose đặt ra là bằng phương pháp khoa 
học tìm cách mô tả a lại da duyên khởi, tức là giai đoạn thực hiện hóa chủng 
tử trải qua như thế nào. Điều kiện vật lý nào có khả năng dẫn khởi sự hiển 
phát các hiện tượng, sắc pháp và tâm pháp, từ tiềm thế trong thế giới vi mô 


387 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


sang hiện thế trong thế giới vĩ mô? Theo Penrose, cơ cấu của sự dẫn khởi này 
là cảnh giới trong đó tác dụng của cơ học lượng tử hòa đồng với tánh hấp dẫn 
(gravity), tiếp cận vừa với thế giới vĩ mô vừa với thế giới vi mô. Hai thế giới 
này thật ra là hai cảnh giới hỗ tức hỗ nhập của thế giới vật lý. Đến nay, chưa 
có một thuyết vật lý học duy nhất nào có thể mô tả sự vận hành của thế giới 
vật lý bao gồm hết thảy mọi cảnh giới, từ cảnh giới vi mô của cực vi lượng tử 
đến cảnh giới vĩ mô trong đó sự phân bố vật chất và năng lượng có tính cách 
đại quy mô. Phương pháp khảo sát các hiện tượng trong thế giới vĩ mô hoàn 
toàn khác hắn phương pháp mô tả các hiện tượng trong thế giới vi mô. 


Tỷ xích bé nhất của cảnh giới vi mô là độ dài Planck (Planck length), một mét 
chia cho số bắt đầu là 1 với 35 zero theo sau. Các hạt vật chất thuộc cảnh giới 
này phỏng chừng trăm triệu triệu triệu lần lớn hơn độ dài Planck. 

Tương ứng với độ dài Planck là thời điểm Planck (Planck time), một giây chia 
cho số bắt đầu là I với 43 zero theo sau, thời điểm kế từ lúc điểm nguyên thủy 
của vũ trụ khởi sự trương dãn. Khoa học hiện đại không đủ khả năng thông 
hiểu trạng thái của vũ trụ trong khoảng thời gian này. Các định luật vật lý hiện 
có chỉ có thể mô tả trạng thái của vũ trụ sau thời điểm Planck mà thôi. 


Tỷ xích lớn nhất của thế giới vĩ mô là bán kính của vũ trụ khả thị, vào khoảng 
1 với 26 zero theo sau (mét), tương ứng với tuôi thọ của vũ trụ hiện ước tính 
độ chừng IŠ tỉ năm tức vào khoảng I với I8 zero theo sau (giây). 


Đối với các tỷ xích như vừa trình bày, cảnh giới sinh hoạt của con người rộng 
lớn từ tế bào thân đến bán kính quả đất, như thế con người ở vào khoảng giữa 
và xem như có cấu trúc bền vững. Thật vậy, nếu dùng thang logarít 
(logarithmic scale) mà so sánh, thời trên phương diện tồn tại, đời sông 100 
tuổi so với tuổi thọ của vũ trụ khả thị, thời đâu có thua kém nhiều. Trên 
phương diện không gian, con người kích thước I mét ở gần chặng giữa 
khoảng cách độ dài Planck và bán kính của vũ trụ khả thị. Trong vị trí đó, con 
người không thê kinh nghiệm trực tiếp sự vận hành của toàn thế giới vĩ mô và 
vi mô. 


Hầu trả lời câu hỏi ông tự đặt là vật lý học hiện nay có chỗ nào có thể xen kẻ 
để thuyết minh sự đồng thời phát hiện tâm thức và một tác dụng vật lý bất 
khả kế toán liên hệ hay không, Penrose duyệt qua tất cả các thuyết vật lý toán 
học đa số khoa học gia hiện đang sử dụng để mô tả thế giới vĩ mô và thế giới 
vi mô và kết luận là không có. 


388 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


Thế giới hiện tượng. 

Thế giới vĩ mô được mô tả tựa trên vật lý học cô điển bao gồm hết thảy các lý 
thuyết vật lý toán học, trong đó có cơ học Newton và thuyết tương đối 
Einstein, trước ngày thuyết lượng tử được phát minh vào khoảng năm 1925. 
Lý thuyết cô điển có tính cách quyết định, nghĩa là, vào một thời điểm riêng 
biệt nào đó, hết thảy điều kiện đầu tức dữ kiện cần thiết để định nghĩa một hệ 
thống vật lý đều minh xác được, và mọi biến chuyển của hệ thống chẳng 
những được quyết định bởi những. điều kiện đầu mà còn có thể kế toán trên 
máy tính Turing nương vào các điều kiện đầu đó. Điều kiện đầu thường bao 
hàm những thông sô liên tục cần phải chuyên đổi qua hệ thống số nhị phân (0 
và 1) mới có thể thâu nạp vào các máy tính số tự (digital computer). Công 
việc này thường được thực hiện đến mức độ chính xác khả dĩ chấp nhận. 


Căn cứ vào các cấu trúc toán học tinh diệu của vật lý học cô điển, khoa học 
gia rất tin tưởng mọi hiện tượng trong thế giới vật lý đều có thể mô phỏng trên 
máy tính, kể cả những hệ thống biến chuyển hỗn độn (chaotic behavior). Sau 
đây là một thí dụ về sự phù hợp kỳ lạ giữa một mô hình lý thuyết khả toán và 
những dữ kiện do quan sát và đo lường thu góp được. 


Cách quả đất độ 300 000 quang niên (1 quang niên dài khoảng 1013 kilomét, 
số 1 đèo theo 13 zero), trong chòm sao Aquila, có một cặp sao nơtron chạy 
vòng quanh nhau. Sao nơtron (neutron star) là do các sao có trọng khối cực kỳ 
lớn khi không còn bức xạ được nữa thời chết bằng cách sụp sun nhỏ lại trở 
nên có tỷ trọng lớn hết sức tưởng tượng. Kết quả đo lường cho thấy chu kỳ 
mỗi vòng vận chuyên của chúng là 7 giờ 45 phút và 6.9816132 giây. So với 
trọng, khối mặt trời, một sao tạm gọi sô l nặng gâp 1.4411 lần và sao kia tạm 
gọi số 2 nặng gấp 1.3874 lần. Sao số 1 có đường kính độ 20 kilomét phát sóng 
rađiô về phía quả đất với chu kỳ 59 mili giây. Từ dữ kiện đó, tính được tốc độ 
nó quay xung quanh trục của nó là l7 vòng trong một giây, một tốc độ quay 
rất lớn so với quả đất phải mất 24 giờ mới quay được một vòng. Sao nơtron 
phát sóng rađiô như vậy gọi là pulsar và hệ thống hai pulsar này mang danh 
hiệu là PSR 1913 + 1ó. 


Theo thuyết tương đối, hai trọng khối quay vòng quanh nhau như hệ thống 
PSR 1913 + 16 là nguyên nhân phát sinh những sóng hấp dẫn (gravitational 
waves), giống như trường hợp hai điện tử quay vòng quanh nhau làm phát 
sinh những sóng điện từ hay ánh sáng (electromagnetic waves). Một phần 
năng lượng của hệ thống bị sóng hấp dẫn vận tải đi mất. Do đó, hai sao nơtron 
sẽ vận chuyển dần dần sát lại với nhau, và vì vậy mà tốc độ của chúng gia 

389 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


tăng. Thuyết tương đối xác đoán bản chất của sóng hấp dẫn và chỉ cách tính số 
lượng năng lượng sóng hấp dẫn vận tải mất đi. Ngoài ra, có thể áp dụng thuyết 
tương đối để tính độ biến chuyển của quỹ đạo và độ tăng của tốc độ vận 
chuyền. 


Vào năm 1993, hai vật lý gia Joseph Taylor và Russell Hulse được giải Nobel 
Vật lý học vì đã sử dụng kính thiên văn không lồ Aricebo tại Puerto Rico dành 
riêng quan sát các thiên thể phát sóng rađiô, đo lường, và thâu lượm nhiều kết 
quả quan trọng liên hệ đến sự vận hành của hệ thống pulsar PSR 1913 + l6. 
Những kết quả này phù hợp rất chính xác với những kết quả kế toán trên máy 
tính do mô phỏng theo thuyết tương đối Einstein. Độ chính xác của thuyết 
tương đối ước tính chừng 10-14, một phần của số bắt đầu là I với 14 zero theo 
saul 


Một bài học đáng ghi nhận về quá trình thành lập thuyết tương đối rộng 
(Theory of General Relativity) của Einstein. Xét nguyên nhân sự khám phá 
thuyết này vào năm 1915, người ta không khỏi ngạc nhiên thấy sự phát minh 
công thức toán học của Einstein không phải do nhu cầu giải thích những kết 
quả quan sát thực tại. Lúc bấy giờ, không một ai nghĩ cần phải cải thiện thuyết 
hấp dẫn vạn vật của Newton ngự trị vật lý học suốt 250 năm với một độ chính 
xác phi thường là một phần mười triệu. Riêng Einstein quan tâm đến phương 
diện thâm mỹ và hợp lý, trực quán thấy rằng nếu chuyền đổi khung không thời 
gian của lý thuyết hấp dẫn vạn vật từ hình học Euclide qua hình học Riemann 
và nếu nhận thức hiệu quả của sự hấp dẫn như độ cong của không thời gian 
Riemamn thay vì như tác dụng của một lực như trong cơ học Newton, thời sự 
mô tả thế giới vật lý sẽ thỏa đáng hơn, chính xác hơn, và phong phú hơn. Phải 
đợi 80 năm sau, nhờ phát triển và canh tân phương pháp quán sát và đo lường 
mới thấy mức độ chính xác của thuyết tương đối rộng mười triệu lần lớn hơn 
mức độ chính xác của cơ học Newton. 


Điều làm đa số khoa học gia và triết gia khoa học kinh ngạc là khi thiết lập 
cấu trúc toán học cho thuyết tương đối rộng, Einstein không hề nghĩ đến một 
mô hình thực tại nào nhằm tìm cách thích hợp lý thuyết của ông với mô hình 
đó. Thế mà tại sao lại có sự kiện lạ thường là câu trúc toán học ông chọn cho 
thuyết tương đối rộng hiện thành một bộ phận của cấu trúc toán học sâu thắm 
của thế giới vĩ mô một cách rất chính xác. 


Theo Phật giáo, thế giới toán học và thế giới vật lý đều duy thức, bởi thế cho 
nên không có gì kỳ lạ khi Einstein do trực giác và quán tuệ tìm thây được cầu 
390 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


trúc toán học thỏa đáng và chính xác của thế giới vật lý. Đề hiểu rõ điều này 
và thê nào là thức, hãy đọc đoạn văn sau đây trong Nhiêp Đại thừa luận, ngài 
Vô Trước nói về duy thức dưới cái dạng gọi là nhiêu thứ. 


"Y tha khởi tướng là gì? Là các thức do a lại da làm chủng tử và thuộc về 
phân biệt hư vọng. Các thức ấy là gì? Là thức thân, thức chủ thể của thân, 
thức chủ thể của sự tiếp nhận, thức được tiếp nhận, thức tiếp nhận, thức thời 
gian, thức số mục, thức thế giới cư trú, thức nói năng, thức mình người, thức 
đường lành đường dữ. Tựu trung, thức thân cho đến thức nói năng là do chủng 
tử của danh ngôn huân tập, thức mình người là do chủng tử của ngã kiến huân 
tập, và thức đường lành đường dữ là do chủng tử của hữu chi huân tập. Các 
thức như vậy là cái y tha khởi tướng thống thuộc ba cõi năm đường và ba tạp 
nhiễm, là được biểu hiện bởi phân biệt hư vọng. Như vậy, các thức này thống 
thuộc phân biệt hư vọng, đặc tính là duy thức, làm căn cứ cho sự biểu hiện 
không có và không thực. Như thế đó gọi là y tha khởi tướng." 


Trong đoạn văn trên, ngài Vô Trước thống nhiếp các pháp thành 11 loại, gọi 
là 11 thức. Chúng bao gồm hết thảy mọi sự sai biệt của nhân sinh vũ trụ. Mọi 
sự sai biệt này toàn liên hệ với thức, nên gọi là duy thức. Ba loại đầu là sáu 
căn: một, thức thân (thân thức), tức cái tổng thể gồm cả năm giác quan; hai, 
thức chủ thể của thân (thân giả thức) là ý ô nhiễm; và ba, thức chủ thể của sự 
tiếp nhận (thọ giả thức), là ý vô gián diệt (khả năng tiếp nối sinh tử, tự tại vận 
hành). Loại bốn là thức được tiếp nhận (bỉ sở thọ thức), tức sáu cảnh. Loại 
năm là thức tiếp nhận (bỉ năng thọ thức), tức sáu thức. Sáu loại còn lại là: (1) 
thức thời gian (thế thức), tức vị lai hiện tại quá khứ liên tục; (2) thức số mục 
(số thức), tức những sô toán học; (3) thức cư trú (xứ thức), tức thế giới chúng 
sinh cư trú; (4) thức nói năng (ngôn thuyết thức), tức ngôn ngữ xuất từ thấy 
nghe hay biết; (5) thức mình người (tự tha sai biệt thức), tức bản thân với tha 
nhân; (6) thức đường lành đường dữ (thiện thú ác thú tử sinh thức), tức những 
nẻo đường sinh tử. Tất cả I1 loại này đều gọi là thức, vì liên hệ đến thức, do 
thức biểu thị. 


Thế giới lượng tử. 

Với thành quả đạt được rất chính xác nhờ thiết lập những cấu trúc toán học 
thỏa đáng trong sự mô tả thế giới vĩ mô, tại sao vật lý học cổ điển không đủ 
khả năng mô tả thế giới vi mô? Lý do là vì thế giới vi mô là cảnh giới hoạt 
dụng của các cực vi lượng tử không tuân theo những luật tắc của vật lý học cổ 
điện. 


391 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


Thí dụ trường hợp vật thể đen (black body). Vật thể đen là một vì sao lý 
tưởng, một nguôn bức xạ lý tưởng, bức xạ chỉ phụ thuộc nhiệt độ của nguôn 
mà thôi, chứ không tùy thuộc bất cứ yếu tố nào khác như chất liệu cấu thành 
hay tính chất của bề mặt vật thể. Vật thể đen ví như cái hộp đựng photon tức 
lượng tử ánh sáng. Nên biết rằng khi một nguồn sáng bức xạ, nó phát ra nhiều 
màu khác nhau, trong số đó có một màu cường độ nôi bật. Như mặt trời chẳng 
hạn, màu nổi bật là ánh sáng màu vàng pha ít lục. Theo vật lý học cô điền, sự 
kiện này không xảy ra! Vào năm 1900, Planck tiến cử một công thức toán học 
biểu tượng quan hệ giữa các màu bức xạ của một vật thể đen và cường độ của 
chúng rất phù hợp với kết quả thí nghiệm. Dùng công thức Planck, ta có thể 
tính được nhiệt độ của mặt trời khi biết cường độ bức xạ nỗi bật là màu vàng 
pha ít lục. Do công thức này ta biết rõ trạng thái nhiệt của vũ trụ vài phút sau 
khi thành hình. Năm 1989, vệ tĩnh COBE đã đo được trạng thái nhiệt này 
đúng như công thức Planck tiên đoán. 


Đặc biệt là hằng số h xuất hiện lần đầu tiên trong công thức bức xạ Planck và 
được gọi là hằng số Planck. Hằng số Planck là một trong ba hăng số cơ bản 
nhất của vũ trụ: hằng số Planck h có trị số rất bé biểu trưng thế giới lượng tử, 
hằng số hấp dẫn Newton G tiêu biểu thế giới vĩ mô, và tốc độ ánh sáng c, tốc 
độ lớn nhất trong thế giới vật lý, không chuyển động nào vượt qua tốc độ này. 
Công thức Planck giả thiết mỗi lần một vật thể phát ra hay hấp thụ ánh sáng 
tần số f [Mỗi màu ánh sáng là một sóng điện từ được biểu tượng bằng tần số 
dao động f hay độ dài sóng I, I =1/f, của nó], thời năng lượng phát ra hay năng 
lượng thọ nhận luôn luôn thể hiện dưới dạng những hạt gián đoạn gọi là lượng 
tử có tần số dao động f, và năng lượng E = hf. Vào năm 1905, tiến thêm một 
bước, Einstein bằng vào hiện tượng hiệu ứng quang điện (photoelectric effect) 
quảng diễn khái niệm gián đoạn của Planck thành tính gián đoạn của ánh 
sáng, nghĩa là ánh sáng không những là sóng mà còn là hạt hay quang tử 
(photon). Einstein được giải Nobel Vật lý học vào năm 1921 không phải vì đã 
sáng tác thuyết tương đối mà chính là vì đã phát minh tính chất lượng tử của 
ánh sáng. 


Vật lý học cổ điển không thể giải thích tại sao ánh sáng có thể vừa là sóng vừa 
là hạt, vừa liên tục vừa gián đoạn. Lại nữa, trong thí nghiệm màn chắn có hai 
khe với nguồn sáng phát ra từng photon một, nhiều câu hỏi rất khó trả lời 
được nêu ra. Làm thế nào một photon đơn độc có thể cùng một lúc đi qua hai 
khe hở? Làm thế nào một photon thôi mà có thểã tạo nên kiểu hình sóng glao 
thoa trên màn lân quang? Tại sao cùng chung điều kiện đầu của chuyển động 
giống nhau mà các photon không di chuyển trên cùng một quỹ đạo và không 


392 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


đụng màn lân quang cùng một chỗ? Làm thế nào photon bắn ra biết được khi 
có một khe bị che kín, khi cả hai khe đêu hở đê cuôi cùng vẽ ra trên màn lân 
quang kiêu hình thích ứng? 


Một hiện tượng kỳ lạ nhất trong thế giới lượng tử là hiện tượng phi cục bộ 
(non locality), còn gọi là lượng tử vướng mắc (quantum entanglement). Đây là 
trường hợp một hạt có spin 0 (zero) phân rã thành hai hạt di chuyển xa nhau ra 
theo hai ngả đường nghịch hướng, mỗi hạt có spin (1/2), chẳng hạn một 
electron E và một positron P. Mọi đo lường spin thực hiện tại vị trí A của hạt 
này tức thời quyết định trạng thái spin của hạt kia ở vị trí B, mặc dầu A và B 
cách nhau rất xa. Chuyện kỳ lạ ở đây là hai biến cô xảy ra tại hai điểm cách 
rời nhau rất xa mà vẫn nói kết giao thiệp nhau một cách rất huyền bí. Các nhà 
cơ học lượng tử gọi đó là hiện tượng lượng tử vướng mắc hay hiện tượng phi 
cục bộ. Không thể bảo chúng vướng mắc nhau là đo trao đổi tín hiệu thông tin 
tức thời cho nhau. Bởi vì thông tin tức thời đòi hỏi tín hiệu phải được vận 
chuyển với tốc độ lớn hơn tốc độ ánh sáng, như thế trái nghịch với thuyết 
tương đối. Nói cách khác, vật lý học cổ điển không giải thích được vì sao vật 
thể cách nhau xa, đồng thời tếp tục nối kết giao thiệp nhau mà không trao đổi 
tín hiệu. 


Vì những lý do như trình bày trên, khi tìm hiểu thế giới lượng tử tức thế giới ở 
mức lượng tử, các nhà vật lý học bắt buộc phải sửa đổi lỗi nhìn, phát minh 
phương cách quan sát và phân tích mới. Trước hết, cần định rõ thế nào là mức 
lượng tử. Nói đến lượng tử tức là nói đến sự nhỏ bé, nhưng ở đây không hắn 
là khoảng cách nhỏ bé, kích thước nhỏ bé, bởi vì tầm mức tác dụng lượng tử 
có thể lan rộng ra trong những khoảng không gian rộng lớn. Ở mức lượng tử 
có nghĩa là ở vào mức mà độ sai biệt năng lượng rất nhỏ bé, tầm cỡ hằng số h. 
Ngoài ra, nên biết sự phân chia thế giới vật lý ra thế giới vĩ mô và thế giới vi 
mô là để tiện việc khảo sát phân tích, chứ trong thực tế không có hai thế giới 
riêng biệt, một chịu sự chi phối của vật lý học cô điển, một ở vào mức lượng 
tử do cơ học lượng tử điều hành. 


Cơ học lượng tử (quantum mechanIcs), thuyết toán học hiện được sử dụng đề 
mô tả thế giới ở mức lượng tử, có những đặc điểm sau đây. 

1. Nói chung, chuyển động là gián đoạn, nghĩa là do các lượng tử cực vi 
cấu thành. Điều này cũng hàm ý một electron chăng hạn, có thể nhảy 
vọt từ một trạng thái này qua một trạng thái khác mà không cần biến 
chuyền ngang qua những trạng thái trung gian. Năng lượng thừa nhận 
chỉ có thể là một số nguyên lượng tử: 0, hay hf, hay 2hf, hay 3hf, v..v... 


393 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


Nói theo Phật giáo, chuyển động là sát na sinh diệt sinh khởi tiếp cận và tương 
tục. Có thể nói theo thế tục rằng mỗi sát na sinh diệt là một hạt thời gian, một 
hạt không gian, hay một cảm tính. Nhưng theo chân đế, sát na sinh diệt không 
có phẩm tính, không tồn tại, và không thể phân. Sát na sinh diệt sinh khởi 
tương tục bất đoạn cho ta cảm tưởng một vật thể đang chuyên động, giống 
như một dãy đèn lần lượt chuyên ngọn lửa liên tục từ đèn này đến đèn kế tiếp 
cho ta cảm tưởng một ngọn lửa đang di động. Thực ra, không có thực thê di 
chuyên mà chỉ có tác dụng liên tục. Chính ngay vật thể là chuyền động. 


2. Lượng tử như electron chẳng hạn, có tính cách đa thù, nghĩa là có thê 
phát hiện dưới nhiều tướng dạng khác nhau tùy theo cảnh huống trong đó 
nó hiện hữu và là đối tượng của sự quan sát. Thí dụ: như hạt, như sóng, 
hay như vừa hạt vừa sóng. Số tướng dạng có thể vô hạn. Đặc tính "nhiều 
trong một" này được hàm dung trong nguyên lý chồng chập (Principle of 
Superposition) của cơ học lượng tử. Nguyên lý này phát biểu rằng quá 
trình tiến hóa của lượng tử là quá trình tiến hóa của trạng thái có nhiều 
khả năng, có nhiều tiềm năng đồng thời hiện hữu chồng chập lên nhau. 

Đặc điểm này làm nhớ đến mười huyền môn của Hoa nghiêm tông. Chẳng 
hạn, bốn huyền môn sau đây giúp thông hiểu dễ dàng hơn những hoạt dụng 
của cơ cấu toán học trong cơ học lượng tử. 

Huyền môn thứ ba: Nhất đa tương dung bất đồng môn mà Trí Nghiễm diễn tả 
theo toán học là đếm đi lên, đếm đi xuống. Không có chướng ngại giữa một và 
nhiều. Trong sự hỗ tương nhiếp nhập toàn vẹn, Lý và Sự vẫn duy trì vị trí tồn 
tại cá biệt, vẫn giữ nguyên tính cách một hay nhiều không hư tốn hay rối loạn. 


Huyền môn thứ tư: Chư pháp tương tức tự tại môn, nghĩa là các pháp hỗ nhập 
hỗ tức không ngăn ngại nhau. Như một pháp tự tiêu hủy để đồng hóa với các 
pháp khác, thời toàn thể tạo thành một đồng nhất hóa tông hợp. Nếu một pháp 
thu nhiếp các pháp kia đồng về mình thời hết thảy các pháp kia hòa đồng nơi 
pháp thu nhiếp. 


Huyện môn thứ năm: Ân mật hiển liễu câu thành môn, nói đến một pháp có 
nhiều phương diện. Khi phương diện này hiển thời phương diện kia ân, và 
ngược lại. Trong ân có hiển, trong hiển có ấn, ấn hiển đắp đổi nhau mà tựu 
thành. Sự ân hiển không có sau trước, không ngăn ngại, chông đối nhau. 


Huyền môn thứ sáu: Vĩ tẾ tương dung an lập môn, nói về sự hỗ tỨC hỗ nhập 
của những vật vi tiêu và ấn áo. Trong cảnh giới các vật vi tiểu và ân áo, hiển 
liễu hay ân mật, một hay nhiều, thuần hay tạp, hữu lực hay vô lực, cái này 


394 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


cũng là cái kia. Cả hai tương dung tương hợp, sự hiện hữu của cái này không 
trở ngại sự hiện hữu của cái kia. 


3. Hai lượng tử như hai electron chăng hạn, nguyên thủy hợp với nhau thành 
một phân tử rồi sau đó tách rời xa nhau, phát hiện một quan hệ phi cục bộ 
kỳ dị: hai phân tử cách nhau rất xa mà vẫn vướng mắc nhau, nối kết nhau, 
hỗ tương giao thiệp. 

Nói theo Phật giáo, những tác dụng lượng tử cách nhau những khoảng rất 
xa vẫn phải được xem như bất tương ly vì chúng được nối kết bởi hoạt dụng 
của một thực thể phố biến vô hình. 


Đây là tính tương quan vô tận và vô ngại hay tính trùng trùng duyên khởi, căn 
bản tư tưởng của Hoa nghiêm tông. 


Ngoài ra, các định luật cơ học lượng tử có tính chất thống kê xác suất và 
không đoán định tình trạng các biên cô riêng biệt trong tương lai một cách 
chính xác và quyêt định như các định luật của vật lý học cô điên. 


Ba đặc điểm nêu trên cho thấy thuyết lượng tử hoàn toàn trái nghịch với 
thuyết tương đối, vì thuyết tương đối đòi hỏi mọi chuyển động phải liên tục, 
các vật thể nối kết nhau phải qua các quan hệ biểu thị nguyên nhân, và chỉ có 
các vật thể cách khoảng đại lượng vô cùng bé mới hồ tương giao thiệp. Nói 
theo Phật giáo, ba đặc điểm của cơ học lượng tử có thể xem như biểu thị đặc 
trưng của Pháp giới tính tức tính bản nhiên của tất cả các chuyển động và các 
hiện tượng trong vũ trụ. 


Ảo và thực. 

Toán học mô tả thế . giới lượng tử như thể nào? Cấu trúc cơ bản của thế giới vi 
mô được diễn tả bằng phức số. Thực số quan trọng và cần thiết đối với thế 
giới vật lý học cô điển như thế nào thời phức số quan trọng và cần thiết đối 
vỚI thế giới lượng tử cũng như vậy. Thiết tưởng nên biết qua vài nét đại cương 
về nguồn gốc và đặc tính của loại số này. Vào thế kỷ thứ 16, khi tìm lời giải 
của một phương trình bậc 3, y sĩ kiêm toán học gia người Ý Gerolamo 
Cardano nhận thấy nếu giải lạm cách vẽ đồ thị thời có đủ ba lời giải trên 
đường biểu diễn. Nhưng muốn. biểu tượng đủ cả ba lời giải đó bằng số thời 
phải từ bỏ quan niệm cũ cho rằng không bao giờ có căn bậc hai của một SỐ 
âm. Sở dĩ toán học vào thời bấy giờ không chấp nhận có căn bậc hai của một 
số âm vì nếu có và đem căn ấy bình phương, tức nhân nó với nó, thời kết quả 
là một số âm, trái với đặc tính luôn luôn dương của bình phương của mọi số. 


395 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


Từ đó, những biểu thức như ¡ ( căn bậc hai của -l), hay 21, v..v... được 
chấp nhận là số và sau này Descartes gọi đó là ảo số, muốn nói đó là dấu hiệu 
của một phương trình trong thực tế không có lời giải. Vì số ảo không thể biểu 
hiện trên đường thắng số dành cho thực số, nên các nhà toán học cho rằng 
chúng không mang một ý nghĩa nào dính líu đến thực tại. Ngay cả nhà toán 
học đại tài Leibniz cũng gán cho số ảo một ý nghĩa huyền bí, gọi ảo số là vật 
"lưỡng cư giữa hữu và phi hữu" (that amphibian between being and not 
being). Một thế kỷ sau, Leonhard Euler, nhà toán học phong phú nhất trong 
lịch sử toán học, tỏ ra đồng ý với Leibniz khi phát biểu: "Sở dĩ hết thảy mọi 
biểu thức như căn bậc hai của -l, căn bậc hai của -2, v..v... đều là số bất khả 
năng hay số ảo là vì chúng biểu tượng căn của những số âm; đối với những số 
như vậy, ta có thể khăng định rằng chúng không phải là không, không lớn hơn 
không, hay không nhỏ thua không, và như vậy bắt buộc chúng phải ảo hay bất 
khả năng." 


Phải đợi đến thế kỷ 19, khi chứng minh định lý cơ bản của đại số là "cho bất 
kỳ phương trình đại số với hệ số phức nào, luôn luôn tìm ra được một phức số 
z là lời giải", toán học gia Karl Friedrich Gauss nghĩ ra cách biểu diễn ảo số 
trên một trục thắng đứng với đường thắng số và trên trục ấy chọn ¡ làm đơn vị 
ảo, thời khi đó số ảo mới bắt đầu có một ý nghĩa thực tế. Hợp với số thực, số 
ảo tạo nên phức SỐ (complex number). Thí dụ: (2 + 31), (Š - 41), ... Số phức z 
=x+iy có hai phần: phân thực là x và phần ảo là y. Như thế, có thể biểu diễn 
các phức số bởi những điểm nằm trong mặt phắng có hệ thống quy chiếu Oxy 
gồm hai trục tọa độ trực giao, trục Ox gọi là trục thực, và trục Oy gọi là trục 
ảo. Mặt phẳng biểu diễn phức số có tên gọi là mặt phẳng Argand và điểm biểu 
diễn phức sô z = x + iy có tọa độ là (x, y). Độ dài từ gôc O đến điểm z được 
gọi là suất của z. Suất của z„ và bình phương suất của z„, đều là thực số dương. 
Bình phương suất của phức số thường biểu thị xác suất trong cơ học lượng tử. 


Cơ học lượng tử sử dụng phức số như thế nào? Sau đây là thí dụ về công dụng 
của phức số trong công thức biểu thị thuyết lượng tử theo phương pháp 
Feynman. Theo Feynman, một hạt không chỉ có duy nhất một quá khứ như vật 
lý học cổ điển chủ trương. Trái lại, phải quan niệm nó di chuyên theo hết thảy 
mọi nẻo đường khả năng trong không thời gian. Mỗi nẻo đường quá khứ liên 
kết với hai thông số biểu thị độ lớn và pha của sóng (hạt cũng là sóng). Xác 
suất hạt đi qua một điểm nào đó tính được băng cách tổng cọng tất cả các sóng 
liên hợp với mỗi và mọi khả năng quá khứ đi qua điểm ấy. Hầu tránh những 
vẫn đề kỹ thuật nan giải, chỉ có duy nhất một cách thực hiện phép tổng cọng 

396 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


là dùng ảo số để đo thời gian thay vì dùng thực số. Và trong trường hợp này, 
giữa thời gian và không gian không có gì sai biệt nữa, nghĩa là hướng thời 
gian ảo không khác gì các hướng không gian. Một không thời gian như vậy có 
tên gọi là không thời gian Euclide. 


Áp dụng phương pháp thời gian ảo sẽ làm thay đổi hoàn toàn lịch sử của vũ 
trụ. Theo nhà vũ trụ học Stephen Hawking và nhà toán vật lý học Roger 
Penrose, bằng vào thời gian thật như hiện giờ, ta có một mô hình vũ trụ khởi 
hiện từ một dị điểm toán học (singularity) thường được gọi là điểm nguyên 
thủy của vũ trụ, trương dãn trong một khoảng thời gian, rồi sau đó có thể sụp 
đồ trở lại tình trạng một dị điểm toán học. Nếu bằng vào thời gian ảo, thời mô 
hình vũ trụ không còn có dị điểm toán học nữa và không thời gian Euclide khi 
ấy có thể hữu hạn mà không ranh giới, ví như mặt đất hình cầu đi bất cứ 
hướng nào cũng không gặp bờ mép hay dị điểm, tuy có khác là không thời 
gian Euclide có bốn chiều (dimension), mà mặt đất chỉ có hai chiều mà thôi. 
Stephen Pu kết luận: "Điều kiện ranh giới của vũ trụ là vũ trụ không có 
ranh giới." Vũ trụ như thế là không có trong ngoài, không do tạo tác mà có, 
không hủy diệt biến mất. "It would just BE”, xin dịch là "pháp nhĩ như thị", nó 
vôn như vậy. Ông nói đùa rằng vì cuộc sống của con người không kinh 
nghiệm dị điểm toán học, nên chúng ta cần phải đảo tên thời gian. Thời gian 
trong vũ trụ khởi phát từ dị điểm hiện nay gọi là thật nên đối là ảo và thời gian 
trong vũ trụ không có dị điểm nay gọi là ảo nên đổi là thật, bởi vì gọi là thật 
hay ảo, chung quy cũng đều là danh tự giả tướng. Đổi tên gọi thời gian như 
thế, thời cái thế giới ta đang sống trong đó và cho là có thật trở nên thế giới 
ảo. Và cái thế giới lượng tử ta cho là ảo vì dùng ảo số biểu thị thời gian sẽ trở 
nên thế giới có thật. Nói đùa như vậy, biết đâu vì do ông Hawking đã có ý 
niệm về Pháp giới lý sự vô ngại mà ông ví với thế giới lượng tử và biết đâu vì 
ông cũng nhận thức theo Phật giáo mọi hiện tượng trong thế giới vật lý học 
hết thảy đều duyên sinh như huyền. 


Sau đây là một thí dụ khác về công dụng của phức số trong công thức biểu thị 
thuyết lượng tử trong không gian toán học Hilbert. Hãy tưởng tượng khảo sát 
một lượng tử, một photon (quang tử) P chẳng hạn. Trong vật lý học cô điền, 
photon P có thể ở tại một vị trí A hay cũng có thể ở tại một vị trí khác, B. 
Trong cơ học lượng tử, photon P có nhiều khả năng hơn. Chắng những nó có 
thể ở tại một vị trí này hay ở tại một vị trí riêng biệt khác, mà còn có thể luân 
chuyển qua nhiều trạng thái chồng chập khả năng ở tại cả hai vị trí cùng một 
lúc! Cơ học lượng tử diễn tả trạng thái chồng chập khả năng hiện hữu đồng 
thời tại cả hai vị trí A và B dưới dạng biểu thức: 


397 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


wX "khả năng ở A” + z X "khả năng ở B" 
Trong biểu thức, dấu X biểu thị phép nhân, w và z là phức số, một trong hai 
phức số đó phải khác không. Hai phức số w và z có ý nghĩa như thế nào? 


Vì chúng là phức số chứ không phải thực số dương nên chúng không thể biểu 
thị xác suất (probabilities). Tuy nhiên, trong trường hợp được chuẩn tắc hóa 
(normalization), nghĩa là, tổng bình phương suất của chúng bằng I, thời bình 
phương suất của chúng biểu thị xác suất và chúng được gọi là biên độ xác 
suất. Nếu không được chuẩn tắc hóa, thời w và z trong biểu thức trên sẽ tỷ lệ 
với biên độ xác suất. 


Trong vật lý học cổ điển, ở mỗi thời điểm, một hạt lượng tử được hai đại 
lượng xác định. Một là vị trí của hạt trong không gian để chỉ nó ở đâu vào thời 
điểm Ấy. Hai là vận tốc hay động lượng tức trọng khối nhân vận tốc của nó, để 
cho biết hạt sẽ di chuyên như thế nào tiếp theo sau thời điểm ấy. Trong cơ học 
lượng tử, mỗi một vị trí hạt có thể chiếm cứ được xem là một khả năng của 
nó. Tất cả mọi khả năng của hạt tương dung tương hợp theo nguyên lý chồng 
chập, mỗi khả năng liên hợp với một phức sô gọi là trọng sô (weighting 
factor). Tập hợp hết thảy khả năng và trọng số phức của hạt tạo thành một 
hàm số phức của vị trí, dùng để mô tả trạng thái lượng tử của hạt, và được gọi 
là trạng thái lượng tử hay hàm sóng của hạt. Với mỗi vị trí x của hạt, hàm 

sóng ấy có một trị số xác định. Trị số này chính là biên độ xác suất, hay gọi tắt 
là biên độ của hạt ở vị trí x. Hàm sóng của hạt không những chứa biên độ xác 
suất cho tất cả khả năng vị trí, nó còn chứa sẵn mọi biên độ xác suất cho hết 
thảy khả năng động lượng của hạt nữa. 


Trong thí dụ khảo sát hạt photon P nêu trên, hạt P chỉ có hai khả năng, khả 

năng vị trí ở tại A và khả năng vị trí ở tại B, nên hàm sóng của hạt P viết là: 
"Hàm sóng P” = w X "khả năng ở A” + z X "khả năng ởB” 

với hai trọng SỐ phức là w và z. Đó là cách toán học biểu diễn sự chồng chập 

tuyến tính hai trạng thái khả năng, "khả năng ở A" và "khả năng ở B". Các 

biểu thức, "Hàm sóng P", "khả năng ở A", và "khả năng ở B" thường gọi là 

vectơ trạng thái. 


Tựa vào thí dụ chồng chập hai vectơ trạng thái như vừa trình bày, ta có thể nới 
rộng biểu thức hàm sóng của một lượng tử ra cho bất kỳ hệ thông lượng tử S 
nào có n vectơ trạng thái. Tốc độ biến đổi theo thời gian của hàm sóng của S 
suy diễn từ cái gọi là phương trình Schrödinger. 


398 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


Các hàm sóng lượng tử không biểu tượng sóng thông thường như sóng nước 
hay sóng âm. Chúng không vận tải năng lượng như sóng thường, mà vận tải 
những khả năng hay tiềm năng chồng chập tuyến tính lên nhau. Nói theo Duy 
thức, chúng là những làn sóng chủng tử tạo nên thức a lại da, thức này vừa 
hăng lại vừa chuyên, nghĩa là tuy biến chuyên mà vẫn là một dòng liên tục. 


Điều đáng quan tâm ở đây là ở trong trạng thái chồng chập khả năng như vậy, 
hệ thống S ở vào tình trạng bất định vì khả năng nào cũng có thể là trị số của 
nó. Vậy làm thế nào đề xác định S? Chỉ có một cách duy nhất là thực hiện một 
phép đo lường, tức là gây ra một sự hỗ tương tác dụng thỏa đáng giữa hệ 
thống S với môi trường của nó. Đo lường một trạng thái lượng tử là khuếch 
đại một tiến trình vật lý nào đó, chuyên biến tiến trình vật lý ấy từ mức lượng 
tử lên mức quy mô của vật lý học cô điển. Thí dụ dùng màn lân quang để phát 
hiện sự đến nơi của các hạt photon. Trong trường hợp này, biến cô lượng tử 
của sự đến nơi của photon được khuếch đại lên mức cô điển dưới dạng một 
dẫu vết trên màn. Thiết bị đo lường phải có khả năng khởi động một biến cố 
lượng tử vi tế tạo thành một hiệu ứng ở mức cô điển có thể quan sát được. 
Chính vào giai đoạn đo lường khuếch đại mức lượng tử lên mức cô điển, hệ 
thống nhảy từ tình trạng bất định của trạng thái chồng chập khả năng ở thế 
lượng tử tiềm tàng qua tình trạng quyết định một trong các khả năng hiển 
phát. Tác dụng nhảy từ tiềm thế qua hiện thế được gọi là sự sụp đồ của hàm 

sóng (collapse of the wavefunction) hay sự giảm thiểu của vectơ trạng thái 
(state vector reduction). Đề nói gọn, sau đây sẽ theo cách ký hiệu của Penrose 
dùng chữ U để chỉ sự biến thiên của hàm sóng và chữ R để chỉ sự sụp đồ của 
hàm sóng. 


Vấn đề đặt ra là làm thế nào để tính xác suất tức là có bao nhiêu phần trăm cơ 
duyên cho mỗi khả năng của hàm sóng do đo lường mà hiển phát. Trong 
trường hợp thực hiện đo lường trên một hàm sóng có hai khả năng I và 2 
chông chập với trọng sô phức w và z, một quy tắc của cơ học lượng tử nói rõ 
ráng "sau khi chuẩn tắc hóa, bình phương suất của w là xác suất khả năng I 
hiển phát, và bình phương suất của z là xác suất khả năng 2 hiển phát. " 


Vậy đo lường là nguyên nhân phát sinh R, sự sụp đồ của hàm sóng, và đồng 
thời, sự sử dụng suất bình phương của các trọng số phức làm xác suất để dự 
đoán kết quả của đo lường. Nhưng trước khi đo lường, trạng thái lượng tử là 
U, là sự biến thiên của hàm sóng. Vì duyên cớ gì biểu thức của hàm sóng cần 
đến phức số? Đa số các nhà lượng tử học không muốn mất thời giờ tìm hiểu vì 
lý do nào họ bắt buộc phải sử dụng phức số trong mọi mô hình thế giới lượng 


399 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


tử và vì sao sử dụng phức số dẫn đến những kết quả phù hợp rất chính xác với 
những kêt quả quán sát được trong thực tê. Đôi với họ, sử dụng phức sô chỉ là 
một thuật kê toán học và thực tại, nói đơn giản, chỉ là kêt quả của đo lường mà 
thôi. 


Vấn đề đo lường ở mức lượng tử là phải tìm hiểu bằng cách nào R hiện khởi 
như tác dụng của các hiện tượng vật lý học cổ điển từ những hệ thống lượng 
tử vận hành theo U, tức là theo dạng hàm sóng chồng chập khả năng. Một số 
vật lý gia nghĩ rằng R là một tiến trình vật lý có thật, chứ không đơn thuần là 
phép diễn toán xác suất. Tuy nhiên, phạm vi tác dụng của tiến trình ấy rộng 
lớn bao gồm nhiều mức quy mô, từ những mức vi tế ở đó thí nghiệm ghi nhận 
các hiệu quả lượng tử giao thoa cho đến những mức lớn hơn ở đó bắt đầu thấy 
được hiện tượng vận hành đúng theo những định luật vật lý học cổ điền. Vậy 
R thực sự phát khởi từ mức nào? 


Có những vật lý gia như Eugene Wigner, giải Nobel vật lý học năm 1963, chủ 
trương R, hiện khởi ngay khi một sinh động thể có ý thức vướng mắc vào 
trạng thái chồng chập khả năng, trước đó vật chất vô tình (inanimate matter) 
vận hành đúng theo U. 

Penrose không đồng ý. Ông cho rằng sự nhận biết có ý thức tương quan tương 
duyên với các tiến trình vật lý của não, tuy nhiên, vì hiện nay chưa biết rõ 
những tiến trình vật lý nào của não liên hợp với nhận thức nên không thể 
quyết đoán chính ý thức của con người là nơi xảy ra sự SỤp đồ của hàm sóng 
khả năng. Vả lại, không thể nói một cách quá đơn giản rằng ý thức, một tác 
dụng của ý chí, có thể ảnh hưởng kết quả của một thí nghiệm về cơ học lượng 
tử. Ngoài ra, quả thật khó tưởng tượng trong một thế giới vật lý các hiện 
tượng tiến hóa theo nhiều đường hướng khác nhau là tùy theo chúng có ở hay 
không trong tầm xúc chạm nghe thấy của một cư dân có ý thức cùng ở trong 
thế giới đó. 


Penrose nghĩ rằng thông hiểu vẫn đề đo lường lượng tử là điều kiện tiên quyết 
để thấu đạt vấn đề tâm thức. Nhưng đó là hai vấn đề hoàn toàn khác biệt. 
Trong vấn đề đo lường, R, sự sụp đồ hàm sóng đồng thời với sự sử dụng xác 
suất, khác hăn U và không phải là hậu quả của U, nghĩa là R không xuất sanh 
từ U. Lý do: U không đưa ra điều kiện nào phải sử dụng suất bình phương để 
tính xác suất và không bao hàm một ý nghĩa nảo liên can đến khái niệm xác 
suất. Ngoài ra, có thể diễn toán cả U lẫn R trên máy tính. Penrose chủ trương 
thủ tục thuật toán R không liên can đến sự phát hiện tâm thức và sự phát hiện 
tâm thức câu sanh cùng với một tác động vật lý bất khả kế toán. Tìm hiểu tác 

400 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


động vật lý bất khả toán ấy như thế nào và phát hiện ở chỗ nào trong não, đó 
là điêm chủ yêu của bài toán a lại da duyên khởi. 


Kiến giải Penrose về bài toán a lại da duyên khởi. 

Đoạn văn trong Nhiếp luận nói về cái nghĩa nhân duyên sẽ giúp hiểu phần nào 
kiến giải Penrose về bài toán a lại da duyên khởi trên phương diện vật lý học: 
"A lại đa với các pháp tạp nhiễm đồng thời mà làm nhân tố cho nhau, sự ấy 
làm sao thấy được? Ví như đèn sáng, ngọn đèn với tim đèn đồng thời mà vẫn 
có sự hỗ tương. Lại như bó lau, dựa nhau giữ nhau mà đồng thời không ngả. 
Hãy quan sát cái đạo lý hỗ tương ở đây cũng là như vậy: A lại da là nhân tố 
cho các pháp tạp nhiễm, các pháp tạp nhiễm cũng là nhân tố cho a lại da, chỉ 
sự thể này mới lập ra cái nghĩa nhân duyên, còn nhân duyên nào khác nữa thời 
không thê có được." Thức a lại gia ví như thế giới lượng tử vận hành theo các 
định luật cơ học lượng tử và thế giới tạp nhiễm ví như thế giới vật lý cô điển 
tuân theo các nguyên lý cơ bản của cơ học Newton và của thuyết tương đối 
Einstein. 


Tựa trên thuyết tương đối rộng, Penrose và Hawking chứng minh định lý dị 
điểm nói rằng điểm thời gian bắt đầu là một dị điểm toán học, nghĩa là một 
điểm không thời gian có tỷ trọng vô hạn và độ cong vô hạn. Tại đó, mọi định 
luật vật lý học hiện có đều vô dụng. Vì không thể quan sát dị điểm, nên không 
biết tựa vào đâu mà thiết lập những định luật mới chỉ phối dị điểm. Tuy nhiên, 
định lý dị điểm cho thấy tại đó trường hấp dẫn trở nên quá mạnh nên hiệu ứng 
hấp dẫn lượng tử trở thành quan trọng, vì thế không ứng dụng được các định 
luật vật lý học cổ điển. Vậy cần phát minh một thuyết vật lý học mới dung 
hợp tánh hấp dẫn và cơ học lượng tử. 


Vì Penrose chủ trương thức phát hiện cùng lúc với sự sụp đồ hàm sóng lượng 
tử do các lượng tử của não tương giao tác động và cọng tác với tánh hấp dẫn 
của môi trường bao quanh, nên trước hết phải tìm hiểu thế nào là hàm sóng 
lượng tử trong não. Penrose nhận xét các nhà sinh học hiện nay phạm một lỗi 
lầm lớn là mô tả sự vận hành của não bằng vào tín hiệu vận chuyền thông qua 
các dây thần kinh giống như sự lưu chuyển điện trong các mạch điện tử của 
máy tính. Chỉ có hai trường hợp, có điện truyền dẫn và không có điện truyền 
dẫn. Tuyệt nhiên không có những trường hợp chồng chập khả năng vừa có 
vừa không có điện truyền dẫn, đặc tính của tác dụng lượng tử. Tuy các nhà 
sinh học công nhận tác dụng lượng tử đóng một vai trò quan trọng trong tầng 
sâu thắm nhất của hệ thần kinh nhưng họ vẫn không thấy cần thiết phải từ bỏ 
các khuôn khổ lý thuyết cô điển để phân tích khảo sát các hệ quả có quy mô 

401 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


rộng lớn của tác dụng lượng tử. Chẳng hạn, họ không đả động gì đến cơ cấu 
lượng tử cội nguôn sanh xuất những tác dụng hóa học chế ngự sự vận chuyên 
những hóa chất liên kết loại thần kinh dẫn truyền (neurotransmitter), cũng như 
những thế tác động (action potentials) có tác dụng chi phối sự truyền dẫn tín 
hiệu dọc theo các dây thần kinh. 


Penrose đặt câu hỏi: "Neuron tức tế bào thần kinh hoạt dụng như thế nào? 
Không lẽ chúng chỉ tác dụng như những đơn vị kế toán mà thôi ư?" Neuron là 
tế bào và tế bào là rất tỉnh xảo. Thật vậy, chúng tinh xảo đến độ chỉ cần đơn 
độc một tế bào thôi mà nó có thể thực hiện nhiều tác động rất phức tạp. 
Penrose lưu ý chúng ta về một sinh vật có tên là paramecium (trùng cỏ, hay 
trùng đề giày, hay thảo trùng). Đây là một giống của ngành động vật nguyên 
sinh, sống phổ biến ở các thủy vực nước ngọt có xác bã thực vật đang phân 
hủy. Trùng cỏ là một đơn bào có bộ xương tế bào (cytoskeleton) phủ tiêm 
mao (cilia; lông rung) ở phía ngoài. Các tiêm mao rung động sẽ tạo nên sự 
chuyên động rất mau lẹ của trùng cỏ. Điều kỳ diệu là trùng cỏ vỏn vẹn là một 
tế bào, không có một neuron hay diện tiếp hợp nảo trong cơ thê, thế mà nó có 
thể nhận ra và di chuyển theo hướng những vi khuẩn thức ăn, chạy tháo lui 
khi cảm thấy bị đe dọa, hay bơi vòng quanh một vật chướng ngại. Các nhà 
sinh học cho rằng trong bộ xương. tế bào của trùng cỏ có một phần tác dụng 
như một hệ thần kinh, trung tâm điều khiển mọi hoạt động của trùng cỏ. 


Tế bào thần kinh hay neuron cũng đơn bào và cũng có bộ xương tế bào giống 
hệt của trùng cỏ. Theo Penrose, phần trong bộ xương tế bào có chức năng của 
một hệ thần kinh và tương quan liên hệ với hiện tượng tâm thức là gồm những 
protein có dạng ông mảnh hình trụ gọi là sợi thoi (microtubule). 


Các tiêu đơn vị của thành sợi thoi chủ yếu gồm hai kiểu protein hình cầu được 
gọi là tubulin. Chúng phân bố theo dạng xoắn bao quanh thành, tạo nên đường 
kính tổng thể khoảng 25 nm (1 nm là một phần ngàn triệu của mét). Theo 
chiêu dài, các tiêu đơn vị tạo thành 13 hàng song song. Mỗi tubulin biểu hiện 
hai cấu hình (conformation) tương ứng với hai trạng thái phân cực điện gây ra 
bởi một electron năm giữa hai protein hình cầu có khả năng hoán đổi vị trí qua 
lại hai bên. Hãy tưởng tượng hai cấu hình đó biểu diễn '0' và '1' của một máy 
tính số tự. Tính chất tubulin biến hiện dưới hai cấu hình phân cực điện như 
vậy đã thành đề tài của nhiều công trình khảo cứu nhằm chứng minh các sợi 
thoi là một loại máy tính đặc biệt gọi là tế bào tự động (cellular automata). 
Nếu căn cứ vào tubulin như những đơn vị kế toán cơ bản của não, thời não 
thực hiện 1027 phép diễn toán mỗi giây. So với các máy tính cực mạnh hiện 

402 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


nay chỉ thực hiện 1014 phép diễn toán mỗi giây, không thể nào nói rằng trong 
tương lai gân đây, máy tính sẽ vượt não bộ trên phương diện tính toán nhanh 
chóng. 


Vậy để trả lời câu hỏi về hoạt dụng của neuron, nên lưu ý đến khoảng mười 
triệu sợi thoi chứa trong nó, mỗi sợi thoi hoạt dụng như một máy tính và có 
khả năng thực hiện nhiều tác động phức tạp. Ngoài ra, các sợi thoi có trách 
nhiệm bảo trì cường độ thu nhận và truyền chuyển tín hiệu của những diện 
tiếp hợp, và khi cần, có thể tác dụng làm thay đổi những cường độ ấy. Hơn 
nữa, chúng tổ chức sự phát triển thêm diện tiếp hợp, hướng dẫn cách nối kết 
với những tế bào thần kinh khác. Nói tóm lại, mọi hoạt động của não chung 
cùng là do những tiễn trình lượng tử diễn biến trong các sợi thoi điều khiến. 
Penrose cho răng bên trong ông của các sợi thoi phát hiện hiện tượng gọi là 
hiệu ứng lượng tử dao động nhất trí (quantum coherence) tương quan liên hệ 
với hiện tượng tâm thức. Hiệu ứng lượng tử dao động nhất trí là trạng thái hỗ 
tương nhiếp nhập của những tác dụng của một số rất lớn các hạt trong sợi thoi 
phối hợp dao động của hết thảy hàm sóng riêng biệt của chúng tạo thành một 
hàm sóng lượng tử duy nhất. Toàn thể số rất lớn các hạt cộng đồng dao động 
như một hạt. Đúng là lý huyền diệu thứ ba của Hoa nghiêm tông, nhiều ở 
trong một, một ở trong nhiêu, tất cả ở trong nhất thê. 


Nhờ có thành ống ngăn cách nên hiệu ứng lượng tử dao động nhất trí ở bên 
trong ống biệt lập và không bị nhiễu loạn bởi môi trường bên ngoài ống. Đó là 
điều kiện cần thiết để hiệu ứng lượng tử dao động nhất trí tồn tại lâu dài 
không bị vướng mắc với môi trường bao quanh. Có bằng chứng nào liên kết 
hiện tượng tâm thức với hiệu ứng lượng tử dao động nhất trí trong các sợi thoi 
hay không? 


Một cách ghi nhận bằng chứng về cơ bản vật lý của tâm thức là quan sát tác 
dụng của những chất gây mê khiến tâm thức bất tại. Nhìn vào danh sách 
những chất gây mê tổng quát thời không thấy một quan hệ hóa học nào giữa 
chúng: mifrous oxide N2O, ether CH3CH2OCH2CH3, chloroform CHCI3, 
halothane CF3CHCIBr, 1sofluorane CHF2OCHCICF3, và cả khí trơ xenon 
nữa. Như vậy, tác dụng của chất gây mê không do những tính chất hóa học 
của chúng. Penrose đồng ý với nhiều khoa học gia cho ráng khi các chất gây 
mê khuếch tán trong các tế bào thần kinh, tính chất ngâu cực điện (electric 
dipole moment) của chúng tương tác với hai cấu hình phân cực điện của 
tubulin làm ngắt đoạn tác dụng của các sợi thoi, do đó làm mê man, mất hết 
cảm giác và tri giác. Ngoài ra, hiệu quả tác dụng của các chất gây mê trên 

403 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


người vẫn có thể quan sát thấy được khi đem sử dụng cùng một nồng độ trên 
trùng cỏ hay trên amip (amoeba). Điều này chứng tỏ những trạng thái tâm 
thức đòi hỏi phải có một hệ thống hoạt dụng như bộ xương tế bào. Tâm thức 
biến mất khi tác dụng của bộ xương tế bào bị ngắt đoạn và trở lại ngay khi tác 
dụng ấy được phục hồi. Nói tóm lại, yếu tố vật lý chủ yếu liên hệ mật thiết vói 
hiện tượng tâm thức không phải hệ thống tổ chức neuron của não mà là hiệu 
ứng lượng tử dao động nhất trí trong các sợi thoi của bộ xương tế bào, hạ tầng 
cơ sở của neuron. Một câu hỏi được đặt ra: tác dụng vật lý cơ bản bất khả toán 
nào hợp nhập hoạt dụng của các sợi thoi để dẫn khởi tâm thức? 

Trước hết, nên biết răng hiệu ứng lượng tử dao động nhất trí không những chỉ 
xảy ra dọc theo chiều dài thành ống của các sợi thoi trong mỗi bộ xương tế 
bào, mà còn phổ biến lan khắp trong một phạm vi rộng lớn của não. Do tính 
cách tương quan vô tận và vô ngại của thế giới lượng tử tức tính nối kết phi 
cục bộ, muôn ngàn sợi thoi vướng mắc nhau tác dụng như một, tất cả tham gia 
chung một hiệu ứng lượng tử dao động nhất trí. Hơn nữa, trạng thái â ấy lan tràn 
qua các diện tiếp hợp từ neuron này sang neuron khác, cuôi cùng phát hiện 
một nhất thê lượng tử dao động nhất trí trên một khu vực rộng lớn của não, 
tương ứng với sự phát hiện tâm thức. 


Mặt khác, các sợi thoi có thể hoạt dụng như máy tính "tế bào tự động”, các tín 
hiệu phức tạp được truyền dẫn dưới dạng sóng của hai cấu hình phân cực điện 
của các tubulin. Truyền dẫn tín hiệu cách này là một phương thức thích đáng 
để vận chuyển những thế tác động và những hóa chất liên kết loại thần kinh 
dẫn truyền dọc theo các sợi thoi và ngang qua các protein bắc cầu kết nối giữa 
các sợi thoi (MAP, microtubule assoclated proteIns). Kế toán lượng tử 
(quantum computation) quan niệm như vậy chỉ khác máy tính Turing ở điểm 
là hết thảy mọi phép diễn toán lượng tử đều tuân theo nguyên lý chồng chập. 
Nghĩa là, chừng nào kế toán lượng tử hoàn toàn được biệt lập với môi trường 
bên ngoài, các kế toán lượng tử do một hệ thống neuron thực hiện có thê 
chồng chập nhiều phép tính được thực hiện độc lập riêng biệt trên nhiều mạng 
neuron khác nhau của hệ thống. Máy tính lượng tử trong trường hợp này vận 
hành tiến hóa tùy thuận tác dụng của U, sự biến thiên của hàm sóng, cho đến 
khi thực hiện đo lường thời R, sự sụp đồ hàm sóng, xuất hiện. 


Vấn đề đặt ra bây giờ là mô tả sự móc nối (coupling) các kế toán lượng tử 
diễn tiến dọc thành ống với hiệu ứng lượng tử dao động nhất trí phát hiện ở 
bên trong ống sợi thoi. Đã có nhiều thí nghiệm đo tần số dao động lượng tử 
vào khoảng 50 ngàn triệu dao động mỗi giây, đem so sánh thời thấy không 
khác tần số chuyên cấu hình trong các máy tính tubulin. 

404 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


Nên lưu ý ở đây, một phía, hoạt dụng dao động lượng tử được thành ống ngăn 
cách biệt lập hoàn toàn với môi trường bên ngoài tuân theo những nguyên lý 
của cơ học lượng tử. Nhưng phía kia, tác dụng của kế toán lượng tử khi vượt 
ra khỏi thành ông, băng qua các MAP tức các protein bắc cầu, có thể gây ảnh 
hưởng nhiễu loạn môi trường bên ngoài đến độ phải cần được mô tả theo lề lối 
cô điển. Nhiễu loạn gây ra là do hoạt động kế toán làm di chuyển những khối 
lượng chất liệu có tánh hấp dẫn đáng kể dọc bên ngoài thành ống sợi thoi. Bởi 
thế, nên cần phải minh định ranh giới phân cách cảnh giới của tánh hấp dẫn và 
cảnh giới của lượng tử dao động nhất trí để biết tác dụng của tánh hấp dẫn liên 
hệ như thế nào với sự Sụp đồ hàm sóng (wavefunction collapse) tức sự giảm 
thiểu vectơ trạng thái (state vector reduction). 


Đây là trường hợp đến lúc hai trạng thái, hiệu ứng lượng tử dao động nhất trí 
và trạng thái kế toán lượng tử vướng mắc tánh hấp dẫn, trở nên quá khác biệt, 
cho nên không thể tồn tại trong thế chồng chập được nữa. Sự giảm thiểu vectơ 
trạng thái, tất phải xảy đến. Tuy nhiên, nếu sự giảm thiểu xảy ra khi bên trong 
vướng mắc quá nhiều với môi trường hấp dẫn ở bên ngoài, nghĩa là khi hiệu 
ứng lượng tử dao động nhất trí không còn tồn tại, thời sự giảm thiểu đó khả 
toán và tác dụng như R, không liên can hiện tượng tâm thức. Điểm quan trọng 
ở đây là phải theo dõi quan sát thời điểm hiện thực một sự móc nối bất khả 
toán, tạm gọi là MN, đúng vào lúc chất liệu di chuyển vừa đủ khối lượng hấp 
dẫn để sự giảm thiểu vectơ trạng thái phát khởi trong khi hiệu ứng lượng tử 
dao động nhất trí còn tồn tại. Tác dụng của MN là điều kiện tiên quyết để phát 
hiện tâm thức và một thuyết vật lý học mới cần được phát minh để mô tả tác 
động bất khả toán MN. 


Penrose chủ trương rằng sự móc nỗi bất khả toán MN chuyền biến tiềm năng 
dao động nhất trí ở bên trong thành ra khả năng kế toán vận chuyển ở bên 
ngoài. Nhưng vì kế toán lượng tử vận chuyển các thế tác động và chất liệu hóa 
học đến các diện tiếp hợp và ảnh hưởng cường độ thu phát tín hiệu của các 
diện này, cho nên cuối cùng, do tác động vật lý bất khả toán MN, một phần cơ 
cấu của hiệu ứng lượng tử dao động nhất trí có công năng làm thay đổi trạng 
thái của các diện tiếp hợp, tức là ảnh hưởng các hoạt động của não liên hệ sự 
phát hiện tâm thức. 


Theo Penrose, tâm thức biểu hiện trạng thái vướng mắc phi cục bộ của nội tại 
cơ cấu bộ xương tế bào và sự can hệ của trạng thái â ấy trong quan hệ hỗ tương 
tác dụng giữa hai mức hoạt dụng, mức tiềm thế lượng tử và mức hiện thế cổ 
điển. Bởi vậy mạng lưới neuron liên tục bị hoạt dụng của bộ xương tế bào chi 


405 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


phối, và trong đó, neuron chỉ là bộ phận khuếch đại truyền chuyền tác dụng 
của bộ xương tế bào ở mức lượng tử đến một "cái gì" có công năng gây ảnh 
hưởng trên các cơ quan khác của thân thể như bắp thịt chắng hạn. Não và tâm 
được mô tả rất thô sơ bằng vào hoạt dụng của mạng lưới neuron thật ra chỉ là 
cái bóng của thế giới phi cục bộ không ngừng biến chuyên một cách vi tế theo 
hàm sóng chồng chập các tiềm năng ở tầng sâu thắm của bộ xương tế bào. 
Chính ở tầng sâu thăm này mới tìm thấy được cơ bản vật lý của tâm thức. 


Tóm lại, đối với Penrose, bài toán a lại da duyên khởi là bài toán khám phá 
một thuyết vật lý học mới dung hợp tánh hấp dẫn và tánh phi cục bộ, thuyết 
tương đối và thuyết lượng tử. Trong phần cuối của sách Bóng của Tâm, 
Penrose xác quyết rằng thuyết vật lý học mới này tuy có cấu trúc toán học, 
nhưng không thể mô phỏng trên máy tính được. 


406 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


Œ. Bài toán Tánh khởi 


Một niệm ba ngàn. 

A lại da duyên khởi là thuyết giải thích căn nguyên của nghiệp. Đề giải thích 
căn nguyên của thức a lại da, phải cần đến thuyết Như Lai tạng duyên khởi, 
còn gọi là tánh khởi. A lại da thức là hình thái động của Như Lai tạng tức 
chân lý cứu cánh. Khi động (tâm sinh diệt trong luận Đại thừa khởi tín), nó 
biểu lộ trong vòng sống chết, có thể xuất hiện dưới bất cứ hình thức nào. Điều 
động bởi một nguyên nhân thuần tịnh, nó mang hình thức thanh thoát. Điều 
động bởi một nguyên nhân ô nhiễm, nó mang hình thức hủ bại. Trong ý nghĩa 
tĩnh, thời nó phi không gian, phi thời gian, bình đẳng, vô thi vô chung, vô 
tướng, vô sắc, bởi vì bản thân sự vật mà không có sự biểu lộ của nó thời 
không thể có ý nghĩa và không bộc lộ. Do đó, không nên hỏi Như Lai tạng 
khởi lên từ đâu, bởi vì Như Lai tạng là thể tánh, là Chân như không thể diễn 
đạt. 


Trong Thắng Man giảng luận, Thầy Tuệ Sỹ dẫn một đoạn kinh Lăng già liên 
hệ Như Lai tạng: "Này Đại Tuệ, Ta đã giảng điều này cho Thắng Man phu 
nhân và cũng hỗ trợ các Bồ tát có trí năng vi diệu tinh tế, rằng Như Lai tạng, 
vốn được gọi tên là thức a lại da cùng chuyên động với bảy thức, mục đích là 
nêu rõ yếu tính vô ngã của các pháp cho các Thanh văn còn chấp trước. Ta 
cũng hỗ trợ cho Thắng Man phu nhân giảng về cảnh giới của Như Lai tạng 
được gọi tên là thức a lại da, được giảng cho các Bồ tát thuộc hạng có trí năng 
thanh tịnh, tinh tế, vi diệu như ngươi, chứ không phải cho hết thảy các ngoại 
đạo, Thanh văn, Bích chi Phật chấp chặt vào văn tự giải thuyết." 


Thay vì nói "do Như Lai tạng mà có tâm sinh diệt" như trong luận Đại thừa 
khởi tín, kinh Thắng Man nói: "Sinh tử nương trên Như Lai tạng". Ý này 
được kinh Lăng già giải thích và phát triển: "Như Lai tạng hoạt động như là 
nhân của thiện và bất thiện, là cái tạo ra cái định hướng của tất cả sinh loại." 
Thầy Tuệ Sỹ giải thích câu nói đó xác nhận Như Lai tạng như một chủ thể 
hành động (Thắng Man giảng luận). Chủ thể hành động này là giả định, chứ 
407 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


không phải là "ngã", không phải là "tác giả, thường hằng, biến tại, không lệ 
thuộc yếu tô cấu thành". Lăng già cảnh cáo không nên theo xu hướng của các 
triết gia ngoại đạo liên hệ hoạt động của Như Lai tạng với sự tồn tại của một 
tự ngã như là tác giả. 


Thắng Man phu nhân nhận định: "Bạch Thế Tôn, Như Lai tạng không phải là 
ngã, không phải là chúng sinh, không phải là linh hồn, không phải là chủ thể 
CÓ n8ÔI VỊ. 

Bạch Thế Tôn, Như Lai tạng không phải là cảnh giới cho chúng sinh rơi vào 
thân kiến, chúng sinh điên đảo, chúng sinh loạn ý chấp không." 


Như Lai tạng thuộc loại pháp giới nào trong thuyết Bốn Pháp giới của Pháp 
Tạng? Về ý nghĩa của hai chữ "Pháp giới", Pháp Tạng giải thích rằng "pháp" 
cũng như "giới" mỗi chữ có ba nghĩa. Ba nghĩa của pháp là duy trì tự tính, quỹ 
tắc, và đối tượng của ý. Ba nghĩa của giới là nhân năng sanh, tánh sở y của tất 
cả các pháp, và phân tê tức giới hạn phân biệt thực tế. 


Theo nghĩa thứ ba của giới thời pháp tương đương với giới, và pháp giới bao 
gồm mọi hiện tượng sai biệt. Pháp giới trong trường hợp này là sự sự vô ngại 
pháp giới. 

Theo hai nghĩa đầu của giới thời pháp giới biểu tượng hoặc là nhân của sự 
thành tựu Thánh đạo, hoặc là nơi nương tựa, là chỗ thường trụ quy y của hết 
thảy pháp thế gian. Trong trường hợp này, pháp giới đồng nghĩa với Như Lai 
tạng, và Như Lai tạng là lý sự vô ngại pháp giới. Như vậy, pháp giới duyên 
khởi có thể hiểu theo nghĩa Như Lai tạng duyên khởi hay tánh khởi. 


Tánh khởi tức y tánh duyên khởi hiểu theo nghĩa "lý sự vô ngại" chỉ vào tác 
dụng của Tâm (Lý) làm sinh khởi thế giới hiện tượng (Sự). Vì bản tánh của 
Tâm là tánh Không, nên nói theo ngài Long Thọ, chính do tánh Không mà các 
pháp mới có thể đồng thời hiện khởi, cộng đồng hiện hữu, và hỗ tương giao 
thiệp tạo thành một Nhất thể nhịp nhàng hòa điệu (Dĩ hữu không nghĩa cố/ 
Nhất thiết pháp đắc thành.// Bài tụng Trung luận XXIV.14). 


Thuyết y tánh duyên khởi được đề cập trong Phẩm Phương tiện, kinh Pháp 

Hoa, như là giáo lý của Nhất thừa: "Chư Phật lưỡng túc tôn, Tri pháp thường 

vô tánh, Phật chủng tùng duyên khởi, Thị cô thuyết nhất thừa. Thị pháp trụ 

pháp vị, Thế gian tướng thường trú, Ư đạo tràng trí dĩ, Đạo sư phương tiện 

thuyết." 

Dịch: "Các đức Phật lưỡng túc tôn, biết pháp thường vô tánh, giống Phật theo 
408 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


duyên mà hiện khởi, cho nên mới nói pháp nhất thừa là pháp trụ pháp vị, 
tướng thế gian thường trú, đức Phật ở nơi đạo tràng chứng biết rồi, đẳng Đạo 
sư phương tiện nói ra." 

“Pháp trụ pháp vị" là y tánh duyên khởi. "Thế gian tướng thường trú" có nghĩa 
là tất cả các pháp được biểu lộ đều là những pháp ở ngay trong tự tướng của 
chính chúng. Đối với Thiên thai tông lẫy kinh Pháp hoa làm kinh căn bản, thật 
tướng hay tự tướng của các pháp siêu việt cả ngôn thuyết và tâm tưởng và chỉ 
được thể nhận qua các hiện tướng không ngừng biến chuyền và biến dị. Thật 
tướng các pháp là Như, nghĩa là các pháp như là biểu hiện của chúng, hiện 
tượng tức là thật tướng của chúng. Những cái được biểu hiện hay được phát lộ 
ở bên ngoài không gì khác hơn chính là sự thể ấy. Không có khác biệt giữa 
tướng và tánh. Mọi sự thể đều do duyên sinh nên vô tự tính và do đó, thật 
tướng của chúng là Không, là Giả, là Trung đạo. 


Theo học thuyết Thập như, thật tướng của các pháp có mười sắc thái khác 
nhau, tức mười cách xuất hiện "như thế" hay "như vậy”: như thị tướng (sắc 
tướng), như thị tánh (bản tánh), như thị thể (tướng và tánh hợp nhất), như thị 
lực (năng lực của pháp), như thị tác (chức năng tạo tác, tác dụng), như thị 
nhân (pháp đó làm nhân), như thị duyên (pháp đó làm duyên), như thị quả 
(quả do tự nhân duyên của mình và cái khác), như thị báo (sự thù đáp lại nhân 
và duyên trước đó), như thị bản mạt cứu cánh đẳng (tổng thể cơ bản rốt ráo từ 
đầu đến cuối, từ tướng đến báo, tất cả dều bình đắng trên thật tướng). 


Từ Thập như, ngài Thiên Thai diễn giải thành ra "nhất tâm tam quán" và "nhất 
niệm tam thiên", là hai lý chỉ yếu của tông Thiên Thai. Tam quán là Không 
quán, Giả quán, và Trung đạo quán. Sở dĩ có ba quán là bởi mỗi và mọi pháp, 
pháp nào cũng có ba chân lý: Không đế, Giả đế, và Trung đạo đế. Không đế: 
Bản tánh mọi sự vật không có tự tính độc lập ngoài duyên, nên tất cả đều 
Không. Giả đế: Do nhân duyên kết hợp, vô thường biến đổi, nên hiện hữu giả 
tạm. Trung đạo đế: Giả, Không không tách biệt riêng nhau, chính Giả là 
Không, Không là Giả. Muốn nhận biết ba sự thật đó thời phải quán. Khi quán 
về mặt Không thời gọi là Không quán, về mặt Giả thời gọi là Giả quán, và về 
mặt Trung đạo thời gọi là Trung đạo quán. Ba quán là do ngài Thiên Thai biến 
chuyên mỗi như thị trong Thập như thành ra ba cách đọc. 


Khi đọc tướng thị như, tánh thị như, X. đó là Không quán hay Chân quán, vì 
dù là tướng, là tánh, ..., nhưng tướng vân năm nơi Như, tướng không ly Như, 
không năm ngoài thật tướng, không năm ngoài Chân như. Tướng vân là Như, 

409 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


tánh, ..., vẫn là Như. 

Khi đọc như thị tướng, như thị tánh..... đó là lối chỉ ngay hiện tượng mà nói. 
Hiện tượng giả tướng là như vậy, tánh là như vậy, ... Nhìn về mặt hiện tượng 
giả hữu thời gọi là Giả quán. 

Khi đọc tướng như thị, tánh như thị, ..., tướng như vậy, như vậy là như vậy. 
Như thị là pháp nhĩ như thị, nó là nó, nó là như thế, như thế là như thế. Như 
thị là không thiên Hữu, không thiên Vô, không thiên Giả, không thiên Không. 
Đó là Trung đạo quán. 

Ba quán đó cùng một tâm mà thành tựu được và trong một tâm mà quán được 
viên mãn ba thứ nên gọi là nhất tâm tam quán. 


và yếu lý nhất niệm tam thiên, một niệm là ba ngàn, cần hiểu "ba ngàn” 
không phải chỉ cho một tính chất bao la của danh số hay bản thể, mà để nói 
lên sự tương dung của tất cả các pháp và nhất thể cứu cánh của toàn thể vũ 
trụ. Thiên Thai tông đề ra một thế giới hệ gồm mười cảnh vực, tức là thế giới 
của hữu tình chia thành mười cõi gọi là thập pháp giới hay thập giới: bốn 
thánh giới (Phật, Bồ tát, Độc giác, Thanh văn) và sáu phàm giới (Trời, a tu la, 
người, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục). Mười giới này tương dung tương nhiếp, 
mỗi giới mang trong nó chín giới kia nên bao hàm tất cả mười thế giới. Như 
vậy, mười giới nhân lên thành 100 thế giới. Do khám phá ra mười hiện tướng 
của Như trong 100 thế giới nên mới đạt đến lý thuyết vê một ngàn cõi (Bách 
giới thiên như). Lại nữa, mỗi cõi gồm có ba loại thế gian: hữu tình thế gian, 
ngũ ấm thế gian (được tách rời hữu tình thế gian). và khí thế gian, vậy tất cả 
có ba ngàn như. Trong Phật giáo, chữ "ba ngàn" thường chỉ cho đại thiên vũ 
trụ gồm 1000 tiểu, 1000 trung, và 1000 đại thế giới. Với Thiên Thai tông, ba 
ngàn là vũ trụ của tất cả hữu tình và vô tình, nghĩa là toàn thể thế giới sinh 
động. Tuy nhiên, ba ngàn như này không ngoài một niệm của chúng sinh. 


Lý thuyết của Thiên Thai tông chủ trương một sát na tâm hay một khoảnh 
khắc của tư tưởng bao gồm cả ba ngàn thế giới (nhất niệm tam thiên) được gọi 
là Bản cụ tam thiên hay Lý cụ tam thiên hay Tánh cụ tam thiên, và có khi gọi 
là Viên cụ tam thiên. Nội thể, hoặc cụ hay bản tánh hay viên (mãn) đều chỉ 
chung cho một ý niệm như nhau, tức là trong một khoảnh khắc của tư tưởng 
(sát na tâm) đều có cả ba ngàn thế giới. Tuy chủ thuyết ba ngàn thế giới được 
quảng diễn trên căn bản duy tâm, nhưng nó không có nghĩa rằng một khắc của 
tư tưởng tạo ra ba ngàn thế giới, bởi vì một sự tạo tác là sự khởi đầu của một 
chuyên động theo chiều thời gian. Nó cũng không có nghĩa rằng ba ngàn thế 
giới được thu vào trong một khoảnh khắc của tư tưởng, bởi vì sự thu giảm là 
một chuyển động theo chiều không gian. 

410 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


Đây là một hình thái của lý thuyết duy tâm tri nhận hiện tượng và tác động 
của tâm là một. Tất cả các pháp trong vũ trụ đều ở ngay trong một ý niệm 
nhưng không quy giảm về tâm hay ý. Mỗi hiện tượng tâm hay vật tự biêu lộ lý 
tánh hay bản tánh của chính nó. Một sự thể hay một hiện thể tự nó là thật 
tướng. Có thể nói: "Mỗi vật, ngay cả màu sắc và hương vị, đều đồng nhất với 
Trung đạo" (Nhất sắc nhất hương vô phi Trung đạo). Nói theo kinh Hoa 
nghiêm, nhất niệm tam thiên có nghĩa là "Vô biên sát hải tự tha bất cách ư 
mao đoan” (HT Thích Trí Tịnh dịch: Trong một vi trần nhiều sát hải/ Chỗ nơi 
riêng khác đều nghiêm tịnh//). Từ quan niệm này, ngài Thiên Thai đề cập 
thuyết tánh khởi. Theo Ngài, tánh khởi là từ nơi bản tánh một niệm mà có đủ 
ba ngàn, rồi tùy theo duyên mà khởi. Gặp duyên trời người thời khởi lên trời 
người, gặp duyên địa ngục thời khởi lên địa ngục, v..V... 


Tưởng cũng nên biết Thiền tông coi niệm hoặc tư tưởng là một cái tâm nây 
sinh trên cái tâm, "tâm thượng sanh tâm”. Cái tâm có trước là tâm bổn lai, tâm 
nây sinh sau là niệm, là một cái thừa, và chính nó gây ra mê và khổ. Thiền 
tông thường hình dung hiện tượng niệm khởi bằng hình ảnh một cái đầu ghép 
trên một cái đầu (đầu thượng trước đầu). Tu đạo là nhằm phục hoàn cái tâm 
bôn lai. 


Một kiến giải khoa học về tánh khởi. 

Đặc điểm của cơ học Newton là khái niệm thời gian phố biến và tuyệt đối, 
không phụ thuộc không gian. Mọi cấu trúc vật lý cổ điển Newton đều gồm 
những phần tử có thể phân chia ra thành những mảnh phần cứng rắn có trương 
độ hoặc những hạt cực vi vật chất bất khả phân. Những mảnh phần ấy được 
giả thiết là hỗ tương tác dụng giống như những bộ phận trong một bộ máy. 


Einstein lúc 15 tuổi tự đặt một câu hỏi về sau trở thành nguồn gốc của sự 
khám phá thuyết tương đối. "Điều gì có thể xảy Ta nếu ta chuyển động nhanh 
như ánh sáng và nhìn vào trong gương?" Lẽ cố nhiên, ta sẽ không thấy gì 
trong gương vì ánh sáng di chuyển từ mặt ta không bao giờ đi đến được nơi 
gương. Sự kiện này trái nghịch với mọi luật chuyên động Newton, vì theo 
những định luật này, miễn tốc độ chuyển động hữu hạn, thời trên nguyên tắc, 
ta có thể bắt kịp và vượt quá bất kỳ chuyền động nào. 


Như vậy phải thay đổi quan niệm về tốc độ ánh sáng. Không một chuyển động 
nào có tốc độ nhanh bằng tốc độ ánh sáng. Theo thuyết tương đối hẹp, thời 
gian trở nên tương đối, tùy thuộc hệ thống quy chiếu dùng mô tả chuyển động. 


411 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


Ngôn từ dùng mô tả chuyên động cũng phải thay đổi. Trước kia nói tốc độ ánh 
sáng là tốc độ bất khả năng của một vật thể, bây giờ nói đó là tốc độ cực đại 
truyền dẫn một tín hiệu (signal). Khái niệm vật thể được thay bằng khái niệm 
tín hiệu. Tín hiệu hàm ý một cách truyền thông, một quan hệ giao thiệp. 


Trong thuyết tương đối rộng, vai trò chính yếu của những hạt vật chất nay 
nhường lại cho những khái niệm căn bản mới là biến cố (events) và tiến trình 
(processes). Vật thể không còn có cá biệt tính của một cá thể thường tại và 
độc lập riêng biệt nữa mà là một mẫu hình của chuyển động (pattern of 
movement). 


Với những khái niệm tân tạo như vậy, Einstein vẫn không thành công mô tả 
sự vận hành của thế giới theo thuyết thống nhất trường (unified field theory) 
của ông. Trong vật lý học, "trường" là một vùng hư không có một đặc tính vật 
lý, thí dụ trọng trường (gravitational field) là trường có lực hấp dẫn chăng 
hạn, đặc tính ây có trị sô xác định được tại bất cứ điểm nào của trường. 
Einstein chọn tổng trường của toàn thể vũ trụ làm nền tảng diễn tả thuyết 
tương đối rộng. Tổng trường này có tính liên tục và bất khả phân. Hạt hay dị 
điểm (singularity) là những tượng trừu xuất (abstraction) tức hình tượng rút ra 
từ những vùng cường độ rất lớn của tổng trường. Trường ở quanh hạt giảm 
cường độ dần dần khi di chuyển ra xa hạt và cuối cùng hòa nhập trường của 
những dị điểm khác. Trường không có bờ mé, không nơi nào đứt đoạn. Vũ trụ 
theo Einstein là một toàn thể hoàn chỉnh, bất phân và bất đoạn. 


Như vậy, một trật tự mới được công nhận, trật tự của một toàn thể hoàn chỉnh. 
Trật tự này thay thế trật tự cũ, trật tự của thế giới cổ điền Newton, một thế 
giới có thê phân cắt thành những mảnh phần riêng biệt và hỗ tương tác dụng. 
Nhiều khái niệm mới về trật tự và đo lường được thi thiết. Chăng hạn, các hệ 
thống quy chiếu dùng mô tả trọng trường (gravitational field) là những tập 
hợp đường cong thay vì đường thắng. Chuyên động được mô tả bằng những 
hệ thống phương trình phi tuyến tính (non linear) thay vì tuyến tính, nghĩa là 
lời giải không thể cọng với nhau để có thêm lời giải mới. 


Phi tuyến tính của thuyết tương đối đối nghịch với tuyến tính của cơ học 
lượng tử. Ngoài ra còn có nhiều điểm khác biệt nữa. Về phía thuyết tương đối, 
có trường liên tục, định luật có tính cách quyết định (deterministic), nghĩa là 
chỉ cần biết đích xác điều kiện đầu tức vị trí và vận tốc của hệ thông vào một 
thời điểm nhất định thời sự vận hành của hệ thống được định luật xác định. Về 
phía cơ học lượng tử, chuyển động là gián đoạn, và hàm sóng chồng chập khả 

412 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


năng chỉ được xác định trên phương diện tổng tướng có tính cách thống kê 
xác suất. Hơn nữa, thuyết tương đối không công nhận tính phi cục bộ của cơ 
học lượng tử tức tính hỗ tương giao thiệp giữa hai biến cố hay tiến trình xa 
cách nhau. 


Tuy nhiên, do tính phi cục bộ mà dụng cụ quan sát được xem như không phân 
cách đối tượng quan sát. Vì phi cục bộ nên người quan sát, dụng cụ quan sát, 
đối tượng quan sát, và mọi hiện tượng đồng thời xảy ra trong tiến trình thí 
nghiệm, tất cả hỗ tương giao thiệp, mặc dầu xa cách nhau mà vẫn phải xem 
như bất tương ly. Trong thế giới lượng tử, cảnh huống thí nghiệm và ý nghĩa 
của kết quả thu thập là một toàn thể hoàn chỉnh. Toàn thể hoàn chỉnh ở đây có 
thể ví với mẫu hình của một tắm thảm. Mẫu hình là toàn thể hoàn chỉnh. 
Những chỉ tiết hoa lá cây cỏ trong mẫu hình không được xem như là những 
mảnh phần riêng biệt hỗ tương tác dụng. Chúng là những tượng trừu xuất 
(abstraction) do cách ta diễn tả biến cố mà phát hiện từ một toàn thể hoàn 
chỉnh. Cũng vậy, người quan sát, khí cụ đo kiểm, đối tượng quan sát, cùng với 
mọi hiện tượng đồng thời xảy ra trong cảnh huống thí nghiệm, đều là những 
tượng trừu xuất do cách ta diễn tả thí nghiệm mà phát hiện từ một toàn thể 
hoàn chỉnh. Đó là điểm tương đồng giữa thuyết lượng tử và thuyết tương đối. 


Nói theo triết lý Viên dung của Hoa nghiêm, cái toàn thể hoàn chỉnh của các 
cách thức quan sát, khí cụ đo kiểm, và sự thông hiểu lý thuyết là một mạng 
lưới quan hệ toàn diện, cùng một lúc, tỒn tại giữa những cá thể và phổ biến, 
giữa những sự vật riêng rẽ và những ý tưởng tổng quát. Bấy lâu khoa học 
không quan tâm đến những quan hệ hỗ tương giữa cách thức thông hiểu lý 
thuyết, cách thức quan sát, và khí cụ đo kiểm, cho đó là vẫn đề thuộc ngành 
lịch sử khoa học. Bây giờ cơ học lượng tử cho thấy hiểu biết những quan hệ 
hỗ tương ấy là điều kiện cần thiết và căn bản để hiểu biết khoa học. 


Một thí dụ về quan hệ hỗ tương giữa khí cụ đo kiểm và thông hiểu lý thuyết là 
thấu kính (lens). Thấu kính dùng trong máy chụp hình chẳng hạn tạo tác ảnh 
của một vật trên một tắm phim. Với mỗi điểm của vật tương ứng một điểm 
của ảnh. Do làm nổi bật lên sự tương ứng giữa những nét đặc thù của vật và 
của ảnh, thấu kính đã ảnh hưởng thói quen nhận thức sự vật bằng cách phân 
chia chúng thành những mảnh phần tương quan liên hệ với nhau. Dần đà quen 
với lối nhìn phân toái như vậy, nên mỗi lần suy luận ta có tập quán phân tích 
(analysis) và tổng hợp (synthesis). Trật tự biểu hiện phép suy luận bằng phân 
tích và tổng hợp được nhà vật lý học lý thuyết David Bohm gọi là trật tự 
phóng khai (explicate order). Trật tự này được quảng diễn đến tận những vật 

413 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


thể vô cùng xa, vô cùng lớn, vô cùng bé, hay chuyển động vô cùng nhanh, 
ngoài tầm nghe thấy của con người. Các nhà khoa học cô điển quen thói ngoại 
suy (extrapolation) theo kiểu đó tin tưởng rằng trật tự phóng khai là trật tự 
thỏa đáng để mô tả biến cô hay tiến trình vật lý trong mọi trạng huống và với 
mọi câp độ chính xác. 


Tập tính suy diễn phân toái theo trật tự phóng khai như vậy không thích hợp 
với nhãn quan viên dung của thuyết tương đối và thuyết lượng tử. Nếu thấu 
kính là khí cụ giải thích thế nào là phân tích và tổng hợp, thử hỏi có khí cụ 
nào giúp trực quán cái gọi là toàn thê hoàn chỉnh hay không? 


Theo Bohm, khí cụ ghi ảnh toàn ký giúp ta có ý niệm về một toàn thể hoàn 
chỉnh. Ánh sáng dùng trong phép ghi ảnh toàn ký (holography) là một chùm 
tia laser chiếu đến một tắm gương mạ bạc nửa phân. Gương này chia chùm 
laser đến thành hai chùm. Chùm thứ nhất phản chiếu trên gương rồi đến chiếu 
sáng toàn bộ cầu trúc của vật thể ta muốn chụp ảnh và chùm thứ hai đi thông 
suốt qua gương đến chiếu vào tắm kính ghi ảnh. Chùm thứ nhất sau khi chiếu 
vào toàn bộ cấu trúc sẽ được hướng dẫn phản chiếu trên tắm kính ảnh, giao 
thoa với chùm thứ hai trên đó, và tạo nên một hình ảnh của vật thể, gọi là ảnh 
toàn ký (hologram). Muôn nhìn ảnh toàn ký thời phải sử dụng ánh sáng laser 
và khi nhìn vào toàn cả tắm kính ảnh, ta thấy ảnh hiện Ta rất rõ trong khung 
kích thước ba chiều không khác cảnh vật nhìn qua cửa số. Điểm đặc biệt và 
mới lạ của ảnh toàn ký là đù nhìn ảnh trên bất cứ mảnh phần nhỏ nào của tắm 
kính ảnh, ta vẫn thấy toàn bộ cấu trúc đầy đủ chỉ tiết như khi nhìn trên toàn cả 
tắm kính ảnh, tuy chi tiết của ảnh không sắc nét bằng. 


Mỗi mảnh phần của ảnh toàn ký chứa thông tin về toàn thể sự vật. Toàn bộ 
câu trúc của toàn thể sự vật được thu nhiếp trong mỗi mảnh phần của ảnh 
toàn ký. Khi chiếu laser vào bất cứ mảnh phần nào thời toàn bộ cấu trúc ấy 
mở bày phóng khai trở lại tái tạo hình ảnh của toàn thể sự vật như trước. Đây 
là trường hợp một trật tự mới: mọi sự vật thu nhiếp trong mọi sự vật. Bohm 
gọi đó là trật tự thu nhiếp (Implicate order). 


Bohm đề nghị thay thế lối nhìn cô điển qua thấu kính (lens) chú trọng vào sự 
phân tích chia chẻ ra thành phần riêng biệt bằng lối nhìn ghi ảnh toàn ký 
(holography) nhìn thực tại như toàn thể hoàn chỉnh (unbroken wholeness). 
Nói cho đúng, ảnh toàn ký chỉ là một khí cụ có chức năng "bắt chộp" 
(snapshot) ghi lại một hình ảnh nh. Trật tự thu nhiếp thật ra nằm trong 
chuyên động phức tạp của các điện từ trường dưới dạng sóng ánh sáng. Sóng 

414 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


ánh sáng chuyển động truyền dẫn khắp nơi và trên nguyên tắc, sự chuyển 
động truyền dẫn đó thu nhiếp toàn thể không thời gian của vũ trụ vào trong 
mỗi mỗi vùng. Khi ý niệm nhận biết khởi lên thời với một cặp mắt tốt hay một 
kính viễn vọng là có thể thấy mọi sự vật thu nhiếp phóng khai trở lại, tướng 
dạng hiện ra như những tượng trừu xuất từ toàn thê hoàn chỉnh của vũ trụ. 


Ngoài chuyên động truyền dẫn của sóng ánh sáng, trật tự thu nhiếp và phóng 
khai có thể năm trong chuyên động của các sóng khác. Sóng đề cập ở đây có 
tính gián đoạn và phi cục bộ của cơ học lượng tử chứ không phải là thứ sóng 
thường. Do đó, toàn bộ chuyền động thu nhiếp và phóng khai vượt ra khỏi tầm 
mức thấy biết của chúng ta, vì thế cho nên không thể định nghĩa và không thể 
tư lường. Bohm gọi toàn bộ ấy là toàn lưu (holomovement) hay là vũ trụ toàn 
ký (holographic universe). Theo ông, đương thể (what is) chính là toàn lưu và 
mọi biến cô hay tiến trình phải được hiểu như là tượng trừu xuất từ toàn lưu. 


Vũ trụ toàn ký của Bohm có thể ví với Pháp giới Hoa nghiêm. Trật tự thu 
nhiếp ví với pháp giới tánh là tánh bản nhiên "trùng trùng duyên khởi" của tất 
cả sự vật. Trật tự phóng khai biểu hiện hoặc luật nhân quả (tadutpatftI. "Ở đây 
có lửa bởi vì có khói") hoặc luật đồng quy nhất (tàdàtmya. "Ở đây có cây bởi 
vì có nhiều lau sậy”). Trật tự phóng khai thật ra là dạng biến chuyền của một 
trật tự thứ cấp bao hàm trong trật tự thu nhiếp. Trật tự thứ cấp này tạo điều 
kiện (duyên) phát hiện biến có hay tiến trình như những tượng trừu xuất từ vũ 
trụ toàn ký. Như vậy, trật tự thu nhiếp là nguyên nhân hay căn bản y của hết 
thảy chuyển động và hiện tượng trong vũ trụ và trật tự phóng khai là thứ cấp, 
dẫn xuất từ trật tự thu nhiếp. 


Ngài Khuê Phong Tông Mật phân biệt hai thứ nhân duyên sanh khởi: tánh 
khởi và duyên khởi. Tánh khởi chỉ vào hai mặt bắt biến và tùy duyên của vạn 
pháp. Duyên khởi chỉ vào hai cửa nhập đạo đồn ngộ và tiệm tu. Ở đây, có thể 
ví phép chuyền trật tự thu nhiếp thành trật tự phóng khai là tánh khởi và 
ngược lại, phép chuyển trật tự phóng khai thành trật tự thu nhiếp là duyên 
khởi. 
Có thể nói theo ngài Trí Nghiễm, kế tổ của Hoa nghiêm tông, phép triển 
chuyên trật tự thu nhiếp thành trật tự phóng khai và ngược lại chính là phép 
đếm từ một đến mười, đếm đi xuống là chuyển phóng khai thành thu nhiếp và 
đếm đi lên là chuyển thu nhiếp thành phóng khai. 
Toán học mô tả phép triển chuyên này như là phép chiếu (projection) từ vũ trụ 
toàn ký, một toàn thể có thứ nguyên cao vào những vùng có thứ nguyên thấp 
và ngược lại. Các tượng trừu xuất là hình chiếu từ vũ trụ toàn ký, vì thế bản 
415 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


tánh của chúng là trật tự thu nhiếp và trật tự phóng khai là biến tướng của một 
trật tự thứ câp chứa trong trật tự thu nhiêp. 


Theo Bohm, bấy lâu các định luật vật lý diễn tả quan hệ và biến chuyển theo 
trật tự phóng khai, căn cứ trên lưới tọa độ Descartes. Vật lý học cổ điển công 
nhận có một thuyết vật lý cơ bản dùng làm nên tảng bất biến, nơi cuối cùng 
quy giảm hết thảy mọi hiện tượng vật lý. Trong vũ trụ toàn ký, nói đến một 
thuyết vật lý cơ bản như vậy là vô nghĩa. Mỗi thuyết vật lý là một lỗi nhìn 
trừu tượng hóa một khía cạnh nào đó của vũ trụ toàn ký, khía cạnh này chỉ 
thích đáng trong một cảnh huống giới hạn, và được chỉ báo bởi một phép đo 
lường thích hợp. 


Ta có thể tìm thấy ý nghĩa nguyên nhân hay căn bản y của vũ trụ toàn ký phô 
diễn một cách rất thiện xảo theo ngôn ngữ Phật giáo trong đoạn văn sau đây 
Thầy Tuệ Sỹ viết trong Tựa Nhận thức và tánh Không: "Pháp tính mà có thể 
nhận thức được, bằng hiện lượng hay bằng tỉ lượng, thì tự căn bản pháp tính 
hiện thực "ở đâu đó". Thế nhưng, "nơi nào đó” có tác dụng, nơi đó pháp tính 
mới được nỗ lực quán chiếu để phát hiện. Trước Newton vô thủy, và sau 
Newton vô chung, trái táo, và mọi thứ trái khác, vẫn rơi; cả tâm của chúng sinh 
cũng rơi. Ở phương Tây người ta thấy điều đó. Ở phương Đông, người ta cũng 
thấy như vậy. Trên mặt phẳng của sự rơi, dưới đáy hố thắm siêu hình của sự 
rơi, pháp tính vẫn thường nhiên. Trong mỗi pháp được nhận thức, có vô biên 
điều kỳ diệu. Nhưng chỉ tại một điểm nào đó trong một xứ và một thời nhất 
định, do tác dụng của tâm trong một định hướng tồn tại nhất định, mà một quy 
luật được phát hiện từ pháp tính. Mỗi _phát hiện đều có cơ làm thay đối sắc 
diện - thế giới. Người ta gieo hạt để thâu hoạch những thứ mình cần, hay 
muốn." 


Tất cả các quan hệ cấu thành vũ trụ toàn ký không phải là quan hệ giữa những 
hình tướng trừu tượng và phân biệt trong thế giới huyễn tướng được nhận thức 
qua các giác quan hay qua các khí cụ đo kiểm. Chúng là quan hệ giữa những 
cấu trúc thu nhiếp, hỗ tức hỗ nhập khắp toàn thể hư không. Mặc dầu không 
thể nào thấu đạt toàn thể những luật tắc chi phối sự vận hành của vũ trụ toàn 
ký, ta vẫn có thê giả thiết chúng công nhận tánh cách căn bản y (nguyên nhân) 
của vũ trụ toàn ký: "không có một pháp nào chẳng từ đó mà lưu xuất, và cũng 
không có một pháp nào chăng trở về đó" (Vô bất tùng thử pháp giới lưu, mạc 
bất hoàn qui thử pháp giới). 


Như vậy, luật tắc chi phối vũ trụ toàn ký mặc nhiên công nhận trật tự thu 
416 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


nhiếp bao hàm một trật tự thứ cấp. Trật tự thứ cấp này tạo điều kiện trừu 
tượng hóa một tập thể các dạng ở bên trong vũ trụ toàn ký có tính cách phân 
nào bền vững, tập tính gần như tuần hoàn, và có khả năng tách biệt. Khi 
những tượng trừu xuất biểu hiện, chúng tạo nên cái thế giới hiện tượng quen 
thuộc của giác quan. Trật tự phóng khai của thế giới hiện tượng lưu xuất từ 
trật tự thứ cấp nói trên. 


Tóm lại, theo Bohm, khoa học phải khởi đầu từ một toàn thể hoàn chỉnh, có 
nhiệm vụ phát hiện những tượng trừu xuất từ toàn thể hoàn chỉnh, giải thích 
chúng như là những hiện tướng trông có vẻ sai biệt, bền vững, và tuần hoàn 
tái diễn, nhưng kỳ thật tương quan liên hệ nhau và tạo thành những biến có 
hay tiễn trình tương đối tự trị, tuân theo những luật tắc của trật tự phóng khai. 


Làm thế nào giải thích trật tự phóng khai là trật tự nhận thức được bằng giác 
quan? Muốn vậy, cần phải đem tâm thức vào vũ trụ ngôn thuyết (universe of 
discourse) và thuyết minh vật chất nói chung và tâm thức nói riêng, theo một 
nghĩa nào đó, cả hai có chung một trật tự, trật tự phóng khai. 


Đề cập vấn đề vật chất trước, Bohm tựa trên thuyết biến số ấn tàng (theory of 
hidden variables) của ông đưa ra một mô hình electron (âm điện tử) làm thí 
dụ. Cơ học cô điển mô tả electron là một hạt, mỗi lúc xuất hiện thời xuất hiện 
trong một vùng không gian nhỏ bé và có vị trí thay đối theo thời gian. Bohm 
ngược lại mô tả electron căn cứ vào một toàn lưu (vũ trụ toàn ký) gôm các tập 
hợp thu nhiếp không có vị trí xác định trong không gian. Vào bất cứ lúc nào, 
một trong các tập hợp đó có thể được phóng khai và trở thành có vị trí xác 
định. Nhưng trong giây phút kế tiếp, nó được thu nhiếp lại và thay thế bởi một 
tập hợp phóng khai kế tiếp. Những hình tướng tương tợ liên tục thu nhiếp và 
phóng khai một cách đều đặn và hết sức nhanh chóng gây ra cảm tưởng có 
một electron tÔn tại. 

Sự hiện hữu của electron là sự hiện hữu cùng với và hỗ tương giao thiệp với 
một toàn thể các tập hợp biến hình hỗ tức hỗ nhập trong những trạng thái thu 
nhiếp bất đồng. Tuy cả dạng lẫn cấu trúc của các tập hợp biến hình, nhưng trật 
tự thu nhiếp của toàn thể vẫn không thay đổi. 

Thật ra, electron chỉ là kết quả tác dụng của hoạt động trừu tượng hóa. Đương 
thể (what is) là toàn lưu, một toàn thể hoàn chỉnh của hết thảy tập hợp các 
chuỗi thu nhiếp và phóng khai đồng thời hiện khởi và cộng đồng hiện hữu, hỗ 
tương nhiếp nhập khắp trong toàn thể hư không. 


So với mô hình cổ điển, hiểu electron theo Bohm như là tượng trừu xuất từ 
417 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


một toàn thể hoàn chỉnh thử hỏi có những lợi ích gì? Sau đây nêu ra hai lợi 
điểm cơ học cô điển không giải thích nỗi. 

Một, thí nghiệm cho thấy electron có thể nhảy từ một trạng thái này sang một 
trạng thái khác không cần phải đi qua trung gian. Tại sao electron có khả năng 
như vậy? Tại vì hạt chỉ là một tượng trừu xuất từ một toàn thể cấu trúc rộng 
lớn và là một hiện tướng đối với giác quan. Không có lý do gì bắt nó phải có 
một chuyển động liên tục. 

Hai, khi toàn bộ trạng huống của tiến trình thí nghiệm thay đổi, thời xuất khởi 
nhiều hình thái biểu hiện mới. Do đó, electron có thể là hạt, có thể là sóng, 
hay có thể vừa hạt vừa sóng, tùy thuận toàn bộ cảnh huống trong đó nó hiện 
hữu và được thí nghiệm quan sát. 


Đến lượt đề cập vấn đề tâm thức, câu hỏi được đặt ra là có thể nào vũ trụ toàn 
ký, căn bản y của vật chất, cũng là căn bản y của tâm thức hay không? Trước 
hết, phải công nhận rằng vật chất thường là đối tượng nhận thức của tâm thức. 
Mặt khác, qua phép ghi ảnh toàn ký, ta có một ý niệm về sự thu nhiếp mọi thứ 
năng lượng như ánh sáng, âm thanh, v..v... liên can đến toàn thể vũ trụ vật 
chất vào môi mỗi vùng của hư không. Do những tiền trình như vậy mà thông 
tin về các thứ ấy truyền xuyên qua các giác quan đến tận hệ thần kinh của não. 
Thật ra, ngay từ đầu, tất cả vật chất trong cơ thê chúng ta cũng thu nhiếp vũ 
trụ bằng một cách nào đó. Có thể nào cấu trúc thu nhiếp của thông tin và của 
vật chất trong não và thần kinh hệ chẳng hạn, là cơ sở của những hoạt động 
tâm thức hay không? 


Karl Pribram, giáo sư chuyên về não tại Đai học Stanford, có bằng chứng thí 
nghiệm cho thấy kinh nghiệm, nói một cách tổng quát, được cất giữ khắp nơi 
trong não, do đó thông tin về bất cứ sự vật hay phẩm tính nào đều được thu 
nhiếp trong toàn bộ não, chứ không cất giữ nơi một tế bào hay một khu vực 
nào riêng biệt. Ký ức tức nhớ lại những kinh nghiệm đã qua giống như nhìn 
vào một tắm ảnh toàn ký nhưng phiền phức gâp bội. Giống ở điểm là mỗi lần 
ký lục toàn ký bị kích hoạt thời một mâu hình năng lượng thần kinh được tạo 
ra, phần nào tương tợ mẫu hình do kinh nghiệm đã ghi lại trong não toàn ký. 
Mẫu hình nhớ lại phức tạp gấp bội là vì nhiều lý do. Một, ít chi tiết hơn. Hai, 
những ký lục ghi lại sau những lần khác nhau đã hòa nhập làm một. Ba, ký lục 
kết nối nhau đo liên tưởng và suy luận. Ngoài ra, nếu thêm vào đó những dẫn 
liệu cảm thọ (sensory data) thời toàn bộ kinh nghiệm nhớ lại là một nhất thể 
không phân tích được do sự kết hợp cực kỳ phức tạp của trí nhớ, luận lý, và 
cảm giác tạo thành. 


418 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


Tâm thức không phải chỉ là ký ức. Phật giáo gọi ký ức là niệm hay ức niệm, là 
một trong năm tâm sở biệt cảnh (dục, thắng giải, niệm, định, tuệ) theo cách 
liệt kê của Duy thức. Tâm thức còn là sự nhận biết, chú ý, tưởng tri, thông 
hiểu, và nhiều tâm sở khác nữa. Bởi thế không nên chỉ chú trọng quan sát 
những mẫu hình kích động dây thần kinh cảm giác và cách bảo tồn ký ức mà 
cần phải quan sát phân tích những tác dụng tâm kể trên thời mới thấy được cơ 
sở của những hoạt động tâm thức. 


Bohm đưa sự nghe nhạc ra làm thí dụ. Vào lúc nghe một nốt nhạc mới thời 
trong tâm thức một số nốt nhạc vừa nghe trước đó vẫn còn vang dội lại. Sự 
đồng thời hiện khởi và hoạt dụng của tất cả â âm thanh vang dội đó trực tiếp và 
tức thời gây nơi người nghe một cảm giác về chuyền động, lưu động, và liên 
tục, một cảm giác về một toàn thể hoàn chỉnh sinh động đang lưu chuyên. Âm 
thanh vang đội không phải là ức niệm cất giữ về trước mà là những biến hình 
hoạt động của những gì đã phát hiện trước đây, như những tiếng nhạc giảm 
dần cường độ trên đường truyền dẫn đến tai, những cảm ứng xúc động, những 
phản ứng cảm động của thân thể, và nhiều thứ cảm xúc tinh tế hơn nữa. Ta có 
thÊ trực quán cách thức thu nhiếp một chuỗi nốt nhạc vào trong nhiều mức độ 
nhận thức khác nhau và vào bất kỳ lúc nào, trực quán cách thức những biến 
hình lưu xuất từ những nốt nhạc thu nhiếp ấy hỗ tương nhiếp nhập và hỗ 
tương tác dụng đề dẫn khởi một cảm giác tức thời và sơ cấp về chuyền động. 


So với thí dụ electron, trong thí dụ nghe nhạc cũng có sự biến đổi hoàn toàn 
các nốt nhạc mà vẫn không thay đôi trật tự thu nhiếp của toàn lưu. Tuy nhiên 
có điểm khác biệt. Trong thí dụ electron, do suy tư mà năm bắt được trật tự 
thu nhiếp, xem đó là sự cộng đồng hiện hữu của nhiều mức độ biến đổi tập 
hợp, khác nhau nhưng tương quan liên hệ biến chuyển không ngưng. Còn 
trong thí dụ nghe nhạc, trật tự thu nhiếp được trực cảm tức thời và xem như là 
sự cộng đồng hiện hữu của nhiều mức độ biến đổi âm thanh, khác nhau mà 
tương quan liên hệ biến chuyển không ngưng. 


Tác dụng của vật chất như electron và tác dụng tâm thức như nghe nhạc đều 
lưu xuất từ trật tự thu nhiếp. Trong trường hợp nghe nhạc, trật tự thu nhiếp là 
trật tự của tự tướng của chuyển động nhận thức bằng hiện lượng tức trực cảm . 
Trong trường hợp electron, trật tự thu nhiếp là trật tự của tổng tướng của 
chuyên động nhận thức bằng tỷ lượng tức bằng suy tư. Nói theo thuật ngữ 
Phật giáo, quan hệ giữa vật chất (electron) và tâm thức (nghe nhạc) trước hết 
là quan hệ theo luật đồng quy nhất (tàdàtmya). Chúng quy hợp về cùng chung 
một căn bản hữu pháp (dharmì). Căn bản hữu pháp ở đây là toàn lưu hay vũ 


419 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


trụ toàn ký, một toàn thể hoàn chỉnh, vận hành theo trật tự thu nhiếp. 


Vận hành theo trật tự thu nhiếp khác với chuyển động theo trật tự phóng khai 
như thế nào? Cơ học cô điển mô tả chuyển động theo trật tự phóng khai như 
một dãy điểm kế tiếp đọc theo một đường. Nếu một hạt ở vị trí x1 vào thời 
điểm tI và ở vị trí x2 vào thời điểm t2, thời tốc độ của nó là kết quả so sánh 
(x2 - x1)/( - t]). 


Theo kinh nghiệm thường ngày, khi t2 hiện đến thời tI đi vào quá khứ, biến 
mắt, không bao giờ trở lại. Như thế nếu tính tốc độ hiện tại, tức là vào lúc t2, 
theo công thức (x2 - x1) / (2 - t1), thời đó là một cách nối kết cái đương là (x2 
và t2) với cái không đương là (x1 và t1). Nhưng tốc độ hiện tại là để xác định 
hạt vận hành như thế nào từ hiện tại, tự nơi nó, và tương quan với những hạt 
khác. Thế thời làm sao hiểu được hoạt động hiện tại nơi vị trí xI hiện giờ đã 
biến mất và không bao giờ trở lại? Để cứu vãn tình hình, toán vi phân diễn tả 
(t2 - t1) là lượng vô cùng bé dt và (x2 - xI) là lượng vô cùng bé dx. Tốc độ 
tức thời lúc t2 là giới hạn của tỷ số dx / dt khi dt tiến đến zero. Định nghĩa như 
thế là tưởng rằng có thể xem xI và x2 là hai vị trí hiện tại của hạt. Nhưng thử 
hỏi có ai kinh nghiệm một khoảng thời gian bằng zero hay không? Có ai hiểu 
được bằng suy luận thế nào là một khoảng thời gian zero hay không? 


Mô tả theo trật tự phóng khai như trình bày trên là do quan niệm chuyên động 
như là một quan hệ hoạt động giữa cái đang là và cái không đang là. Vậy theo 
quan điểm cô điển về bản thể thực tại, đương thể (what is) là một quan hệ hoạt 
động giữa cái đang là và cái không đang là. Theo trật tự thu nhiếp, chuyển 
động của hạt tức sóng là quan hệ giữa các pha vướng mắc nhau của đương 
thể, các pha này đồng thời hiện hữu và ở vào các cấp thu nhiếp khác nhau 
[Pha là một phẩm tính của sóng giống như tuần trăng tả cho biết sóng đang ở 
thời kỳ nào của chu kỳ chuyển động. Quan hệ giữa các pha nói ở đây biểu 
hiện cái mà cơ học lượng tử gọi là "pha bất tương ly" (phase entanglement), 
hay tính phi cục bộ tức là hỗ tương giao thiệp giữa những hiện tượng xa cách 
nhau]. Như vậy, theo quan điểm toàn lưu, đương thể tức bản thể thực tại là sự 
lưu chuyển của một toàn thể hoàn chỉnh các quan hệ giữa các pha vướng mắc 
nhau, đồng thời hiện hữu, và thuộc các cấp thu nhiếp khác nhau. 


Con người có thể ví như một cấu trúc trừu xuất từ vũ trụ toàn ký. Cấu trúc 
này là sự cộng đồng hiện hữu của nhiều loại quá trình, quá trình biến đổi và 
sản xuất, quá trình chuyền hóa và phát triển, v..v..., tắt cả tạo thành mạng lưới 
quan hệ hỗ tức hỗ nhập và tương giao hỗ tác với ngoại cảnh. Do đó, nó tạm 


420 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


thời tồn tại, nghĩa là tạm thời giữ được trạng thái bền vững nhờ trao đối vật 
chất và năng lượng với môi trường sống. 

Trong tiến trình biến đổi của cấu trúc, trạng thái vật lý có thể tác dụng ảnh 
hưởng nội hàm tâm thức bằng nhiều cách, chăng hạn như dây thần kinh bị 
kích thích thời sinh cảm giác. Ngược lại, nội hàm tâm thức có thể ảnh hưởng 
trạng thái vật lý, như là ý lực (cetàna; tư) có thể làm các dây thần kinh bị kích 
thích, các bắp thịt co dãn, nhịp tim đập thay đối, gây ra sự thay đổi hoạt tính 
của các tuyến, hóa tính của máu, v..v... Quan hệ giữa tâm và vật không những 
là quan hệ theo luật đồng quy nhất mà còn là quan hệ theo trật tự thu nhiếp 
chứ không phải quan hệ giữa hai hữu riêng biệt mà tương quan tác dụng. 
Nghĩa là tâm thu nhiếp vật chất nói chung và do đó, thu nhiếp thân thể nói 
riêng. Cũng vậy, thân thể thu nhiếp không những tâm, mà còn thu nhiếp toàn 
thể vũ trụ vật chất, qua giác quan và qua sự kiện các nguyên tử cầu thành thân 
thể là những cấu trúc được thu nhiếp khắp nơi trong hư không. 


Nói theo toán học, tâm và vật là những hình chiếu có thứ nguyên thấp từ vũ 
trụ toàn ký là một thực tại có thứ nguyên cao hơn. Những hình chiếu này 
không những nối kết phi cục bộ mà còn hỗ tương nhiếp nhập theo trật tự thu 
nhiếp. Ta có thể hình dung tâm và vật như hai cái bóng của cùng một vũ công 
do đèn chiếu trên hai tắm màn đặt đối diện trên sân khẩu. Chúng nhảy múa ăn 
nhịp là do quan hệ phi cục bộ và hỗ tương nhiếp nhập giữa chúng. 


Như vậy, có thể hiểu sát na tâm theo chủ trương của Pháp tướng tông, "tam 
pháp triển chuyền, nhân quả đồng thời". Nghĩa là trong thời gian của sát na 
hiện tại, sự biến chuyển phóng khai và thu nhiếp cùng xảy ra đồng thời và do 
sự biến chuyên như vậy mà có sự khác biệt. Nội hàm tâm thức vì thế bao gồm 
hai mặt. Mặt hiễn theo trật tự phóng khai là những tác dụng tâm dễ nhận thức 
và quan sát trong đời sống hàng ngày. Mặt kia thu nhiếp trong vũ trụ toàn ký, 
một thực tại không nắm bắt được, không diễn tả được, nhưng không vì thế mà 
không hiện hữu, tạo nên bối cảnh vô thức của mọi tác dụng tâm thức và vận 
hành theo trật tự thu nhiếp. Nói theo ngôn ngữ Phật giáo thời cái trật tự thu 
nhiếp đó chính là pháp giới tánh, là tánh Không. 


421 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


D. Tổng kết 


Báo Thế ký 21, số tháng sáu và số tháng bảy 1994, đăng một bài, Giáo sư 
Nguyễn Kết dịch và chú, tường thuật cuộc hội thảo bàn tròn về đạo Phật và 
khoa học vào mùa thu năm 1988 tại Viện Niels Bohr (Niels Bohr Instituttet) ở 
Danmark. Dalai Lama được mời tham dự cùng với nhiều nhà vật lý tiếng tăm 
của Bắc Âu làm việc trong các lãnh vực vũ trụ học, tâm lý học, sinh học, và 
vật lý lượng tử. Ngoài ra, còn có mặt nhiều tên tuổi lớn thuộc các lãnh vực 
khác. Vấn đề liên hệ giữa các tiến trình vật lý và các biểu lộ tâm lý được đề 
cập. Sau một hồi thảo luận, một tham dự viên hỏi Dalai Lama: "Ngài có đề 
cập đến vấn đề này theo một cách khác, bằng cách phân biệt thế giới bên trong 
và bên ngoài. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều đồng ý ý răng có một nội giới và một 
ngoại giới. Chúng ta còn có thể giả thiết rằng óc não tôi là một phần tử trong 
ngoại giới của ngài, cũng như tâm thức của ngài là một phần của ngoại giới 
của tôi. Tôi rất muốn biết trong truyền thống của ngài, tức là trong truyền 
thống Phật giáo, người ta nói sao về biên địa hay ranh giới giữa nội và ngoại 
ĐIỚI. 

Tôi hỏi như thế vì vấn đề song hành đã đề cập giữa tâm thức và vật chất có thể 
đã xuất hiện tại vùng biên địa này. Mắt tôi theo một cách nào đó là biên giới 
giữa nội và ngoại giới. Nhưng ranh giới, vùng biên địa này là gì?" 


Dalai Lama trả lời: "Đây đúng là vấn đề... và tùy theo bình diện mà có những 

giải quyết khác nhau. Ở một bình diện, người Phật giáo nói tâm thức là nội tại, 

không hình thể, không màu sắc, phi chất-tâm thức chỉ là tâm thức (không một 

yếu tố nào khác làm nên nó). 

Đạo Phật xem tâm và tâm thức là một thực thể không hình tướng, không 

choán chỗ của bất kỳ sự vật nào (không có vị trí trong không gian). Bản chất 
422 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 
của nó chỉ đơn giản là "biết"; nó là một dụng cụ nhờ đó chúng ta "biết". 


Nhưng tâm thức có nhiều tầng bậc. Ở một diện thô sơ tâm thức có liên hệ chặt 
chẽ với thân xác vật lý. Khi con người ở tầng tâm thức này và khi thân xác 
gặp một trục trặc nào đó, thời tâm thức liên hệ bị lắn lướt hay trở nên rất yếu 
ớt. Nhưng chúng ta cũng có những dạng tâm thức vi tế hơn, không hoàn toàn 
nương tựa vào khía cạnh vật lý. Dạng tâm thức cao nhất, vi tế nhất có khả 
năng tương tác với vật chất. Do tương tác này mà có các bậc tâm thức ít vi tế 
hơn. 


Thế thời ở một phía chúng ta có nội giới và Ban giới, Và ngoại giới phô bày 
cho chúng ta như các "đối tượng của giác quan", với hình thể, màu sắc, v..v... 
Ở phía khác, về nội giới, thời phần vật lý của một người, thân xác, cũng có 
liên hệ với tâm thức. Hiển nhiên vì có tâm thức nên chúng ta, qua trung gian 
khía cạnh vật lý của đời sống và thân xác, có thể tiếp xúc, cảm nhận, lưu tâm 
chú ý hay kinh nghiệm sự vật. Các khía cạnh vật lý do đó bằng nhiều cách nối 
kết trực tiếp với tâm thức. Theo cách phân loại của chúng tôi thời thân xác vật 
lý của một người, kế cả óc não, thuộc về nội giới. 


¬ 


Trong truyền thống Phật giáo có những phương cách tu tập, những dạng rèn 
luyện nhất định để hành giả có thể vượt qua giới hạn của bậc tâm thức thô sơ. 
Khi thành công, một bậc tâm thức vi tế hơn sẽ hoạt động. Ví dụ một bậc tâm 
thức cao đăng có thể đạt được trong mơ: qua sự tu tập, tâm thức có thể được 
lưu giữ trong giấc ngủ sâu không mộng mị và từ đó người ta có thể phát triển 
một tâm thức vi tế hơn nữa. Bậc tâm thức vi tế nhất có thể đạt được ở thời 
điểm chúng ta hay một sinh vật nào đó chết, ở chính tiến trình chết, khi mà lúc 
bấy giờ chúng ta tự nhiên kề cận bậc tâm thức đó. 


Nếu có một người đã kinh qua dạng tu tập đó và có khả năng ở lại trong thân 
xác mình nhiều ngày sau khi chết, dấu chỉ điều này là, thân xác vân tươi và 
ấm như thể người ây vẫn còn sống, thời người ấy qua đó đã thấy mình thành 
đạt, phát triển đến bậc tâm thức vi tế nhất. Chúng tôi tin rằng hiện tượng này 
có là do người chết nhờ tiến đến bậc tâm thức cao nhất nên có thể _g1ữ thân xác 
tươi tốt, còn có những trường hợp tươi tốt hơn cả khi người còn sống. 


Hiện nay, kế cả thời kỳ chúng tôi ở Ấn độ, vẫn có những hành giả trụ trong 
trạng thái này cả tuần lễ, hoặc có khi hai tuần, tử thi vẫn tươi tốt và có sự 
sống, dù mọi khảo nghiệm đều cho thấy vị ấy đúng là đã chết. Theo giải thích 


423 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


của chúng tôi, sự chứng đạt bậc tâm thức vi tế nhất giúp giữ sự sống cho tử thi 
trong một khoảng thời gian và chỉ khi tâm thức này rời bỏ thân xác, sự hư rữa 
tàn hoại mới bắt đâu. 


Như thế chúng tôi tin rằng có nhiều bình diện tâm thức. Bình diện thấp kém 
nhất bị dính mắc với năng lượng của não: bao lâu não còn hoạt động, bấy giờ 
dạng tâm thức này vân còn; nhưng khi cái chết đến thời chăng còn gì gọi là 

"não thức". Đề chấm dứt đề tài thảo luận này, tôi muốn nói thêm rằng, do đó 
mà trong đạo Phật người ta cho rằng nhờ dạng tâm thức vi tế nhất, mà cả con 
người lẫn các loài có sự sông đều được tin là có, mà phối hợp hóa học của não 
mới có thê khả dụng như điểm tựa vật chất cho tâm thức." 


Sau đó, giải đáp thắc mắc của một hội thảo viên vê khái niệm không đại hay 
thành phân hư không, về quan điêm của Phật giáo đôi với "không gian rông”, 
Dalai Lama giảng giải: 


"Vũ trụ luận Phật giáo nói nhiều đến tiến trình, nhiều giai kỳ tiến hóa của vũ 
trụ. Trước tiên vũ trụ kinh qua hai kỳ "hư không", rồi giai kỳ tạo dựng (thành), 
sau đó là trạng thái tương đối ổn định (trụ) như vũ trụ hiện tại, và rồi giai kỳ 
hư hoại. Từ đó một chu kỳ mới phát sinh. Cứ thế hết chu kỳ này lại đến chu 
kỳ khác, không gián đoạn và không bao giờ dứt. "Không gian rỗng" là nền 
tảng cho sự hình thành của vũ trụ mới, và nó là một vi tử có do sự hư hoại của 
vũ trụ trước đó. Vi tử này được mô tả như cái chỉ có thể hình dung mà không 
thể biết với giác quan. Các tiến trình như thế được giải thích trong vũ trụ luận 
Phật giáo." 


Nghe đến đó, một tham dự viên chợt nhận ra một khái niệm quen thuộc, phát 
biểu: "Một vi tử 'chưa sinh', một hiện tượng lượng tử ...". Một vị khác hiểu 
lầm khái niệm vi tử hư không và nói: "Có phải cực vi hư không là cái tạo nên 
không gian?... Tôi muốn nói, nó mà tạo ra không gian thời có thể xem như 
một loại vật chất. Có phải như thế không?" 


Dalai Lama liền giải thích khái niệm chủng tử sắc pháp và chủng tử tâm pháp 
như sau: 

"Vị tử hư không ở đây không liên hệ gì với không gian thông thường trong đó 
các hiện tượng choán chỗ. Hư không ở đây không đơn giản là không gian 
rồng, mà chứa đựng, trong trường hợp này, một dạng chất thê/vật chất hay là 
một cái gì đó cực kỳ vi tế, vì nó không ngăn ngại sự tồn tại của bất kỳ "cái gì 
khác". Nó không choán chỗ, không có vị trí. Như tôi đã nói, vi tử hư không là 


424 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


nên tảng trên đó vật chất dần dần phát sinh. 


Nhưng mặt khác, đạo Phật không nói rằng tâm thức phát sinh từ vi tử hư 
không. Một nguyên lý căn bản của đạo Phật là vật và tâm có riêng cho mình 
liên tục tính. Hai đường thắng cách biệt nhau. Nếu muốn nói đến nguyên nhân 
sâu xa cho sự phân cách này, trong đạo Phật, người ta viện dẫn các định luật 
tự nhiên.” 


Một hội thảo viên hỏi về hiện tượng bổ sung của Niels Bohr (thí dụ: một 
lượng tử có thể vừa là hạt vừa là sóng): "Khi mô tả sự tương duyên tương sinh 
thời sử dụng từ bổ sung thế nào? Xin ngài vui lòng giảng giải cách thức ngài 
sử dụng khái niệm này và những hệ luận của cách sử dụng đó." 


Dalai Lama đề cập thuyết nhị đề của Bồ tát Long Thọ để trả lời: "Tôi nghĩ có 
một liên hệ giữa lối hiểu bổ sung của quý vị và phương cách sử dụng khái 
niệm này trong triết lý đạo Phật. Chúng tôi giả thiết rằng có sự không tương 
hợp giữa hình tướng như chúng ta nhận biết của một sự vật và chân tướng của 
nó. Sự không tương hợp này phát sinh vì chúng ta lệ thuộc vào ngôn ngữ 
thường ngày quen thuộc của mình. Ngôn ngữ này có liên quan mật thiết với 
những khái niệm thông thường cũng như đặc biệt của chúng ta, với quan niệm 
thực tại, với bối cảnh của chúng ta, v..v... Thế nên khi đi vào chiều sâu và tìm 
cách khảo sát thể tính của thực tại, thời chúng ta không thể tìm thấy tinh hoa 
này, chỉ vì sự khảo sát của chúng ta đặt căn bản trên ngôn ngữ, khái niệm 
thông thường và tầm thường mà chúng ta sử dụng. Nhưng điều này không có 
nghĩa là thể tính thực tại không có. 


Sự vật thật ra chỉ có trong sự lệ thuộc hỗ tương. Một sự vật có là do tương tác 
của nhiều yếu tố, cả những luật gọi là chủ quan lẫn khách quan. Do đó, không 
có gì có sự tồn tại độc lập, cái tự mình mà có và tôn tại mà không cân đến 
những cái khác. Mặc dù có thể được xem như một 'toàn thế, nhưng 'toàn thể 
này chỉ tồn tại nhờ những thành phần của nó. Người ta không thể tìm được cái 
toàn thể' mà chỉ có những thành phần. Nhưng dù thế vẫn có một toàn thể'." 


Trong lời giải nghĩa của Dalai Lama về vẫn đề song hành giữa tâm thức và vật 
chất, đáng lưu ý nhất là câu: "Trong truyền thống Phật giáo có những phương 
cách tu tập, những dạng rèn luyện nhất định để hành giả có thể vượt qua giới 
hạn của bậc tâm thức thô sơ. Khi thành công, một bậc tâm thức vi tế hơn sẽ 
hoạt động." Quả vậy, nhiều phương pháp tu luyện tâm thức đã được giảng dạy 
dưới nhiều hình thức khác nhau, tại nhiều nơi, nhiều lúc khác nhau, thích ứng 


425 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


với hoàn cảnh và căn cơ của từng cá nhân. Tựu trung mục đích vẫn là một 
mặt, ức chế tâm ác, không đề những tâm trạng điên đảo xuất hiện, và mặt 
khác, bồi dưỡng tâm thiện, thành tựu và tăng trưởng những tâm trạng thiện 
hảo. Nói rộng hơn, tu tập là ức chế phiền não, phát huy trí tuệ để cuối cùng đạt 
đến giải thoát và giác ngộ. Thiện, ác, mê, ngộ, rốt ráo không ngoài những hoạt 
động tâm lý. Cho nên tu tập muốn có hiệu quả thời trước hết cần phải biết rõ 
những hoạt động tâm lý một cách như thực. Đó là nguồn gốc phát sinh tâm lý 
luận Phật giáo. 


Đức Phật căn cứ vào tâm lý để nói lý vô ngã, có khi giải phẫu những yếu tố 
cấu thành tâm nói là tĩnh, có khi cắt nghĩa tình hình hoạt động của tâm mà nói 
là động. Theo lập trường vô ngã luận, tâm là hiện tượng, là quá trình của 
những tác dụng phức hợp. Đề thấy rõ chân tướng của tâm, các luận sư A tỳ 
đàm đặc biệt thuyết minh những yếu tố cấu thành tâm và mối quan hệ giữa 
những yếu tố ấy. Tâm và tâm sở được phân tích rất tinh tế và tỉ mỉ. Những 
nhân duyên quy định sự sinh khởi của tâm, sự câu khởi hay kế khởi của những 
tác dụng tâm cũng được thuyết minh rất tường tận. 


Đặc biệt là vấn đề nhận thức. Nhận thức là những tác dụng nhân duyên, khi 
căn, cảnh hòa hợp thời một ý nghĩ (thức) về cảnh tướng tức tượng trừu xuất 
phát hiện. Như vậy, nhận thức hoàn toàn là một quá trình tâm lý. Nhận thức 

cũng niệm niệm sinh diệt, tương tợ, tương tục từng sát na, cũng gọi là tâm, 
cũng gọi là thức. Trong sự tương tục ây, niệm trước, niệm sau chưa hắn là 
đồng nhất. 


Thật vậy, trong mỗi niệm hay sát na tâm, thức bao gồm trong nó cả phần chủ 
thê lẫn phần đối tượng. Kiến phần và tướng phân là hai phần thiết yếu không 
thể không có của thức, của nhận thức. Hai phần này luôn luôn cùng sinh cùng 
diệt, có phần này thời có phần kia, phần này không thời phần kia không. Cảm 
giác phải luôn luôn là cảm giác về một cái gì, tri giác phải luôn luôn là trị giác 
về một cái gì, ý thức phải luôn luôn là ý thức về một cái gì. Không thê có chủ 
thể riêng biệt với đối tượng. Chắng hạn, một sát na nhãn thức bao gồm một 
chủ thể (người thấy), môi quan hệ (sự thấy), và đối tượng (vật thấy). Nhãn 
thức không thể tồn tại nếu không có nhãn căn tức thị quan và sắc trần tức hình 
sắc. Sự tiếp nối của những chuỗi xúc chạm giữa các cảm quan sinh lý và đối 
tượng vật lý của chúng tạo nên sự tiếp nối của những chuỗi cảm giác mà ta 
gọi là thức. Thức như vậy là những dòng tiếp nồi của cảm giác, nếu ta nói về 
năm thức đầu, hay của tri giác hoặc phân biệt, nếu ta nói về ý thức. 


426 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


Sự quán sát và phân tích của các luận sư Á tỳ đàm cho thấy không có một chủ 
thể bất biến cố định ("ngã") trong quá trinh niệm niệm sinh diệt không một 
khắc dừng nghỉ của tâm. Nhưng đó là nói về chủ thể, còn đối tượng thời sao? 
Và quan hệ thời sao? A tỳ đàm luận phân biệt các tính chất vật lý là đối tượng 
của năm giác quan và suy nghĩ là đối tượng của ý thức. Đó là phép phân tích 
lưỡng biên chủ thể và đối tượng, kiến phần và tướng phần. Có hai hệ quả đáng 
lưu ý. Một, sát na tâm được nhiều bộ phái như Kinh lượng bộ (Sautràntika) 
chăng hạn, chủ trương là thực tại cứu cánh. Luận sự có câu: "Hết thảy các 
pháp tỒn tại trong một sát na tâm". Hai, vô ngã trong A tỳ đàm luận là ngã 
không, hay sinh không, chứ không phải là sinh pháp câu không, cả sinh không 
lẫn pháp không. Bởi thế ngoại giới là một thực thể khách quan và độc lập. 


Đối với ngài Long Thọ, ngoài yếu tố khách quan không có yếu tố chủ quan, 
ngoài yếu tổ chủ quan không có yếu tô khách quan; ngoài khách quan thời 
quan hệ cũng không có, mà quan hệ đã không có thời nhận thức cũng không 
thể có được. Nói như thế không có nghĩa là khăng định .hay phủ định sự hiện 
hữu của sự vật. Mọi sự vật đều đồng thời câu khởi, đồng thời hỗ nhiếp, và 
đồng thời hỗ dung. Nghĩa là, đúng theo lý duyên khởi không có sự vật nào 
hiện hữu độc lập, có sẵn định tánh nơi bản thể của nó, và mọi sự vật đồng thời 
hiện khởi, nương tựa lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, cái này không chướng 
ngại sự hiện hữu và hoạt động của những cái kia. Tóm lại, theo ngài Long 
Thọ, "Chưa từng thấy có bất cứ pháp nào không sanh từ nhân duyên. Thế nên 
tất cả các pháp đều Không, nghĩa là không có tự tính." (Trung luận XXIV.19: 
Vị tăng hữu nhất pháp/ Bất tùng nhân duyên sinh./ Thị cố nhất thiết pháp/ Vô 
bất thị không giả.//) 


Để phản bác chủ trương sự vật có tự tính của đối phương, ngài Long Thọ 
thường sử dụng phép phản chứng (reductio ad absurdum), thuận theo lý lẽ của 
họ, đưa ra những lý do mà họ công nhận dù Ngài không đồng ý, rồi từ đó chỉ 
cho họ thấy lỗi lầm của họ. Trong Trung luận, luận chứng của Ngài chú trọng 
vào ba trường hợp phân biệt: phân biệt chủ thể, đối tượng, và quan hệ nhận 
thức (Phẩm 3: Quán Lục tình), phân biệt nguyên nhân, quả dẫn xuất, và quan 
hệ nhân quả (Phẩm 4: Quán Ngũ ấm), và phân biệt vật thể, thuộc tính, và quan 
hệ định nghĩa (Phẩm 5: Quán Lục chủng và Phẩm 6: Quán Nhiễm Nhiễm giả). 
Đại khái luận chứng được trình bày như sau. 


(1) Nếu chủ thể và đối tượng, nguyên nhân và quả dẫn xuất, vật thể và thuộc 
tính, tât cả hiện hữu độc lập nhau như ta thường tưởng, hay tự hữu một cách 
tuyệt đôi như là những yêu tô căn bản dùng làm lý chứng cho sự phân tích tâm 

427 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


và vật, thời tất nhiên chúng không phụ thuộc vào bắt cứ điều kiện hay quan hệ 
nào. Sự hiện hữu như vậy là hiện hữu có tự tính. 

(2) Kinh nghiệm cho thấy không tìm đâu ra những hữu có tự tính. 

(3) Vậy mọi sự vật đều do duyên sinh. Tất cả đều vô tự tính, tất cả là Không. 


Có người hỏi: "Được rồi, ai cũng thấy thế giới và cái ta biến đổi trong từng sát 
na, có ai bảo thế giới và cái ta là thường hằng đâu? Ai cũng thấy mọi sự vật 
đều nương vào nhau mà đồng thời hiện khởi, có ai bảo chúng hiện hữu độc lập 
riêng biệt đâu? Thế thời thử hỏi tu tập phỏng có lợi ích gì?" 


Trả lời: "Theo cách đặt câu hỏi thời rõ ràng sự thấy biết nói đến trong câu hỏi 
không do tu tập, nghĩa là không do chính mình tự quán sát và phân tích mà có. 
Có thể là do tin tưởng qua một quyền lực ngoại vi nào, hoặc qua những hình 
ảnh trong tâm do danh từ gợi ra, hoặc do nương tựa nơi sự thấy biết của tha 
nhân. Phải có những kinh nghiệm tâm linh cá nhân sống động và thực thụ, 
phải tinh tấn tu tập triển khai tuệ quán vào tánh Không thời mới thể nghiệm 
được cái sức mạnh lớn lao của vọng tưởng hý luận gây nơi ta sự bám víu chấp 
trước vào cái hình tượng, huyễn ảo về cơ sở cố định của một cái ngã có thực 
và riêng biệt, của một thế giới có thực và riêng biệt, và của một quan hệ chân 
thực giữa ngã và thế giới. " 


Ngài Long Thọ đả phá triệt để những tư duy trừu tượng và những luận giải 
thuần lý luôn luôn dính mắc vào chấp ngã chấp pháp. Trung luận trình bày rất 
cặn kẽ vấn đề tiêu diệt vọng tưởng hý luận và khẳng định công phu tu chứng 
là phương tiện duy nhất để thấy cái như thực. Số đông triết gia Tây phương 
cho răng thế giới thực tế của kinh nghiệm là của trí thức quân chúng, không 
đáng bỏ công nghiên cứu. Ngược lại, Trung luận cho thấy răng cuộc sống và 
thế gian thế nào thời đức Phật thấy y thế ấy, không dụng công diễn dịch chúng 
theo ý riêng. Lẽ cố nhiên, về mặt nhận thức luận, ta không thể không ghép 
liền cái chủ quan vào mỗi hành vi nhận thức, và cái gọi là thế giới khách quan 
chẳng qua chỉ là một sự tái tạo hư giả của tâm tưởng cô hữu của ta. Nhưng 
trên quan điểm tánh Không thời tự do tuyệt đối chỉ đạt được khi mọi tư tưởng 
chấp ngã chấp pháp hết xen vào cuộc sống. Thế gian được nhận thức đúng 
như thực, như tắm gương thấy sao chiếu vậy, "hoa qua chiếu hoa, nguyệt qua 
chiếu nguyệt". 


Trong Phẩm 4: Quán ngũ ấm, ngài Long Thọ dặn dò rất kỹ là khi giải đáp hay 
khi đặt câu hỏi thời phải y cứ trên tánh Không, nêu không thời người đáp hay 
người hỏi mặc phải lôi lâm lây giả định làm luận cứ giảo biện (petltio 

428 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


prInCIpH): 

IV.§. Khi phân tích y cứ trên tánh Không, bất cứ người nào phản bác, thời 
những diều người này không phản bác đúng là những điều cần phải được 
chứng minh. 

IV.9. Khi giải thích y cứ trên tánh Không, bất cứ người nào nạn vấn, thời 
những diều người này không nạn vấn đúng là những điều cần phải được 
chứng minh. 

(Bản chữ Phạn: IV.§. Vigrahe yah parihàram krte sùnyatayà vadet,/ Sarvam 
tasyàparihrtam samam sàdhyena ]Jàyate.// 

IV.9. Vyàkhyàn va upàlambham krte sùnyatayà vadet/ Sarvam 
tasyànupàlabdham samam sàdhyena Jàyate.//) 


Lấy giả định làm luận cứ giảo biện có nghĩa là luận chứng của đối phương 
phản bác quan niệm sự vật vô tự tính luôn luôn tựa vào tiền đề là "Có những 
hiện tượng hoàn toàn độc lập và sinh khởi không có nguyên nhân, hoặc sinh 
khởi từ một hiện tượng khác có tự tính.” Vì vô minh từ nguyên thi, đối 
phương đâu có biết tiền đề ây chỉ là giả định, nghĩa là điều cần phải được 
chứng minh! Nhưng chắc chắn đối phương không thể chứng minh hiện tượng 
có tự tính được. 


Bởi vì không những kinh nghiệm cho thấy không tìm đâu ra những hữu có tự 
tính mà ngay trong bài tụng đầu tiên, Phẩm I: Quán Nhân duyên, ngài Long 
Thọ đưa ra đầy đủ lý do bác bỏ hết thảy mọi lối nhìn điên đảo cho rằng các 
pháp duyên khởi có yếu tính quyết định và luận phá tất cả mọi kiến giải sai 
lầm về sự sinh khởi của các pháp do tác dụng của năng lực dẫn sanh quả từ tự 
thể hay từ nơi tự tính của vật thể khác. Sự sinh khởi không thật có giữa hai vật 
thể đồng nhất hay sai khác. Ngôn ngữ và luận lý không đủ khả năng giải thích 
tánh phi nhất phi dị tức tánh Không của sự sinh khởi. Từ quan điểm Bát nhã, 
sinh khởi chỉ là danh tự giả tướng. 


Như vậy, do tu tập thiền định mà khám phá ra trước tiên là tuy không tìm thấy 
"ngã" nhưng vẫn thấy có tâm thức để nhận diện sự phát sinh, có mặt, và tàn 
hoại của những hiện tượng tâm lý (tầm sở), mặc dầu chỉ trong chớp nhoáng 
của một sát na. Nhưng tiếp theo sau đó, ngay cả tâm thức cũng không thấy có. 
Và vì tâm thức là cái gì đó riêng biệt và thông hiểu thế giới hiện tượng, cho 
nên khi không có tâm thức thời cũng không có thế giới! Cả hai cái mốc chủ 
quan và khách quan đều không có. Ngay cả quan hệ nhận biết cũng không có 
bởi vì chẳng bao giờ có sự vật gì bị che dấu trong toàn vũ trụ (Thiên giới bất 

tăng tàng), nghĩa là ngoài tâm thức và thế giới không có cái thứ ba. 
429 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


Nhưng cái thế giới ta sinh sống trong đó hiện ra sờ sờ trước mắt hằng ngày 
thời sao? Mỗi cá nhân vẫn có một tên gọi, có công ăn việc làm, có kỷ niệm, có 
những dự tính muốn thực hiện. Mặt trời vẫn mọc mỗi sáng và các nhà khoa 
học vẫn gia công giải thích sự kiện đó. Có thể dùng thuyết Nhị để của ngài 
Long Thọ để giải đáp thắc mắc này. Nhị đế được trình bày trong ba bài tụng 
Trung luận XXIV.8, 9, và 10 sau đây. 


8. Vì chúng sanh, chư Phật đã y cứ vào Nhị đề (hai chân lý) để thuyết giảng 
giáo pháp. Nhị để đó chính là Thế tục đề và Đệ nhất nghĩa đề (còn gọi là Chân 
đề). 

9. Người nào đôi với Nhị đế mà không có khả năng tri nhận, phân biệt thời kẻ 
đó không thể tri nhận được ý nghĩa chân thật của giáo pháp sâu xa vi diệu của 
chư Phật. 

10. Nếu không y cứ Tục đế, thời không đạt được Đệ nhất nghĩa đế. Và nếu 
không đạt được Đệ nhất nghĩa đề thời không chứng được quả vị Niết bàn. 


Theo thuyết Nhị đế, thế tục để hay sự thật theo quy ước thông tục là trật tự 
của thế giới thường nghiệm. Trong thế giới thường nghiệm này, tâm thức và 
thế giới vật lý không ngừng câu khởi, liên tục quan hệ nhau trong cả không 
gian lẫn thời gian, có những thứ như tên gọi, công ăn việc làm, kỷ niệm, dự 
tính, mặt trời và chuyển động của nó, các công trình khảo cứu, v..v... Chân để 
hay Đệ nhất nghĩa đề là tánh Không của chính cái thế giới thường nghiệm đó. 
Như vậy, mặc dầu theo Chân đế, các hiện tượng, tâm hay vật, là duyên khởi 
như huyễn, không có tự tính, nhưng theo thế tục đế, chúng có, chúng là giả 
hữu, là danh tự giả tướng. 


430 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


TÀ¿ (iệu Am úẢo 


Tiếng Việt. 
Thích Đức Niệm. 
e©_ Kinh Thắng Man. Phật Học Viện Quốc tế. 1990 
e©_ Kinh Bảo Tích, Phật Học Viện Quốc tế. 1996 
Thích Khánh Anh 
e_ Hoa Nghiêm Nhân Minh Luận. Phật Học Viện Quốc tế. 1986 
Thích Minh Châu. 
e Thắng Pháp Tập Yếu Luận. Chùa Kỳ Viên. Hoa Thịnh Đốn. 1989 
Thích Nhất Hạnh. 
e_ Vấn đề nhận thức trong Duy thức học. Phật Học Viện Quốc tế. 1985 
e©_ Kinh Pháp Ấn. Lá Bồi. 1990 
e_ Con đường chuyển hóa. Lá Bối. 1990 
Thích Thanh Từ. 
e© Kinh Kim Cang Giảng giải. Chùa Đức Viên. 1989 
e© Kinh Lăng già Tâm ấn. Thiền sư Hàm Thị sớ giải. Suối Trắc Bá. 1995 


e Chứng đạo ca giảng giải. Thiền viện Trúc Lâm. 1995 
431 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


e_ Chơn tâm trực thuyết giảng giải. Thiền viện Trúc Lâm. 1999 
Thích Thiện Hoa. 

e_ Duy thức nhập môn. Phật Học Viện Quốc tế. 1984 

e_ Triết lý Thủ lăng nghiêm. Phật Học Viện Quốc tế. 1996 

e© Luận Đại thừa khởi tín. Phật Học Viện Quốc tế. 1992 
Thích Thiện Siêu. 

e®_ Đại cương Câu xá luận. Viện Nghiên cứu Phật giáo Việt Nam. 1992 

e©_ Lối vào Nhân minh học. Phật Học Viện Quốc tế. 1997. 

e_ Luận Thành Duy Thức. Phật Học Viện Quốc tế. 1997 

e_ Luận Đại trí độ. Nhà Xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh. 1997 

e© Ngũ uấn Vô ngã. Nhà Xuất bản Tôn giáo. 1999 

e_ Lược giảng kinh Pháp Hoa. Chùa Huyền Không ẫn hành. 1998 

e Trung Luận. Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh. 2001 
Thích Trí Hải. 

e Tư tưởng Phật học. Phật Học Viện Quốc tế. 1983 

e Thanh tịnh đạo. Chùa Pháp Vân ấn hành. 1992 

e_ Giải thoát trong lòng tay. Pabongka Rinpoche. Xuân Thu. 1998 
Thích Trí Quang. 

e©_ Nhiếp Luận. Phật Học Viện Quốc tế. 1994 

e©_ Kinh Giải thâm mật. Phật Học Viện Quốc tế. 1994 

e_ Pháp Hoa lược giải. Nhà Xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh. 1998 


Thích Trí Siêu 
432 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


e_ Bồ tát hạnh. Nguyệt San Phật Học Louisville, KY. 2001 
D. T. SuzukI. 

e Thiền luận. Trúc Thiên và Tuệ sĩ dịch. Cơ sở xuất bản Đại Nam. 1971 
Hồng Dương 

e Tìm hiểu Trung luận Nhận thức và Không tánh. Nhà xuất bản Tôn giáo 

Hà nội. 2001 c 
Nguyệt san Phật Học Louisville, KY. ân tông 2001 

Kimura Taiken. 

e_ Phật giáo tư tưởng luận. 3 Quyền. Phật học viện Quốc tế. 1989 
Liên Hoa Tịnh Huệ. 

e© Kinh Đại Bát Niết Bàn luận giải. Nhà Xuất bản Tuệ Quang. 1998 
Tâm Minh Lê Đình Thám. 

e Kinh Thủ lăng nghiêm. Phật Học Viện Quốc tế. 1981. 
Tr úc Thi ên 

e Sáu cửa thiên thất. Phật Học Viện Quốc Tế. 1987 
Tuệ ST. 

e_ Triết Học về Tánh Không. Phật Học Viện Quốc Tế. 1984 

e Các Tông Phái của Đạo Phật. Phật Học Viện Quốc TẾ. 1987 

, Thắng Man Giảng luận. Am Thị Ngạn. Phật lịch 2543 

e Kinh Duy Ma Cật sở thuyết. Ban Tu thư Phật học. Phật lịch 2546 
Tiếng Anh. 


Masao Abe 


433 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


e® A study of Dògen. State University of Ñew York Press. 1992 
James H. Austin. 

e  Zen and the Brain. The MIT Press 1998 
Kamaleswar Bhattacharya. 


e_ The dialectical method of Nàgàrjuna. Motilal Banarsidass 
Publishers. I998 


Carl Bielefeldt. 


e®  Dògen”s Manuals ofZen Meditation. University of California 
Press. 1988 


David Bohm. 

e  Wholeness and the Implicate Order. Routledge. 1999 
José Ignacio Cabezón. 

® A Dose ofEmptiness. State UnIversity of New York Press. 1992 
Garma C. C. Chang. 


e The Buddhist Teaching of Totality. The Pennsylvania State University 
Press. 1991 


Thomas Cleary. 
e  Shòbògenzò. Zen Essay by Dògen University of HaIwaii Press. I991 
se The Flower Ornament ScrIpture. Shambhala. 1993 
e®_ Entry In(o the Inconceivable. University of HawalI Press. 1994 
e Buddha Yoga, Shambhala. 1995 
e_ Rational Zen. The Mind of Dògen ZenjI. Shambhala. 1995 


Kate Crosby 
434 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


e  Sàntideva. The Bodhicaryàvatàra. Oxford University Press. 1998 
Christian de DuveIcenti Fatone 

e The Philosophy of NàgàrJuna. Motilal Banarsidass Publishers. 1991 
Jay L. Garfield. 


e_ The Fundamental Wisdom of the Middle Way, Oxford UnIversity 
Press. 1995 


e© Emty Words. Oxford UnIversity Press. 2002 
Nina van Gorkom 

e©  Buddhism In Dally life. Triple Gem Press. 1969 
Peter N. Gregory. 


e  Traditons of Meditaton In Chinese Buddhism. ỦnIversity of Hawal 
Press. 19§6 


se Studies in Ch”an and Hua Yen. University of Hawali Press. 1986 
'Yoshito S. Hakeda. 

e The Awakening of Faith. Columbia University Press. 1967 
W.D. Hart 

e_ The Philosophy of Mathematics. Oxford University Press. 1996 
Jeffrey Hopkins. 

e®© Emptiness Yoga. Snow Lion Publications. 1995 

e_ Meditation on Emptiness, WIsdom Publications. 1996 


e®  Emtiness In the Mind-Only School of Buddhism. UnIversity of 
California Press. 1999 


C. W. Huntington, ]r. 
435 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


e The Emptiness of Emptiness. University of HawaII Press. 1969 
Nolan Pliny Jacobson 


e_ The Heart of Buddhist Philosophy. Southern Illinois University Press. 
1988 


D. J. Kalupahana. 

e  Nàpàrjuna, State University of New York Press. 19§6 
Sallie B. King 

e©  Buddha Nature. State University Of New York Press 1991 
Donald §. Lopez, j]r. 

e_ Buddhist Hermeneutics. University of Hawali Press. 1988 

e_ Elaborations on Emptiness. Princeton University Press. 1996 
William Magee. 

e_ The Nature of Things. Snow Lion Publications. 1999 
Lynn Margulis and Dorlon Sagan 

e  What 1s life ? University of California Press. 1995 
Bimal Krisna Matilal 

e_ The Character of Logic In India. Oxford UnIversity Press. 1999 
Hòsaku Matsuo. 

e The Logic of Unity. State UnIversity of New York Press. 1987 
T.R. V. Murii. 

e_ The Central Philosophy of Buddhism. Unwin Paperbacks. 1987 
Gadjin Nagao. 


436 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


e  Màdhyamika and Yogàcàra. State University of New York Press. 1986 


e_ The Foundational StandpoInt of Màdhyamika Philosophy. State 
University of New York Press. [989 


KelJi NÑishitam 

e_ Relipion and Nothingness. University of California Press. 1982 
Wes NIsker 

e©  Buddha”s Nature. Bantam Books. 1998 
Roger Penrose. 

e  Shadows of the Mind. Oxford University Press. 1994 
Anafol Rapport. 

e_ Operational Philosophy. Harper & Brothers. 1953 
Bertrand Russell. 

e®_ Introduction to Mathematical Philosophy. Dover  Publications. 1993 
Mervyn Sprung 


e_ Lucid Exposition of Middle Way. The Essential Chapter from the 
Prasannapada of Candrakrrti PraJnao Press. 1979 


F. Th. Stcherbatsky. 
e_ Buddhist Logic. Dover Publications. 1962 


e_ The Conception of Buddhist Nrrvàna. Motial Banarsidass 
Publishers. I999 


Florin G. Sutton. 


e Existence and Enlightenment In the Lankàvatàra-Sùtra. SUNY Press. 
1991 


437 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


D. T. SuzukI. 


e©  Studies In the Lankàvatàra Sùtra. Munshiram Manoharlal Publishers 
Pvt. Ltd. 1998 


e The Lankàvatàra Sùtra. Motilal Banarsidass Publishers. 1999 
Musashi Tachikawa. 


e An Introduction to the Philosophy of NàgàrJuna. Motilal Banarsidass. 
1987 


Nyanaponika Thera. 
e_ The Heart of Buddhist Meditation. Samuel WelIser, Inc. 1996 
e®© _ Abhidhamma Studles. Wisdom Publicatlons. 1998. 
FrancIsco J. Varela, Evan Thompson, and Eleanor Rosch. 
e The Embodied Mind. The MIT Press. 1995 
B. Alan Wallace 
e_ The Taboo of SuJictivity. Oxford University Press. 2000 
Alex Wayman. 
e A Millennium of Buddhist Logic. Motilal Banarsidass Publishers. 1999 
Ken Wilber. 


e_ Sex, Ecologiy, Spirituality.. Shambhala. 2000 


438 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


- 


ÐÁwne ÁAnÁ 4u0 ví dn$ hộ Ấn tôn$ sấcú 
*x 


Từ số Nguyệt san Phật Học số 86 đến 129 


Đh Hồ Văn Đô (SC) 30.00 
Đh Hồ Xuân Mai (CA) 20.00 
Đh Ngô Thị Vân (CA) 20.00 
Đh Cai Thi Thiện (CA) 50.00 


Đh Nguyễn Ngọc Siêm (WA) 20.00 
Đh Nguyễn Quang Tuyến (WA) 20.00 


GS Phạm Ngọc Hương (VA) 50.00 
GS Lê Phước Thọ (WA) 60.00 
Đh Lê Văn Khoa (WA) 20.00 
Đh Lê Minh (IL) 20.00 
Đh Nguyễn Thị Hạnh (WA) 30.00 
Đh Bạch Văn Quyền (KY) 30.00 
Đh Nguyễn Văn Minh (CA) 20.00 


Đh Nguyễn Thị Tuyết Nga(CA) 25.00 
Đh Lê Trung Thành CANADA) 20.00 
Đh Hồ Tá Hiệp ( KY ) 50.00 
Đh Huỳnh Lan (CA ) 20.00 


439 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


Đh Bùi Ngọc Dy (CANADA) 
Đh Lê Sáu (CANADA) 

Đh Vương Đình Trị (IL) 

Đh Nguyễn Thị Ngọc Chi (CA) 
Đh Đỗ Thị Linh (VA) 

Đh Đào Danny (KS) 

Đh Ngô Thế Tung (CA) 

Đh Võ Thị Hồng Liên (CA) 
Đh Huỳnh Thị Sơn (OK) 

Đh Bùi Thị Đông (VA) 

Đh Nguyễn Tuấn (PA) 

Đh Lê Văn Mạnh (CA) 

Đh Lê Khánh Hoàng (TX) 
Đh Nguyễn Kim Thoa (IL) 
Đh Hoàng Hữu Giang (PA) 


Ðh Huỳnh Lân (CA) 

Đh Nguyễn Văn Thuận (TX) 

Đh Nguyễn Văn Ngân (CA) 

Đh Nguyễn Ký (CANADA) 

Một Đạo hữu (CA) 

Đh Phạm Lộc (CA) 
Đh Tôn Thất Côn (TN) 
Đh Kiều Thi Keller (VA) 
Đh Vũ Hữu Đệ (CA) 
Đh Hoàng Tổng (CA) 
Đh Nguyễn Đức Trọng (qL) 
Đh Trà Khai (SC) 


Đh TrầnMậu Tư (CANADA) 
Đh Nguyễn Đức Trọng qL) 

Đh Nguyễn Quang Phong (CAN.) 
Đh Lê Trung Thành (CAN.) 
Đh Nguyễn V. Kỷ Cương(CAN.) 
Đh Nguyễn Minh Hậu (NY) 
Đh Nguyễn T. Thuận (MN) 
Một Đạo hữu (A2) 


50.00 
10.00 
25.00 
30.00 
25.00 
10.00 
5.00 
20.00 
50.00 
20.00 
20.00 
40.00 
30.00 
50.00 
20.00 
20.00 
50.00 
50.00 
100.00 
50.00 
50.00 
50.00 
30.00 
30.00 
50.00 
20.00 
30.00 
50.00 
20.00 
15.00 
10.00 
25.00 
20.00 
25.00 
50.00 


440 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


Đh Nguyễn N. Danh (MD) 30.00 
Đh Lê Thị Tuất (TX) 25.00 
Đh Nguyễn VănSinhh  (MD) 30.00 
Đh Nguyễn Hữu An (CA) 20.00 
Đh Nguyễn Thị Kim Hồng (CA) 30.00 
Đh Trần Văn Hướng (CA) 20.00 
Ðh Đỗ Văn Hổ (SC) 15.00 
Đh Nguyễn Văn Tâm (MD) 25.00 
Đh Lê Thái Ất (CA) 30.00 
Đh Quách NguyệtHồng (GA) 50.00 
Đh Hoàng T Tuy An (CA) 15.00 


Đh Nguyễn Đức Giang (Denmark) 25.00 


Đh Huỳnh Bá Thanh (TX) 30.00 
Đr. Võ Văn Thơ (Canada) 30.00 
Đh Lê Võ Kim (IL) 100.00 
Đh Lai Hoàng Thi (CA) 20.00 


Đh Nguyễn Trọng Phu (CANADA) 20.00 


Đh Nguyễn Văn Khang (TX) 20.00 
Đh Võ Công Thành (MA) 20.00 
Ðh HồM. (CA) 20.00 
Đh Trần Nhựt Mỹ (N) 20.00 
Đh Nguyễn Mỹ Lệ (TX) 50.00 
Ðh Húa Thâu (GA) 20.00 
Đh Vũ Thị TuyếtNhung (FL) 25.00 
Đh Huỳnh Lân (CA) 20.00 
Đh Hoàng Thị Tuy An (CA) 20.00 
Đh Phó Minh Long (CA) 30.00 
Ðh Huỳnh Châu (CA) 10.00 
Ðh Lê Minh (L) 20.00 
Đh Nguyễn Khắc Cần (KY) 30.00 
Đh Trà Khai (SC) 50.00 
Đh PhạmLêMinhHiền (PA) 100.00 
Đh NailPro (TX) 100.00 
Đh Nguyễn Như Được (FL) 20.00 


Đh Nguyễn Văn Việt Anh (OH) 


50.00 
441 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


Đh Cái Thị Thiện (CA) 
Ðh Phúc Trung (KY) 
Đh Bạch Văn Quyền (KY) 
Đh Lê Kim Bằng (FL) 
Đh Nguyễn Văn Bằng (MD) 
Ðh Bùi Ngoạn Lạc (CA) 
Đh Nguyễn Kim Thoa qL) 
Đh Lương Văn Nhơn (OH) 
Đh Đỗ Ngọc Điệp (KY) 
Dr. Võ Văn Thơ (CANADA) 
Đh Hoàng Phú (NJ) 
Đh Huỳnh Ng. Phiên (Thailand) 
Đh Cao Thị Kim Tuyết  (OH) 
Đh Lâm Văn Trung (TN) 
Đh Lê Thị Nhung (CA) 
Đh Nguyễn Đức Giang (VA) 
Đh Trần Kiêm Đàm (q 
Đh Trần Mậu Tư (CANADA) 
Ðh Vĩnh Thành (CA) 
Đh Tùng Ennis (FL) 
Đh Frank Phan (CA) 
Đh Minh Nguyễn (PA) 
Đh Trương Đình Huân (CA) 
Đh Võ Đăng Đài (CA) 
Đh Trần Tiển Ngạc (CA) 
Đh Nguyễn Trường (CA) 
Đh Phan Nhựt Thăng (WD 
Đh Nguyễn Ký (CANADA) 
Đh Đặng Anh Tuấn (PA) 
Đh Chúc Hương (VA) 
BS. Bùi Minh Đức (CA) 
Đh Nguyễn Công Khanh (CA) 
Đh Phan Thông Hảo (PA) 
Đh Hoàng Thị Tuy An (CA) 
Đh Lê Võ Kim (IL) 


50.00 
50.00 
30.00 
50.00 
100.00 
20.00 
20.00 
20.00 
50.00 
CA25.00 
25.00 
150.00 
30.00 
30.00 
30.00 
25.00 
20.00 
CAS80.00 
100.00 
30.00 
50.00 
100.00 
25.00 
100.00 
100.00 
50.00 
20.00 
100.00 
190:00 
30.00 
100.00 
20.00 
50.00 
20.00 
100.00 


442 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


Đh Lê Bá Hanh (IL) 100.00 
Đh Phạm Văn Mếm (TN) 50.00 
Đh Phạm Ngọc Hương (VA) 50.00 
Đh Jack L. Trần (TX) 50.00 
Đh Trương Đình Huân (CA) 36:00 
ĐÐh Nguyễn Tuấn (PA) 59:00 
Đh Vương Thúy Nga (1x) 30:96 
Đh Lâm Hữu Hổ (MA) 29:9 
Tỳ Kheo Th. Thanh Quang (KY) 100.00 
GS. Lê Thanh Minh Châu (CA) 100.00 
Đh Nguyễn VănNgân (CA) 50.00 
Đh Nguyễn Ngọc Tạo (VA) 30.00 
Đh Nguyễn Văn Bảnh (MI_ 20.00 
Đh Nguyễn Thanh (MN) 20.00 
Đh Võ ThịHồngLin (CA) 20.00 
Đh Nguyễn Ngọc Thông (CA) 50.00 
Đh Nguyễn Văn Hoành (TX) 20.00 
Ðh Đỗ Hùng (CA) 20.00 
Đh Huỳnh Thị Sơn (OK) 30.00 
Đh Nguyễn ĐăngNgọc (CA) 50.00 
Đh Huỳnh Văn Trung (MA) 50.00 
Đh Nguyễn Văn Phong (VA) 50.00 
Đh Nguyễn Hữu Cho (TX) 30.00 
Đh Nguyễn Quang Phong (CAN) 40.00 
Đh Huỳnh Lân (CA) 20.00 
Đh Nguyễn Phương (CO) 10.00 
ĐÐh Nguyễn ThanhSơn (ÚC) 100.00 
Ðh An Hà Châu (TX) 20.00 
Ðh Lê Văn Triệu (KY) 50.00 
Một Đạo hữu (WJ 10.00 
Dr.Võ VănThơ  (CANADA) 25.00 
Đh. Cao Thị Km Tuyết (OH) 50.00 
Đh Vũ Thông (CA) 50.00 
Đh Nguyễn Đức Giang (Danmark) 25.00 
Đh Lâm Văn Trung (TN) 25.00 


443 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


Đh MichaelG.LeQuang (CA) 50.00 


Đh Trần Đức (VA) 
Đh Mai Đức Hậu VÀ 
Đh Lê Loan CANADA 
Đh Lê Dương Mỹ (NC) 
Đh Võ Văn Kiêu (TN) 
Đh Lê Thị Nhung (CA) 


Đh. Lâm Thao (CANADA) 


Đh Châu Tiến Khương (France) 
BS. Nguyễn Văn Thuận  (TX) 
Đh Nguyễn Thị Ngọc Chi (CA) 
Đh Trần Mậu Tư (Canada) 
Đh Lê Văn Hiếu 

Đh Lê Quang Chương MA 
Ðh Phan Thông Hảo PA 
Đh Hoàng Xuân Hào CA 
Đh Lê Quốc Đạt Canada 
Đh Trần Hữu Danh France 

Đh Nguyễn Văn Sinh MD 
Đh Quang Mỹ Nga CA 
Đh Lê Phương Lan NC 

Đh Phan Nhựt Thăng WI 
Đh PhạmLêMinhHiền PA 
Đh Mai Đức Hậu VÀ 
Đh Hoàng Thị Tuy An CÁ 

Đh Nguyễn Ký Canada 
Một Độc giả GA 

Đh Trân Thị Thước CA 


Đh Mai Đức Hậu (VA) 


25.00 
20.00 
40.00 
20.00 
100.00 
20.00 
40.00 
25.00 
50.00 
20.00 
30.00 
30.00 
20.00 
50.00 
20.00 
100.00 
50.00 
50.00 
20.00 
20.00 
20.00 
100.00 
20.00 
25.00 
S0.00 
30.00 
20.00 
20.00 


PH. Oct. 26", 2011 


444 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 


TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI 
Của Hồng Dương 
Do Nguyệt San Phật Học Louisville, KY —- SA 
Xuất bản lần thứ nhất tại Hoa Kỳ 


Năm 2003 


Địa chỉ Nguyệt San PHẬT HỌC 
phathoc(@gmail.com 
htfp://nsphathoc.org 


445 


HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 


Bằng một hình thức diễn đạt mới, kết hợp chất 
liệu của kinh luận Phật giáo với của triết học 
qua ngôn ngữ toán học và khoa học, tựa trên 
yếu chỉ Tánh Không của Không, sách Tánh 
khởi và Duyên khởi luận giải sáu Phẩm Quyển 
thứ nhất trong số bốn quyển của Trung luận. 


Sách còn luận cứu sâu rộng thêm một số tư 
tưởng trọng yếu của Phật giáo như Nhân và 
Duyên, Pháp giới duyên khởi, Vô thường và 
Phật tánh, và Hữu tình. Bài Tâm thức, Toán 
học, và Thế giới ở cuối sách trình bày một đề 
tài khoa học nóng bỏng liên hệ đến hai thuyết 
duyên khởi quan trọng của Phật giáo là a lại da 
duyên khởi và tánh khởi. 


Tác giả Hồng Dương Nguyễn Văn Hai, Tiến sĩ 
Quốc gia Toán tại Sorbonne, Paris, từng giữ 
chức Phó Viện trưởng kiêm Khoa trưởng Đại 
học Khoa học Viện Đại học Huế, Phó Giám đốc 
Trung tâm Liễu Quán của Phật giáo Huế, 
nguyên Dân Biểu Quốc Hội thời Đệ Nhất Việt 
Nam Cộng Hòa. Từ 1975, giảng dạy tại Đại 
học Kentucky, Giáo sư hiện đã nghỉ hưu. 


Đã viết Tìm hiểu Trung luận: Nhận thức và 
Không tánh. Sẽ tiếp tục luận giải Trung luận và 


viết về các Tông phái Phật giáo Trung quán. 


BBT/NSPhật Học 


446 


